VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 
VIỆN SỬ HỌC 


TẠ THỊ THÚY (Chủ biên) 
NGÔ VĂN HÒA - VŨ HUY PHÚC 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 8 
TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 
(Tái bản lần thứ nhất có bỗ sung, sửa chữa) 


NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
HÀ NỘI - 2017 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 8 
TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 


PGS.TS.NCVCC. TẠ THỊ THÚY 


(Chủ biên) 
Nhóm biên soạn: 
1. PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy: Lời nói đầu và Kết luận; 
Chương I, II, IIl, IV, V 
Tài liệu tham khảo và 
thư mục sách 


2. PGS.NCVCC. Ngô Văn Hòa: — Chương VỊ, VII 


3. PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc: Chương VIII, IX 


Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm IŠ tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do 
Viện Sử học là cơ quan chủ trì, PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường 
làm Chủ nhiệm và Tổng Chủ biên, cùng với tập thể các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiền sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghiên cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện. 


BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM 


TẬP 1: TỪ KHỞI THỦY ĐÉN THÉ KỶ X 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến 


TẬP 2: TỪ THÉ KỶ X ĐÉN THẺ KỲ XIV 
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi 
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng 


TẬP 3: TỪ THÉ KỶ XV ĐÉN THÉ KỶ XVI 
- PGS.TS.NCVC. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh Tường 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 


TẬP 4: TỪ THÉ KỶ XVII ĐỀN THẺ KỶ XVIII 
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chỉ 


TẬP 5: TỪ NĂM 1802 ĐỀN NĂM 1858 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- NOV. Phạm Ái Phương 
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 


TẠP 6: TỪ NĂM 1858 ĐỀN NĂM 1896 
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
- TS. Nguyễn Mạnh Dũng 
- ThS.NCV. Lê Thị Thu Hằng 


TẬP 7: TỪ NĂM 1897 ĐÉN NĂM 1918 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- NCV. Phạm Như Thơm 
- TS.NCVC. Nguyễn Lan Dung 
- ThS.NCV. Đỗ Xuân Trường 


TẬP 8: TỪ NĂM 1919 ĐỀN NĂM 1930 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- PGS.NCVCC. Ngô Văn Hòa 
- PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc 


TẬP 9: TỪ NĂM 1930 ĐỀN NĂM 1945 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão 
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương 


TẬP 10: 


TẬP 11: 


TẬP 12: 


TẬP 13: 


TẬP 14: 


TẬP 185: 


TỪ NĂM 1945 ĐÉN NĂM 1950 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1951 ĐỀN NĂM 1954 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1954 ĐỀN NĂM 1965 

- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên) 
- NV. Nguyễn Hữu Đạo 

- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 


TỪ NĂM 1965 ĐỀN NĂM 1975 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1975 ĐỀN NĂM 1986 

- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc 


TỪ NĂM 1986 ĐỀN NĂM 2000 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Lê Trung Dũng 

- TS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân 


LỜI GIỚI THIỆU 
CHO LÀN TÁI BẢN THỨ NHÁT 


Việt Nam là một quốc g1a có truyền thống lịch sử và văn hóa từ 
lâu đời. Việc hiểu biết và năm vững về lịch sử văn hóa của dân tộc 
vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi bức thiết đối với mỗi người Việt 
Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang trong quá trình 
Đổi mới, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Để đáp ứng được những đòi hỏi đó, từ trước đến nay 
đã có nhiều cơ quan, tô chức và các tác giả ở trong nước và nước 
ngoài quan tâm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau. Nhiều công trình lịch sử đã xuất bản và được công 
bố rộng rãi, giúp cho nhân dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới 
hiểu biết về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, 
hầu hết các công trình đó đều là những công trình lịch sử vẫn còn 
khá giản lược, chưa phản ánh hết được toàn bộ quá trình lịch sử của 
dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay một cách toàn diện, có 
hệ thống; Một số công trình lịch sử khác lại mang tính chất quá 
chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng thời kỳ, hoặc từng vấn đề lịch sử 
cụ thể, nên chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi của mọi đối 
tượng trong xã hội. Do đó chưa đáp ứng được sự hiểu biết về lịch sử 
và văn hóa dân tộc Việt Nam của quảng đại quần chúng nhân dân. 

Hơn nữa trong xã hội Việt Nam hiện nay, rất nhiều người dân, 
thậm chí có cả học sinh các trường phô thông cơ sở và phô thông 
trung học, kể cả một số sinh viên của các trường cao đăng và đại 
học không thuộc các trường khối Khoa học xã hội và Nhân văn 
có sự hiểu biết rất hạn chế vẻ lịch sử dân tộc. Thực trạng trên đây 
do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân 


9 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


khách quan, trong đó phải kể đến một trong những nguyên nhân 
chính là do chưa có được một bộ Lịch sử Việt Nam hoàn chỉnh được 
trình bày một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và thật sâu sắc về 
đất nước, con người, về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước, 
giữ nước rất đỗi oai hùng và nền văn hóa hết sức phong phú, đặc 
sắc của dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến nay. 

Để góp phân phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước, góp phần truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng lớp nhân 
dân và bạn bè trên thế giới mong muốn hiểu biết về lịch sử và văn 
hóa Việt Nam, trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ 
trước, bô sung các kết quả nghiên cứu mới gần đây và những tư 
liệu mới công bố, tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà 
nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học đã dày công biên soạn bộ sách 
Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập. 

Bộ sách Lịch sử Việt Nam là bộ Thông sử Việt Nam lớn nhất từ 
trước đến nay; là bộ sách có giá trị lớn về học thuật (lý luận), thực 
tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
hiện nay. Bộ sách đã được Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội xuất bản trọn bộ 15 tập Lịch sử Việt Nam từ khởi 
thủy đến năm 2000 vào năm 2013 - 2014. Trong lần tái bản thứ nhất 
này, Viện Sử học đã bổ sung, chỉnh sửa một số điểm và chức danh 
khoa học của tác giả cho cập nhật và chính xác hơn. 

Đây là một công trình lịch sử đồ sộ, nội dung hết sức phong 
phú, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa - xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng... nên chắc chắn 
khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong tiếp tục nhận 
được ý kiến đóng góp của bạn đọc. 


Hà Nội, tháng 8 năm 2016 
PGS.TS. Đinh Quang Hải 
Viện trưởng Viện Sử học 


10 


LỜI NHÀ XUÁT BẢN 


Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sử học truyền thống 
với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ 
sộ như: Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
Phụ biên tạp lục, Gia Định thành thông chí, Lịch triều hiến chương 
loại chí, Đại Nam hội điển sự lệ, Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
thông chí,... 


Trong thời kỳ cận đại, nền sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển dù đất nước rơi vào ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Để 
phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khoảng thời gian cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhằm thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
dân và coi việc viết sử là để cho người dân đọc, từ đó nhận thức đúng 
đắn về lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, 
tiêu biểu như Phan Bội Châu với Tràng Quang tâm sử, Việt Nam 
quốc sử khảo; Nguyễn Ái Quốc với Bản án chế độ thực dân Pháp, 
Lịch sử nước ta (gồm 210 câu lục bát). 


Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nên sử học đương đại Việt Nam 
bước sang trang mới vừa kế thừa và phát huy những giá trị của sử 
học truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học và cách 
mạng của thời đại mới. Nhiệm vụ của sử học là tìm hiểu và trình 
bày một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
triển của lịch sử đất nước, tổng kết những bài học lịch sử về quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên thực tế, sử học đã 


I1 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta trong 
cuộc đầu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. 


Bước vào thời kỳ Đổi mới, sử học đã góp phản vào việc đổi 
mới tư duy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sử học đã phát huy 
được vị thế của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử để hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sử học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sử dân tộc, có vị trí nỗi bật trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ... 


Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
trò của trí thức và văn hóa trong lịch sử Việt Nam... Kết quả là đã 
có nhiều cuốn sách, nhiều tác phẩm của tập thể tác giả hoặc của cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học 
Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng 
lớp nhân dân. 

Để phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chỉnh hơn về cấu trúc, phạm 
vi, tư liệu và có sự đổi mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, 
mang tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện với chất lượng cao hơn, 
thể hiện khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội phối hợp với Viện Sử học giới thiệu đến 
bạn đọc bộ Lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến ngày nay. Đây là 
kết quả của Chương trình nghiên cứu trọng điểm cắp Bộ (cấp Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam) do Viện Sử học chủ trì, PGS.TS. Trần Đức Cường làm 
Chủ nhiệm đồng thời là Tổng Chủ biên. 


12 


Lời Nhà xuất bản 


Về phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử Việt Nam 
được kết cầu theo các thời kỳ: Thời kỳ cổ - trung đại (từ thời tiền sử 
đến năm 1858, khi thực dân Pháp nỗ súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thể gọi là thời kỳ đương đại, kê từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chủ yếu theo các giai 
đoạn lịch sử cụ thể và ứng với các nội dung chính được thể hiện 
trong giai đoạn ấy. 


Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập, như sau: 

Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thể kỷ X 
Tập 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV 
Tập 3: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI 
Tập 4: Lịch sử Việt Nam từ thể kỷ XVII đến thể kỷ XVIII 
Tập 5: Lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 
Tập 6: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1896 
Tập 7: Lịch sử Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 
Tập 8: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 
Tập 9: Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 
Tập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950 
Tập 11: Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954 
Tập 12: Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965 
Tập 13: Lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 
Tập 14: Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986 
Tập 15: Lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 


13 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử nước nhà. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Sử học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý đẻ khi có dịp 
tái bản, công trình được sửa chữa, bô sung và hoàn thiện hơn. 


Xin trân trọng giới thiệu! 


Hà Nội, tháng 9 năm 201 3 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội 


14 


LỜI MỞ ĐẦU 


Sử học là khoa học nghiên cứu về quá trình phát triển của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sử, vì vậy, trở thành một 
yêu cầu bức thiết của mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính trị danh tiếng, nhà sử học sống ở thế kỷ XVII, trong bài Tựa 
sách Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên viết: "Vì sao mà làm quốc sử? 
Vì sử chủ yếu là để ghi chép sự việc. Có chính trị của một đời tắt 
phải có sử của một đời. Mà ngòi bút chép sử giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
trăng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt, 
người thiện biết có thể bắt chước, người ác biết có thể tự răn, quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiều. Cho nên làm sử là 
cốt đề cho được như thế"! 


Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sử và có rất nhiều người ham thích tìm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chi do các cơ quan, tổ chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sử thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm về lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tố 
tiêu cực là đễ dẫn tới những hiểu biết phiến diện, sai lầm vẻ lịch 
sử... đôi khi đồng nhất truyền thuyết với lịch sử? 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, tập L Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 9%. 
15 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tầm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bó nhiễu tr liệu lịch sử; đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn để cơ bản của lịch sử Việt Nam trên 
tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến ngày nay. 

Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trưởng Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ 
chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam gồm ba tập, Tập I xuất bản 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản có sửa chữa, 
bỗ sung năm 2004. 


Đến thập niên 90, Viện Sử học tổ chức biên soạn và công bố 
một số tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thể kỷ X, Lịch sử Việt Nam thể kỷ X và XV, Lịch sử Việt Nam 
1A58-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918. Lịch sử Việt Nam 1954-1965 
và Lịch sử Việt Nam 1965-1975. 


Kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoảng 10 năm 
gần đây, Viện Sử học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam 15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 


Để biên soạn bộ sách này, Viện Sử học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 


l6 


Lời mớ đầu 


Viết về tiến trình lịch sử Việt Nam cần phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm xuất phát là sự tồn tại trong thời kỳ cô đại của ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc ở miền Bắc, trung tâm văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Áp (Champa) ở miền Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam. 


Chính sự hội nhập của ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chủ lưu 
thuộc về văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nền 
tảng phong phú, thống nhất trong đa dạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay. 


Trong quá trình biên soạn, những đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiếm đa số (hơn 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử của một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điểm 
nôi bật và xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thời, set sử Việt Nam được đặt vào bối cảnh khu VỰC 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là có gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cảnh về lịch sử Việt 
Nam qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể. 

Mặc dù có nhiều cỗ gắng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác giả sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý đẻ công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có dịp 
tái bản. 

Xm trân trọng cảm ơn. 

Hà Nội, tháng 8 năm 2013 
PGS.TS. Trần Đức Cường 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, 
Tổng Chủ biên công trình 


17 


LỜI NÓI ĐẦU 


"Giai đoạn 1919-1930 tuy ngắn ngủi nhưng lại là một giai đoạn 
mang tính chất bản lề quan trọng trong toàn bộ tiến trình lịch sử 
cận - hiện đại Việt Nam. Đây chính là giai đoạn quyết định chiều 
hướng phát triển của Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo, tạo 
ra tiền để vẻ tư tưởng, tổ chức và lực lượng cho sự phát triển của 
phong trào giải phóng dân tộc ở những giai đoạn sau mà sớm nhất là 
thăng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo". 

Đây là lời kết luận cuối cùng trong tập sách này của chúng tôi 
mang tên: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930. 


Bởi vị trí quan trọng đó, giai đoạn 1919-1930 đã trở thành chủ 
đề nghiên cứu của nhiều học giả, nhiều tác phẩm trong cũng như 
ngoài nước; và ở đây, giai đoạn lịch sử ấy cũng được tách ra khỏi 
những giai đoạn lịch sử khác để nghiên cứu và trình bày thành một 
tập sách riêng. 


Lợi thế lớn nhất khi biên soạn tập sách này là nguồn tài liệu 
tham khảo rất phong phú. Do tính chất hấp dẫn của chính bản thân 
đề tài này, hay nói đúng hơn là của giai đoạn lịch sử đầy biến 
động cả về phía chủ nghĩa thực dân cũng như về phía phong trào 
cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, nên số 
lượng tài liệu lưu trữ nhiều, số ấn phẩm liên quan cũng không phải 
là ít. 

Về nguồn tài liệu lưu trữ, chúng tôi đã khai thác ở cả ba trung tâm 
lưu trữ lớn là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tại Hà Nội, Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia II tại Thành phố Hỗ Chí Minh và Trung tâm Lưu 
trữ Hải ngoại Pháp tại Aix - en - Provence, với một số lượng trang 


19 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


khai thác được khá lớn. Tuy nhiên, nguồn tài liệu này có đặc điểm là 
khá tản mạn nên các tác giả phải nhiều công chắt lọc và tổng hợp mới 
có thể sử dụng được. 


Về các ấn phẩm, ngoài những ấn phẩm mang tính chất tài liệu, 
như những tập san niên giám hay báo chí các loại đề cập đến nhiều 
khía cạnh khác nhau của đề tài, được khai thác ở các trung tâm lưu 
trữ, các thư viện, còn nhiều công trình nghiên cứu của các học giả 
người Pháp được công bố ngay trong giai đoạn 1919-1930 hay xa 
hơn một chút - trước năm 1945. Mặt khác, phải kế tới những công 
trình nghiên cứu có giá trị tham khảo cao của các học giả nỗi tiếng 
người Việt, người Pháp, người Mỹ, người Anh... được công bố trong 
thời gian từ sau năm 1945 đến nay. Trong đó, một số học giả đã được 
nói tới trong Lời nói đầu của cuốn Lịch sử Việt Nam tập 7. 

Nguồn tài liệu phong phú đó đã tạo nhiều thuận lợi cho việc tạo 
dựng công trình, giải quyết ngọn ngành mỗi khía cạnh liên quan, bớt 
đi tình trạng tư biện, lẫy suy diễn lôgích thay cho sử liệu, nâng cao giá 
trị tham khảo của công trình. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi các tác 
giả phải cố gắng để không bị sa đà, biến công trình thành tập hợp 
những chuyên đẻ riêng rẽ. Hơn nữa, mặc dù rất phong phú, nhưng 
nguồn tài liệu đó vẫn còn chưa đủ để cho phép giải quyết dứt điểm 
mọi vấn đề liên quan đến giai đoạn lịch sử này. Chúng tôi hy vọng sẽ 
hội đủ những điều kiện, nhất là điều kiện vẻ tài liệu tham khảo, để làm 
sáng tỏ những vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm trong một công 
trình khác. 

Cuốn Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, tập 8 được trình 
bày thành 9 chương, không bao gồm phần Lời nói đầu và phần Kết 
luận, do 3 tác giả thực hiện là: 

1. PGS.TS. Tạ Thị Thuý là chủ biên công trình, biên soạn từ 
chương I đến chương V và các phần Lời nói đầu, Kết luận, Tài liệu tham 
khảo và thư mục sách; 

2. PGS. Ngô Văn Hòa biên soạn chương VỊ và VỊI; 

3. PGS. Vũ Huy Phúc biên soạn chương VIII và IX. 


20 


Lời nói đầu 


Để hoàn thành công trình này, chúng tôi trước hết xin cảm ơn 
các cơ quan chủ trì đề tài, các nhà khoa học trong nước và ngoài 
nước đã giúp đỡ chúng tôi về chuyên môn cũng như trong việc sưu tầm 
tài liệu. 

Một lần nữa, cảm ơn GS.TS. Shaun Kingsley Malarney, Trường 
Đại học Quốc tế Thiên Chúa giáo, Tokyo, Nhật Bản về chuyên đề: 
"Bệnh tật, sức khỏe và y học ở Việt Nam từ 1919 đến 1930" được 
chúng tôi tham khảo một phần ở chương IV của cuốn sách. 

Cuối cùng, để hoàn thiện và nâng cao chất lượng của công trình, 
chúng tôi kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc. 
Xin trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, 2013 
Chủ biên 
PGS.TS. Tạ Thị Thúy 


21 


Chương Ì 


__ CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA 
CỦA THỰC DÂN PHÁP Ở VIỆT NAM _ 
SAU CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỨ NHÁT 


Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc nhưng tất cả 
các nước tham chiến, cả thắng trận và bại trận, đều bị thiệt hại nặng 
nề về người và của với 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương 
và 208 tỷ đô la bị ngốn vào chỉ phí quân sự'. Không những thế, cuộc 
chiến tranh đó còn tạo ra một cục diện thế giới mới với sự phát triển 
mạnh mẽ của phong trào cộng sản, phong trào công nhân và phong 
trào giải phóng dân tộc. 


Tình hình đó đã làm cho các nước đề quốc lúng túng và mặc dù 
mâu thuẫn nhau quyết liệt, vẫn phải liên kết để đàn áp và hạn chế 
các trào lưu cách mạng nói trên. Mặt khác, đề khôi phục nên kinh tế 
bị tàn phá trong chiến tranh, tạo đà cho cuộc chạy đua trong nội bộ 
thế giới tư bản cũng như chạy đua với một hệ thống thế giới mới - 
xã hội chủ nghĩa, vừa ra đời từ thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười Nga, chúng tăng cường việc khai thác nguồn tài nguyên và 
nhân công giá rẻ của các thuộc địa. 

Trong bối cảnh chung đó, cũng như các nước đề quốc khác, đề 
quốc Pháp vừa ra sức bóc lột nhân dân chính quốc, vừa đây mạnh 
khai thác các thuộc địa cả cũ và mới. Đồng thời, Pháp buộc phải có 


1. Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, 
Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam, Tập II, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1985, tr. 152. 


23 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


những điều chỉnh trong chính sách thuộc địa để cho việc khai thác 
có hiệu quả hơn. 


I.NHU CÀU ĐÂY MẠNH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA 
THỰC DÂN PHÁP SAU CHIẾN TRANH 


1. Sự kiệt quệ của Pháp sau chiến tranh 


Dù thuộc phe Hiệp ước, Pháp vẫn là nước bị động chạm nhiều 
nhất và bị thiệt hại nhiều nhất trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, 
cả về người và của, cả trên phương diện quân sự, chính trị và kinh tế. 

Việc chuẩn bị, động viên cho chiến tranh và sự tàn phá của nó 
làm cho nền kinh tế Pháp rơi vào tình trạng khủng hoảng, rối loạn 
trầm trọng. 


Trong những năm chiến tranh (1914-1918), những người đang 
độ tuôi lao động phải ra mặt trận. Thiếu nhân công, các nhà máy bị 
đóng cửa. Tất cả cơ sở hạ tầng, ngựa xe, gia súc và những vật liệu 
thiết yếu cho quân đội đều bị trưng thu. 70% nhà máy sản xuất thép 
(95 trong số 127 lò cao) rơi vào tay Đức'. Sản xuất công nghiệp và 
nông nghiệp bị đình trệ. Vào năm 1919, sản lượng hai ngành này 
chỉ còn bằng 45% so với năm 1913. Chiến tranh kéo dài, Pháp 
phải nhập ngày càng nhiều những vật phẩm cần cho chiến tranh mà 
trong nước không thể sản xuất hoặc không thể tự cấp được nữa. 
Ngay từ tháng 8 năm 1914, một Ủy ban nhập khẩu hàng hóa được 
thành lập. Năm 1919, việc xuất khẩu của Pháp chỉ còn bằng 1/3 
nhập khẩu của nó). 


1. Patrice Mơorlat, indochine années vingts: Le Balcon de la France sur le 
Pacfique, Les Indes Savantes, Paris, 2001, tr. 15. 


2. Jean Charles Asselain, Histoire économique đe la France du XVIIle siècle 
à nos jours.2. De 1919 à la fin des années 1970, Edition du Seull, Paris, 
1984, tr. 25. 


3. Jean Charles Asselain, Histoire économique..., Sđd, tr. 25. 
24 


Chương I. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


Số lượng hàng Pháp phải mua trung bình mỗi năm trong chiến 
tranh là 17,8 tỷ francs thay vì 8,4 tỷ francs năm 1913'. 


Trong khi nhập khâu tăng lên như vậy thì xuất khẩu của Pháp 
ngày một giảm đi, khoảng 13 tỷ francs và trong chiến tranh chi còn 
đạt khoảng 60 tỷ francs”. Pháp mua chủ yếu từ Mỹ (27 tỷ francs) và 
Anh (23 tỷ francs)'. 


Sự sút giảm của nền sản xuất, tình trạng nhập siêu đã làm 
cho Pháp trở thành con nợ lớn nhất trong số các nước thắng trận 
mà chủ yếu là nợ Anh và Mỹ, với tổng số tiền lên đến 1 tỷ đô la 
vào năm 1917, 170 tỷ francs vào năm 1918 và 300 tỷ francs vào năm 
1920°. Số nợ đó một mặt là đẻ trang trải cho nhu cầu của bản 
thân nước Pháp, mặt khác là để ứng ra cho các nước Đồng minh 
nhỏ hơn vay lại như: Bỉ (250 triệu francs), Serbi (90 triệu francs), 
Hy Lạp (20 triệu francs), Monténégro (500.000 francs). Mặt khác, 
Pháp phải cho Nga vay 250 triệu francs cho nhu câu chiến tranh 
của nước này và cam kết sẽ cho nước này vay mỗi tháng 75 triệu 
francs cho đến năm 1917. Cho đến cuối chiến tranh, tông số tiền 
mà Pháp cho các nước Đồng minh vay là 7,5 tỷ francs, trong đó 
3,5 tỷ francs cho nước Nga đã bị chính quyền Xô viết tuyên bố 
xóa nợ sau Cách mạng tháng Mười”. Tính cả các khoản mà Pháp 
cho Nga vay và đầu tư vào nước Nga không thẻ đòi lại sau Cách 
mạng tháng Mười là 14 tỷ francs”, và nếu tính tổng cộng các 
khoản mà Pháp đã đầu tư vào một số nước bị hủy diệt trong 
chiến tranh hay chuyên sang chế độ cộng sản (như Nga) thì số 


1, 2. Patrice Morlat, Irndochine..., Sđd, tr. 15. 
3, 4. Patrlce Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 16. 


5. G. Bonnefous, Histoire de la Troisième République, Tome 2, Paris, 1957, 
tr. 454. 


6. Patrice Morlat, Indochine..., Sđủ, tr. 17. 
7. Trần Huy Liệu, Lịch sử tám mươi năm chống Pháp, Quyên ï, Nxb. Văn - 
Sử - Địa, Hà Nội, 1956, tr. 215, 216. 


25 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẶP 8 


mắt trắng sẽ là 40 tỷ francs'. Việc Pháp tham gia liên minh can 
thiệp vũ trang của 14 nước vào Nga và trợ cấp vẻ tài chính cho 
Bạch vệ chống phá chính quyển Xô viết đã lại ngốn thêm hàng tỷ 
francs trong ngân quỹ của Pháp”. 


Ngân sách của Pháp vì vậy luôn luôn ở trong tình trạng thiếu 
hụt. Số thiếu hụt đó mới chỉ tính đến năm 1915 đã là 18 tỷ francs'”, 
năm 1918 là 60 tỷ francs“, cộng thêm khoản nợ các nước trong khối 
Đồng minh và các khoản cho các nước trong khối Đồng minh vay 
bị mất, sự thiếu hụt của ngân sách Pháp là 107 tỷ francs”. 


Mọi biện pháp đã được Chính phủ Pháp sử dụng để trang trải 
các khoản nợ nần chất chồng đó và chỉ tiêu cho chiến tranh. Trước 
hết, Pháp phải bán bớt một phần dự trữ vàng cho nước ngoài, chủ 
yếu là Anh và Mỹ. Cho đến cuối chiến tranh số trữ kim xuất sang 
Anh tương đương 2,839 tỷ francs và Mỹ 89 triệu francs, tổng cộng 
3,1 tỷ francs”. Mặt khác, Chính phủ Pháp phải phát hành công trái ở 
trong nước. Trong số 157 tỷ francs được ước tính cho việc chỉ tiêu 
mang tính chất công cộng từ năm 1914 đến năm 1919 thì 45 tỷ 
francs là do thu của ngân sách và 60 tỷ francs là do các đợt phát 
hành công trái”. Đồng thời, Pháp cũng phải dựa vào các nước thuộc 
địa, với tổng cộng 544.510 lính chiến và 199.900 lính thợ, gần 1 tỷ 
francs mỗi năm” và những nguyên liệu mà nước Pháp thôi không 
thể khai thác được ở trong nước. 


Riêng đối với Đông Dương khi chiến tranh diễn ra, Đông Dương 
buộc phải gồng lên “chỉ viện” về người và của cho chính quốc, theo 
phương châm “Rồng Nam phun bạc, đánh đồ Đức tặc”. Tông cộng, 


1, 4, 5. Patrice Morlat, Indochine..., Sđủ, tr. 19. 
2. M. Cachin, Le problème de la paix et Ìles dettes exiérieures, Paris, 1925, tr. 38. 


3. Philippe Bernard, La fin đun monde (1914-1929), Le Sueil, Paris, 1975, 
tr. 38. 


6, 7. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. I7. 
§. Patrice Morlat, indochine..., Sđd, tr. 199. 


2 


Chương ÏÌ. Chính sách thuộc địa của thực đân Pháp... 


trong số 544.510 lính chiến và 199.900 lính thợ mà tất cả các nước 
thuộc địa của Pháp đã được mộ cho chính quốc, trong chiến tranh, 
Đông Dương góp một phần quan trọng với 48.992 lính chiến và 
51.000 lính thợ! và trong tổng số tiền mà các nước thuộc địa phải 
nộp cho chính quốc hàng năm, gần 1 tỷ francs thì xứ này đã chiếm 
1⁄3 với khoảng 367 triệu francs. Đông Dương còn cung cấp cho Pháp 
336.000 tắn nguyên liệu trong số 1,5 triệu tấn của cả khối thuộc địa 
của nước này”. 


Sự tàn phá của chiến tranh cũng thật nặng nề đối với Pháp, 
không những so với các nước Đồng minh mà ngay cả so với Đức, 
vì Pháp phải chịu gần như toàn bộ chiến sự diễn ra ở phía Tây và 
một mình phải đương đầu với già nửa quân đội Đức (35 trong số 69 
sư đoàn Đức). Pháp trở thành một cường quốc về quân sự trên thế 
giới nhưng phải trả một giá đắt là 1.364.000 người bị giết, 740.000 
người bị thương`. Theo tính toán của các học giả thì sự thiệt hại về 
người của các nước tham chiến so với số dân đang độ tuổi lao động 
của các nước đó như sau: 10,5% đối với Pháp; gần 10% đối với 
Đức và Áo - Hung; từ 5% đến 6% đối với Ý, Anh, Nga; 0,2% đối với 
Mỹ. Chiếm tỷ lệ lớn trong số người thiệt mạng là học sinh của các 
trường đại học lớn. Chiến tranh đã làm già nua nước Pháp và sự 
suy giảm của tỷ lệ sinh trong chiến tranh còn ảnh hưởng nặng nề 
đối với nước Pháp cho mãi đến những năm sau, nhất là trong những 
năm 20 thế kỷ XX. Việc bồi thường cho các nạn nhân chiến tranh 
cũng còn đè nặng lên ngân sách nước Pháp (chiếm trung bình 
khoảng 2% thu nhập quốc dân). Sự thiệt hại về vật chất của Pháp 
cũng nặng nẻ hơn các nước khác vì chiến sự diễn ra chủ yếu trên 


1. Patrice Morlat, Indochine..., Sđđ, tr. 199. 

2. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 201. 

3. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 19. 

4. Jean Charles Asselain, Hisfoire économiqwe..., Sđd, tr. 13. 
5. Jean Charles Asselain, Hisfoire économique..., Sđd, tr. 13. 


27 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


đất Pháp. Ước tính, vào năm 1918, tại Pháp có 550.000 ngôi nhà bị 
hỏng, 5.500km đường sắt', 53.000km đường bộ, 20.000 nhà máy bị 
phá huỷ hoặc là phải bồi thường, 300.000ha đất trồng trọt bị tàn 
phá, 2.500.000 đầu gia súc bị giết hay là bị thất lạc? Năm 1919, 
vùng mỏ ở phía Bắc nước Pháp chỉ còn cung cấp 3% sản lượng 
than so với trước chiến tranh). 


Đức đã tàn phá của Pháp 90% mỏ khoáng chất, 55% mỏ than, 
80% nhà máy cán thép và một số vùng kinh tế trọng điểm, nơi 
đảm bảo 18,5% tông số thuế của nước này, như các vùng cung 
cấp: 94% len, 90% sợi lanh, 70% đường, 60% vải bông, 43% sản 
lượng điện“. Đó là chưa kế những thiệt hại trên biển mà chiến 
tranh đã cuốn trôi đến gần 1 triệu tấn trong số 3 triệu tấn của hàng 
hải Pháp”. Alfred Sauvy ước tính toàn bộ số mắt mát của Pháp 
trong chiến tranh là 55 tỷ francs vàng (của năm 1913), tức là 15 tháng 
thu nhập quốc dânế. 

Về tài chính, ngoài những khoản chi cho chiến tranh, những 
khoản cho vay trong khối Hiệp ước cũng như những khoản vốn đầu 
tư ở nước ngoài bị tuyên bố xóa nợ hoặc là không thể đòi được đã 
kể ở trên, nước Pháp còn phải chịu mọi sự thua thiệt khác trong 
quan hệ với các nước cùng khối và ngay cả với Đức. Theo thỏa 
thuận trong nội bộ Ủy ban khôi phục (Commission de réparation) 
của các nước Đồng minh, trong số 132 tỷ francs Đức phải bồi 
thường cho các nước thắng trận, 52% được dành cho Pháp”, nhưng 
được sự hậu thuẫn của Mỹ, Đức đã không chịu trả và Pháp không 
tài nào đòi được khoản tiền 350 triệu francs này. 


1. Jean Charles Asselain, Histoire économique..., Sđủ, tr. 14. 

2. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 19. 

3. Boulion, P. Sorbn, J. Rudel, Le Moơnde coœwemporadrn - Hstoưes et civllisafion. 
Bordas, F, 1968, tr. 47. 

4, 5, 6. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 19. 

7. Jean Charles Asselain, Hisfoire économique..., Sđủ, tr. 16. 


28 


Chương ï_ Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


Kết quả, một cuộc khủng hoảng trầm trọng về tài chính đã diễn ra, 
đồng franc ngày một mất giá so với các đồng tiền khác trong trao 
đôi, nhất là so với đồng đô la và đồng sterling. Vào tháng 7 năm 1919, 
1 đô la chỉ đổi được 11 đồng francs. 9 tháng sau (năm 1920), 1 đồng 
đô la tương đương với l7 francs' và sang năm 1923 là 27 francs?. 
Năm 1924 và 1926, đồng franc còn trải qua hai cuộc khủng hoảng 
trầm trọng nữa. Năm 1924, 1 đồng đô la tương đương 28,74 francs và 
¡ đồng livre tương đương với 122,6 francs (so với 27 francs vào 
năm 1918, 43,16 francs năm 1920 và 42,9 francs năm 1922). Năm 
1926, 38,85 francs mới đổi được 1 đô la và 174 francs mới đổi được 
1 đồng livre”. 

Cuộc khủng hoảng thiếu nô ra ở hầu khắp các nước tư bản 
trong những năm 1921-1923, gây thêm nhiều khó khăn cho nền 
kinh tế Pháp. Mặc dù đã chiếm được 1⁄4 sản lượng mỏ của tỉnh 
Rua, thu hồi được các tỉnh đã mắt trước kia (Andat và Loren) và 
được chia thêm những thuộc địa mới, Pháp cũng không thể thoát ra 
khỏi tình trạng bi đát về kinh tế và việc hàn gắn những vết thương 
do chiến tranh gây ra cũng như vực dậy nên kinh tế và lấy lại địa vị 
đã mắt trong thế giới tư bản. Đó là những vấn đề thách thức đối với 
các Chính phủ Pháp lúc bây giờ, trong khi vẫn đề này lại được đặt 
ra một cách cấp thiết, không những chỉ là nhu cầu nội tại của bản 
thân nước Pháp mà còn là do những đòi hỏi mới nảy sinh trong 
cuộc cạnh tranh với các cường quốc khác vẻ thị trường và các khu 
vực ảnh hưởng. 

Để giải quyết những khó khăn về kinh tế, tài chính đang đặt ra 
lúc đó, Chính phủ Pháp đã thực hiện đồng thời một chính sách đối 
nội cứng răn, tăng cường bóc lột quần chúng lao động trong nước 
và một chính sách khai thác thuộc địa trên quy mô lớn. 


1. Bouillon, P.Sorlin, J.Rudel, Le Monde..., Sđủ, tr. 46. 
2. Patrice Morlat, Irdochine..., Sđd, tr. 551. 
3, 4. Patrilce Morlat, indochine..., Sđủ, tr. 553. 


29 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Ở trong nước, sau một thời gian ngắn, nền kinh tế Pháp đã được 
vực đậy. Từ năm 1924, sản xuất công nghiệp và thu nhập quốc dân 
đã đạt được mức của năm 1913, giá cả trên thị trường nội địa Ổn 
định, tình trạng thiếu hụt về ngân sách nhường chỗ cho sự vượt trội. 
Đồng tiền franc trở thành đồng tiền chắc chắn. Năm 1929, thu nhập 
quốc dân của Pháp cao hơn năm 1913 đến 1/3' sản xuất công nghiệp 
giờ cao hơn đến 40% so với năm 1913, đặt Pháp vào hàng các nước 
đứng hàng đầu vẻ công nghiệp trên thế giới (bao gồm cả Mỹ và Đức)°. 
Việc tái thiết đất nước dần dần hoàn thành. 

Đối với các thuộc địa, năm 1920, trước những khó khăn của 
chính quốc về kinh tế, tài chính và vì các thuộc địa đã "... thu hút 
một phần khả năng tài chính của chính quốc và bộ máy hành chính 
quá cổng kềnh của Madagascar và Đông Dương rất tốn kém..."?, 
trước hết Chính phủ Pháp đã có ý định ”... bỏ Châu Á, giữ lấy 
Châu Phi", rồi thậm chí còn đã nghĩ tới việc bán các thuộc địa cho 
những cường quốc khác. Theo tinh thần bức điện được Ernest 
Outrey trình bày ngày 29-5-1920 trước cuộc họp tại Liên hiệp thuộc 
địa thì: 

"- Mỹ sẵn sàng chấp nhận Guyanne để đổi lấy việc trừ cho Pháp 
những khoản nợ trong chiến tranh. 

- Pháp sẽ nhượng Madagascar và Somalie cùng những nhượng 
địa ở Ân Độ cho Anh, để thoát nợ. 


- Pháp sẽ nhượng Đông Dương cho một cường quốc khác (dự 
định bán cho Nhật) "5. 


1. Jean Charles Asselin, Histoire économique..., Sđd, tr. 25. 
2. Jean Charles Asselin, Wlisfoire économique..., Sđd, tr. 26. 


3, 4. Dẫn theo Jean Dominique Giaccometti, L4 question de Ï'autonomie de 
Lindochine et les Milieux colowiaux ƒrancais 1915-1928, Thèse de Doctorat, 
1997, tr. 135. 


5. Dẫn theo Jean Dominique Giaccometti, La question..., Sđd, tr. 135. 
30 


Chương ï. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


Sau một hỏi cân nhắc, Chính phủ Pháp đã quyết định mở rộng 
việc khai thác các thuộc địa. Albert Sarraut - Bộ trưởng Thuộc địa - 
lúc đó muốn rằng: 


"(...) Nghị lực, ý chí, những cánh tay và những khối óc... tắt cả 
những lực lượng tích cực ấy đều phải hướng vào các thuộc địa của 
Pháp để hoàn thành việc khai thác theo một kế hoạch có phương 
pháp và chính xác"'. 


Trên thực tẾ, sau chiến tranh, khi vốn đầu tư của Pháp vào các 
thị trường nước ngoài truyền thống bị co lại, ít nhất là một nửa? thì 
vốn đầu tư vào các nước thuộc địa lại vượt lên đứng đầu trong tổng 
số vốn mà Pháp đầu tư ở bên ngoài. Số vốn đầu tư sang thuộc địa tỷ 
lệ với sự mắt giá của đồng tiền Pháp. Từ năm 1920 đến năm 1929, 
80% số công ty được lập ra để hoạt động ở nước ngoài hướng vào 
các hoạt động ở thuộc địa và 70% số vốn phát hành ở nước ngoài 
của Pháp dành cho thuộc địa (so với chi có 25% năm 1913), với 
khoảng 6.746,3 triệu francs (so với 3.254,2 triệu francs được đầu tư 
vào các nước khác)“. Năm 1929, số tiền Pháp đầu tư vào thuộc địa 
được ước tính vào khoảng từ 6,3-10 tỷ francs vàng”. 


Về mặt địa lý, các khu vực được ưu tiên vẫn là các vùng Bắc Phi 
(Maghed), Algéne, Maroc và Đông Dương, trong đó Đông Dương 
được Pháp đặt vào kế hoạch khai thác, trước hết vì đây được coi là 
thuộc địa mà: 


".,. về mọi phương diện là quan trọng nhất, phát triển nhất và 
giàu có nhất", 


1. Albert Sarraut, La Mise en valeur des colories francaises, Paris, 1923, tr. 20. 


2, 3. Jlacque Thobie, Gilbert Meynier, Catherine Coquery - Vidrovitch, Charles 
Robert Ageron, Histoire de la France coloniale 1914-1990, Armand Colie, 
Paris, 1990, tr. 139. 

4, 5. lacque Marselle, Empire colomial et capitalisme francais, Albin Michel, 
Paris, 1984, tr. 102. 

6. Albert Sarraut, a4 Mise en valeur des colonies ƒrancaises, Sđd, tr. 463. 


31 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


2. Tình hình Việt Nam và Đông Dương sau chiến tranh 


Đông Dương nằm trong khu vực Thái Bình Dương và ở vào 
một vị trí đặc biệt, được các nước đề quốc coi là “ban công” của cả 
khu vực này và đều nhòm ngó một cách thèm khát. 


Sau chiến tranh, dường như các nước thắng trận do đã mắt hoặc 
là không còn mặn mà với thị trường Đông Âu đều muốn quay sang 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để tranh chiếm thị trường. Trước 
sự chạy đua của các nước đế quốc, Pháp cũng cuống cuông lao vào 
đây, bởi vì Pháp vốn có đến 700.000km” thuộc địa ở Viễn Đông 
Thái Bình Dương và 25.000knm? thuộc địa ở Tây Nam Thái Bình 
Dương'. Ở Trung Quốc, Pháp có 4 nhượng địa tại Thượng Hải, Quảng 
Đông của Ngân hàng Đông Dương vào năm 1905 và năm ¡910?. Ở 
Án Độ, Pháp cũng có một số nhượng địa. 


Trước chiến tranh, có đến 6 cường quốc có quyền lợi ở Thái 
Bình Dương, trong đó 3 nước nằm ở ven bờ là Nhật, Nga và Mỹ, 
còn 3 nước khác có thuộc địa ở đây là Anh, Pháp và Đức. Sau 
chiến tranh, Đức mắt hết mọi đất đai trong khu vực, Nga bị đưa ra 
khỏi danh sách các nước đế quốc sau Cách mạng tháng Mười, Mỹ 
và Nhật thu được địa vị nỗi trội do mở rộng được lãnh thổ hoặc do 
ảnh hưởng mở rộng nhờ có hải quân của các nước này mạnh lên. 
Các nước đề quốc tranh nhau xâu xé khu vực này. Mỹ muốn đây 
Nhật ra khỏi Trung Quốc và Thái Bình Dương, khoanh phạm vi 
hoạt động của Nhật trên bán đảo của nó và chỉ trong các vùng Nhật 
đã chiếm được trước đây. Anh và Mỹ xích lại gần nhau để cạnh 
tranh với Nhật và Pháp làm chủ Thái Bình Dương. Hội nghị 
Oasinhtơn, tháng 11 năm 1921, thực chất là hội nghị bàn về quyền 
lợi của các nước đề quốc trên khu vực Thái Bình Dương, đảm bảo: 
một sự tồn tại mang tính dè chừng lẫn nhau giữa các nước đề quốc, 
trong đó Mỹ thực hiện tiếp những tham vọng mà Mỹ chưa đạt được 


1. Patrice Morlat, Indochine..., Sđủ, tr. 43. 
2. Patrice Morlat, indochine..., Sđủ, tr. 83. 


32 


Chương I. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


ở hội nghị Pari vì nó đảm bảo tính bất khả xâm phạm đến những 
đảo thuộc địa ở Thái Bình Dương giữa Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản; 
đảm bảo hạn chế lực lượng hải quân, giữa 5 nước Mỹ, Anh, Pháp, 
Nhật Bản và Ý, theo tỷ lệ ấn định (Mỹ: 5, Anh: 5, Nhật: 3, Pháp: 
1,75 và Ý: 1,75) và phân định phạm vi hoạt động về thương mại 
cũng như về công nghiệp tại thị trường Trung Quốc giữa 9 nước 
tham dự hội nghị. 


Như vậy, rõ ràng Pháp đang bị lần át tại Châu Á - Thái Bình Dương 
nhất là tại các khu vực thuộc địa và nhượng địa trên biển cũng như 
trên đất liền, ở phía Đông, phía Bắc và phía Nam, tại Đông Dương, 
tại Trung Quốc, trên các hải đảo, ở Án Độ... Sự lắn át đó đến từ 
phía Mỹ, phía Anh và cả Nhật Bản. 


Hơn nữa, điều bất lợi cho các nước đế quốc nói chung là sự 
phát triển phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản, phong trào giải 
phóng dân tộc đang diễn ra khắp toàn cầu. Đối với Việt Nam, những 
phong trào đấu tranh đó, đặc biệt là phong trào đấu tranh đang diễn 
ra tại các nước láng giềng, đã có những ảnh hưởng rất lớn và là 
điều làm cho Pháp hết sức lo ngại. 


Vì thế, vừa hoảng sợ trước nguy cơ bị lấn át bởi các đế quốc 
khác trong khu vực, vừa hoảng sợ trước nguy cơ bùng nỗ của một 
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc theo kiểu Nga ở Việt Nam, sau 
chiến tranh, Pháp đã phải tập trung sự chú ý vào Thái Bình Dương 
và coi Đông Dương là một bàn đạp, một “ban công” lợi hại nhất 
trong việc bảo vệ lợi ích đã có cũng như khuếch trương ảnh hưởng 
ra cả khu vực này. Vì điều đó, một chương trình khai thác trên quy 
mô lớn được triển khai ở đây trong những năm 20 thế kỷ XX. 

Patrice Morlat viết tóm tắt tình hình này trong lời giới thiệu 
cuốn sách của mình như sau: 

"Nước Pháp thắng trận về quân sự đối với lục địa Châu Âu, 
nhưng lại bước ra khỏi cuộc chiến tranh như một kẻ thất bại về tài 
chính, dân số và kinh tế. Thêm vào đó, nó bị cô lập về ngoại giao 


kh 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


đối với các nước Đồng minh cũ và phải đối đầu với sự khẳng định 
ở Viễn Đông Thái Bình Dương của các cường quốc đề quốc mới 
như Nhật và Mỹ. Cùng với cái đó là cuộc khủng hoảng về ngân 
hàng - ngân hàng công nghiệp Trung Hoa bị vỡ... Như vậy, nước 
Pháp không còn những phương tiện để duy trì vai trò cường quốc ở 
Châu Á, nên phải tìm đến với một rơ le, một mẫu quốc thứ hai có 
thể khăng định vị trí của nó trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, 
quân sự và nhất là kinh tế. 


Từ đó, Đông Dương, hòn ngọc của đề chế thuộc địa Pháp, 
được kêu gọi để giải quyết những khó khăn của nền Cộng hòa ở 
Viễn Đông, sẽ có gắng đối đầu với những đế quốc mới cũng như sự 
lớn mạnh của Quốc tế Cộng sản, của cách mạng Trung Quốc và 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Đối đầu với bằng ngần ấy sự đảo 
lộn, Đông Dương đã từ ban công trên Thái Bình Dương dần dân bị 
biến thành thành trì trên Thái Bình Dương"!. 


Tình hình của Đông Dương nói chung, của Việt Nam nói riêng 
sau chiến tranh cả về kinh tế và chính trị cũng dường như rất 
"thuận lợi" cho chương trình khai thác của Pháp. 

- Về kinh tế 

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất được bắt đầu từ khi kết 
thúc việc chinh phục về quân sự và với chương trình xây dựng các 
công trình công cộng của Paul Doumer, trong chừng mực nhất 
định đã tạo ra những cơ sở vật chất cho vốn đầu tư của tư bản tài 
chính Pháp. 

Trong chiến tranh, Đông Dương giàu lên nhờ sự vượt trội của 
cán cân thương mại, chủ yếu do bán nguyên vật liệu và gạo cho 
Pháp, cho Nhật cũng như buôn bán với các nước láng giểng và 
cũng nhờ sự phát triển của các ngành kinh tế do thiếu hàng nhập 
tương đương. 


1. Patrice Morlat, Irndochine..., Sđd, bìa 4. 
34 


Chương ï. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


Trước đây, Đông Dương luôn luôn phụ thuộc vào việc nhập 
khẩu hàng hóa chủ yếu là hàng chế tạo từ Pháp và nước này nhập 
chủ yếu của Đông Dương nguyên vật liệu và các sản phẩm nông 
nghiệp nhiệt đới không sản xuất được ở Pháp; và trong quan hệ về 
thương mại, Đông Dương luôn mua của Pháp nhiều hơn là bán cho 
Pháp, cán cân thương mại của Đông Dương luôn luôn thiếu hụt, 
nhập siêu. Khi chiến tranh diễn ra, quan hệ buôn bán với chính quốc 
và các nước Châu Âu bị cản trở, Đông Dương chỉ còn mua của các 
nước ngoài Châu Á và các nước thuộc hệ thống Pháp 33,2 tỷ francs 
và xuất khâu sang các nước đó 21,6 tỷ francs trong chiến tranh. Đối 
với Pháp, việc trao đôi giờ nghiêng hắn vẻ phía Đông Dương vì 
nhu cầu về nguyên liệu của Pháp tăng lên, kỹ nghệ mỏ ở chính 
quốc bị ngừng trệ nên phải mua phân thiếu hụt từ Đông Dương và 
các nước thuộc địa khác và cũng do sản xuất ngừng trệ, Pháp 
không có hảng để bán cho Đông Dương nữa'. Cũng như vậy đối 
với các nước trong khu vực, do việc buôn bán với chính quốc và 
các nước Châu Âu gặp khó khăn nên Đông Dương đã quay sang 
buôn bán với các nước trong khu vực vì thị trường Châu Á (Trung 
Quốc và Nhật) đều cần đến gạo và quặng mỏ của Đông Dương. 


Đảng 1: Các sản phẩm được xuất khẩu của Đông Dương trơng chiến tranh” 


Xi XrHÐnu Kẽm Than 
(tấn) (tấn) (nghìn tắn) 


1, 2. André Dumarest, La ƒormation đes classes sociales en pay$S anndrte, 
Lyon, 1935, Bản đánh máy, tr. 3l. 


35 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Về gạo, năm 1909, Đông Dương xuất khâu 1 triệu tấn thì năm 1911, 
Đông Dương xuất khâu 1,619 triệu tắn trong đó Pháp nhập vẻ 211.000 
tắn để nuôi quân lính!. 

Điều này đã làm cho Đông Dương có doanh thu, do suất siêu, 
đạt đến 442 triệu francs, trong giai đoạn 1914-1918, với bình quân đầu 
người là 22 francs (so với 152 triệu francs và bình quân đầu người 7,6 
franc trong giai đoạn 1909-1913) (theo báo cáo của Sở Tài chính 
Đông Dương năm 1920? và vào năm 1919, sự vượt trội đó đã lên 
tới 114 tỷ francs (chủ yếu là sang các nước Châu Á)}. 


Việc trao đôi với bên ngoài mà chủ yếu là với chính quốc bị 
ngừng trệ đã làm cho thị trường nội địa của Đông Dương gần như 
rơi vào tình trạng khủng hoảng thiếu trầm trọng các sản phẩm mà 
theo truyền thống thì vẫn là nhập siêu. Sự khủng hoảng của thị 
trường nội địa cùng với nhu cầu của thị trường bên ngoài về một số 
mặt hàng của Đông Dương đã có tác dụng làm cho một số ngành 
kinh tế ở Đông Dương phát triển trong chiến tranh. Công nghiệp 
bản xứ phải bù vào sự thiếu hụt của thương nghiệp để đảm bảo sự 
tiêu thụ của bản thân nó và cung cấp trong chừng mực nhất định 
những mặt hàng cho xuất khẩu. Cho nên, dù rằng không có một 
đột phá xuất khẩu nào lớn trong sự phát triển của công nghiệp 
Đông Dương nhưng hình hài của nó đã được nhận ra qua một số 
cơ sở công nghiệp của Việt Nam mới ra đời và trong sự hình 
thành của những công ty, những tập đoàn sản xuất, được thành lập 
vào thời điểm ấy. 

Trên thực tế, trong chiến tranh, một số ngành công nghiệp, một 
số cơ sở kinh tế bị suy giảm nhưng số khác không bị cuộc khủng 
hoảng thiếu và sự tăng giá của đồng Đông Dương tác động. Nhiều 
hãng buôn ở Nam Kỳ chịu những thiệt hại nặng đã biến mất 


1. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 216. 
2. Direction des finances 7870 - Commission monétaire indochinois. 
3. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 215. 


36 


Chương I_ Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


nhường chỗ cho các hãng xưa hơn phát triển, theo như nhận xét của 
một số tác giả. 

Các Công ty than Bắc Kỳ, Nhà máy xi măng Hải Phòng, Công 
ty bông sợi Bắc Kỳ, các công ty xay xát gạo, công ty giấy, công ty 
bia rượu... tiếp tục hoạt động và phát triển. Nhiều xí nghiệp ở Hải 
Phòng được lập ra trong các năm 1921-1922 ngay sau chiến tranh 
và trước khi có việc đầu tư vốn ô ạt trong cuộc khai thác thuộc 
địa lần thứ hai. Năm 1919, theo báo cáo của Cơ quan Thương chính 
(Douanes et Régie) thì ở Hải Phòng: 


"Trên thực tế, mặc dù hoàn cảnh không thuận lợi, những cô 
găng đáng kẻ đã được thực hiện, Hải Phòng có hướng trở thành một 
thành phó công nghiệp lớn: các xưởng đóng tàu, nhà máy xi măng, 
nhà máy bông sợi, nhà máy xà phòng, nhà máy xát gạo, nhà máy 
chế biến nước hoa vận hành hoạt động, nhà máy hóa chất được lập 
ra, một công ty có khả năng về tài chính đặt cơ sở cho một nhà máy 


chế biến quặng kẽm ở Quảng Yên"'. 


Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đã có khoảng 300 công 
ty khai thác thuộc địa, quy mô khác nhau tập trung ở Đông DươngỶ. 
Gilles de Gantes cho biết, chỉ riêng ở Việt Nam, trước chiến tranh, 
có một chục xí nghiệp loại lớn, có số vôn đến 3 tỷ francs, 70 xí nghiệp 
mới loại vừa có sô vốn không có định từ 200.000 francs cho đến 
2,5 tỷ francs, 138 thương gia và đại thương). 


Các công ty lớn được ưu đãi của chính quốc quan tâm nhiều tới 
cơ hội đầu tư vào Đông Dương. Chăng hạn, phái đoàn Paul Jeancard 


1. Direction des Douanes et Régies. Rapport au Conseil du Gouvernement, 
Hà Nội, 1919. 

2. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 219. 

3. Gilles de Gantes, Coloniaux, gouverneurs et ministres. L`inƒluence 
des Francais du Việt Nam sur Ì°évolution du pays à époque coloniale 
(1902-1914), Thèse de Doctorat de lUniversitế de Paris VI, Denis 
Diderot, 1994, tr. 152. 


37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


chuẩn bị nghiên cứu chỉ tiết khả thi về các cơ hội đầu tư trên diện 
rộng ở Bắc Kỳ, với sơ đồ đầy hào hứng là: 

- Xây dựng ] cảng ở Hạ Long; 

- Xây dựng ] cơ sở công nghiệp ở Quảng Yên; 

- Xây dựng ] nhà máy đúc kẽm giá 5 triệu francs; 

- Xây dựng 1 nhà máy giấy. 


Công ty này kêu gọi viện trợ của chính quyền thuộc địa dưới 
hình thức nhượng đất và xin nhượng một đồn điền rộng từ 20.000ha 
đến 30.000ha ở Thanh Hóa!. 


Cũng như vậy đối với nông nghiệp, nhu cầu về các loại ngũ cốc 
tăng lên trên thị trường bên ngoài, nhất là trên thị trường Nhật Bản 
do mắt mùa liên tục, sản xuất và xuất khẩu lúa gạo được kích thích. 
Việc sản xuất các sản phẩm nông nghiệp mang tính chất thương 
mại khác như cà phê, chè, nhất là cao su cũng được mở rộng với 
sự hình thành các vùng nông nghiệp thương phẩm lớn ở Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ, Nam Kỳ, là kết quả của công cuộc nhượng đất, khẩn hoang 
và bao chiếm ruộng đất từ cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX. 

Một biểu hiện khác của sự gia tăng của nền kinh tế tư bản ở 
Đông Dương trong những năm đó, chính là xu hướng tập trung của 
các ngành kinh tế thế hiện ngày càng rõ rệt hơn, với sự hình thành 
của các công ty, các tập đoàn lớn và hình thành nên các nhóm lợi 
ích kinh tế, chi phối nên kinh tế thuộc địa, đứng đầu là các quan 
chức - kiêm doanh nghiệp tại các cơ quan của Bộ Thuộc địa và sự 
thao túng của các nhóm tài chính - các ngân hàng, đặc biệt là Ngân 
hàng Đông Dương. 


Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế nói chung đã là một lý 
do làm cho đồng Đông Dương tăng giá (nhất là so với đồng franc, 


1. Martin J. Murray, The Development oƒ Capitalism in colonial Indochina 
(1870-1940), London, 1980, tr. 123. 


38 


Chương Ï_ Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


đang ngày càng mất giá nghiêm trọng). Năm 1914, 1 đồng Đông Dương 
có thê đổi được 2,5 francs. Tháng I năm 1919, 1 đồng Đông Dương 
đổi được 4,5 francs, sang tháng 12 cùng năm, 1 đồng Đông Dương 
tương đương đến 12 francs và năm 1920 thậm chí còn đổi được 
16,5 francs'. Năm 1926, khi đồng franc rơi vào cuộc khủng hoảng 
lần thứ hai, 1 đồng Đông Dương đã lên giá tới mức có thê đổi được 
22,26 francsỶ. 


Tình hình kinh tế ôn định và ra chiều phát triển, giá đồng Đông 
Dương cũng như giá một số mặt hàng nông phẩm và sản phẩm mỏ 
của Đông Dương tăng cao sau chiến tranh trên thị trường bên ngoài 
là sức hút tuyệt vời đối với các nhà tư bản chính quốc - những 
người đang muốn tìm cho tiền vốn của họ nơi trú ấn và sinh lợi an 
toàn, khích lệ Chính phủ Pháp mạnh dạn trong việc mở rộng khai 
thác thuộc địa Đông Dương trên quy mô lớn. 


- Về chính trị 


Tình hình chính trị của Đông Dương cũng có vẻ "ổn định" tạo 
môi trường thuận lợi cho việc đầu tư và khai thác của chính quyền 
thực dân và các nhà tư bản. Phong trào yêu nước của nhân dân Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu tân tiến lần lượt bị thất bại. 
Phong trào đầu tranh vũ trang lẻ tẻ lúc đó cũng bị dập tắt. Đề “điều 
khiển" được số dân Đông Dương là 19 triệu người lúc đó, người 
Pháp đã dùng đến 8.000 lính “mẩu quốc”, 6.500 viên chức”, chưa 
kế các lực lượng an ninh khác và để "yên dân” chính quyền thuộc 
địa ráo riết tuyên truyền cho chính sách “hợp tác với người bản xứ". 

Theo báo cáo của chính quyền các cấp thì dường như mọi "lộn 
xôn”, phản ứng của người bản xứ đều đã bị “đ£p yên” ở tất cả các tỉnh 
của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Lấy ví dụ, ở Bắc Kỳ vào năm 1923: 


1. J. D. Giaccometti, La question đe Ì'autonomie de P'Indochine et Milieux 
coloniaux ƒrancais 915-1928, Sđd, tr. 169. 

2. Patrice Morlat, indochine..., Sđủ, tr. 553. 

3. Patrice Morlat, Indochine..., Sđủ, tr. 205. 


39 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"Những khía cạnh thuận lợi không thay đổi. Sự yên tĩnh hoàn 
toàn không ngừng bao trùm lên toàn bộ lãnh thổ Bắc Kỳ và chính 
quyền Pháp có thể thừa nhận sự bền vững trong những mối quan hệ 
đã gắn dân chúng với chính quyền bảo hộ nhờ sự trung thành của 
họ. Tóm lại, trên cả Bắc Kỳ, tình hình chính trị hiện nay rất tốt, với 
tất cả niễm tin, chúng ta có thê tiếp tục sự nghiệp tiến bộ và khai 
hóa văn minh của mình bằng việc dựa vào sự khôn ngoan và tình 
trạng tỉnh thần hiện nay của người bản xứ"!. 


Báo cáo của các xứ khác trong một vài năm sau đó cũng đều 
phản ảnh tinh thần lạc quan như vậy của chính quyên thuộc địa. 


Xã hội Việt Nam đã phân hóa khá sâu sắc, so với giai đoạn trước. 
Giai cấp công nhân Việt Nam, ngay sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất, đã phát triển cả về số lượng và chất lượng nhưng phong 
trào đấu tranh của họ còn trong giai đoạn tự phát, chưa có một đảng 
tiền phong lãnh đạo. 


Trong những điều kiện đã trình bày ở trên, cuộc khai thác thuộc 
địa ở Đông Dương nói chung, ở Việt Nam nói riêng, được tiến hành 
một cách hết sức gắp rút, ngay sau chiến tranh và cũng trong hoàn 
cảnh Ấy, một sự thay đổi trong chính sách thuộc địa đã được các 
quan chức thực dân hoạch định - “chúuh sách bản xư” hay còn gọi 
là “chính sách hợp tác với người bản xứ”. 


IL "CHÍNH SÁCH BẢN XỨ"' HAY "CHÍNH SÁCH HỢP TÁC 
VỚI NGƯỜI BẢN XỨ" 


Cũng trong tóm tắt lời giới thiệu cho cuốn sách của mình, Patrice 
Morlat đã viết ngay từ dòng đầu rằng: 


"Chính sách hợp tác do nền Cộng hòa đề chế đưa ra đối với giai 
cấp thượng lưu bản xứ vào đầu những năm 20 lúc đó người ta gọi 
là chính sách bản xứ, nhằm làm cho người bản xứ chia sẻ dự định 


1. RST 36553. Rapport sur la situation du Tơnkin 1923-1924. 
40 


Chương Ï. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


lớn mà mẫu quốc gán cho thuộc địa của nó ở Châu Á: trở thành ban 


công của nước Pháp ở Thái Bình Dương...". 


Như vậy, trong bối cảnh của những năm 20 thế kỷ XX, "chính 
sách bản xứ" đã được gán cho nhiều ý nghĩa hơn là từ cội nguồn 
của nó. Giở đây, chính sách này đã được coi như một cứu cánh 
trong chính sách thuộc địa, nhằm bằng chính sách này đạt được 
những mục đích to lớn cả về kinh tế, chính trị được nêu ra ở trên. 
Bằng cách dựa vào người bản xứ, Pháp đây mạnh việc khai thác 
thuộc địa, rồi dựa vào thuộc địa để giải tỏa bớt những khó khăn ở 
trong nước và một Đông Dương mạnh có thể trợ giúp Pháp trong 
chính sách bành trướng thế lực ra bên ngoài, đi phó với nguy cơ bị 
lắn át bởi các cường quốc khác. 


Sự quay trở lại với chính sách “hợp ác” được đưa ra cùng lúc 
với sự khăng định ảnh hưởng của Hội Tam điểm trong tầng lớp 
chóp bu ở Đông Dương, với việc Hội này quyết liệt chống lại chế 
độ quân chủ, mở rộng hoạt động của Hội Nhân quyên, ủng hộ việc 
tuyên mộ công chức bản xứ người Đông Dương trong những năm 20. 
Việc chủ trương thực hiện chính sách này cũng được quyết định 
bằng sự quay trở lại Đông Dương của Toàn quyển Albert Sarraut - 
người được Hội Tam điểm úng hộ nhiệt liệt cả trong chương trình 
khai thác thuộc địa về kinh tế lẫn trong những biện pháp thực hiện, 
vào năm 1916 và trở thành Bộ trưởng Bộ Thuộc địa từ năm 1920. 
Có nghĩa là điều đó dường như gắn liền với tên tuổi của viên 
quan chức cao cấp này. Trong những năm sau chiến tranh và nhất 
là trong những năm sau khi người Pháp đã tiến vào sâu trong cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ hai, những điều kiện cho sự quay trở lại 
đó dường như ngày càng hội đủ - điều kiện về kinh tế làm cơ sở 
cho điều kiện về xã hội, cho việc thực hiện chính sách này. 


Sự phát triển về kinh tế của Đông Dương từ đầu thế kỷ, trên 
thực tế, đã được khăng định cùng với sự hội nhập từng bước vào 


1. Patrice Morlat, Irdochine..., Sđủ, bìa 4. 
41 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thị trường thế giới trên những “:hể mạnh" của nó do chính sách 
khai thác thuộc địa mang tính chất thực lợi của thực dân Pháp 
tạo ra. 

Những giai cấp xã hội sinh ra từ chế độ thuộc địa - giai cấp đại 
địa chủ, nhất là ở Nam Kỳ, mà đa phần có con cái được gửi du 
học tại các nước Châu Âu, những viên chức hưởng lương trong 
bộ máy hành chính của Pháp, các thương gia và các doanh gia - 
những tầng lớp xã hội này, dẫu không phải là tất cả thì cũng 
phần đông phụ thuộc quyên lợi về kinh tế vào Pháp và trở thành 
chỗ dựa cho chính sách “hợp rác”. Bởi vì cái cốt lõi của chính 
sách này chính là tạo ra và dựa vào một tầng lớp “thượng lưu”, 
"ưu tá" (Elite) để lôi kéo các tầng lớp xã hội khác trong công 
cuộc khai thác về kinh tế và “chỉnh phục trái tim, khối óc" dân 
thuộc địa. Muốn khai thác thuộc địa, người Pháp cần một sự “yên 
ổn” về chính trị, cần đẹp hết mọi tư tưởng phản kháng trong dân 
chúng, cần những “đẩy rớ” tận tuy, trung thành, như Charles Gide 
giải thích về chính sách này như sau: 


"Gắn tầng lớp thượng lưu vào sự nghiệp của Pháp, tăng thêm 
sự đại diện của người bản xứ và lập ra một nghị viện thuộc địa, tức 
là tạo ra những cộng tác viên trung thực và trung thành"'. 

Các tác giả gọi đây là biện pháp “phòng ngừa từ xa" cho nên an 
ninh thuộc địa. 

Albert Sarraut cũng bộc bạch như vậy về nhu cầu đối với một 
tầng lớp "thượng lưu bản xứ" tại tiệc trà của Hội Khai trí Tiến đức 
ngày 27-4-1919: 

"... nghĩa vụ cần nhất của chúng tôi là phải dạy cho bọn thượng 
lưu ngày càng có học, ngày càng đông thêm lên, biết cái danh nghĩa. 
làm dân, vừa có quyền lợi vừa có nghĩa vụ, khiến cho những người 


1. Charles Robert Ageron, France coloniale ou Parti colonial?, Paris, PUF,, 
1978, tr. 226. 


42 


Chương ï_ Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


nào tài giỏi có thể cùng chúng tôi ra cáng đáng cái trách nhiệm nặng 
nề trong việc cai trị xứ này. 


.‹ Trong một nước, thể nào cũng phải có bọn thượng lưu thì 
mới sống được. Phải có bọn thượng lưu thì mới vừa có tiến hóa mà 
vừa giữ được trật tự, giữ được kỳ luật trong nước. Phàm cái dân 
quyền và nhất là dân quyền Annam, lại cần phải có trật tự lắm, vậy 
thời phải có bọn thượng lưu để mà duy trì cái trật tự đó. Phá đỗ 
bọn thượng lưu đi là một sự cuồng dại. Hạn chế bọn thượng lưu 
là một sự nguy hiểm vì nếu hạn chế lại thì bọn thượng lưu thành 
bọn hào trưởng, chỉ biết lợi riêng mình và hay áp bức kẻ bằn 
dân. Phàm Chính phủ giữ đạo công bằng, muốn theo phép khôn 
ngoan thì phải tìm đường mở rộng lần lần cái bọn thượng lưu ấy 
ra, xem cái trình độ cùa dân đã cao, lòng trung thành của dân đã 
chắc thì phải liệu mà ban cho những quyên lợi tương đương cho 
xứng đáng... "". 


Người Pháp cũng còn cần đến những người làm công mẫn cán, 
cần đến ngày càng nhiều nhân công để cung cấp cho các khu công 
nghiệp mỏ, cho các đồn điền rộng mênh mông đã và đang được cấp 
nhượng ở cả 3 kỳ, nhất là ở các vùng cao nguyên đất đỏ, đất xám ở 
Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ; hoặc giả là cho một số cơ sở kinh tế 
vừa được lập ra sau chiến tranh và cuối cùng cũng cần đến những 
người nông dân, những người dân lao động chỉ biết phục tùng mọi 
ý muốn của chính phủ thuộc địa và sốt sắng trong việc nộp tô, thuế 
cho ngân quỹ, từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất và thực hiện 
đầy đủ những nghĩa vụ về phu phen, tạp dịch ngày một nặng nề đối 
với nhà nước thuộc địa. Điều đó có nghĩa là phải: "Chuyên việc 
khai thác thuộc địa sang cho người bản xứ để thu được sự cộng 
tác của họ cho cuộc khai thác này”, theo cách giải thích của 
AIbert Sarraut, được tác giả Patrice Morlat diễn giải trong cuốn 


1. Bài diễn thuyết của Albert Sarraut tại tiệc trà của Hội Khai trí Tiến đức, 
Nam phong, sô 22, ngày 27-4-1919. 


43 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


sách của mình - “Đông Dương những năm 20, Ban công của nước 
Pháp ở Thái Bình Dương "`. 


Trong hoàn cảnh quốc tế đặc biệt lúc bấy giờ, với sự phát triỀn 
mạnh mẽ của phong trào cách mạng trên thế giới và nhất là phong 
trào giải phóng dân tộc diễn ra tại các nước ngay sát cạnh Đông 
Dương thì việc “lấy lòng" người bản xứ lại càng là một nhu cầu 
cấp thiết hơn lúc nào hết đối với chính phủ thực dân. Albert Saraut 
cho rằng: 


"Sẽ là một sai lầm không thể tha thứ được nếu mẫu quốc để 
mắt một đài quan sát tuyệt vời (Merveilleux observatoire) mà Đông 
Dương đem lại ở võ đài rộng lớn trên Thái Bình Dương, nơi những 
số phận của thế giới ngày mai sẽ diễn ra những sự kiện mà đất nước 
chúng ta không thẻ không quan tâm"?. 


Chăng phải Đông Dương đã từng chỉ viện cho chính quốc biết 
bao nhiêu sức người, sức của trong chiến tranh như một vài con 
số được kê ra ở trên kia? Sự “đóng góp có hiệu quả" của người 
bản xứ vào cuộc chiến tranh của nước Pháp ở Châu Âu về nhân 
lực, vật lực đó có tính chất thuyết phục rất lớn đối với giới thực 
dân, nhất là những quan chức chính quyền thuộc phái cấp tiến bên 
chính quốc. 


Không phải người Pháp đã nghĩ ra chính sách “hợp tác” này. 
Người Mỹ đã áp dụng thành công chính sách đưa người Philippines 
vào quản lý bộ máy nhà nước và chính sách “hợp tác” mị dân của 
họ. Đó là một ví dụ có sức thuyết phục đối với người Pháp. Cũng 
chăng phải người Pháp chỉ thực hiện chính sách với riêng một xứ 
Đông Dương. Đây dường như là chính sách chung của họ đối với 
cả hệ thống thuộc địa và được xem như một học thuyết, được trình 
bày trong các bài diễn văn của các quan chức chính quyên, trong 
các công trình của các chính trị gia, các tư tưởng gia và trong 


1, 2. Dẫn theo Patrice Mơrlat, Imdochine..., Sđd, tr. 225. 
44 


Chương I. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


chương trình của các đảng phái chính trị. Họ đã từng áp dụng chính 
sách này với "hiệu quả cao" tại Madagascar và các nước Bắc Phi 
với khẩu hiệu: "hợp rác” với người Mangat, với người Algéri hay 
là người Maroc..., chăng hạn chính sách hợp tác "Pháp - Ả Ráp”, 
“Pháp - Algéri", cùng với tên tuổi của Clémenceau, Lanessan, 
Pennequin, Galliéni, Lyautey... 


Chính sách “hợp rác” đem lại nhiều "riện lợi” vì người bản xứ 
điều hành người bản xứ dễ hơn là đối với những người ngoại quốc 
khi tiếp xúc và điều hành người khác chủng tộc cả về tiếng nói, chữ 
viết và phong tục. Sự tiện lợi nhất là nó tạo ra cảm giác giả tạo về 
sự “độc lập, tự chủ” cho người bản xứ nói chung, tránh cho những 
nhà thực dân thái độ kỳ thị lộ liễu, có hại cho sự điều hành và uy tín 
của chế độ cai trị và tránh nơi người bản xứ thái độ mặc cảm bị áp 
bức bởi người ngoại quốc. Theo sự nhìn nhận của các nhà thực dân 
thì điều đó chính là cái “gốc” của sự "yên ôn”. Điều này lại cũng 
vừa đỡ tốn kém cho ngân quỹ trong việc chỉ tiêu về nhân sự bởi vì 
lương trả cho một viên chức bản xứ bao giờ cũng thấp hơn một 
viên chức người Âu trong cùng một công việc đến 10 lần, theo Paul 
Bemard'. 

Cũng không phải cho tới lúc này, sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất, chính sách này mới được hoạch định. Có thể nói ngay từ 
cuối thế kỷ XIX, khi mà việc áp dụng chính sách đồng hóa tỏ ra 
thất bại, chính phủ thực dân đã nghĩ đến việc sử dụng chính sách 
“hợp tác” (associassion), rồi cứ thế, chính sách này dân dân hình 
thành để đến năm 1913, Albert Sarraut đã có thể đề ra cả một chính 
sách “hợp rác" mị dân được triển khai trên nhiều phương diện của 
đời sông thuộc địa. 

Albert Sarraut khởi thảo một chương trình mở đầu cho nhiệm 


kỳ đầu tiên của mình - chính là chương trình về “hợp tác với người 
bản xứ", rằng: 


1. Paul Bernard, Le problème économique indochinois. Paris, 1934, tr. 5]. 
45 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"Phải tôn trọng một cách thành thật truyền thống, phong tục, 
thiết chế của người bản xứ, trung thành với quan niệm vẻ chế độ 
bảo hộ, đảm bảo thực hiện tự do những hiệp ước, nhưng mặt khác, 
đảm bảo thực hành những quyển hạn mà chính quyên của nước 
Pháp đã phó thác cho đại diện của mình, hướng những người dân 
bảo hộ của chúng ta tới những tiến bộ về vật chất, đưa vào áp dụng 
trong bộ máy hành chính những quy tắc lớn của những nước đã 
được khai hóa văn minh, cứu thoát sự tự do cá nhân..., xóa bỏ 
những phong tục hàng nghìn đời..., nhân rộng các trường học, sự 
nghiệp y tế, bảo đảm quyền lợi của những viên chức bản xứ, đảm 
bảo sự công bằng, nới rộng sự tham gia của dân chúng vào việc 
quản lý đất nước"!. 


Trong Tạp chí Bản xứ (Revue Indigène), Clémentel - Bộ trưởng Bộ 
Thương mại Pháp đã đưa ra lời giáo huấn nỗi tiếng về cách thức mà 


VÀ) 


người Pháp "hợp tác với người bản xứ” như sau: 

"Đông Dương: 

Định đề: Đông Dương không phải là thuộc địa di dân. 

Hệ quả: Hoạt động lâu dài của nước Pháp phải được chuyển 
sang cho chính người bản xứ. 

Phương pháp và cách thức: Làm cho người bản xứ được hưởng 
những tiến bộ về vệ sinh và khoa học y học. Bảo vệ sở hữu của họ 
để tăng cường sự phồn thịnh về vật chất. Hạn chế việc cấp cho 
người Âu những đồn điền rộng lớn, những đồn điền đã làm giảm sở 
hữu của người bản xứ và bắt buộc họ trở thành nhân công", 

Cũng năm này, Đại tá Digne, một quan chức ngạch quân sự tại 
Đông Dương, phát biểu rằng: 


1. CAOM. GGI 21357. Dossier 6. Rapport 12-1911. Dẫn theo Charles Fourniau, 
Việt Nam..., Sđd, tr. 763. 


2. "Le problème indochinois" trong Revue indigène, số 85, 1913. 
46 


Chương Ï. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


”,., mọi sự cải cách, những sự cốt để thu phục lấy nhân tâm của 
các dân tộc bảo hộ của ta.... 

.. Về phương diện xã hội thì ta tỏ cách tử tế với các quan chức 
bản xứ, những chức dịch ta nên tỏ lỏng trọng đãi cho xứng đáng... "'. 

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tinh thần của “chính sách 
bản xứ" được tái khăng định trong các chương trình của Albert 
Sarraut và trở thành một chính sách thực sự, được gán cho ý nghĩa 
hết sức quan trọng như đã được trình bày ở trên. 

Năm 1918, ngay trước khi chiến tranh chính thức kết thúc, trên 
cương vị Toàn quyền Đông Dương, Albert Sarraut dự thảo chương 
trình “$ năm hoạt động chính trị và kinh tế" gồm 4 điểm cho toàn 
Liên bang, thẻ hiện nội dung của chính sách "hợp tác": 

"Thứ nhất: Phát triển những công cụ kinh tế và nông nghiệp. 

Thứ hai: Giáo dục. 

Thứ ba: Y tế và sự nghiệp sức khỏe. 

Thứ tư: Cảnh sát và an ninh, nhất là ở những vùng xa trung tâm". 

Ngày 27 tháng 4 năm 1919, trước các quan chức người Việt tại 
Văn miêu Quốc Tử Giám, Albert Sarraut huầắn dụ răng: 

"Các ông đã thấy rằng những có gắng của tôi thường xuyên hướng 
vào hai vấn đề: pháp lý và giáo dục, hai ý tưởng được coi là trụ cột 
của chính sách bản xứ của tôi”. 

Cùng với một chương trình khai thác thuộc địa về kinh tế, 
Albert Sarraut cũng hoạch định một "chính sách bản xứ”. Trong 


1. Ý kiến Toàn quyền Varenne, "Nghị viện Pháp nói việc Đông Dương", 
trích trong báo Đông phương từ số 221 ngày 6-9-1930 đến số 238 ngày 
18-9-1930, Bản đánh máy của Trường Nguyễn Ái Quốc, tr. 10. 

2. RST1964. Programme Quinquenal d”action politique et économique 1918. 

3. Charles Robert Ageron, France coloniale ou Parti colonial?, Sđd, tr. 228. 


47 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


bản tuyên bố về chính sách chung tại Nghị viện ngày 27 và 28 
tháng 2 năm 1920, Albert Sarraut đã lấy lại cái cốt lõi của những tư 
tưởng của chính bản thân mình về “chính sách bản xứ” dựa trên sự 
hợp tác và lấy những chính sách của Paul Bert làm mẫu. 


Trở thành Bộ trưởng Bộ Thuộc địa năm 1920, Albert Sarraut 
càng có điều kiện triển khai chính sách này. Trong cuốn sách của 
mình: Việc khai thác các thuộc địa Pháp, xuất bản năm 1923, quan 
chức chính quyền này tuyên bố: "Sẽ không còn tình trạng tước đoạt 
của một giống người khác mà chỉ còn sự hợp tác mà thôi"' và bàn 
"Dự luật khai thác thuộc địa" được Albert Sarraut trình bày ngày 
12-4-1921 trước Quốc hội Pháp, được xem là “chính sách khai thác 
thuộc địa đâu tiên có tính chất cô kết"?; vì theo chính Albert Sarraut 
thì đó là: 


"Một chương trình về toàn bộ các công trình công cộng, về 
công cụ kinh tế và sự nghiệp xã hội mà sự thực hiện một cách có 
phương pháp trong những xứ thuộc địa khác nhau về thực chất là 
ghi nhận một sự thúc đây mạnh mẽ đối với sự giàu có cả về vật 
chất lẫn sự nghiệp nhân đạo về văn minh được nước Pháp theo đuổi 
trong các thần dân và dân bảo hộ bản xứ... ", 


Chương trình khai thác này được thể chế hóa ở Đông Dương 
bằng một số chính sách về kinh tế và xã hội, thể hiện qua những cải 
cách nhỏ giọt về hành chính, giáo dục, y tế... có liên quan ít nhiều 
đến "thân phận" của những người bản xứ. Giờ đây, họ được tham 
gia nhiều hơn vào những hoạt động của thuộc địa; được “hưởng” 
nhiều hơn các "phúc lợi công cộng" về y tế, giáo dục...; có thể 
được nhập quốc tịch Pháp; được ứng cử, bầu cử vào một số tổ chức 


1. Albert Sarraut, La Ä4ise..., Sđd, tr. 88. 

2. Cathérine Coquery - Vidrovich, "Colonisation ou Imperialisme" trong Tạp: 
chí Le Mouvement social, Avril-Juin, 1979, No 107, tr. 50, 76. 

3. Albert Sarraut, La Mise..., Sđủ, tr. 23. 


48 


Chương I. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


chính quyên thuộc địa và theo quy định của Nghị định Toàn quyền 
ngày 27-12-1913, về việc nhượng đất công nông nghiệp trên toàn 
Liên bang, họ cũng được tham gia vào việc xin cấp nhượng, khai 
khẩn đất hoang và được quyền sở hữu đối với những đất đai đã 
khai thác được, mà trên nguyên tắc thì xưa nay vốn chỉ được dành 
gần như độc quyền cho các công dân Pháp. Từ đấy, người Pháp 
hy vọng: 

",,, nước Pháp sẽ mở rộng sự bảo hộ của mình bằng sức mạnh 
vật chất và phẩm cách, nước Pháp sẽ đem lại cho Đông Dương nền 
an ninh và hạnh phúc, một nền pháp lý công minh, sẽ phát triển nền 
giáo dục và bảo vệ sức khỏe, sẽ gắn họ theo cấp bậc trong một sự 
hợp tác tự do vì quyền lợi chung với trách nhiệm tập thẻ của việc 
quản lý của nó. Sự hợp tác được thử thách này là sự nghiệp của 
ngày mai. Việc khai thác Đông Dương là một nghĩa vụ. Cần phải 
vượt lên những đỗ nát của chúng ta và lấy lại vị trí của chúng ta 
trong cái hiệp đồng các dân tộc"!. 


Và đây là lần đầu tiên, những khái niệm, những ngôn từ như 
"mở rộng sự bảo hộ của mình bằng sức mạnh vật chất và phẩm 
cách", "một nên tư pháp công minh", "phát triển giáo dục và bảo 
vệ sức khỏe", “liên kết", "hợp tác tự do”... đã xuất hiện trong đường 
lối cai trị của Pháp ở Đông Dương nói chung, ở Việt Nam nói riêng. 


Sau Albert Sarraut, các viên toàn quyên khác cũng tiếp tục chính 
sách “hợp tác”: Maurice Long, Martial Merlin, Alexandre Varenne... 
Trong số đó Varenne là viên Toàn quyền thuộc Đảng Xã hội, sốt 
sắng nhất trong việc thực hiện chính sách “hợp rác” và được đánh 
giá "là viên Toàn quyên duy nhất có tâm nhìn rõ ràng về những 


nhiệm vụ của mình trong các lĩnh vực chính trị, xã hội"?. 


I. Patrice Morlat, "Hội Tam điểm ở Đông Dương trong kế hoạch khai thác 
thuộc địa của Albert Sarraut", Tạp chí Xưa và Nay, số 1 15 (163), tr. 19-20. 


2. Joseph Buttinger, A Dragon embattled, Tập I: From colonialism to the 
Việt Minh, Paul Mall, London, 1967, tr. 104. 


49 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Dẫn lại lời của Đại tá Digne, phát biểu năm 1913, Varenne chủ 
trương để cho các quan chức địa phương (các Tuần phủ, Tổng đốc, 
các Tri huyện, Án sát), được tự do hơn trong việc cai trị và "... phải 
để cho bọn thượng lưu trí thức được có địa vị cao trọng và xứng 
đáng, giống như người Hà Lan đã làm được ở Java", với mục đích 
chính trị đích thị là: 


"Biến Đông Dương thành một xứ thuộc Pháp, tránh để Đông Dương 
thành một xứ Đông Dương thuộc Trung Hoa”'. 

Phụ họa cùng viên Toàn quyển này, các quan chức người Việt 
và người Pháp cũng thi nhau phát biểu quan niệm của mình về nội 
dung của chính sách "hợp tác” lúc đó. Tuần phủ Hưng Yên Trần 
Văn Thông, trong thư để ngày 29-5-1927 gửi A. R. Fontaine - một 
cổ động viên tích cực của “chính sách bản xứ" lúc bẫy giờ, đã viết: 


"... nên thực hành một chính sách bản xứ khôn ngoan hơn để 
biến đội ngũ các quan chức (quan chức bản xứ) thành một liên 
minh có ý thức và có sức mạnh hơn là những tay sai không 
quyền lực, không sáng kiến, không ý chí... tức là những người 
cộng tác thông minh, có ý thức và mạnh, có giá trị, có quyển lực 
thực sự, đóng đủ ba vai trò là những người chỉ điểm (avertisseur), 
những người cộng tác (collaborateur) và người có trách nhiệm 
(responsables)... "Ê. 


Thể hiện chính sách này, Varenne ban hành một số biện pháp 
về kinh tế và xã hội như Thể lệ lao động, Thanh tra lao động và Tín 
dụng nông nghiệp. 

“Chính sách bản xứ”, với những nội dung được trình bày ở trên, 
đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới thực dân ở chính quốc 


1. Ý kiến Toàn quyền Varenne, "Nghị viện Pháp nói việc Đông Dương", 
trích trong báo Đông phương từ số 221 ngày 6-9-1930 đến số 238 ngày 
18-9-1930, Bản đánh máy của Trường Nguyễn Ái Quốc, tr. 10. 

2. A.R Fontaine, Quelques réflexions sur un essai de poÌitique trdigène en 
Indochine, Paris, 1921, tr. 30-31. 


30 


Chương I. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


cũng như ở thuộc địa và nhận được sự tán đồng của nhiều quan 
chức chính quyền, nhất là những người thuộc phe "cáp tiến" của 
Đảng Xã hội và Đảng Thuộc địa Pháp cũng như của các thành viên 
Hội Tam điểm Pháp. Tuy nhiên, chính sách này cũng phải chịu sự 
phê phán, chỉ trích quyết liệt do đã “bênh vực người bản xứ” cũng 
như của các quan chức thực dân cả ở chính quốc và thuộc địa. Dưới 
một nhãn quan chính trị khác, chính sách này cũng bị những người 
phản đối chế độ thực dân vạch trần tính chất mị dân và nô dịch 
của nó. 


Ngay trong những năm 1925-1926, trong cuộc tranh luận quyết 
liệt giữa những người Việt Nam mà một bên chủ trương và một bên 
phản đối chính sách “hợp tác" hay là chủ nghĩa Pháp - Việt đề huẻ, 
trên tờ 7 Annzm, số 121, ngày 3-12-1926, Hồ Hải Từ đã viết: 


"Mục đích ích kỷ của những người Pháp khi họ kêu gọi hợp tác 
thì không cần chứng minh cũng thấy rõ lắm rồi. Họ cần nhân công 
bản xứ để khai thác tài nguyên xứ ta làm giàu cho họ; họ cần 
chúng ta để bán hàng hóa của họ, thương mại của họ sẽ sụp đỗ 
nếu chúng ta tẩy chay; mộng đề quốc của họ sẽ tan vỡ nếu chúng 
ta thực hiện bất hợp tác toàn diện. Bằng lời lẽ quỷ quyệt, họ yêu 
cầu chúng ta giúp họ để bóc lột chúng ta. Bằng cớ chứng minh rõ 
nhất rằng họ dối trá chính là ở chỗ họ không bao giờ xác định đến 
mức rõ ràng cần thiết thế nào là sự "hợp tác", chỉ dùng những từ 
như "chân thành", "không mưu mô thầm kín" mà họ hiểu một 
cách khác"". 


Cũng như vậy, theo nhận xét của Tiến sĩ Sử học Charles Fourniau, 
chính sách này thực chất: 

"... được biểu hiện như một phương hướng mới của thực tiễn 
thuộc địa nhằm tăng cường sự đô hộ của người Pháp, được những 


1. Dẫn theo Trần Văn Giàu, Sự phát triển của tư tưởng của Việt Nam từ cuối 
thể kj XIX đến Cách mạng tháng Tám, Tập IL, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1975, tr. 472. 


31 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


người cấp tiến - là những người nắm chính quyên trong thời gian 
dài và giữ một vị trí quyết định trong chính quyền thuộc địa - mong 
muốn đưa chính sách này ra thực hiện... nhưng những người cấp 
tiến trong chính quyên thì nhanh chóng trở thành những con người 
của trật tự cả trên phương diện xã hội cũng như trên phương diện 
thuộc địa". 

Và thực ra bên cạnh các chính sách mang tính chất áp bức khác 
đối với đại đa số dân chúng về chính trị, kinh tế, tài chính, cảnh 
sát... chính sách này: 


„2 


“Chỉ là cái mẹo để củng có nên đô hộ thuộc địa '2. 
Và đối với Albert Sarraut hay Varenne thì: 


"... chính sách hợp tác với người bản xứ là chính sách duy nhất 
có thể đảm bảo cho việc xuất khẩu tư bản của chính quốc sang 
Đông Dương"? theo cách hiểu của Charles Régismenset. 


Tuy nhiên, chính sách “hợp :ác” dù chỉ mang tính chất mị dân, 
chứng tỏ xu hướng “đân chủ hóa” của người Pháp trong chính sách 
với người Việt Nam và mặc dù như Nguyễn Phan Long - một người 
thuộc phái thân Pháp, hy vọng nhiều vào chủ nghĩa “Pháp - Việt đề 
huê” nhận xét: 

”(.,.) Hăng hái trong ý đồ, nồng nhiệt trong việc chinh phục tình 
cảm của các quan chức bản xứ do đã ve vuốt được những ước mơ 
của họ, khơi dậy những niềm hy vọng trong họ. Nhưng hỡi ơi, khi 
trạng lém (Magicien du verbe) im tiếng thì những ảo tưởng vĩ đại 
kia cũng tiêu tan".* 


1. Charles Fourniau, Việt Nam - domunation coÌoniale et la résistance nafionale 
1858-1914, Sđd, tr. 65. 
2. Charles Fourniau, Việt Nam..., Sđd, tr. 665. 


3. Charles Régismenset, Le miracle ƒrancais en Asie, tr. 261. Dẫn theo Patrice 
Mơrlat, indochine..., Sđủ, tr. 232. 


4. Charles Ageron: France coloniale ou Parti colonial?, Sđd, tr. 221. 
352 


Chương I. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


Mặc dù luôn luôn nhận được cả sự ủng hộ lẫn những sự chê 
trách, từ chối, phê phán và mặc dù sự thăng trằm của nó, được thể 
hiện qua thái độ tiếp nhận, sự vận dụng của các đời Toàn quyền 
Đông Dương (cũng như của người Việt Nam) trong giai đoạn đó và 
mặc dù chỉ tồn tại được không lâu, nhiều lắm thì cũng chỉ là cho 
đến những năm 1926-1927, khi mà các phong trào yêu nước, giải 
phóng dân tộc và phong trào cách mạng ở Việt Nam lên cao, chính 
quyền thuộc địa buộc phải vứt bỏ cái áo khoác, tức là chính sách 
cải lương này, rồi công khai sử dụng bạo lực, trấn áp, thì bên cạnh 
những điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn sau chiến tranh, 
chính sách “hợp tác với người bản xứ” cũng đã kịp có những ảnh 
hưởng nhất định và nhiều ít khác nhau tới các lĩnh vực của đời sống 
thuộc địa trong những năm 20. Đó là sự phát triển của nền kinh tế 
mang tính chất Việt Nam hóa hơn, với một số cơ sở kinh tế do 
người Việt Nam làm chủ, mặc dù rất nhỏ bé và đi liền là sự ra đời 
của một tầng lớp tư sản bản xứ cũng như sự xuất hiện của những 
đại điền sản của các đại điền chủ người Việt, kết quả của sự “mở 
rộng đối tượng được hưởng chế độ nhượng đất, khẩn hoang", do 
“chính sách bản xứ" chỉ phối (từ năm 1913)... Đó là sự xuất hiện và 
sự phát triển của những tầng lớp xã hội mới: tư sản, tiểu tư sản, địa 
chủ - tư sản hóa, trí thức; đó cũng còn là sự phân hóa phức tạp về tư 
tưởng, kết quả của quá trình diễn tiến về kinh tế và phân hóa về giai 
cấp cùng tác động của hoàn cảnh lịch sử bên ngoài. 


Tuy nhiên, sự ngập ngừng, dè sẻn, vụn vặt và mâu thuẫn trong 
việc hoạch định một chính sách thuộc địa nói chung, chính sách 
“hợp tác” nói riêng, thể hiện sự lúng túng, sự mâu thuẫn trong giới 
thực dân và điều đó đã làm cho nên kinh tế và xã hội thuộc địa chỉ 
phát triển và phân hóa trong tình trạng nứa vời, thiếu triệt để, co 
kéo giữa xu hướng cách tân và bảo thủ, còn phong trào giải phóng 
thuộc địa thì giằng co giữa các khuynh hướng cách mạng, ôn hòa 
và cải lương, với các trào lưu tư tưởng diễn biến hết sức phức tạp 
gắn liền với các tầng lớp xã hội và các bộ phận dân cư khác nhau, 


33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


trong đó tư tưởng “hợp tác” hay là "chủ nghĩa Pháp - Việt đề huê" 
không phải là đã không “phá: huy” những tiêu cực của nó trong 
các tầng lớp xã hội... Giáo sư Trần Văn Giàu đã nói về tác hại của 
"chính sách hợp tác” này trong tác phẩm của ông: 


"Dù sao ảnh hưởng của những bài diễn văn của Sarraut khá 
rộng rãi và khá lâu dài, một lúc nó đánh lừa được nhiều người, 
kể cả nhiều người yêu nước chân thật, nó là một nguồn cảm 
hứng lý luận cho bọn truyền bá chủ nghĩa dân tộc cải lương 
ngoài Bắc và trong Nam suốt thời gian giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới". 

Trong bối cảnh đó, những người cộng sản Việt Nam phải đấu 
tranh một cách quyết ệt mới giành được quyển lãnh đạo vào năm 1930 
trước các thế lực xã hội khác do cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai 
và chính sách “hợp tác” đẻ ra. 


Trên đây là những lý do về kinh tế, chính trị, xã hội dẫn đến 
cuộc khai thác đại quy mô của thực dân Pháp trên cả hệ thống 
thuộc địa nói chung, ở Việt Nam và Đông Dương nói riêng. Cần 
phải khai thác thuộc địa để bù lấp sự thiệt hại về kinh tế trong chiến 
tranh, cần đầu tư vốn vào thuộc địa của tư bản Pháp khi đồng tiền 
Pháp bị mắt giá so với các ngoại tệ khác, ngay cả so với đồng Đông 
Dương và cần biến Đông Dương thành bàn đạp để làm chủ tại khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương trước nguy cơ đe dọa từ phía các 
cường quốc khác, nhất là Nhật và Mỹ. Cuộc khai thác thuộc địa ấy 
được triển khai bằng những chương trình to lớn: 5 năm (1918-1923 
và 1924-1930) với những chính sách nhiều chiều về kinh tế, tài 
chính, chính trị, văn hóa, xã hội... và những biện pháp đa dạng về 
hành chính, pháp lý... để cụ thể hóa những chính sách trên, nhằm: 
”..„ đáp Ứng yêu cầu của cuộc khai thác thuộc địa - thiết yếu đối với 
yêu cầu của mẫu quốc"'. 


1. Trần Văn Giàu, Sự phát triển của tự hướng..., Sđú, tr. SƠ. 
1. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 254. 


34 


Chương I. Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp... 


Thể nhưng, trong những điều kiện khách quan và chủ quan như 
đã trình bày thì khai thác thuộc địa theo cách thức nào là hợp lý? 
Các quan chức thuộc địa thấy rằng trong bồi cảnh đó thì chính sách 
“hợp tác với người bản xứ", đã được sử dụng từ lâu trong lịch sử 
của Việt Nam thuộc địa có vẻ đắc dụng nhất và nó đã được đưa ra 
thực hiện, được coi là phao cứu sinh của cả chế độ thuộc địa cũng 
như của chính sách khai thác thuộc địa sau chiến tranh. Chính sách 
này có mục đích, như đã nói ở trên, là nhằm lôi kéo người Việt về 
phía Pháp, trút bớt gánh nặng chiến tranh cho họ, “nhưởng” cho họ 
“sứ mệnh" trong cuộc khai thác thuộc địa đại quy mô sắp tiến hành 
và quan trọng hơn hết là tránh ảnh hưởng của những luông tư tưởng 
mới, nhất là ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, đang 
tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam 
nói riêng, của Đông Dương nói chung. 

Cuộc khai thác thuộc địa bằng chính sách "hợp tác với người 
bản xứ" ấy đã tác động đến xã hội Việt Nam trong những năm 
1919-1930 với những thay đổi trong nền kinh tế, trong kết cấu dân 
cư, kết cấu xã hội và cuối cùng là những biến động trong phong 
trào giải phóng dân tộc của Việt Nam trong những năm đó, sẽ được 
trình bày ở những chương dưới đây. 


35 


Chương II 


THỰC DÂN PHÁP CỦNG CÓ VÀ TĂNG CƯỜNG 
BỘ MÁY CHÍNH QUYÈN THUỘC ĐỊA 


Để đây nhanh và tiến hành một cách hiệu quả cuộc khai thác 
thuộc địa về kinh tế, trong bỗi cảnh lịch sử rất phức tạp sau chiến 
tranh, Chính phủ Pháp đã quan tâm trước hết đến việc củng cố và 
tăng cường bộ máy quản lý thuộc địa, trên tắt cả mọi lĩnh vực. 


I. HOÀN CHÍNH VÀ CỦNG CÓ CÁC CƠ QUAN CHỈ ĐẠO 
THUỘC ĐỊA Ở CHÍNH QUÓC 


Việc hoàn chỉnh và củng cố các cơ quan chỉ đạo thuộc địa ở chính 
quốc nhằm vào các thiết chế chính là Bộ Thuộc địa; Tổng Đại diện 
thuộc địa tại chính quốc và Hội đồng thuộc địa cấp cao. 


1. Bộ Thuộc địa 


Bộ Thuộc địa được tô chức lại bằng Sắc lệnh ngày 29-6-1919, 
Nghị định ngày 17-7-1919 và Nghị định ngày 1-8-1920. Đây là lần 
thứ hai trong lịch sử nước Pháp, Bộ Thuộc địa được tố chức thành 
một cơ cầu riêng, độc lập và bình đăng với các bộ khác trong Chính 
phủ. Điều này cũng có nghĩa là Bộ Thuộc địa sẽ có nhiều quyền 
hành hơn trong việc điều hành những công việc của thuộc địa. 
Trước đó, Bộ này khi thì trực thuộc Bộ Hải quân, khi thì trực thuộc 
Bộ Thương mại Pháp. 

Về cơ cấu, Bộ Thuộc địa gồm một số bộ phận, mỗi bộ phận 
phụ trách một lĩnh vực, có tính chất chuyên môn hóa cao, đảm bảo 


56 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


sự kiểm soát một cách trực tiếp của Bộ tới tất cả những vấn đề quan 
trọng nhất, liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, an ninh chính trị của 
thuộc địa: Văn phòng Bộ, tức là Ban Thư ký, giúp việc; Ban Chỉ 
đạo các ván đề chính trị, Ban Chỉ đạo các vấn đẻ kinh tế; Ban Chỉ 
đạo các vấn đề nhân sự và tài vụ; Ban Chỉ đạo các cơ quan quân sự; 
Ban Kiểm tra. 


Ban Chỉ đạo các vấn đề chính trị có trách nhiệm kiểm tra và 
chỉ đạo các vấn đề chính trị, tư pháp của thuộc địa. Cơ quan này 
gồm 4 phòng chức năng, trong đó có l phòng chuyên theo dõi thuộc 
địa Đông Dương và l phòng chịu trách nhiệm các vấn đẻ tư pháp 
và hệ thông nhà tù. Trong phòng này lại có một Cơ quan kiểm tra 
và cứu trợ những người bản xứ của các thuộc địa Pháp, được thành 
lập năm 1923 ở Pháp, thay cho Cơ quan tổng giám sát binh lính và 
người lao động Đông Dương tại Pháp, trực thuộc Ban Chi đạo những 
vấn đẻ quân sự trước kia. 


Ban Chỉ đạo các vấn đề kinh tế có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo 
những vấn đẻ liên quan đến việc sinh lợi của thương mại và công 
nghiệp cũng như chuân bị khả năng quốc phòng cho thuộc địa. Ban 
Chỉ đạo các vấn đề kinh tế gồm ba bộ phận, gọi là Cục. Cục thứ nhất 
chuyên lo phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, săn 
bán và ngư nghiệp; Cục thứ hai có chức năng chỉ đạo và theo dõi các 
ván đề về nhượng đất, nhân công, hạn ngạch, công nghiệp, khách sạn, 
du lịch và quan hệ với Hội đồng thuộc địa cấp cao; Cục thứ ba chỉ đạo 
về quan thuế, tiền tệ, luật thương mại và công nghiệp, khai thác bưu 
điện, điện tín, giao thông vận tải đường bộ và đường thủy. 

Ban Chỉ đạo các vấn đề nhân sự và tài vụ chuyên lo việc tố 
chức hành chính và nhân sự cho bộ máy quản lý, chỉ đạo các thuộc 
địa và thực hiện công việc tài vụ kế toán. 


Ban Chỉ đạo các cơ quan quân sự gồm ba phòng. Phòng thứ nhất 
theo dõi việc tổ chức quân đội thuộc địa: quân SỐ, phiên chế quân đội, 
quân pháp, lực lượng hiến binh và kỹ thuật quân sự; Phòng thứ hai 


37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


lo vấn đề tài chính và thanh toán những khoản chỉ tiêu về quân sự 
trong ngân sách của Bộ Thuộc địa; Phòng thứ ba là Phòng Hàng 
không thuộc địa. 


Ban Kiểm tra là cơ quan đặc biệt quan trọng, vừa được đặt đưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thuộc địa, vừa hoạt động độc lập đối 
với cơ quan này. Nhiệm vụ của nó là kiểm tra đối với thuộc địa về 
chỉ tiêu, về các công trình công cộng... 


Trong Bộ Thuộc địa còn có Trường Thuộc địa chuyên đào tạo 
quan chức cho các thuộc địa nói chung, các quan chức ngạch dân 
sự cho Đông Dương nói riêng. Hằng năm, Đông Dương phải đóng 
góp cho Trường Thuộc địa một khoản tiền tới 248.000 francs!. 


2. Tổng Đại diện các thuộc địa tại chính quốc 


Tổng Đại diện được thành lập qua Sắc lệnh ngày 29-6-1919 
thay cho Cục Thuộc địa - không cờn phù hợp với nhu cầu trao đổi về 
kinh tế, tăng lên đột ngột giữa chính quốc và thuộc địa, từ sau 
chiến tranh. Tổng Đại diện đóng vai trò trung gian về thông tin 
kinh tế, về sản xuất và thương mại giữa thuộc địa và chính quốc, 
cũng tức là môi giới giữa giới tư bản tài chính và tư bản công 
nghiệp Pháp với thị trường hàng hóa và thị trường đầu tư thuộc 
địa và ngược lại là nhu cầu của thị trường chính quốc đổi với các 
sản phẩm thuộc địa, nhằm đây mạnh việc phát triển trao đổi 
kinh tế và thương mại giữa thuộc địa và chính quốc, cũng như giữa 
các thuộc địa với nhau. 

Cơ quan Tổng Đại điện được đặt dưới quyển chỉ đạo của Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa và có một Hội đồng hành chính giúp việc 
(gồm 2 quan chức Bộ Thuộc địa, 8 đại diện cho các Phòng Thương 
mại Pháp và 8 chuyên gia trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp: 
thuộc địa). Tổng Đại diện có ngân sách riêng, trên cơ sở đóng góp 


1. J. de Galembert, Les ađministrations et les services publics en Indochine 
Wrancaise, 2° éđition, Hà Nội, 1931, tr. 49-50. 


38 


Chương II. Thực dân Pháp củng cố và tăng cường... 


của các thuộc địa, trơng đó nêng Đông Dương phải bỏ ra 1.158.000 francs 
hăng năm cho cơ quan này'. 


Tổng đại diện được chia thành 5 bộ phận phụ trách 5 mảng công 
việc: thông tin, hành chính, gỗ của thuộc địa, các sản phẩm thuộc địa, 
các thương cảng. 


3. Hội đồng cấp cao thuộc địa 


Hội đồng này được thành lập từ năm 1883 và lần đầu tiên được 
tổ chức lại vào sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thông qua các 
Sắc lệnh ngày 28-9-1920; 20-10-1923; 3-12-1927; 14-8-1930. Việc 
cải tổ đối với Hội đồng này được các báo cáo chính trị coi như một 
sự kiện chính trong những năm 20. Hội đồng tối cao thuộc địa được 
hình thành từ ba hội đồng thành viên: 


Hội đông cấp cao thuộc địa gồm các cựu Bộ trưởng Thuộc địa, 
các cựu Toàn quyền và đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và 
Hải quân, có nhiệm vụ tư vấn về việc quản lý, tô chức chính trị và 
quân sự, quy chế đối với người bản xứ và việc phát triển các xứ 
thuộc địa cũng như bảo hộ; 

Hội đông kinh tế thuộc địa do Bộ Thuộc địa trực tiếp tổ chức, 
với thành phân là các thượng nghị sĩ và nghị sĩ của các thuộc địa; 
đại biểu của các thuộc địa, nhưng không thuộc Quốc hội Pháp; chủ 
tịch các tập đoàn kinh tế khu vực, các phòng thương mại, nông 
nghiệp. Chức năng của Hội đồng này là tư vấn cho Chính phủ thuộc 
địa về những vấn đề và những dự án liên quan đến việc khai thác 
thuộc địa và mở rộng hoạt động thương mại, công nghiệp và nông 
nghiệp của nước Pháp tại các thuộc địa. Hội đồng này được chia thành 
năm tiểu ban, mỗi tiểu ban theo đõi một lĩnh vực kinh tế riêng; 

Hội đông pháp chế thuộc địa, được tô chức từ những thành viên 
được lựa chọn trong số những người có kinh nghiệm về luật pháp 


1. J. dc Galembert, Leš administrations.... Sđú, tr. l7. 
539 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


và hành chính ở chính quốc và thuộc địa cùng 4 viên chức hoặc 
thâm phán do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán chỉ 
định. Hội đồng này có trách nhiệm tư vấn về cải cách hành chính, 
tài chính và tư pháp ở thuộc địa. 


Điều đó có nghĩa là, bước vào những năm 20 thế kỷ XX, bộ 
máy quản lý và điều hành thuộc địa tại Pháp đã được tô chức lại, 
củng cố thêm hoặc được lập mới theo hướng tăng cường và mở 
rộng hơn vai trò của chính quốc đối với các thuộc địa. Mặt khác, bộ 
máy ấy cũng hướng tới việc tạo ra những tiền đề để phát triển công 
cuộc thực dân, mở rộng việc khai thác thuộc địa và xiết chặt hơn 
mối quan hệ phụ thuộc của các thuộc địa vào chính quốc, thông qua 
các hoạt động kinh tế, tài chính, kỹ thuật, pháp lý và hệ thống các 
cơ quan kiểm tra, giám sát. 


Những thay đôi trong bộ máy điều hành và quản lý thuộc địa ấy 
đều ít nhiều ảnh hưởng đến cơ cấu tô chức bộ máy chính quyền 
thuộc địa ở Việt Nam cũng như ở Đông Dương nói chung. 


IL CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH TỪ TRUNG ƯƠNG 
ĐÉN CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM 

Tại Đông Dương nói chung, sau gần 60 năm từ khi chiếm Nam 
Kỳ và gần 40 năm từ khi thành lập Liên bang Đông Dương, chính 
quyền thuộc địa ở Đông Dương ngày càng được củng cô và trở 
thành một bộ phận, một cơ cầu gắn liền không thể tách rời trong hệ 
thống chính quyền chính quốc. Tuy nhiên, những diễn biến nhanh 
chóng của tình hình thế giới, khu vực và ngay trong lòng Việt Nam 
trong những năm sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã buộc 
chính quyền thực dân phải điều chỉnh chính sách cai trị của chúng 
và như đã thấy, chính sách “hợp rác với người bản xứ” đã được chủ 
trương đem thay cho chính sách đồng hóa cực đoan đã lỗi thời. Và, 
dù là mị dân, chính sách này đã có nhiều ảnh hưởng đối với việc tổ 
chức lại bộ máy chính quyền thuộc địa. 


60 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


Trên thực tế, việc cải tổ bộ máy chính quyền của chính phủ 
thực dân đã được tiến hành ngay từ trước chiến tranh, cụ thể hơn là 
từ năm 1911, với nội dung chủ yêu là “địa phương hóa phân quyên”, 
cải đổi lại tính chất tập trung hóa của bộ máy đó dưới ảnh hưởng 
của chính sách độc quyền thái quá của Paul Doumer. Điều đó nhằm 
tạo ra một sự chủ động, năng động hơn của bộ máy hành chính ở 
Đông Dương. Tuy nhiên, bộ máy chính quyền được cải tổ theo tỉnh 
thần của các đạo nghị định được ban hành một loạt vào năm 191 ] 
đã tỏ ra kém hiệu quả trước tình hình mới. Hơn nữa, sức ép của 
chính sách “hợp ác” mà chỗ dựa của nó là những thế lực chính trị, 
xã hội ngày càng mạnh, trong những năm 20, đã làm cho việc cải tô 
lại bộ máy hành chính vừa là một nhu cầu, vừa là một xu hướng 
không thê cưỡng lại. 


Hơn nữa, Hội Tam điểm bên Pháp ngày càng có ảnh hưởng 
trong tầng lớp thực dân chóp bu ở Đông Dương, tác động không 
nhỏ đến đường lối cai trị thuộc địa trong thời gian sau chiến tranh, 
gây ra những biến đổi nhất định trong chính sách cũng như trong 
những hoạt động thực tiễn của bộ máy chính quyền nói chung tại 
Việt Nam. 

Xung quanh Bộ trưởng Bộ Thuộc địa có nhiều quan chức lớn 
là hội viên Hội Tam điểm: Herriot, Godart, Chautemps, Vaulude, 
Permier, Vivani, Briand... Tại Đông Dương, sau khi Albert Sarraut - 
một hội viên Hội Tam điểm ra đi, những viên Toàn quyền thay 
thế như: Maurice Long, Martial Merlin, Alexandre Varenne... 
đều là thành viên của hội này. Mặc dù thuộc về các Lô (phân 
cấp tô chức của Hội Tam điểm) khác nhau, với những khuynh 
hướng tư tưởng ít nhiều khác nhau, các thành viên của Hội 
Tam điểm đều ủng hộ nhiệt thành hay chấp nhận những quan 
điểm của Albert Sarraut. Họ thống nhất ở việc thiết lập chế 
độ “cộng hòa phi tôn giáo", chỗng lại chế độ quân chủ và thực 
hiện "trung ương tản quyên" hay "phi tập trung hóa hành chính" 


6l 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


(déconcentralisation ađministrative). Họ ủng hộ công việc của 
các chính quyển địa phương và của các cơ quan thanh tra vì 
cho rằng: 


"Hậu quả của phương pháp đó là một đường lối phát triển, làm 
cho người dân của các dân tộc thuộc địa không còn là những công 
cụ về nhân lực nữa, qua việc tập sự liên tục, họ sẽ trở thành những 
công dân có khả năng thực hiện một đường lối chính trị và xã hội, 
vừa là tự trị vừa là hợp tác với Pháp". 


Hội Tam điểm Đông Dương hoàn toàn ủng hộ kế hoạch khai 
thác của Albert Sarraut. Họ cũng chủ trương phương thức bảu đại 
biểu bản xứ vào Hội đồng tư vấn bên cạnh Toàn quyển và chống lại 
việc chỉ định đối với những đại biểu đó: 


"Họ tán thành việc tăng cường quyên lực của Hội đồng tư 
vấn địa phương (Hội đồng tư vấn bản xứ cấp kỳ - Tạ Thị Thuý) 
và mở rộng dàn chế độ bầu cử. Họ cũng tán thành việc cải lương 
hương chính của Monguillot ở Bắc Kỳ năm 1921 mà theo họ là 
loại bỏ tệ hối lộ và nạn cường hào, nhằm làm lợi cho dân 
chúng... Các Lô đều tán thành quyền của người bản xứ nhưng là 
từng bước chứ không vội vàng. Trường Đại học Đông Dương ở 
Hà Nội đào tạo những công chức Việt Nam cho phép đưa họ vào 
khung viên chức tương đương song song với viên chức Pháp và 
như vậy, có thể thay thế nhiều chức trách lâu nay chỉ dành cho 
người chính quốc. Lô Đại Đông Phương Hà Nội tán thành việc 
người bản xứ được nhập quốc tịch Pháp, theo hai loại: loại thứ 
nhất, cho người bản xứ được hưởng toàn quyền như người Pháp; 
loại thứ hai, hạn chế hơn, bao gồm một thứ tập sự để chuẩn cho 
những người muốn đổi quốc tịch Pháp mà không xáo trộn cộng 
đồng người Việt"?. 


1, 2. Patrice Morlat, "Hội Tam điểm ở Đông Dương trong kế hoạch khai thác 
thuộc địa của Albert Sarraut", Tạp chí Xưa và Nay, số 115 (163), tr. 19-20. 


62 


Chương II. Thực đân Pháp củng cố và tăng cường... 


Chính trong động thái như vậy trên chính trường Pháp sau chiến 
tranh, việc củng cố và tăng cường bộ máy chính quyền thực dân đã 
diễn ra bằng nhiều biện pháp khác nhau ở Việt Nam. Tắt cả đều 
nhằm mục đích khai thác tối đa nguồn lợi của thuộc địa, "thu phục” 
dân chúng, để khỏi “nảy ra cái mâm cách mạng" và tăng cường 
“làm sạch môi trường chính trị ở Việt Nam”, ngăn ngừa ảnh hưởng 
của cách mạng thế giới tới Việt Nam cũng như sự phát triển của 
phong trào yêu nước, cách mạng của nhân dân Việt Nam trong những 
năm 20. 


Nước Việt Nam trong giai đoạn 1919-1930 vẫn được chia 
thành 3 xứ: xứ thuộc địa Nam Kỳ; 2 xứ bảo hộ là Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ'. 


Nam Kỳ bao gồm 2 thành phó: Sài Gòn, Chợ Lớn và 2l tỉnh: 
Bạc Liêu, Bà Rịa, Bến Tre, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Châu Đốc, 
Gia Định, Gò Công, Hà Tiên, Long Xuyên, Mỹ Tho, Rạch Giá, Sa 
Đéc, Sóc Trăng, Tân An, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Vĩnh 
Long, đảo Côn Lôn. 


Bắc Kỳ gồm 2 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và 21 tỉnh dân sự: 
Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hà Đông, Hải Dương, Hòa Bình, 
Hà Nam, Hưng Yên, Kiến An, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, 
Ninh Bình, Phúc Yên, Phú Thọ, Sơn Tây, Thái Bình, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Vĩnh Yên, Yên Bái và 4 Đạo Quan bình: Móng Cái, 
Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu. 


Trung Kỳ có l6 tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Đắk Lắk, Khánh 
Hòa, Kon Tum, Đồng Nai Thượng, Nghệ An, Phan Rang, Phú Yên, 
Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, 
Thừa Thiên và thành phố Huế. 

Cơ cấu bộ máy chính quyền của thuộc địa ở Việt Nam nói 
chung thường được các tác giả đương thời quan niệm và mô tả là 


1, 2. J. de Galembert, Les ađdministrations..., Sđd, tr. 49-50. 
63 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


có hai hệ thống Pháp và Việt và 4 cấp chính quyên: cấp trung ương 
tức liên bang, cấp xứ, cấp tỉnh và cấp thành phố'. 


Thực ra, trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh, bộ máy chính 
quyền thuộc địa ở Việt Nam nói riêng, ở Đông Dương nói chung, 
không phải là một hệ thống thống nhất, bao gồm từ cấp liên bang 
đến cấp xứ, cấp tỉnh, thành phó, phủ huyện, tổng và cấp cơ sở làng 
xã. Việc cải tô bộ máy hành chính, theo tinh thần “rung ương tản 
quyển" và "địa phương phân quyên" đã nói ở trên, với sự gia tăng 
của các cơ quan, các tô chức chính quyền các cấp cùng với việc 
“cải lương hương chính” ở các xứ càng làm cho bộ máy quan liêu 
thêm công kẻnh, số viên chức càng thêm đông, đè nặng lên nguồn 
ngân sách các cấp, cũng có nghĩa là làm cho gánh nặng thuế khóa 
càng gia tăng đối với những người dân thuộc địa. 


Mặt khác, các nhà cầm quyền, nhất là viên Toàn quyền cực tả 
Varenne, đã thử thực hiện chính sách gọi là “đồng hóa", nghĩa là 
đồng nhất hóa chính quyền 3 xứ, giống như ở Nam Kỳ, như lời giải 
thích rằng: 


"Chính sách của Varenne không thể được hiểu như là sự sáp 
nhập của lãnh thô Việt Nam vào lãnh thô Pháp mà là như một sự 
thống nhất cả 3 xứ trong một hệ thống văn hóa - xã hội và kinh tế 
đề chế kiểu Pháp "2. 

Nhưng điều đó đã không đem lại kết quả và trên thực tế do 
mỗi xứ có thể chế chính trị khác nhau, ba xứ vẫn có ba thể thức tố 
chức chính quyền không hoàn toàn đồng nhất. Điều này gây ra 


1. Tham khảo các công trình của J. de Galembert, Les administrations..., 
Sđd và M. L. Jean, Lágisiation coloniale générale et régime légisÌatfƒ, 
administratỨ, judicaires de LIndochine, Imprimerie de Nord Annam, 
Vinh, 1939. 

2. Thỏa ước 1925 của Varenne, dẫn theo Patrice Morlat, Pouvoir e! 
Répression au Việt Nam durant la période coloniale 1911-1940, Paris, 
1985, tr. 265. 


64 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


nhiều phức tạp cho việc điều hành và quản lý đối với tắt cả mọi vấn đề. 
Tuy nhiên, mặc dù khác nhau về tiểu tiết, bộ máy hành chính đó 
có những quy định vận hành khác hắn với chế độ “Tam quyên 
phân lập” mà cuộc Cách mạng tư sản Pháp đã xác lập. Cơ cầu bộ 
máy chính quyền cùng những quy chế, quy định dành cho nó đã 
biến chính quyền thuộc địa thành cơ quan vừa có chức năng lập 
pháp, đặt ra mọi quy chế, pháp luật, vừa là cơ quan tư pháp, tức là 
chức năng của bộ máy quan tòa phán xử, và vừa là cơ quan có chức 
năng trân áp. 


Một tác giả người Pháp mới đây viết về chính quyền thuộc địa 
trong giai đoạn này đã cho rằng: 


"Những viên chức được đặt vào vị trí đứng đầu các tỉnh và các 
xứ, những viên thanh tra của các cơ quan dân sự, tạo thành bộ máy 
hành chính cầm quyên. Tất cả đều xuất thân từ các cơ quan dân sự. 
Những viên chức này hiện thân cho cả bộ máy hành chính và bộ 
máy đàn áp. Trên thực tế, ngoài chức danh là chủ tỉnh, họ còn thường 
đảm nhận thêm chức danh là quan tòa hàng tỉnh và còn tập trung xung 
quanh mình chức năng trấn áp trong phạm vi tỉnh, khu vực mà họ cai 
quản. Lực lượng hiến binh, chăng hạn, thường được sử dụng trong 
chức năng của những viên câm, cò và cũng đảm nhận luôn chức 
năng của những viên đội khô xanh. Tắt cả, từ những chức năng riêng 
của họ, cho phép nhà cằm quyền Pháp năm trong tay sơ đồ của tỉnh, 
của khu vực. Một tập hợp những quyền lực như vậy thật không thể 


tưởng tượng được ở chính quốc thì lại được áp dụng ở thuộc địa". 


1. Chính quyền Trung ương 
a. Toàn quyển 


Nhìn chung, cơ cầu của chính quyền trung ương, tức là cơ quan 
Phủ Toàn quyền trước đây, hay còn gọi là Chính phủ Đông Dương, 
trong những năm 20, không thay đổi nhiều so với quy định của 


1. Patrice Morlat, Pouvoir..., Sđủ, tr. 40. 
65 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Sắc lệnh ngày 20-11-1911. Tuy nhiên, với xu hướng thực hiện chế độ 
“địa phương phân quyền", Toàn quyền Đông Dương và kéo theo 
là các cơ quan trực thuộc cũng được rộng quyền hơn trong việc 
quyết định và thực hành những công việc ở thuộc địa. Sắc lệnh 
ngày 11-9-1920 loại bỏ chính thức thủ tục chuẩn y trước, theo 
những quy định trước đây, của Bộ Thuộc địa đối với mọi nghị 
định do Toàn quyền Đông Dương ban hành vẻ việc tổ chức nhân 
sự ở địa phương. 


Sắc lệnh ngày 27-11-1922 còn cho phép Toàn quyền được hưởng 
những đặc quyền riêng, như: khi đang thực hành công vụ không bị 
truy cứu về hình sự; mọi việc kiện tụng trước tòa án tại thuộc địa về 
dân sự đối với Toàn quyền cũng không có hiệu lực mà bắt buộc 
phải đưa về xử tại tòa án chính quốc. 


Về quân sự, các Sắc luật ngày 24-8-1929 và 2-9-1929 quy định 
Toàn quyền Đông Dương là người chịu trách nhiệm về quốc phòng 
trong và ngoài Đông Dương, có quyền tự ý xếp đặt, sử dụng lực 
lượng lục và hải quân đóng tại thuộc địa trong những hoàn cảnh cụ 
thể. Quyền lớn nhất của Toàn quyền về quân sự là quyển ban bố 
và đình chỉ lệnh giới nghiêm. Toàn quyền phải tham khảo ý kiến 
Hội đồng quốc phòng nhưng không dứt khoát phải nghe theo Hội 
đồng này. Toàn quyền có thể nắm quân đội, sử dụng những biện 
pháp mạnh trong trường hợp sắp xảy ra một cuộc tấn công từ bên 
ngoài hay sẽ bùng nỗ một cuộc khởi nghĩa ở trong Đông Dương rồi 
mới phải báo cáo sau về cho Chính phủ Pháp. Điều này có nghĩa là 
Toàn quyền có nhiều quyền và chủ động hơn trong việc trấn áp, 
đàn áp những lực lượng đối lập, nhất là đối với phong trào đấu 
tranh của nhân dân thuộc địa. 

Về tư pháp, Sắc lệnh ngày 19-5-1919 cho phép Toàn quyền 
Đông Dương thay đối hệ thống tư pháp của các xứ Trung Kỳ, Lào 
và cho phép các tòa án Hà Nội, Sài Gòn xét xử những vụ việc thuộc 
thắm quyền của hệ thống tư pháp ở hai thành phố trên. Sắc lệnh 


66 


Chương II. Thực dân Pháp cúng cô và tăng cường... 


ngày 16-2-1921 cho phép Toàn quyên được thành lập các tòa hòa 
giải ở Nam Kỳ và bổ nhiệm một số thâm phán người Việt vào 
các tòa án tại Nam Kỳ để xét xử theo luật pháp nước Pháp bằng 
tiếng Việt. Sắc lệnh ngày 5-3-1927 cho phép Toàn quyền yêu cầu 
trưng tập các sĩ quan cảnh sát tư pháp thực hiện những công việc 
cân thiết để điều tra tội trạng và giao nộp tội phạm cho tòa án. Toàn 
quyền bảo đảm và giúp lực lượng cảnh sát trong việc bắt giữ tội 
phạm hình sự. Toàn quyền có quyền hoãn truy tố đối với những 
người nộp tiền bảo lãnh. Những vụ việc quan trọng đối với chính 
phủ, Toàn quyên có thể ra lệnh cho Tổng biện lý đưa ra tòa xét xử. 
Chỉ Toàn quyền mới có quyền cho phép trả tự do cho những can 
phạm có đủ điều kiện cần thiết và tuyên bố ân xá hoặc giảm án sau 
khi tham khảo ý kiến chính quyền cấp xứ cũng như của các tòa án 
bản xứ. Đối với các tội phạm thuộc các tòa án Pháp, Toàn quyền 
chỉ có quyền nhận đơn xin ân xá rồi gửi về Tổng thống Pháp. 


Đối với các tội phạm về chính trị, quyền hạn của Toàn quyền là 
rát lớn. Tại Bắc Kỳ, Toàn quyên cho thành lập ra các Hội đồng Đẻ 
hình và chuyên những tội phạm này sang xét xử tại các Hội đồng 
Để hình. 

Đạo luật ngày 10-3-1927 cho phép Toàn quyên trục xuất người 
nước ngoài, cắm lưu hành tại Đông Dương một số sách báo, tạp chí 
dù được xuất bản bằng bất kỳ thứ tiếng nước ngoài nào. Theo tỉnh 
thân Sắc luật ngày 4-10-1927, Toàn quyền Đông Dương còn có 
quyên cho phép xuất bản những ấn phẩm cần thiết không phải bằng 
tiếng Pháp ở Đông Dương. 


Chỉ trong 10 năm, từ năm 1919 đến năm 1930, ở Đông Dương 
đã có 13 đời Toàn quyên, trong đó có những viên Toàn quyền được 
bồ nhiệm đến hai và ba nhiệm kỳ: Maurice Monguillot (quyền 
Toàn quyền) (1-5-1919, 21-4-1925 và 26-10-1927); Maurice Long 
(12-10-1919); Maurice Le Gallen (quyền Toàn quyền) (12-11-1920); 
Francois Baudoin (quyền Toàn quyên) (12-4-1922); Martial Merlin 


67 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


(20-2-1923); Alexandre Varenne (28-6-1925 và 17-5-1927); Pierre 
Pasquier (quyền Toàn quyên) (11-9-1926 và 23-8-1928), René 
Robin (quyền Toàn quyền) (2-8-1928 và 25-1 1-1930). 


Như vậy, đối với chính quyền Trung ương, trong giai đoạn 
những năm 20, vấn để nỗi bật là thắm quyền của Toàn quyền Đông 
Dương được tăng cường một cách đáng kể. 


b. Các cơ quan trực thuộc Phú Toàn quyên (hay còn gọi là 
Chính phủ) 


Thêm vào những cơ quan được thành lập từ giai đoạn trước, 
một số được lập mới để đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành việc 
khai thác thuộc địa về kinh tế và quản lý thuộc địa về chính trị. 


- Văn phòng Chính phú 


Nhân sự của Văn phòng Chính phủ trước đây là do người Pháp 
đảm nhận nhưng Nghị định ngày 18-4-1919 cho phép tuyển 
nhân viên người Việt vào cơ quan này để “hố :rợ” các nhân viên 
người Pháp. 


Mặt khác, Nghị định ngày 26-7-1924 còn cho phép Văn phòng 
Chính phủ tổ chức riêng về nhân sự, không phải phụ thuộc vào các 
cơ quan khác như trước đây. 


Về cơ bản, Văn phòng Chính phủ Đông Dương được tổ chức 
hoàn toàn theo quy định của Nghị định ngày 4-5-1921. Theo đó, 
những cơ quan cũ được cơ cấu lại, một số cơ quan mới được lập ra. 
Tất cả đều chỉ nhằm đảm bảo cho sự chỉ đạo của Toàn quyền được 
thực hiện một cách thống nhất, tăng cường hiệu lực của bộ máy 
chính quyên, đây mạnh cuộc khai thác trong hoàn cảnh mới và đảm 
bảo an ninh cho chế độ thuộc địa. Những cơ quan đó là: 


- Sở Chỉ đạo các ván đề chính trị được thành lập theo tỉnh thần 
các Nghị định ngày 4-5-1921; 10-2-1922; 25-5-1927; 16-1-1929, do 
Tổng Giám đốc Cơ quan Cảnh sát và An ninh phụ trách; 


68 


Chương II. Thực dân Pháp củng cố và tăng cường... 


- Ban Nhân sự được thành lập và tổ chức bằng các Nghị định 
ngày 4-5-1921; 17-10-1922; 22-12-1923; 7-II và 1-12-1927; 
15-12-1928; 16-1 và 15-4-1929 do yêu cầu của việc tuyển chọn và 
sử dụng nhân viên người Việt thay cho nhân viên người Âu trong 
một số vị trí nhất định. Ban Nhân sự được chia làm 4 bộ phận với 
các nhiệm vụ nghiên cứu và giải quyết những việc liên quan đến 
việc tuyển chọn nhân sự cả người Âu và người bản xứ...; 


- Cục Du lịch và Quảng bá Đông Dương được thành lập bằng 
các Nghị định ngày 3-4-1928; 4-3-1929 do nhu cầu phát triển về 
thương mại và du lịch; 


- Tổng Thanh tra lao động được thành lập qua Nghị định 
ngày 19-7-1927 trước nhu cầu tăng lên đột ngột về nhân công 
cho các cơ sở kinh tế, nhất là cho các đồn điền, hằm mỏ trong và 
ngoài Đông Dương. Cơ quan này có nhiệm vụ đề ra quy chế về 
quản lý nhân công, về chế độ lao động cũng như những biến 
động về nhân công...; 


- Cơ quan Nghiên cứu các vẫn đề kinh tế được thành lập qua 
các Nghị định ngày 8-3-1928 và 14-2-1930 để nghiên cứu quy chế 
thương mại, kiểm soát các công ty bảo hiểm, tham gia soạn thảo kế 
hoạch, thúc đây các hoạt động kinh tế nói chung; 


- Ban Chỉ đạo tài chính được thành lập từ năm 1906 (Sắc lệnh 
ngày 8-12-1906) là một cơ quan độc lập của Chính phủ Đông 
Dương. Nay, để thống nhất quản lý, chỉ đạo, tạo điều kiện cho 
Toàn quyền Đông Dương điều hành những công việc tài chính 
một cách linh hoạt, phù hợp với chính sách khai thác và vơ vét 
thuộc địa của Nhà nước Pháp trong tình hình mới, một số thay 
đổi về cơ cấu tổ chức trong Ban Chi đạo tài chính đã được thực 
hiện. Với 5 bộ phận cầu thành có các chức năng khác nhau (kiểm 
soát ngân sách, kế toán, kho bạc, tài chính địa phương, giải quyết 
công nợ), Ban này giúp Toàn quyền giải quyết mọi việc liên quan 
đến tài chính. 


69 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tuy nhiên, về mặt nhân sự, trước kia chỉ người Pháp mới được làm 
việc ở cơ quan này, nay theo quy định của các Nghị định ngày 
18-4-1919 và 19-7-1923, lần đầu tiên Toàn quyền Đông Dương được 
phép bổ nhiệm các viên chức bản xứ vào làm việc tại đây. Số người 
bản xứ đó gồm: các quan chức cao cấp là 3 nhân viên hạng chính, 5 nhân 
viên hạng thường, 2 nhân viên tập sự và các nhân viên hạng thứ là 
1 thư ký ngoại hạng, 4 thư ký chính, 6 thư ký thường, I thư ký tập sự; 


- Một số cơ quan kiểm tra cao cấp như: Tổng Thanh tra mỏ và 
công nghiệp (lập theo Sắc lệnh ngày 26-8-1929); Tổng Thanh tra 
nông, lâm, súc sản (lập ngày 15-4-1924); 


- Các Hội đông kỹ thuật có chức năng có vẫn cho Chính phủ 
trên các lĩnh vực khác nhau, được lập ra chủ yếu trong giai đoạn 
này như: Hội đồng tư vấn học chính (1924), Hội đồng du lịch Đông 
Dương (1923), Ban Hối đoái Đông Dương (1920), Hội đồng cấp 
cao về vệ sinh (1928), Ban Kiểm duyệt phim ảnh (1921), Hội đồng 
thường trực điện tử (1928), Hội đồng nghiên cứu khoa học (1928); 


- Hội đông khẩn hoang, hay còn gọi là Hội đồng khai thác 
Đông Dương (Colonisation) được thành lập theo Điều 5, Sắc lệnh 
ngày 4-11-1928 về việc nhượng đất hoang ở Đông Dương có vai 
trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế nông 
nghiệp, phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu nông sản nhiệt đới, đang 
được thị trường chính quốc và quốc tế rất quan tâm lúc bấy giờ. 
Hội đồng này trực thuộc Hội đồng nhượng địa và công sản thuộc 
địa, trực thuộc Bộ Thuộc địa, có nhiệm vụ cụ thể là: 

"... bắt buộc phải cho ý kiến về các chương trình khai thác, về 
quy chế nhượng đất ở địa phương, về những dự án khai thác đất 
công, về những hồ sơ xin nhượng đất thuộc thẳm quyền những 
người đứng đầu cấp xứ hay cấp cao, đặc biệt là về giá đất và nói 
chung là tất cả những vấn đề liên quan đến chế độ nhượng đất"!. 


1. M7358 Concessions rurales et estivales au Tonkin, 1903-1939. 
70 


Chương II. Thực dân Pháp củng có và tăng cường... 


- Đại Hội đông kinh tế lý tài Đông Dương (hay còn gọi là Hội 
đồng các lợi ích kinh tế, tài chính Đông Dương), được tô chức bằng 
Sắc lệnh ngày 4-11-1928, sửa đổi ngày 12-3-1930 đẻ: 


"Đáp ứng yêu cầu một trong những mối chăm lo chính của dư 
luận Đông Dương và trong tình trạng tinh thần hiện nay của công 
chúng thuộc địa, Toàn quyển có bên cạnh mình một Hội đồng, bằng 
nguồn gốc và thành phần của nó, được độc lập với chính quyền, Hội 
đồng này phải đệ trình chính xác ở mức có thẻ những giá trị của đời 
sống Đông Dương, những lợi ích về thương mại, về công nghiệp và 
nông nghiệp, giá trị của những xứ khác nhau, của những chủng tộc 
khác nhau tạo thành Đông Dương và giá trị của những cư dân Pháp 
sống ở Đông Dương và với mục đích cuối cùng là: "... đảm bảo một 
sự thống nhất giữa dư luận công chúng rộng rãi và người đứng đầu 
thuộc địa. Đó là một thử nghiệm về sự hợp tác rộng rãi và hoàn 
toàn trong lĩnh vực kinh tế và tài chính""!. 

Điều đáng nói là trong Hội đồng này, số thành viên người bản 
xứ chiếm một bộ phận không nhỏ. Trong 51 thành viên của nó có: 
28 người Pháp và 23 người bản xứ và có 4/5 do bầu cử, 11 thành viên 
do Toàn quyền chỉ định, được phân ra như sau tại các xứ: 


Bảng 2: Số thành viên Đại hội đồng kinh tế, 
tài chính Đông Dương (do bầu cử) năm 1930 


b 
3 
5 
3 
2 


1. J. de Galembert, Les administrations..., Sđd, tr. 122. 


7l 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Đại Hội đồng kinh tế lý tài bàn đến tất cả những vấn đề và có 
vấn cho chính quyên tất cả những vấn đề khai thác thuộc địa trên 
lĩnh vực kinh tế, tài chính. 


2. Chính quyền cấp xứ 


Cơ cấu của chính quyển cấp xứ dường như không thay đổi, 
nhưng những cải cách cũng đã diễn ra ở cấp này, nhằm chủ yếu vào 
các văn phòng và các tổ chức giúp việc, với sự có mặt nhiều hơn 
của các thành viên người Việt. 


a. Văn phòng 


Văn phòng được tổ chức ra để giúp việc cho những người đứng 
đầu cấp xứ: Thống sứ Bắc Kỳ, Khâm sứ Trung Kỳ và Thống đốc 
Nam Kỳ. 


Phú Thống đốc Nam Kỳ có đến 8 phòng, trong đó 1 phòng phụ 
trách về hành chính, kinh tế, I phòng phụ trách về tài chính và 
6 phòng khác, được tổ chức lại bằng các Nghị định ngày 1-1-1914 
và 26-5-1922 quản lý các vấn đề: hành chính; kế toán; ngân khó 
cấp xứ; ngân sách cấp tỉnh, thành phó, làng xã; ruộng đất và công 
sản; quy định về thuế khóa. 


Phủ Thống sứ Bắc Kỳ có 5 phòng được tô chức lại bằng các 
Nghị định ngày 20-3-1922; 29-9-1927; 24-9-1928 quản lý về: hành 
chính chung, việc nhượng đất - khẩn hoang của người Âu; hành 
chính cấp tỉnh và các vấn đề bản xứ... Trong đó có một văn phòng 
chuyên về các thương phế binh sau chiến tranh. 

Phủ Khâm sứ Trung Kỳ có 3 phòng, được cải tô bằng Nghị định 
ngày 29-1-1929 và 24-5-1930. Đó là các phòng phụ trách vẻ hành 
chính, kế toán, du lịch và lưu trữ. 

Người đứng đầu các văn phòng này là chánh văn phòng - một 
viên chức hạng một. Nhân viên của văn phòng này gồm cả người 
Việt và người Pháp, được chọn ra từ các cơ quan dân sự ở những 
địa phương liên quan. 


72 


Chương II. Thực dân Pháp củng cố và tăng cường... 


b. Các Hội đồng kỹ thuật 


Những người đứng đầu các xứ còn được giúp việc bởi một hệ 
thống các hội đồng khác nhau, được lập ra trong giai đoạn này theo 
ngành dọc từ liên bang nhưng thuộc phạm vi cấp xứ, chăng hạn 
như: Hội đồng vệ sinh cấp xứ; Hội đồng y tế hàng hải; Hội đồng 
giáo dục cấp xứ; Hội đồng chăn nuôi cấp xứ; Hội đồng khẩn hoang 
cấp xứ, Hội đồng quy hoạch và mở rộng thành phó cấp xứ; Ủy ban 
giám sát các công ty tín dụng nông nghiệp... 


c. Cải tổ Hội đồng cơ mật (Consellprié) ở Nam Kỳ, các Hội đồng 
bảo hộ ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ 

Các Hội đồng này được thành lập từ cuối thế kỷ XIX có chức 
năng có vấn cho chính quyền địa phương trong mọi quyết định 
về tài chính, hành chính và tư pháp. Chúng đã từng được cải tổ nhiều 
lần. Trong những năm 20 đẻ thích ứng với yêu cầu mới, các hội 
đồng này lại một lần nữa được tô chức lại, theo tinh thần các Nghị 
định ngày 17-9-1919; 9-6-1922; 9-11-1923; 16-4-1924; 4-1-1928 
và 15-6-1930. Chủ tịch của Hội đồng là người đứng đầu cấp xứ, với 
các thành viên là đại diện các văn phòng, chi huy quân đội, chưởng 
khế, kỹ sư trưởng công trình công cộng, tổng thanh tra. 


d. Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ 


Riêng ở Nam Kỳ có Hội đồng thuộc địa được thành lập từ 
năm 1880. Năm 1922, hội đồng này được tổ chức lại bằng Sắc lệnh 
ngày 9-6, sửa đổi ngày 11-12-1923; 27-1-1925; 14-3-1928; 29-6-1929. 
Trong thành phần của hội đồng này, số uỷ viên người Pháp và 
người Việt gần như tương đương. Trong tổng số 31 uỷ viên, có 16 
uỷ viên là người Pháp, do người Pháp bầu (10 chính thức và 6 dự 
khuyết) và 15 uỷ viên người Việt do người Việt bầu ra (10 chính 
thức, 5 dự khuyết) cùng với 2 ủy viên người Việt là đại diện Phòng 
Thương mại Sài Gòn và 2 ủy viên người Pháp là đại diện Phòng Canh 
nông. Các uỷ viên người Pháp được bầu theo chế độ phổ thông đầu 


Ke 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


phiếu, chỉ cần có độ tuổi từ 21 trở lên và phải ngụ ở Nam Kỳ ít nhất 
1 năm trước khi bầu. Thế nhưng, các uỷ viên người Việt được bầu 
dưới hình thức đầu phiếu hạn chế và phải từ 25 tuổi trở lên, có tên 
trong số thuế thân tại các làng xã của Nam Kỳ và phải thuộc I trong 8 
hạng dân sau: địa chủ, nộp thuế ruộng đất tối thiểu 20 đồng; thương 
gia, nộp thuế môn bài ít nhất từ 3 năm và mức tối thiểu là 50% đối với 
thành phố Sài Gòn, 30% đối với các thủ phủ, trung tâm đô thị và 15% 
đối với những địa phương khác; có chứng chỉ cao đẳng tiểu học và 
sơ học, có văn bằng trung học hay cao học; đại diện của các Phòng 
Thương mại Sài Gòn, Phòng Canh nông Sài Gòn và các uỷ viên Hội 
đồng hàng tỉnh; các viên chức đang phục vụ ở Nam Kỳ, ít nhất từ 
5 năm trong khung cán bộ cao hay trung cấp của các cơ quan hành 
chính và cơ quan công quyên, những viên chức nghỉ hưu cùng loại; 
tri phủ, tri huyện danh dự, chánh, phó tổng và các bang biện, sung 
biện đang làm việc và những thân hào đã thôi chức; những người 
bản xứ sinh ở Nam Kỳ, đã vào làng tây, hoặc là con cháu có thể xin 
nhập quốc tịch Pháp... theo những điều kiện ghi trong Nghị định 
ngày 26-8-1922. Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ thảo luận về tất cả 
mọi vấn đề mà nó sẽ phải biểu quyết, chẳng hạn: vấn đề sử dụng tài 
sản cả động sản và bất động sản; nhượng đất, lập đồn điền; xây 
dựng các công trình công cộng; lập các loại ngân sách... 


e. Các Hội đồng lợi ích Pháp về kinh tế và tài chính 

Các hội đồng được lập ở các xứ bảo hộ theo Sắc lệnh ngày 
4-11-1928 đề cố vẫn cho chính quyên, chủ yếu về vấn đẻ tài chính, 
đặc biệt vấn đề thu chi ngân sách, mức thuế và những khoản chỉ 
tiêu từ thuế; vấn đề nhượng đất cho các cá nhân, công ty.... 

ƒ. Các Hội đồng tư vấn bản xứ 


Các hội đồng bao gồm các Phòng Dân biểu Bắc Kỳ và Trung Kỳ, 
lần lượt được thành lập vào những năm trước và sau Chiến tranh 
thể giới lần thứ nhất, trong bối cảnh đã được trình bày ở trên của 
chủ trương “bản xứ hóa" cuộc khai thác thuộc địa và "dân chủ hóa” 


74 


Chương II. Thực dân Pháp củng có và tăng cường... 


bộ máy chính quyền của chính quyền thực dân. Những hội đồng 
này, về danh nghĩa, có chức năng tư vấn vẻ thu, chỉ ngân sách, dự 
kiến những khoản chỉ vào lợi ích xã hội trong phạm vi ngân sách 
cấp xứ và nói chung tư vấn cho chính quyền mọi vấn đề liên quan 
đến trật tự công cộng cũng như đến dân bản xứ. Qua Chủ tịch hội 
đồng, Phòng Dân biểu cũng có thẻ đệ trình nguyện vọng về những 
vấn đẻ trên lên thăng Phòng Thống sứ để được xem xét trong các 
kỳ họp. Tuy nhiên, tất cả những nguyện vọng về chính trị đều bị cắm. 


Phòng Dân biểu Bắc Kỳ được thành lập từ năm 1913 bằng một 
nghị định Toàn quyền. Sau đó, thể thức tổ chức của phòng này 
liên tiếp được cải đổi trong những năm 20, qua các Nghị định ngày 
9-4-1920; 10-4-1926; 3-3, 7-4 và 4-9-1930 và được hoàn chỉnh 
bằng các Nghị định ngày 7-9-1922, 14-4; 8 và 14-9-1930. 


Tham gia vào Phòng Dân biểu Bắc Kỳ là những thành phần 
đa dạng: 


- Đại diện người Việt của các tỉnh do bầu, theo tỷ lệ 1/14.000 
dân định (những người nộp thuế), gồm: chánh, phó tổng; cựu viên 
chức về hưu và các viên chức người bản xứ; những người có cấp 
bậc trong giáo dục bản xứ; những người có văn bằng cao đăng tiểu 
học, rung học và cao học, bằng cao đảng tiểu học Pháp - Việt; các 
quan chức người bản xứ có phẩm hàm; các cựu sĩ quan lục quân, 
hải quân, lính khố xanh đã nghỉ hưu; đại diện của các làng, được 
chọn theo tiêu chuẩn do Thống sứ Bắc Kỳ đặt ra; các thư ký viên, 
phiên dịch viên được sử dụng trong các cơ quan hành chính Pháp; 
những cựu uỷ viên Hội đồng Dân biểu không thuộc các hạng trên; 

- Các thương nhân người Việt có nộp thuế môn bài do giới doanh 
thương bầu ra, theo tỷ lệ 1/500 cho đến 1/1.000 và từ 2/1.000 đến 
2/2.000 hay 3/2.000 người có đóng thuế môn bài; 

- Các viên chức và thân hào do Thống sứ Bắc Kỳ bổ nhiệm 
chính thức theo đề nghị của chủ tỉnh và thị trưởng thành phó, có thể 
chiếm tới 1/3 tổng số thành viên hội đồng. 


715 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Cử tri là tắt cả nam giới tuổi từ 21 trở lên. 

Phòng Dân biểu có nhiệm kỳ là 4 năm, không ấn định việc bầu 
lại. Các nghị viên được đặc hưởng mọi ưu đãi mang tính chất danh dự. 

Phòng Dân biếu Trung Kỳ, vốn là Phòng Tư vẫn bản xứ, được 
thành lập qua Đạo dụ ngày 19-4-1920, triển khai bằng Nghị định 
Toàn quyển ngày 12-5-1920 và được hoàn chinh bằng các Nghị 
định Khâm sứ ngày 24-5-1920; 29-12-1923; 27-5-1926; 7-8-1928 
và bằng Nghị định Toàn quyên ngày 20-8-1926. Phòng Tư vấn bản 
xứ được đổi tên thành Phòng Dân biểu qua Nghị định Toàn quyền 
ngày 24-2-1926. Thành phần của Phòng Dân biểu Trung Kỳ cũng 
giống như thành phần của Phòng Dân biểu Bắc Kỳ, chỉ có điều 
khác là những đại biểu của các làng là do Viện Cơ mật lựa chọn 
trong các lý trưởng, phó lý và các thân hào theo tỷ lệ 1/50 nội tịch 
và 2 đối với các làng có từ 50 nội tịch trở lên. Đại biểu của giới 
doanh thương được bầu theo tỷ lệ 1/50 người nộp thuế môn bài 
(thay cho 1/500 ở Bắc Kỳ). Trong phòng này có 2 quan chức cao 
cấp của Viện Cơ mật. 

Trên thực tế, cùng với sự phá sản của chính sách “hợp tác với 
người bản xứ", các phòng dân biểu này cũng ngày càng bộc lộ tính 
chất mị dân của chính quyên thuộc địa. Còn các nghị viên thì ngày 
càng tỏ ra là những "nghị gát", chẳng có quyên hành gì trong chức 
năng tư vấn, giám sát cả. 


ø. Các Phòng Thương mợi 


Phòng Thương mại Sài Gòn được thành lập năm 1868. Phòng 
Thương mại Hải Phòng và Phòng Thương mại Hà Nội được thành 
lập năm 1886 (qua một Nghị định của Tổng Trú sứ). 


Từ năm 1920 đến năm 1930, chính quyền thuộc địa đã ban hành 
đến 13 văn bản để định lại quy chế hoạt động của các phòng thương 
mại trên cho phù hợp với tình hình mới. 


76 


Chương II. Thực dân Pháp củng có và tăng cường... 


Thành viên của các phòng thương mại đó gồm cả người Việt và 
người Pháp, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại và kỹ nghệ, 
có số lượng từ I1 thành viên đến 21 thành viên (trong đó 16 thành 
viên người Pháp và 4 thành viên người Việt). Việc bầu ra các thành 
viên này là tuỳ vào điều kiện của từng xứ. 


Chức năng của các phòng thương mại là góp ý kiến và chi dẫn 
về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thương mại và kỹ nghệ, 
nhất là về quy chế bảo hộ thương mại và tình hình của ngành thương 
mại cùng những biện pháp phát triển của ngành kinh tế này trong 
giai đoạn mới, sau chiến tranh. 


h. Các Phòng Canh nông 

Cả Đông Dương có 2 Phòng Canh nông: Phòng Canh nông Nam Kỳ, 
thành lập qua Nghị định Toàn quyền ngày 3-4-1897 và Phòng Canh nông 
Bắc Kỳ, được thành lập qua Nghị định Toàn quyền ngày 10-2-1894. 
Trong những năm 20, quy chế của các Phòng Canh nông được sửa đổi, 
bổ sung nhiều lần, bằng các nghị định Toàn quyền Đông Dương. 

Về nhân sự, cũng như đối với các Phòng Thương mại, số thành 
viên người Pháp và người Việt từ 11 thành viên đến 21 thành viên, 
trong đó thường có 4 người Việt. 

Cử tri bầu cho các thành viên người Pháp phải là công dân 
Pháp, tuôi từ 21 trở lên và phải thuộc các hạng: địa chủ; điền chủ; 
các liên danh điền chủ; những người hưởng hoa lợi ruộng đất; hay 
là những sở hữu chủ tập thể có mục đích kinh doanh nông nghiệp; 
những nhà thực dân kinh doanh về nông nghiệp, với tư cách là tá 
điền của một địa chủ hay một điền chủ người Pháp; chủ tịch hội 
đồng quản trị và giám đốc hoặc là một quản trị viên, đại diện của 
một công ty vô danh sở hữu ruộng đất hay là đất được nhượng, có 
mục đích khai thác về nông nghiệp, được thành lập và có trị sở tại 
một xứ thuộc địa của Pháp; những quản lý viên của một cơ sở thuộc 
về một công dân Pháp (ở Bắc Kỳ), một công ty trách nhiệm hữu 
hạn, hay một công ty cô phần về nông nghiệp. 


ti 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Cử tri bầu các thành viên người Việt ở Nam Kỳ là những địa 
chủ, nộp thuế chính thức từ 100 đồng và từ 25 tuổi trở lên. Ở Bắc 
Kỳ mỗi làng một người, được cử trong số các địa chủ hay là những 
người hưởng hoa lợi từ nông nghiệp, ngụ tại làng. 

Đề được bầu vào Phòng Canh nông, đối với người Pháp thì phải 
là công dân có tên trong danh sách cử tri, từ 25 tuôi trở lên; còn đối 
với người Việt thì phải là người trong danh sách cử tri và từ 30 tuổi 
trở lên. Riêng ở Bắc Kỳ, người được bầu vào Phòng Canh nông 
không được quy định rõ về tuôi tác. 


¿. Phòng Hỗn hợp thương mại và canh nông 

Phòng được thành lập ở các xứ còn lại của Đông Dương: Trung 
Kỳ, Lào và Campuchia trong giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1930. 

Ở Trung Kỳ, sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, có 2 phòng loại 
này được lập ra để theo dõi các hoạt động canh nông và thương mại. 

Phòng thứ nhất ở Đà Nẵng (để theo dõi các tính Nam Trung 
Kỳ) có 14 thành viên người Pháp và 4 thành viên người Việt. 

Phòng thứ hai ở Vinh để theo dõi các tinh Bắc Trung Kỳ có 7 
thành viên người Pháp và 3 thành viên người bản xứ, đại diện chung 
cho những lợi ích về công, nông nghiệp và thương mại. 

Như vậy, ở cấp xứ, dường như chưa bao giờ hệ thống các cơ 
quan điều hành lại đầy đủ và được chú ý cải cách nhiều đến như 
trong giai đoạn 1919-1930, dù rằng trong hệ thống chính quyền cấp 
xứ này đã không diễn ra những biến động lớn như trong hệ thống 
chính quyền các cấp cao hơn. Điều đáng nói là, do chức Kinh lược 
bị bãi bỏ, nên sự kiểm soát của chính quyền Pháp đối với chính quyền 
cấp xứ, riêng ở Bắc Kỳ càng trực tiếp hơn. 


3. Chính quyền cấp tỉnh 


Tại Nam Kỳ, do không có hệ thống chính quyền của người 
Việt, cho nên người Pháp với tay trực tiếp tới việc quản lý đối với 


T8 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


người bản xứ. Trái lại, ở Bắc và Trung Kỳ, chính quyền cấp tỉnh 
của Pháp ít trực tiếp với dân bản xứ hơn vì sự tồn tại của một hệ 
thống quan chức người Việt, từ Tông đốc cho đến phủ xã. Về phương 
diện tài chính, ở Nam Kỳ, do vẫn có ngân sách cấp tỉnh nên chính 
quyên cấp tỉnh có nhiều quyền hành hơn đôi với những viên chức 
được hưởng lương từ nguồn ngân sách này. Đó là điều khác với ở 
hai xứ kia. 

a. Chủ tỉnh và Hội đồng kỹ thuật cấp tỉnh 

Hơn những người đứng đầu cấp xứ, những người đứng đầu cấp 
tỉnh thực sự là những người điều hành của Pháp đối với dân bản xứ. 
Chủ tỉnh là người duy nhất đại diện cho chính quyền và là người 
duy nhất chịu trách nhiệm thi hành các đạo luật, sắc lệnh, nghị định 
đẻ thực hiện việc khai thác thuộc địa về kinh tế và bảo đảm an ninh, 
trật tự cho xã hội thuộc địa. 

Tuy nhiên, chức năng của chính quyền cấp tỉnh ở các xứ không 
hoàn toàn giống nhau, ngay cả trong giai đoạn sau chiến tranh, nhất 
là trong giai đoạn do Varenne năm chức Toàn quyền Đông Dương, 
khi người Pháp định tiến hành “đồng hóa” về hành chính giữa ba 
kỳ. Điều đó đã không được thực hiện vì sự phản đối của phái đối 
lập trong Chính phủ Pháp và trong giới thuộc địa. Cuối cùng, chính 
quyền cả ba kỳ, nhất là ở cấp tinh trở xuống vẫn được tô chức một 
cách khác nhau. 


Nam Kỳ không có hệ thống chính quyền bản xứ theo đúng 
nghĩa, tức là do các quan chức người Việt điều khiến theo quy chế 
bản xứ, ngay cả ở cấp tông và làng. Ở đây, cái được gọi là “chính 
quyền bản xứ", trên thực tế là chính quyền do những công dân hay 
là những thần dân Pháp điều khiến, theo quy chế Pháp, vậy cũng có 
nghĩa là thuộc hệ thống chính quyền Pháp. Điều này làm cho 
việc quản lý về hành chính của các chủ tinh ở Nam Kỳ không bị 
chia sẻ, trái lại, rộng rãi hơn và vì vậy, các chủ tỉnh này được gọi là 
quan Cai trị (administrateur). Còn ở các xứ bảo hộ, chính quyền 


79 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


bản xứ được phân biệt với chính quyền Pháp, tồn tại bên cạnh 
chính quyền Pháp. Ở Trung và Bắc Kỳ, các chủ tỉnh được gọi là Công 
sử (administrateur-résident). Những người này chỉ điều khiển trực 
tiếp những người Âu và những người Châu Á khác. Đối với những 
người bản xứ, chính quyên thuộc địa thực thi quyền hành một cách 
gián tiếp qua Chính phủ Nam triều, nhất là đối với Trung Kỳ, nơi 
vẫn còn cả một triều đình Huế. Thế nhưng, trên thực tế, càng ngày, 
quyên hạn của chính quyền bản xứ càng bị hạn chế, nhất là từ sau 
năm 1925, khi vua Khải Định qua đời. Từ đây, vua chỉ còn quyền 
ân xá và quyền ban hành những quy định liên quan đến nghỉ lễ mà 
thôi. Người quyết định mọi việc vẫn là quan Công sứ cũng giống 
như quan Cai trị ở Nam Kỳ vậy. 


Ở Nam Kỳ, bằng Nghị định ngày 6-3-1891 và 18-2-1921, được 
bổ sung bằng Nghị định ngày 23-6-1923, các chủ tỉnh được giao 
nhiệm vụ quản thủ sở hữu ruộng đất. Điều mà ở các xứ bảo hộ 
không có. Trong khi đó, ở Bắc Kỳ, việc các Công sứ không được 
can thiệp một cách cá nhân vào chính quyền bản xứ, được quy định 
ở Điều 7 Hiệp ước ngày 6-6-1884, vẫn có hiệu lực. Nguyên tắc này 
được nhắc lại bằng các Đạo dụ ngày 26-12-1919 và 7-6-1923, được áp 
dụng bằng các Nghị định Toàn quyền ngày 13-1-1919 và 30-7-1923, 
trong đó, Điều khoản 1 đặc biệt nhắc lại là việc cai trị ở các tỉnh 
của Bắc Kỳ là do các viên quan đảm nhận, đưới sự kiểm soát của 
các quan Công sứ. Thông tư ngày 20-9-1929 của Thống sứ Bắc Kỳ, 
xác lập một lần nữa hiến chương về tư cách hành chính và tư pháp 
bản xứ ở Bắc Kỳ, nhắn mạnh đến việc quay trở lại với chế độ bảo 
hộ, theo tinh thần Hiệp ước năm 1884. 

Hơn thế, như trên đã nói, ở Nam Kỳ, do vẫn tồn tại ngân sách 
hàng tỉnh, nên chủ tỉnh có quyền dùng ngân sách đẻ chi phối những 
người hưởng nguồn ngân sách này dưới hình thức tiền lương hay 
các hình thức khác. 

Trong khi đó, ở Bắc và Trung Kỳ, không có loại ngân sách hàng 
tỉnh. Do vậy, năm 1931, chính quyền thuộc địa đã phải cho lập ra loại 


80 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


ngân sách này ở hai xứ bảo hộ, với mục đích đem lại cho Công sứ 
"công cụ cần thiết cho hoạt động vẻ nhân sự và hiệu quả”. 


Chính quyên tỉnh có nhiệm vụ quan trọng là tiếp nhận và sơ 
thẩm các đơn xin cấp nhượng đất, lập đồn điền, kinh doanh nông 
nghiệp cũng như đơn xin cấp các nhượng địa mỏ. 


Như vậy, sau chiến tranh, vai trò của chính quyền cấp tỉnh càng 
trở nên quan trọng, khi việc khai thác về nông nghiệp được đặt lên 
hàng đầu trong kế hoạch khai thác thuộc địa vẻ kinh tế. 


Ngoài các chức năng về hành chính, chính quyền cấp tỉnh còn 
có các chức năng khác, như chức năng về tài chính, về tư pháp và 
về quân sự. 

- VỀ tài chính 

Người đứng đầu cấp tỉnh là người thừa lệnh chỉ những khoản 
tiền do chính quyền cấp xứ ủy quyền. Ngoài ra, chủ tỉnh còn được 
chỉ những khoản tiền dưới 1.200 đồng ở Nam Kỳ và dưới 600 đồng 
ở các xứ khác. 


Việc kế toán đối với ngân sách cấp tỉnh ở Nam Kỳ cũng được 
tô chức bằng Nghị định Thống đốc ngày 11-6-1925. 

Ở những xứ có ngân sách làng xã (ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ), 
chính quyên tỉnh có quyền phê chuẩn việc thành lập, những thay 
đổi và việc sử dụng những nguồn ngân sách đó, chăng hạn như việc 
chi tiêu cho các công trình dựa vào quỹ của làng xã. Trong việc tạo 
ra nguồn vốn, chủ tinh có quyền phê chuẩn việc đấu thầu đất công 
làng xã, trong thời hạn 3 năm. Chủ tỉnh cũng có quyên cho phép các 
làng thực hiện các khoản vay không quá 300 đồng ở Nam Kỳ và 
2.000 đồng ở Bắc Kỳ. 


Từ khi có các quỹ tín dụng nông nghiệp được lập ra ở cả ba kỳ, 
chủ tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra đối với các công ty tín dụng 
nông nghiệp của cả người Pháp và người Việt ở Nam Kỳ và các ngân 


81 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


hàng tín dụng nông nghiệp của người bản xứ ở các xứ còn lại (theo 
tinh thần các Nghị định ngày 21-7-1927; 28-1-1928; 29-1 1-1929). 


Vẻ tài chính, chính quyền cấp tỉnh không có quyên lập ra bất kỳ 
một thứ thuế nào nhưng có trách nhiệm lập số thuế và cấp phát thẻ 
thuế, thuế môn bài và những giấy tờ liên quan đến việc thu thuế. 
Chức năng này đã tạo ra cơ hội để các chủ tỉnh thực hiện những 
mánh khoé gian lận và lộng quyên. 


- VỀ tư pháp 


Nghị định ngày 21-8-1917 trao cho chủ tỉnh tư cách của một sĩ 
quan cảnh sát, giúp việc cho biện lý về tư pháp. Điều đó có nghĩa 
là, chủ tỉnh có quyền bắt giam, phạt tù đến 5 ngày và phạt tiền đến 
15 francs và có chức năng của một chánh án tòa án cấp tỉnh. 


- VỀ quân sự 


Công sứ có quyền trưng tập lực lượng quân đội, chỉ với điều 
kiện phải báo cáo ngay với chính quyền cấp xứ. Lực lượng lính cơ 
và cảnh sát được đặt dưới quyền chi huy của chủ tỉnh. Lực lượng 
lính khố xanh cũng được lập ra ở các xứ bảo hộ từ năm 1917... Ở 
tất cả các trung tâm đô thị đều có lực lượng tuần phòng được lập từ 
năm 1919, 

Cuối cùng, trên cả ba kỳ, chủ tỉnh đều có trách nhiệm về việc 
tuyên mộ lính bản xứ vào lực lượng quân đội để phân bô đi các 
làng theo con số ấn định cho mỗi tỉnh, kiểm tra và ấn định danh 
sách do các hội đồng kỳ mục lập ra. 

Bên cạnh các văn phòng giúp việc cho Công sứ (ở Nam Kỳ gọi 
là Thanh tra, ở các xứ bảo hộ gọi là Tòa sứ) là nhiều trợ lý cho 
Công sứ mà việc tuyển dụng và chức năng ngày một được chuẩn 
hóa. Bên cạnh Tòa sứ hay Tòa chủ tỉnh còn có các Hội đông kỹ 
thuật giúp việc cho Công sứ, mới được lập ra trong giai đoạn này, 
chăng hạn: Hội đồng y tế cấp tinh; Hội đồng hàng tỉnh kiểm soát 


§2 


Chương II. Thực dân Pháp củng có và tăng cường... 


các công ty tín dụng nông nghiệp bản xứ ở Nam Kỳ; Hội đồng 
hàng tỉnh kiểm soát các nông phố bình dân bản xứ; Hội đồng 
nhượng đắt, khân hoang cấp tinh được thành lập ở Bắc và Nam Kỳ 
từ năm 1929. 


b. Các Hội đồng đại diện của người bản xứ được thành lập để 
tư vấn, giúp việc cho chủ tỉnh, gồm: 


Hội đồng hàng tỉnh ở Nam Kỳ, được thành lập từ năm 1889 và 
được quy chế hóa bằng nhiều văn bản, trong đó có những văn bản được 
ban hành trong giai đoạn 1919-1930, như Sắc lệnh ngày 14-5-1929; 
19-8-1930. Sắc lệnh ngày 14-5-1929 khăng định tên gọi của Hội 
đồng này. Trừ chủ tỉnh, các uỷ viên khác của Hội đồng hàng tỉnh 
được bầu dưới hình thức đầu phiếu hạn chế trong các thân hào đang 
chức của mỗi xã, với số lượng không bao giờ dưới 10 người. Được 
bầu vào Hội đồng này phải là những người có tên trong danh sách 
những người phải nộp thuế ít nhất là 1 năm, không có án, 30 tuôi 
trở lên. Nhiệm kỳ của Hội đồng hàng tỉnh là 4 năm. Nhiệm vụ của 
Hội đồng hàng tỉnh là thảo luận về ngân sách của tỉnh, về việc định 
hạng ruộng để đánh thuế, xếp hạng đường sá, phân chia mốc giới 
hành chính trong tinh, lên danh sách người đến tuổi đi lính. Tóm 
lại, Hội đồng hàng tỉnh có thể được bàn đến mọi việc, trừ những 
việc liên quan đến chính trị. 


Hội đông kỳ mục hàng tỉnh ờ Bắc Kỳ được thành lập từ trước 
chiến tranh bằng Nghị định ngày 19-3-1913. Nhưng Nghị định này 
liên tiếp được sửa đổi, bô sung trong những năm 20 thông qua các 
Nghị định ngày 2-9-1922; 7-9-1922 và 21-11-1930. Thành phần 
của Hội đồng này bao gồm cả người Pháp và người Việt. Số uỷ 
viên người Pháp do Thống sứ Bắc Kỳ chỉ định, với tỷ lệ 2 người 
mỗi tinh. Số uỷ viên người Việt tùy thuộc vào số dân. Có thể, mỗi 
phủ, huyện được cử 1 người. Nếu đông thì mỗi phủ được cử đến 
2 người. Cử tri là các chánh, phó tổng đang chức, chánh và phó 
hương hội, lý trưởng. Người bản xứ được bầu vào Hội đồng này phải 


83 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


là đàn ông từ 30 tuổi trở lên, cư ngụ tại tính sở tại. Hội đồng nhiều 
tỉnh nhóm lại thành Hội đồng liên tỉnh. 


Hội đồng kỳ mục bản xứ hàng tinh, trên nguyên tắc, là cơ quan 
tư vấn cho chính quyền tỉnh. Những lĩnh vực mà nó bắt buộc phải 
góp ý kiến là vấn để tài chính, phân định địa giới, xếp hạng đường 
giao thông và bảo dưỡng các công trình công cộng. 


Hội đồng kỳ mục hàng tỉnh ở Trung Kỳ được thành lập ở các 
tinh Trung Kỳ, trừ Đồng Nai Thượng, Đắk Lắk, Kon Tum qua Đạo 
dụ ngày 29-4-1913 và được tổ chức lại qua Nghị định Khâm sứ 
Trung Kỳ, có giá trị như Đạo dụ ngày 1-8-1930. Hội đồng này 
tương tự như Hội đồng kỳ mục hàng tỉnh Bắc Kỳ, với cũng những 
chức năng như vậy. Uỳ viên Hội đồng là do những người gốc 
Trung Kỳ bầu ra, phải từ 30 tuổi trở lên, ngụ tại xứ từ 5 năm trở 
lên, với số lượng được tính theo tỷ lệ: 1 người đối với những phủ, 
huyện có từ 1 đến 5 tổng và từ 1 trở lên đối với những phủ, huyện 
có trên 5 tổng. Những phủ, huyện miền núi của các dân tộc Mường, 
Chăm... sẽ được chỉ định 1 cho mỗi châu, phủ, huyện. 


c. Chính quyển bản xứ cắp tỉnh 

Để tăng cường “hợp tác Pháp - Việt", lôi kéo tầng lớp “(hượng 
lưu bản xứ", trong những năm 20, chính quyền thuộc địa đã thực 
hiện những biện pháp để lấy lòng các quan chức và nhân viên làm 
việc trong bộ máy hành chính bản xứ, cũng như trong các cơ quan 
của Pháp ở cấp tỉnh. 


- Ban cấp phẩm trật 

Bắt chước nhà nước phong kiến Việt Nam trong việc ban cấp 
phẩm trật cho những quan chức trong bộ máy chính quyền hay 
những người có công, chính quyền thuộc địa cũng lặp lại hình thức 
khen thưởng này đối với các quan chức người Việt. Theo cách ấy, 
phẩm trật được ban cho: 


§4 


Chương II. Thực dân Pháp củng có và tăng cường... 


+ Những viên chức phục vụ trong chính quyền bản xứ ở Trung Kỳ 
(do triều đình Huế ban cấp); 


+ Những viên chức đang làm việc trong bộ máy chính quyền 
bản xứ ở Bắc Kỳ (theo những quy định trong Nghị định Thống sứ 
và Đạo dụ ngày 31-7-1923 của triều đình Huế); 


+ Những nhân viên bản xứ đang làm việc tại những cơ quan 
công quyền của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ (theo những quy định 
của Nghị định Toàn quyên, Nghị định Thống sứ, Khâm sứ và Đạo 
dụ ngày 31-7-1923). 


Ngoài ra, còn có các loại phẩm, tước khác cũng được ban tặng 
như: thụy hàm, gia hàm, các huân, huy chương của Pháp (chăng 
hạn như Bắc đâu bội tỉnh...). 


- Tăng lương cho các chức quan và những người hưởng lương 
bản xứ 

Ở Bắc Kỳ, xét thấy những lợi ích về chính trị trong việc tăng 
lương cho tri châu, hai Đạo dụ năm 1918, được thực hiện bằng 
Nghị định Toàn quyên ngày 13-1-1919, về tô chức lại nhân sự của 
chính quyên bản xứ, đã cho phép tăng lương cho chức quan này ở 
mức ngang với tri huyện cắp I. Theo đó, tri huyện và trì châu cùng 
tốt nghiệp ở Trường Luật hay Trường Hành chính thì được hưởng 
lương giống nhau. Đối với tri phủ hạng I, nếu có thâm niên 5 năm 
thì được nhận một khoản tiền thưởng hàng năm theo phẩm hàm là 
300 đồng. 

Nghị định ngày 18-8-1923 ấn định lương của các quan chức ngành 
tư pháp, nâng lương cho các quan chức cấp tỉnh, cho một số nhân 
viên và người đứng đầu các khu vực - với mức lương tương đương 
lương bác sĩ, kỹ sư người Đông Dương, khoảng 2.400 đồng/năm!. 


I. RST. 76130. Rapport annuel sur le fonctionnement de l°administration 
indigene au Tonkin 1915-1941. 


85 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Nghị định ngày 3-7-1920 bãi bỏ lương điền thay bằng lương 
tiền (24 đồng) trên đất Bắc Kỳ. Nghị định ngày 30-7-1920 tăng 
lương cho lính cơ, cai đội, lệ mục bản xứ. Chắng hạn: đội cơ từ 
9,6 đồng lên 10 đồng; cai cơ từ 6,4 đồng lên 8,5 đồng; lính cơ từ 
5,4 đồng lên 7,5 đồng'. 


Ở Trung Kỳ, hai quyết định của Khâm sứ ngày 12-6 và 26-8-1919 
chấp thuận cấp một khoản trợ cấp cho lính khố xanh và nhân viên 
của các cơ quan địa phương. 


Tuy có những cải cách như vậy, nhưng cho đến giai đoạn này, 
hệ thống chính quyền bản xứ cấp tỉnh ở cả ba xứ vẫn còn có những 
khác biệt lớn, nhất là ở những cấp cơ sở, mà chính quyền thuộc 
địa chưa làm được gì để thống nhất hệ thống này trên phạm vi cả 
Việt Nam. 

- Chính quyên bản xứ cấp tỉnh ở Trung Kỳ 

Thể thức về nhân sự của chính quyền bản xứ cắp tỉnh ở Trung 
Kỳ luôn được ấn định bằng các đạo dụ, nên ít thay đổi: các chức 
quan đi liền với phẩm trật và lương được trả theo chức quan chứ 
không theo nhiệm vụ. Những sửa đổi đối với các văn bản cũ về quy 
chế hành chính được Khâm sứ phê chuẩn qua Hội đồng cơ mật 
ngày 11-2-1926. Theo đó, lần đầu tiên, bộ máy chính quyền bản xứ 
được mở cửa đối với những người bản xứ có bằng đại học và 
trung học Pháp. 


- Chính quyên bản xứ ở Bắc Kỳ 

Ở Bắc Kỳ, Thống sứ thay thế Kinh lược từ năm 1897 trên thực 
tế đã là người đứng đầu chính quyền bản xứ ở xứ này và là người 
duy nhất có quyền đệ trình Hoàng đề những đạo dụ về việc đặt ra 
những quy định chung về nhân sự của hệ thống chính quyển này, 


I1. RST. 76130. Rapport annuel sur le fonctionnement de l°administration 
Indigene au Tonkin 1915-1941. 


86 


Chương II. Thực dân Pháp củng có và tăng cường... 


trong việc bô nhiệm, thăng cấp, kỷ luật cũng như ấn định mức lương 
và những quyền lợi khác đối với tất cả các nhân viên của nó. 


Theo Thỏa ước ngày 6-1-1925 (ký giữa Varenne và triều đình 
Huế, ngay sau khi Khải Định chết), Khâm sứ Trung Kỳ có quyền 
định chế ở Trung Kỳ, qua hình thức các nghị định, đối với tất cả 
mọi vấn đề về bản xứ, dưới sự giám sát của Toàn quyền, trừ vấn đề 
liên quan đến hiến pháp và lễ nghi. 


Thẻ thức về nhân sự của chính quyền bản xứ ở Bắc Kỳ được 
quy định lại trong Nghị định Thống sứ ngày 20-9-1929, có giá trị 
như một đạo dụ và dựa vào những quyên hành được quy định trong 
Thỏa ước năm 1925 ở trên. So với Đạo dụ về tổ chức ngày 7-6-1923, 
Nghị định này có mục đích là làm cho chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ trở 
nên chặt chẽ hơn, và mặt khác, thừa nhận chính thức sự tách rời 
giữa nhân viên hành chính và nhân viên tư pháp - được tổ chức theo 
khung riêng. 


Theo tinh thần Nghị định ngày 20-9-1929, ở Bắc Kỳ có 3 loại 
viên chức: ngạch hành chính, ngạch tư pháp và ngạch giáo dục. 


Những quy định mới còn nới lỏng hơn việc tổ chức đối với bộ 
máy hành chính bản xứ ở cấp tỉnh. Giờ đây, chỉ chánh và phó tổng 
mới do Công sứ bô nhiệm. Lý trưởng và phó lý là do quan chức 
cấp tinh bố nhiệm và duyệt y. Tuy nhiên, cũng như ở Trung Kỳ, 
chánh và phó tổng ở Bắc Kỳ không thuộc một khung hành chính 
nào và không cần phải trải qua cấp phó mới có thể được bầu vào 
cấp chánh tổng. 

- Chính quyên tổng ở Nam Kỳ 

Ở Nam Kỳ, không có cấp trung gian giữa tỉnh và tông, vì vậy, 
chính quyên tinh với tay trực tiếp tới tận cấp cơ sở và thực ra đây 
cũng thuộc về hệ thống chính quyền của Pháp. Khác với ở Bắc và 
Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, chánh và phó tông thuộc khung hành chính, 
3 cấp đối với chánh tổng và 2 cấp đối với phó tổng. Chánh và phó tổng 


§7 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


được hưởng lương như viên chức. Nghị định ngày 6-9-1918, được 
sửa đối bằng Nghị định ngày 7-3-1923 quy định việc chọn lựa 
chánh, phó tổng ở Nam Kỳ còn chặt chẽ hơn ở Bắc và Trung Kỳ. 
Muốn được bầu vào hai chức này, người ứng cử phải từ 35 tuôi trở 
lên, phải đã từng tham gia Hội đồng kỳ mục, đã hoặc đang tham gia 
Hội đồng hàng tinh, hoặc là giữ chức phó tổng và muốn lên được 
chánh tông phải qua chức phó tổng. 


4. Chính quyền cấp xã 


Không giống như đối với bộ máy chính quyền các cấp trên, mặc 
dù rất muốn nắm lấy việc quản trị xã dân, chính quyền thuộc địa đã 
không can thiệp ngay vào bộ máy quản trị làng xã. Lý lẽ được các nhà 
thực dân viện dẫn thì có nhiều, tựu chung đó là sự tiện lợi của bộ máy 
hành chính cũ cả về chính trị và kinh tế. Về chính trị thì đó là việc 
không phải trực tiếp với xã dân, không gây ra sự phản ứng của hàng 
ngũ chức dịch và nhờ thế giữ được ““át tự” ở nông thôn. Mặt khác, 
càng vẻ sau, chính quyền thuộc địa càng sợ sự thẩm thấu của những tư 
tưởng tiến bộ vào thôn quê, cho nên chế độ “ quản” cũ kỹ sẽ đem lại 
hiệu quả cho việc quản lý “w cách chính trị” của các xã dân, tránh 
được những đảo lộn, nguy hại đến an ninh của chế độ thuộc địa. Về 
kinh tế thì dựa vào hình thức “khoán gọn” cho chức dịch làng xã, 
chính quyền thuộc địa có thể thu được đủ sưu, thuế và chiêu được đủ 
phu phen, binh lính... trong khi lại không phải đối mặt với cá nhân các 
xã dân. Vì thế, cho mãi đến những năm 30 người ta vẫn nhắc lại lập 
luận của Paul Doumer về hệ thống chính quyền làng xã truyền thống 
của Việt Nam và cái bộ máy cô lỗ sĩ đó vẫn được duy trì sử dụng. 


Tuy nhiên, việc sử dụng lại bộ máy chính quyền cũ, bên cạnh 
những “cái được”, chính quyền thuộc địa cũng vấp phải những phiền 
toái, khi mà chế độ “tự quản” bị lý dịch lợi dụng để biến các làng 
xã thành các tiểu quốc, tha hồ làm mưa, làm gió gây ra sự bất mãn 
trong dân chúng. Hơn thế, do muốn chống lại chính quyền cấp trên, 
"làng" đã lẫy "lệ làng", được đặt ra tuỳ tiện để chống lại "phép vua". 


88 


Chương II. Thực dân Pháp củng cố và tăng cường... 


Chế độ "rự quản” cũng sinh ra những rắc rối trong việc phân chia 
thứ bậc xã dân, gây chia rẽ, mâu thuẫn, tranh giành ngôi thứ và tệ 
mua quan bán tước làm mắt hiệu lực của bộ máy chính quyên. 


Vì những lý do này, loay hoay từng bước một, vừa thực hiện, 
vừa thăm đò phản ứng từ phía làng xã, bằng những cuộc "cải lương 
hương chính", chính quyền thuộc địa đã tìm cách năm lấy bộ máy 
hành chính xã thôn, cải sửa nó theo hướng ngày càng gắn với chính 
quyền thuộc địa, ngày càng thích ứng với vai trò mới là trợ thủ cho 
chính quyền trong việc khai thác về kinh tế, nô dịch vẻ văn hóa, 
đàn áp về chính trị, củng cố chế độ thuộc địa. Các cuộc cải lương 
hương chính diễn ra một cách chậm chạp, không đồng thời và không 
thống nhất trên phạm vi cả nước. 


Năm 1904, băng Nghị định Toàn quyên ngày 27-8-1904, việc "£ổ 
chức lại bộ máy hành chính làng xã" đã được tiễn hành lần đầu tiên 
ở Nam Kỳ. Rồi bằng đi cả hằng chục năm sau, phải đợi đến sau 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi mà cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ hai, có quy mô lớn được mở ra trên phạm vi toàn đề chế, 
dựa trên chính sách, gọi là "chính sách bản xứ", hay "chính sách 
hợp tác với người bản xứ" và tư tưởng chi đạo về hành chính, như 
đã biết. là giao bớt quyền hành cho chính quyền địa phương thì 
"việc tổ chức lại bộ máy làng xã" mới lại được đặt ra. Lần này, công 
việc cải cách được thực hiện trên hai xứ là Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Và 
cho đến hết giai đoạn những năm 20 này, chính quyền thuộc địa 
mới với tay tới chính quyền làng xã ở hai xứ đó. Trung Kỳ vẫn còn 
đứng ngoài về phương diện này. 

Cuộc cải cách đối với bộ máy hành chính xã thôn ở Bắc Kỳ 
được thực hiện thông qua hai Nghị định Thống sứ ngày 12-8-1921 
và 25-2-1927. Còn ở Nam Kỳ, sau Nghị định Toàn quyền năm 
1904, phải mãi đến năm 1927 qua Nghị định Toàn quyền ngày 30 
tháng 10, công việc "ổ chức lại bộ máy hành chính làng xã" mới 
được trở lại. 


89 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Hai nội dung của các cuộc "cải lương hương chính" diễn ra ở Nam 
Kỳ và Bắc Kỳ là: tổ chức lại bộ máy hành chính theo hướng thực dân 
hóa (tân học hóa, viên chức hóa, tư sản hóa và pháp chế hóa) và thống 
nhất việc quản lý tài sản và tài chính của các làng đẻ tránh sự tuỳ tiện 
của chức dịch trong việc sử dụng ruộng đất công làng xã (gồm công 
điền, công thổ và bổn thôn điền thổ) và những nguồn ngân sách làng xã. 
Tắt cả đều nhằm đạt được mục tiêu biến làng xã, mà đại diện là bộ máy 
chính quyền, thành một công cụ hữu hiệu trong tay chính quyền thuộc 
địa để không chế và điều khiến khối đại đa số quần chúng, làm lợi cho 
những lợi ích vẻ kinh tế và chính trị của chế độ thuộc địa. 

Xu hướng thực dân hóa trong việc tổ chức lại bộ máy hành 
chính làng xã được thẻ hiện trước hết ở việc thay thế bộ máy chính 
quyển cũ, trong đó các thành viên không được phân công, phân 
nhiệm rõ ràng bằng một bộ máy khác, trong đó các thành viên hội 
đồng có chức trách riêng. 


Ở Nam Kỳ, cuộc cải cách đầu tiên diễn ra vào năm 1904 nhằm 
mục đích là thay thế các hội đồng cũ bằng Hội đồng đại kỳ mục, 
với số thành viên được quy định là 11 người, trong đó mỗi người 
chịu trách nhiệm về một lĩnh vực nhất định trong xã. 


Thế nhưng, năm 1925, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định thành 
lập Hội đồng cải lương hương chính do những khó khăn trong việc 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng đại kỳ mục, cũng lại do 
giới thượng lưu không mấy quan tâm đến việc tham gia vào cơ 
quan chính quyền xã. Một dự thảo nghị quyết của Hội đồng này 
được hợp thức hóa thành Nghị định ngày 30-10-1927 với mục đích 
là sửa đổi Nghị định ngày 27-8-1904 bị cho là gây nhiều khó khăn 
trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng đại kỳ mục 
do giới thượng lưu tham gia "hờ hững" vào hội đồng này, không 
đáp ứng được yêu cầu ngày càng lớn của cuộc khai thác thuộc địa 
đang diễn ra và chủ trương tăng cường chính sách "địa phương 
phân quyên", được áp dụng từ sau Nghị định ngày 15-4-1924 của 
Toàn quyền Merlin. 


90 


Chương II. Thực dân Pháp củng cố và tăng cường... 


Nghị định ngày 30-10-1927 có một số nội dung là: 


Đôi Hội đồng đại kỳ mục (được thành lập năm 1904) thành Hội 
đồng kỳ mục (còn gọi là Hội tề) với số thành viên là 12 người (thay 
cho l1 người theo quy định cũ do thêm chức chánh lục bộ); đặt 
thêm chức đại hương cả, lựa chọn trong số cựu trì phủ, những người 
có Bắc đầu Bội tinh, cựu hương cả hay hương cả đương nhiệm có 
thành tích xuất sắc. Đại hương cả là Chủ tịch Hội đồng kỳ mục. 


Do những biến động lớn lao ở Việt Nam trong những năm 30, 
nhất là phong trào đấu tranh chống đề quốc và phong kiến của nông 
dân khắp cả nước, giới thực dân đã tỏ ra lo lắng và phải xem xét lại 
những chính sách của mình. Một Hội đồng cải cách đã được thành 
lập bằng Nghị định Thống đốc ngày 4-8-1930. Hội đồng này đẻ 
nghị một cuộc cải cách thật căn bản nền hành chính làng xã theo 
chiều hướng "Pháp hóa", tức là tô chức bộ máy hành chính làng xã 
theo mô hình chính quốc. Sau khi nêu rõ mâu thuẫn không thể khắc 
phục được giữa việc bảo lưu những yếu tổ truyền thông với việc du 
nhập những yếu tố mới, theo yêu cầu của nên thống trị thuộc địa, 
những mâu thuẫn đang dẫn đến tình trạng "huỷ diệt các cộng đồng 
làng xã Annam", Hội đồng cải cách hành chính Nam Kỳ đưa ra ý 
kiến là đã đến lúc phải tìm giải pháp "(heo chiều hướng đối ngược 
với việc quay trở về truyện thống". 

Tuy nhiên, những ý kiến này đã không được chính giới thuộc 
địa chấp thuận và Nghị định năm 1927 vẫn có hiệu lực cho đến 
năm 1945, mặc dù là ngày 5-1-1944, Toàn quyền Decoux còn ký 
một văn bản nữa về "cải cách hành chính" ở Nam Kỳ, tư sản hóa 
và tân học hóa hơn các thành viên của Hội đồng kỳ mục, còn cơ 
cấu của Hội đồng này thì vẫn theo tính thần Nghị định năm 1927. 

Ở Bắc Kỳ, thay cho Hội đồng kỳ mục truyền thống, Nghị định 
ngày 12-8-1921 lập ra Hội đồng tộc biểu (hoặc giáp biểu) hay còn 
được gọi là Hội đồng hương chính (gọi tắt là Hương hội) trên cơ sở 
những tiêu chuẩn và phương pháp lựa chọn hoàn toàn phủ nhận 


9] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


vai trò các kỳ mục. Mục đích của việc này là khơi lại vai trò truyền 
thống của gia đình, dòng họ ở nông thôn, dựa vào đó để quản lý 
làng xã. Số thành viên của Hội đồng tộc biếu, tối đa là 20 thành 
viên, tôi thiểu là 4 thành viên. Đứng đầu Hội đồng tộc biểu là chánh 
và phó hương hội. Hội đồng này vừa là cơ quan quyết nghị vừa là 
cơ quan chấp hành. Giải quyết mọi công việc trong làng xã là bộ 
phận chức dịch thừa hành: lý trưởng, phó lý. Trong bộ phận chấp 
hành giờ còn có thêm chức thư ký và thủ quỹ do việc quản lý tài 
chính mới sinh ra. Hội đồng tộc biểu có nhiệm kỳ 3 năm, chứ 
không vô hạn định như Hội đồng kỳ mục trước đây và có chức 
năng rộng rãi là: quản trị mọi mặt đời sống của làng xã, thi hành 
những mệnh lệnh của nhà nước; đặt lệ làng; phân bỏ công điền, sưu 
thuế, ngân sách... Nghị định năm 1921 không nói đến tiên thứ chỉ, 
mà khẳng định vai trò của chánh hương hội - "người đại điện cho 
làng trước pháp luật" (Điều 18), còn lý trưởng là người trung gian 
trong mối quan hệ giữa làng xã và nhà nước, đặc biệt lo "?hw các 
thứ thuế mà làng có liên đới trách nhiệm trước nhà nước" (Điều 19). 


Nghị định năm 1921, thay thế Hội đồng tộc biểu cho Hội đồng 
kỳ mục đã gây ra sự xáo trộn lớn về nhân sự, tâm lý, tập quán. 
Chính quyền thuộc địa nhanh chóng nhận ra sự bất hợp tác của các 
cựu kỳ dịch, cũng như sự chống đối công khai hoặc ngắm ngằm 
của những tiên thứ chỉ đối với cuộc cải lương hương chính, cản trở 
sự phát triển bình thường. 

Vì điều đó, Bắc Kỳ chứng kiến cuộc cải cách lần thứ hai về 
chính quyền làng xã, thông qua Nghị định ngày 25-2-1927 do Thống 
sứ Robin ký ban hành. Tinh thần cơ bản của văn bản này là sự thỏa 
hiệp của chính quyền thuộc địa đối với cơ chế truyền thống của 
làng xã đã bị bỏ đi từ năm 1921. Nghị định năm 1927 lập lại Hội 
đồng kỳ mục, cho phép Hội đồng này tổn tại bên cạnh Hội đồng tộc 
biểu mới được lập ra, với chức năng tư vẫn, giám sát hoạt động của 
Hội đồng tộc biểu. Nhiệm kỳ của Hội đồng tộc biểu giờ cũng được 
kéo dài thành 6 năm thay vì 3 năm theo quy định cũ. 

92 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


Thé nhưng, thay cho sự tỉnh giản, cuộc cải cách lần này lại làm 
cho bộ máy thêm công kềnh và mâu thuẫn nảy sinh ngày càng sâu 
sắc giữa hai loại hội đồng đó, gây khó khăn cho việc quản lý xã 
thôn. Vì lý do đó, Bắc Kỳ còn phải trải qua một cuộc cải cách nữa 
đối với chính quyền làng xã sau này. 


Như vậy, chính quyền thuộc địa đã tỏ ra lúng túng trong việc 
xóa bỏ Hội đồng kỳ mục cũ để thay vào những loại hội đồng khác, 
dù không hoàn toàn mới, cũng chứng tỏ quyền quyết định của chính 
quyền thuộc địa đối với cấp hành chính này. 


Một khía cạnh khác biểu hiện xu hướng cải cách trong việc tô 
chức hệ thống chính quyền làng xã đấy là tiêu chuẩn mà chính 
quyền thuộc địa đặt ra để tuyên chọn các thành viên. Bên cạnh việc 
duy trì một số tiêu chuẩn truyền thống, chính quyền thuộc địa dần 
dần đưa vào những tiêu chuẩn mới nhằm cách tân từng bước thành 
phân hội đồng. 


Nghị định ngày 25-2-1927 quy định thành viên Hội đồng tộc 
biểu ở Bắc Kỳ phải là "những người có học, từ 25 tuổi trở lên..." 
(Điều 3) và để được bầu vào Hội đồng kỳ mục phải là những người: 

"... có bằng cựu hoặc tân học - có phâm hàm văn giai hoặc võ 
giai - cựu chánh, phó tổng hiện cư ngụ tại xã - cựu chánh hương hội 
đã kinh qua 6 năm làm việc làng - cựu lý trưởng từ dịch có tối thiểu 
3 năm làm việc làng”. 


Đặc biệt là ở Nam Kỳ, bên cạnh địa chủ - thành phần vốn có, 
Nghị định ngày 30-10-1927 thể hiện xu hướng viên chức hóa các 
thành viên Hội đồng kỳ mục bằng những người đã từng làm việc 
trong bộ máy hành chính thuộc địa, có quyền lợi gắn với chính 
quyền thực dân và đã quen làm việc trong các cơ quan hành 
chính hay tăng cường vai trò đàn áp của bộ máy làng xã bằng 
việc thu nạp những người đã từng tham gia bộ máy đàn áp ở bộ 
máy chính quyền các cấp trên. Điều 3 quy định tiêu chuẩn thành 
viên hội đồng là: 

93 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"... những địa chủ và những người sung túc nhất trong làng - 
Viên chức người Việt ngạch trung vào cao cấp đã về hưu hoặc từ 
dịch - Những quân nhân đã về hưu - Những quân nhân giải ngũ, với 
cấp bậc thấp nhất là từ Đội trở lên". 


Xu hướng viên chức hóa bộ máy hành chính cấp xã còn thể 
hiện qua việc trả lương dưới hình thức tiền lưu trú và tiền thù lao 
công cán cho những chức dịch trong bộ máy chính quyền làng xã 
khi thực hành công vụ, ở Nam Kỳ cũng như ở Bắc Kỳ, qua các nghị 
định cải lương hương chính năm 1927. 


Cuộc cải lương hương chính trong giai đoạn này cũng bộc lộ rõ 
ý đồ nắm chặt hơn bộ máy chính quyền làng xã, thông qua những 
quy định ghi trong các văn bản về sự giám sát, kiếm soát và điều 
khiển một cách sát sao mọi hoạt động của làng xã của chính quyền 
thực dân, qua bộ máy chính quyền tỉnh. Đó là biểu hiện của tính 
hiện đại hóa của bộ máy chính quyền làng xã, làm cho nó mắt dần 
tính biệt lập, ly khai, đối lập và thậm chí, chống lại chính quyền cấp 
trên, qua "lệ làng". Sự kiểm soát, giám sát của chính quyền tỉnh đối 
với hoạt động, nhất là đối với vấn để nhân sự của hội đồng đảm 
bảo sự thống nhất trong hoạt động của làng xã, trên cơ sở pháp lý 
thống nhất chứ không phân tán, tùy tiện như trong bộ máy chính 
quyền cũ. 

Ở Nam Kỳ, Nghị định năm 1927 cho chủ tinh được thực hành Š 
loại hình phạt, từ khiến trách tới bãi miễn đối với các kỳ mục 
không làm tròn bôn phận. Chủ tỉnh còn có quyên giải tán Hội đồng 
kỳ mục nếu thấy cần thiết để cho bầu ra một hội đồng khác. Văn 
bản này cũng đặt ra cho hội đồng nhiều trách nhiệm trong việc thực 
hiện những nghĩa vụ đối với nhà nước và nhiều quyền hạn trong 
việc trừng phạt những xã dân vi phạm tục lệ cùng là những quyết 
định của làng. 

Ở Bắc Kỳ, Nghị định năm 1921 cho phép chủ tỉnh có quyền 
bác bỏ những nghị quyết của Hội đồng tộc biểu, ngay cả giải tán 


94 


Chương II. Thực dân Pháp củng cố và tăng cường... 


hội đồng này. Công sứ có quyền xét duyệt danh sách những thành 
viên được bâu vào Hội đồng tộc biểu. Chính quyền thực dân còn 
can thiệp sâu hơn vào những tập tục truyền thống của làng xã bằng 
việc kiểm soát, thống nhất và thể chế hóa các bản hương ước, hệ 
thống pháp luật cỗ truyền của các làng xã, yêu cầu các làng phải lập 
lại hương ước theo mẫu được quy định thống nhất và phải ghi nhận 
một số điều phù hợp với nội dung cải lương hương chính, đồng thời 
phải do chính quyên phê duyệt sau khi thông qua hội đồng hương 
chính. Quá rõ là chính quyên thuộc địa tỏ ý pháp chế hóa đối với 
việc quản lý hành chính cấp xã thôn, loại bỏ dần tính cá biệt của cái 
vẫn được gọi là luật lệ của từng làng "hương ước". 


Nghị định năm 1927 liên quan đến Bắc Kỳ còn cho phép lập ra 
tại các Tòa Công sứ một bộ phận chuyên theo dõi hoạt động của 
các làng xã trong địa hạt cai quản. Bộ phận này tổng hợp tình hình 
do các quan chức cấp dưới báo cáo. Các hình thức kiểm tra tại chỗ 
cũng được tăng cường do các quan phủ, huyện đảm nhiệm. 


Để năm chắc bộ máy hành chính cấp cơ sở nhiều vô kể và rất 
phức tạp này, chính quyên thực dân đã dựa chủ yếu vào hàng ngũ 
các lý, hoặc xã trưởng, coi đây là cốt cán đề thâm nhập vào nội tình 
làng xã. Theo tinh thần những văn bản cải cách hành chính làng xã 
trên, chính quyên thực dân có quyền quyết định việc lựa chọn 
những chức dịch này, làng xã chỉ có quyên giới thiệu mà thôi. Hơn 
thể, dưới chế độ phong kiến, lý trưởng và xã trưởng chỉ có nhiệm 
vụ chấp hành những quyết định của Hội đồng kỳ mục, chứ không 
có quyên bàn và quyết nghị việc làng. Nhưng dưới chính quyên 
thực dân, lý trưởng và xã trưởng có quyền làm việc này, dù có hoặc 
không có chân trong bộ phận quyết nghị của bộ máy quản lý xã 
thôn. Người này được giao những nhiệm vụ quan trọng: thu thuế 
của xã dân và giao nộp cho nhà nước, thay mặt xã dân với tư cách 
là bên nguyên hoặc bên bị trước pháp luật; có trách nhiệm báo cáo 
tình hình của xã về mọi mặt: kinh tế, chính trị, hành chính... cho 
chính quyền cấp phủ, huyện, tinh. Bằng những hình thức khen thưởng 


95 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


và xử phạt nghiêm khắc, chính quyền thực dân vừa khuyến khích, 
vừa khống chế nhân vật này, để biến nó thành công cụ đắc lực, giúp 
chính quyển quản lý xã dân trên cả hai mặt kinh tế và chính trị. 


Bên cạnh việc cải cách bộ máy hành chính, việc quản lý đối với 
các nguồn ngân sách làng xã là nội dung thứ hai của các cuộc cải 
lương hương chính ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Chính quyên thuộc địa 
từng bước chỉ phối lĩnh vực tài chính của làng xã, nhằm ngăn ngừa 
tình trạng tùy tiện, quá lạm, giấu giếm, tham nhũng của hàng ngũ 
chức dịch, cường hào. Các văn bản vẻ cải lương hương chính lập ra 
các chức danh thủ quỹ, hương bản... chuyên trách việc thu chỉ, tổ 
chức việc "đạc điên", hay quy định việc gửi vào ngân hàng các 
khoản tiền dự trữ của làng xã. Điều đó cho thấy sự quan tâm của 
chính quyền thực dân đối với lĩnh vực này như thế nào. Đối với loại 
tài sản công các loại của làng, chính quyền chỉ giao cho Hội đồng 
kỳ mục (và những tên gọi khác) quyền quản lý số tài sản này mà 
thôi. Quyên cho thuê, cho lĩnh canh, hoặc bán ruộng công của làng 
đều do chính quyền cấp tỉnh hay cấp xứ quyết định tùy từng trường 
hợp cụ thể. Khoản tiền do dịch vụ này mà có, chính quyên làng xã 
cũng không được tùy tiện chi tiêu như trước. Mọi khoản thu, chỉ, 
Hội đồng kỳ mục phải lập thành chương mục hẳn hoi và phải đệ 
trình lên chính quyền cấp tỉnh phê duyệt, theo đúng quy định của 
chính quyên cấp xứ về việc thiết lập ngân sách hàng xã - một biện 
pháp hỗ trợ cho chính sách "cải lương hương chính". 


Ở Nam Kỳ, tiếp tục tinh thần Nghị định ngày 19-5-1909, Thống 
đốc Nam Kỳ ra Nghị định ngày 3-10-1921 quy định quyền lập dự 
án ngân sách, ấn định các khoản thu, chỉ của chính quyền làng xã 
và quyền giám sát ngân sách hàng xã của chủ tỉnh. 

Ở Bắc Kỳ, năm 1921, bên cạnh Nghị định ngày 12-8-1921 về 
cải cách bộ máy hành chính là một nghị định khác cùng ngày, được 
ban hành về "Lập số dự toán thu, chỉ của các làng xã người Việt xứ 
Bắc Kỳ". Theo văn bản này, tất cả các làng có 500 suất đỉnh, và 


% 


Chương II. Thực dân Pháp củng cố và tăng cường... 


khoản thuế phải nộp từ 2.000 đồng trở lên, phải lập ngân sách và số 
thu chi, với những hạng mục cụ thể về các khoản thu, chi theo mẫu 
lập sẵn và phải chịu sự giám sát của tất cả các cấp từ phủ, huyện 
đến tỉnh. Nghị định năm 1927 còn mở rộng thêm đối tượng phải 
lập ngân sách tới các làng có mức thu ngân sách là 500 đồng để 
kiểm tra. 

Những điều trình bày trên cho thấy, chính quyền thuộc địa rất 
quan tâm đến bộ máy quản trị xã thôn ở Việt Nam, bởi đó là chính 
quyền cấp cơ sở trực tiếp với các xã dân. Chỉ có năm chắc bộ máy 
chính quyền này, nó mới mong thực hiện được các kế hoạch khai 
thác thuộc địa về kinh tế và củng có được chế độ thực dân của 
chúng. Và do nhận thức này, bằng việc ban hành các văn bản pháp 
lý, chính quyền thuộc địa đã từng bước cải cách bộ máy hành chính 
làng xã theo hướng thực dân hóa và “Pháp hóa”, tức là xây dựng bộ 
máy hành chính làng xã của Việt Nam theo mô hình bộ máy chính 
quyền làng xã chính quốc, được đặt dưới quyền quản lý thống nhất 
của chính quyền thuộc địa, phụ thuộc về quyền lợi và nghĩa vụ vào 
nó, phục vụ cho nó. Mặt khác, đê xóa dân xu hướng “ly khai” - biến 
làng xã thành các tiểu vương quốc, đối lập với chính quyền trung 
ương như vốn có của chính quyên làng xã, chính quyền thuộc địa 
tăng cường vai trò giám sát và quyết định của chính quyền cắp tỉnh, 
cấp xứ đối với hoạt động của bộ máy chính quyền làng xã, thông 
qua vai trò của người chấp hành là lý trưởng, xã trưởng. Đồng thời, 
chính quyền thuộc địa còn tỏ ý pháp chế hóa thống nhất đối với “lệ 
làng", chủ yếu được thẻ hiện qua những bản hương ước, được lập 
ra theo phong tục riêng của mỗi làng - chỗ hở để lý dịch lạm dụng. 
Không những thế, để làm mất chỗ dựa vẻ tài chính của bộ máy 
chính quyền làng xã cũ, chính quyên thuộc địa cũng dần dần thống 
nhất và hiện đại hóa việc quản lý đối với tài sản và ngân sách 
cấp xã. 

Đây là những điểm có thể coi là tiến bộ, là thành công của chủ 
trương cải lương hương chính của chính quyên thuộc địa. Đó là lý do 


97 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tại sao một số lực lượng dân chủ, tiến bộ, về mặt sách lược đã coi 
một số điểm trong chính sách cải lương hương chính của thực dân 
là chỗ dựa hợp pháp để vận động phong trào dân chủ của quần 
chúng. Năm 1927, Phan Bội Châu đã lên tiếng khuyên các làng cải 
lương hương tục một cách nhiệt thành". Tuy nhiên, xét về thời gian 
ban hành những văn bản liên quan đến công việc này trên cả ba kỳ, 
và kết quả được suy ra từ việc ban hành các văn bản đó, ta thấy sự 
lúng túng và dè đặt đáng kể của chính quyền thuộc địa trong việc 
cải cách bộ máy hành chính cấp xã thôn. Việc cho đến mãi những 
năm 20, cuộc cải cách hành chính xã thôn mới chỉ được tiến hành 
trên hai kỳ là ví dụ trước hết của tình trạng này. Việc xóa bỏ Hội 
đồng kỳ mục để lập ra Hội đồng tộc biểu, rồi lại cho phép tổn tại 
song song hai hội đồng này ở Bắc Kỳ là một ví dụ điển hình của 
tình trạng lúng túng ấy. Thành phần được tuyển chọn vào các hội 
đồng ấy cũng như vậy, bên cạnh những thành phần mới như những 
người tân học, các viên chức nhà nước, các quân nhân từ dịch hay 
chưa từ dịch, chính quyền thuộc địa vẫn phải chấp nhận sự tham 
gia của các thành phần cựu học, cựu lý dịch, cựu quan viên trong 
Hội đồng kỳ mục là một ví dụ khác của sự kém thành công của 
công cuộc cải cách hành chính xã thôn trong những năm 20. Điều 
đó đem lại một kết cục là sự cồng kẻnh thêm, nặng nề thêm bộ máy 
chính quyền đó, đè nặng thêm lên ngân sách làng xã và làm nặng 
nẻ thêm những nghĩa vụ thuế khóa và đảm phụ, nói tóm lại là tình 
trạng bóc lột ở thôn quê, và làm cho mâu thuẫn ở nông thôn thêm 
gay gắt. 


S. Chính quyền cấp thành phố 


Các thành phố của Việt Nam nói riêng, của cả Đông Dương 
nói chung lần lượt ra đời trong những năm cuối thế kỷ XIX, đầu 
thế kỷ XX. Cơ cấu chính quyển của các thành phố ấy dẳn dần 
được hoàn chỉnh. Đứng đầu các thành phố là các Thị trưởng và các 


1. Đông Pháp thời báo, 14-3-1921. 
98 


Chương !I. Thực dân Pháp củng có và tăng cường... 


Tòa thị chính, giúp việc là Hội đồng thành phố (đứng đầu là chủ 
tinh và các thành viên gồm cả người Pháp và người Việt, với số 
lượng tùy từng trường hợp cụ thẻ). 


Trong những năm 20, nhiều sắc lệnh đã được ban hành để kiện 
toàn các tổ chức của thành phố, những hội đồng mới đã được lập 
ra để đáp ứng nhu cầu mới. Chẳng hạn như: Hội đồng y tế thành 
phố, được thành lập theo Sắc lệnh ngày 11-11-1928 và bằng Nghị 
định ngày 30-4-1929, hoặc giả như Hội đồng giám sát những cơ sở 
từ thiện tư nhân, được thành lập bằng Sắc lệnh ngày 9-I 1-1924... 


Bên cạnh các thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ 
Lớn, Đà Nẵng) được thành lập từ giai đoạn trước, trong giai đoạn 
này một loạt thị xã đã lần lượt được nâng lên thành thành phố (gọi 
là Commune) và cùng với việc đó, các Hội đồng thành phố này cũng 
đã được lập ra: 


- Bằng các Nghị định ngày 31-10-1920, 17-3-1923, được 
thay thế băng Nghị định ngày 30-7-1926, sửa đổi bằng Nghị định 
ngày 1-2-1929, Đà Lạt được nâng lên thành thành phố cấp II và 
được chia thành hai khu nội và ngoại thành, đi kèm là một Hội 
đồng thành phố đã được dựng lên, với 6 thành viên người Pháp 
và 2 thành viên người Việt do Công sứ Đồng Nai thượng làm 
Chủ tịch. 

- Nam Định được nâng lên thành thành phố loại I bằng Nghị 
định ngày 17-10-1921, có một Hội đồng gồm 4 người Pháp và 4 
người Việt, do Công sứ làm Chủ tịch. 

- Thành phô Hải Dương được thành lập từ năm 1923, không 
được xếp vào loại nào, có một Hội đồng thành phố, gồm 2 người 
Pháp và 2 người Việt. 

Một số thành phố khác cũng được lập ra ở Trung Kỳ: Vinh - 
Bến Thuỷ, được thành lập bằng Nghị định ngày 10-12-1927 (được 
sửa đổi bằng Nghị định ngày 18-1 1-1930), với một Hội đồng thành 


99 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


phố do Công sứ đứng đầu, Tổng đốc là phó cùng 4 thành viên 
người Pháp và 4 thành viên người Việt; thành phố Thanh Hóa được 
lập vào năm 1929, qua Nghị định ngày 31-5-1929 (được sửa đổi bằng 
Nghị định ngày 30-12-1929 và 18-11-1930), với Hội đồng thành phố 
do Công sứ đứng đầu, Tổng đốc là trợ lý, cùng 2 thành viên người Pháp 
và 2 thành viên người Việt; thành phố Huế được thành lập bằng 
Nghị định ngày 12-12-1929 (sửa đổi ngày 19-11-1930), Hội đồng 
thành phó đứng đầu là Công sứ, phó là Phủ don, cùng 4 thành viên 
người Pháp và 4 thành viên người Việt... 


Ở Nam Kỳ, các thành phố Bạc Liêu, Rạch Giá, Cần Thơ được 
thành lập bằng Nghị định ngày 18-12-1928 (sửa đổi bảng Nghị 
định ngày 6-11-1929). Về tổ chức hành chính, các thành phố này 
cũng có các hội đồng đặc biệt mới được lập ra trong giai đoạn này 
như các thành phố khác. 


II. TĂNG CƯỜNG BỘ MÁY ĐÀN ÁP 


Sau chiến tranh, song song với những biện pháp mang tính chất 
mị dân trong việc quản lý xã hội thuộc địa, như đã biết, mà thực 
chất, theo các tác giả cũng là những biện pháp an ninh mang tính 
chất "phòng ngừa", chính quyền thực dân còn đây mạnh các biện 
pháp giám sát, kiểm tra qua các tổ chức an ninh, cũng như qua 
việc đặt để các luật lệ đối với mọi hoạt động của người bản xứ cả 
ở trong và ở ngoài lãnh thô. Cũng như vậy, các cơ quan, các lực 
lượng an ninh khác được củng cố và gia tăng để đối phó với mọi 
biểu hiện, mọi động tĩnh của phong trào yêu nước của nhân dân 
Việt Nam. 


1. Quyền lực và khả năng thực hành quyền lực của các cơ 
quan tư pháp 


Sự quay trở lại của Albert Sarraut, “hiến chương về hệ thống 
quan tòa” được xác định trong những năm 1920-1921, cùng với 
những cải tổ về cảnh sát đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động 


100 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


trần áp của chính quyền thuộc địa đối với những hình thức mới 
của phong trào yêu nước của Việt Nam. Theo tác giả Patrice 
Morlat thì công cuộc cải tổ về tư pháp ở Việt Nam chính thức kết 
thúc vào năm 1928". Lý do của cuộc cải tổ này là ở sự khủng hoảng 
về nhân sự trong các tòa án và thiếu sự thống nhất về thủ tục 
tố tụng. 


Về nhân sự, theo Morlat, năm 1925, nhu cầu về quan tòa của 
các tòa án ở thuộc địa là 125 quan tòa, nhưng chi có chưa đến 80 
quan tòa. Trong khi đó, năm 1923, có đến 11.000 vụ bắt bớ, 25.000 
vụ xét xử trong số 30.000 tội phạm?. 


Năm 1925, thanh tra Moretti nhận xét: 


"Mặc dù là gánh nặng cho ngân sách, tòa án cũng tỏ ra thiếu 
năng lực ở các tỉnh... Trên thực tế, Công sứ là người chịu trách 
nhiệm xét xử, ở các Đạo quan binh, tư lệnh giữ chức chánh án... 
Tại một số tinh, tòa án hoạt động không tốt cho nên phải có sự can 
thiệp của Tống kiểm sát trưởng... Một số tòa án cấp tỉnh quá chật 
hẹp và quá tải... "”. 


Về thủ tục tố tụng hình sự: Thủ tục tố tụng hình sự ở Việt Nam 
thuộc địa được chia làm 4 ngành rất rắc rối: ngành tư pháp của 
người Pháp, thuộc hai phòng Sài Gòn và Hà Nội; ngành tư pháp 
bản xứ thuộc Phòng Nhì, trực thuộc Tòa Thượng thảm Hà Nội; 
ngành tư pháp của người Việt thuộc Hội đồng cơ mật; cuối cùng, 
Thống sứ Bắc Kỳ được quyền tiếp nhận những thủ tục của Hội 
đồng đề hình. 

Vì sự rắc rối này, trong những năm 20, đã có nhiều văn bản 
được ban hành để củng có, hoàn chinh các hệ thống tòa án, bao gồm: 
Tòa án chung; Tòa án hành chính; Tòa án bản xứ. 


1. Patrice Morlat, Powvơrr..., Sđd, tr. 97. 
2. Patrice Morlat, Powvoir..., Sđd, tr. 1 14. 
3. Patrice Morlat, Pouvoir..., Sđd, tr. 115. 


101 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


- Tòa án chung, được tô chức bằng Sắc lệnh ngày 19-5-1919 và 
ngày 16-2-1921, sửa đôi nhiều lần vào các năm 1921, 1923, 1924, 
1926, 1927 và được bổ sung bằng Sắc lệnh ngày 22-8-1928, gồm có: 


+ Tòa Hòa giải với thẩm quyên bình thường, do một quan chức 
người Pháp nắm giữ được đặt tại Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn và 
do một quan chức người Việt nắm giữ ở Sài Gòn; 


+ Tòa Hòa giải với thẩm quyển mở rộng thuộc chức năng của 
Tòa Thượng thâm Sài Gòn; 


+ Tòa Sơ thẩm được lập ra ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn; 


+ Tòa Thượng thẩm Hà Nội và Sài Gòn được lập bằng Sắc 
lệnh ngày 19-5-1919; sửa đổi ngày 3-3, 17-7 và 21-8-1923; ngày 
10-9-1924 và ngày 22-8-1928; 


+ Tòa Thương mại cũng được lập ra ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, 
Phnôm Pênh đẻ xét xử những vụ tranh tụng về thương mại. 


- Tòa án hành chính là những hội đồng hòa giải hành chính, tức 
là hòa giải những bắt đồng giữa các cá nhân và các cơ quan công 
quyên, được thành lập năm 1921. 


- Các Tòa án bản xử được tỗ chức tùy thuộc vào từng xứ. Nam 
Kỳ là xứ thuộc địa. mọi người dân đều là "thân dân” nên đều chịu 
sự xết xử của Tòa Tây án. Trung Kỳ là xứ bảo hộ, việc xét xử là do các 
quan chức vừa là viên chức hành chính, vừa là quan tòa và mọi quyết 
định đều phải thông qua Khâm sứ. Nghị định ngày 28-3-1929 của 
Khâm sứ, áp dụng Thỏa ước ngày 6-I 1-1925, tương ứng với một đạo 
dụ đã thay các khái niệm được dùng trong luật Việt Nam để chỉ các 
hình phạt. 

Ở Bắc Kỳ, tổ chức ngành tư pháp bản xứ là kết quả của Nghị 
định Thống sứ ngày 20-19-1929 về tổ chức nhân sự ngành hành 
chính và tư pháp bản xứ và Đạo dụ ngày 7-6-1923, sửa đổi bằng 
Nghị định Thống sứ ban hành cùng ngày. Ở đây, ngành tư pháp bản 
xứ do nhân viên đặc biệt trong ngạch quan chức bản xứ đảm nhiệm, 


102 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


gồm: Tổng đốc tư pháp, Tuần phủ tư pháp, Án sát, Tri phủ tư pháp 
và Tri huyện tư pháp. Ở phủ, huyện, châu có Tòa án cấp I, ở thủ 
phủ mỗi tỉnh có Tòa án cấp II, gọi là Tòa án tỉnh. 


Tuy nhiên, tại Phòng Nhì của Tòa Thượng thẩm Hà Nội có 21 
quan chức tư pháp cao cấp do Thống sứ Bắc Kỳ chỉ định theo đề 
nghị của Chánh án Tòa Thượng thâm và theo ý kiến người đứng 
đầu ngành tư pháp bản xứ. Điều đó tạo ra một thứ tòa án Pháp, một 
thứ Tòa án cấp III của Tòa án bản xứ Bắc Kỳ. 


2. Lực lượng quân đội, cảnh sát, hiến binh 


Ngay từ khi thành lập, chính quyền thuộc địa đã mang đậm nét 
là một chính quyên đàn áp, biểu hiện ở lực lượng quân đội; ở việc 
sử dụng bộ máy chính quyền quân sự để quản lý lãnh thổ; ở việc sử 
dụng các lực lượng cảnh sát rất đa dạng và ngày càng gia tăng những 
lực lượng đó. 


a. Lực lượng quân đội 

Đã có nhiều văn bản về tổ chức quân đội tại Đông Dương, trong 
đó một số được ban hành trong những năm 20 thế kỷ XX liên quan 
đến cả quân đội chính quy và quân đội bản xứ. 

Đạo luật ngày 30-3-1928 tổ chức khung hạ sĩ quan chuyên 
nghiệp, đặt chức danh cho các cấp bậc quân đội. 


Đối với các sĩ quan quân đội bản xứ, đã có quy chế riêng cho 
lính tại ngũ (Sắc lệnh ngày 29-11-1926, sửa đổi ngày 9-1-1928) và 
lính dự bị (Sắc lệnh ngày 26-4-1930). 

Trên cơ sở ba binh chủng vốn có là Lục quân, Hải quân và 
Không quân, chính quyên thuộc địa còn cho lập mới hay cải tổ một 
SỐ cơ quan quân sự: 

- Sở Y tế quân đội thuộc địa, vôn từ Cơ quan sức khỏe và y tế 
địa phương, thành lập từ năm 1914, được chuyên lên qua Sắc lệnh 
ngày 27-7-1928; 


103 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


- Sở Tư pháp quân đội, được tô chức lại bằng Đạo luật ngày 
9-3-1928, bổ sung bằng Sắc lệnh ngày 16-10-1928, sửa đổi ngày 
13-6-1930 và Thông tư Bộ Thuộc địa ngày 11-10-1928. 


Cùng với Tòa án quân sự, nhà tù quân đội ở Hà Nội đã được 
quy chế hóa bằng Nghị định Toàn quyền ngày 13-5-1919, dành cho 
loại tù ngắn hạn. 

- Sở Sen đâm, theo tinh thần Nghị định ngày 17-10-1920 và Sắc 
lệnh ngày 21-3-1927, Sở Sen đầm Đông Dương được chia thành 
2 phân đội tự quản: 


Phân đội Trung - Bắc Kỳ được chia thành 2 khu là Hà Nội và 
Hải Phòng, kèm theo những đồn hiến binh ở Bắc Trung Kỳ, Thượng 
Lào và Quảng Châu Loan; 


Phân đội Nam Kỳ - Cambodge được chia làm 3 khu là Sài Gòn, 
Cần Thơ, Phnôm Pênh kèm theo các đồn hiến binh ở Nam Trung 
Kỳ và Hạ Lào. 


Theo một tác giả, cho đến năm 1931, phân đội Bắc Kỳ có đến 
48 đồn binh, trong đó 32 đồn binh ở Bắc Kỳ, 7 đồn binh ở Bắc và 
Trung Trung Kỳ, 3 đồn binh ở Lào, I đồn binh ở Quảng Châu Loan... 
Ngoài ra, ở Vân Nam, mỗi đại diện Lãnh sự Pháp ở Hồ Khẩu, Mông 
Tự và Vân Nam phủ có một đồn hiến binh trắn giữ. Phân đội Nam Kỳ 
có đến 72 đồn binh, trong đó Nam Kỳ 41 đồn binh, Cambodge 24 đồn 
binh, Nam Trung Kỳ 6 đồn binh, Lào 1 đồn binh'. 


Lực lượng hiến binh Pháp được hỗ trợ bởi "một đội lính chân 
đất bản xứ", được thành lập từ năm 1903 và được tô chức lại bằng 
Sắc lệnh ngày 18-3-1910, bổ sung ngày 25-8-1923 và ngày 31-8-1929 
và do ngân sách cắp xứ chỉ trả mọi tốn phí. 

- Cục Hàng không là một đơn vị chiến đấu, trực thuộc Toàn 
quyền Đông Dương, được thành lập qua Nghị định ngày 11-5-1919 


1. J. de Galembert, Les administrations..., Sđd, tr. 339. 
104 


Chương II. Thực dân Pháp củng có và tăng cường... 


thay cho Cục Không quân Đông Dương ra đời từ năm 1917. Nghị 
định ngày 16-2-1929 thành lập cơ quan Hàng không quân sự thuộc 
địa, do ngân sách thuộc địa chỉ trả, đặt dưới quyền chỉ huy của các 
viên chỉ huy cao cấp, giống như ở các binh chủng khác, với nhiệm 
vụ chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ quân sự. 


- Ban Đường sắt chiến sự là một cơ quan mang tính chất quân 
sự, được thành lập từ trước chiến tranh, nay được tổ chức lại bằng 
Sắc lệnh ngày 21-4-1923. Cơ quan này có nhiệm vụ chuẩn bị việc sử 
dụng đường sắt trong hoàn cảnh chiến tranh hay có biến loạn trong 
nội địa do một sĩ quan cao cấp làm chủ tịch, với một hệ thống chân 
rết ở những nơi có đường sắt đi qua. 


Ngoài những cơ quan, những tổ chức quân sự trên, nhiều cơ quan 
quân sự khác cũng được thành lập hoặc là được tổ chức lại và củng cố 
thêm, trong đó đáng kể là các trường sĩ quan bản xứ: Trường Sĩ quan 
lục quân Vân Đồn; Trường Sĩ quan pháo binh bản xứ Hà Nội; 3 
Trường Thiếu sinh quân ở Phủ Lạng Thương, Thủ Dầu Một và 
Phnôm Pênh. Những Trường Thiếu sinh quân này, được quản lý bằng 
Nghị định ngày 17-6-1909, sửa đổi qua các Nghị định ngày 9-7-1921, 
21-3-1924, 27-7-1928, thu nhận những thiếu niên từ 11 mỗi đến 14 tỏi, 
con em những cựu binh còn đang tại chức hay đã từ dịch. 

- Cục Thông tin quân sự cũng được tô chức với chức năng thông 
tin tình hình các lực lượng quân đội ngoại quốc ở các nước khác 
của vùng Viễn Đông và những tiến bộ về kỹ thuật quân sự của 
những nước đó, phục vụ cho việc phòng thủ Đông Dương. 

Đề tăng cường lực lượng và khả năng chiến đấu của quân đội 
thuộc địa, trong những năm 20 thế kỷ XX, chính quyền thực dân đã 
ra nhiều văn bản quy định về việc tuyên lính, cả lính Pháp và lính 
bản xứ và tật nhiên luôn có sự phân biệt giữa hai loại binh lính này. 

Về việc tuyển lính bản xứ, trước đây được quy định một cách 
khác nhau giữa các xứ, nay được thống nhất trong Sắc lệnh 
ngày 8-4-1923 (sửa đổi bằng Sắc lệnh ngày 31-8-1924, 8-3-1926, 


105 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


30-8-1928 và 17-9-1930). Toàn quyền có quyên quyết định mọi thẻ thức 
tuyển lính trên cơ sở Sắc lệnh năm 1923. Chẳng hạn ở Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ, Toàn quyền giao số lượng cho mỗi xứ để EEifSI đứng 
đầu phân bổ cho mỗi tinh, rồi tỉnh giao cho mỗi huyện, mỗi xã... Số 
lượng đó được tăng lên 50% để tiện cho việc lựa chọn lại. Ở Nam 
Kỳ, số lượng lính được mộ tăng lên gấp đôi và việc mộ diễn ra dưới 
hình thức rút thăm giữa các dân đỉnh từ 22 tuổi đến 33 tuổi. 


Đề có thể huy động vào lính bất kỳ lúc nào, một quy định được 
áp dụng chung cho toàn Đông Dương là chỉ trừ những người đã giải 
ngũ sau 25 năm phục vụ quân đội, còn lại, tắt cả mọi đàn ông bản xứ 
từ 20 tuổi đến 35 tuổi đều được xếp vào quân dự bị hạng hai. Mặt 
khác, theo những quy định mới, chính phủ thuộc địa đặt ra lệ thưởng 
bằng tiền đối với những người bản xứ đã vào lính, tùy số năm tại ngũ 
và cho lính bản xứ được hưởng chế độ xét xử của Tòa án Tây, Tòa án 
quân sự và được hưởng quy định về việc sắp xếp chỗ làm trong các cơ 
quan dân sự đổi với những binh lính giải ngũ, bị thương... 


b. Lực lượng cảnh sát, hiến binh được tăng cường cả về số 
lượng và chức năng 


Dưới các hình thức khác nhau, lực lượng cảnh sát sớm được sử 
dụng để "giữ gìn trật tự, an ninh" và đàn áp ở thuộc địa: một số là 
dân vệ, dân binh, lính cơ, lính lệ, do chính quyền phong kiến Việt 
Nam vẫn dùng; những lực lượng khác mới được lập ra như hiến 
binh hay được tách ra từ quân đội - dân binh (milice). Tất cả những 
lực lượng bán quân sự này là do chủ tỉnh tuyển mộ tại chỗ, dưới 
hình thức "rình nguyện" hay "hợp đông", được hưởng chế độ quân 
sự, được miễn thuế và ở Trung Kỳ còn được hưởng cả phần ruộng 
công điền. Được đặt dưới sự chi huy và quyền sử dụng trực tiếp của 
chủ tỉnh, mỗi lực lượng này có nhiệm vụ riêng của mình. Hiến binh 
đóng vai trò phụ tá cho chủ tỉnh trong việc đàn áp các lực lượng 
chống đối. Dân binh là lực lượng thực hiện mệnh lệnh của chủ tỉnh 
về hành chính và dân sự, làm cho dân bản xứ khiếp sợ chính quyền 


106 


Chương II. Thực dân Pháp củng cô và tăng cường... 


thuộc địa mà tuân thủ mọi quy định của nó. Riêng lực lượng lính 
khổ xanh - lực lượng quan trọng nhất, năm 1930, đã có tới 3.135 
lính ở Trung Kỳ, 5.332 lính ở Nam Kỷỳ'. 


3. Các cơ quan kiếm soát và các biện pháp giám sát 

a. Kiểm soát từ bên ngoài 

Ngay từ trước chiến tranh, trước việc có nhiều lãnh tụ và chiến 
sĩ cách mạng Việt Nam phải trốn ra nước ngoài hoạt động, chính 
quyên thực dân Đông Dương đã cho lập ra các mạng lưới mật thám 
ở các nước lân cận như Trung Quốc, Thái Lan để theo dõi hoạt động 
của họ. Năm 1912, bên cạnh chính sách phòng vệ từ xa - tức là 
chính sách hợp tác với người bản xứ, Albert Sarraut đã quyết định 
tổ chức ra lực lượng cảnh sát ở nước ngoài, xung quanh các lãnh 
sự. Còn ở Việt Nam, Albert Sarraut cho lập ra Cục Các vấn đề 
chính trị và bản xứ, tập hợp thông tin tình báo về mọi động tĩnh của 
người Việt Nam, ở cả trong và ngoài nước. Đây chính là manh nha 
của một cơ quan an ninh chung. Sau chiến tranh, khi trở lại Đông 
Dương, Sarraut quyết định tăng cường hơn việc kiểm soát từ bên 
ngoài thuộc địa. 

Liên quan đến việc này, một nhóm đối tượng quan trọng khác 
mà chính quyên thuộc địa rất lo ngại nên đã siết chặt hơn sự giám 
sát, đó chính là những người Việt Nam ở Pháp: sinh viên, những 
người lao động tự do, dân di cư, lính "tình nguyện", tính cho đến năm 
1916, đã có 40.000 nhân công và bằng ngần ấy lính chiến, theo con 
số thống kê do Patrice Morlat đưa ra trong công trình của mình. 
Chính quyền thuộc địa cho lập ra Cơ quan Tổ chức và Giám sát 
người lao động Việt Nam tại Pháp. Chiến tranh kết thúc, số người 
Việt Nam ở lại Pháp chỉ còn 19.000 người”. Thế nhưng, Chính phủ 
Pháp rất e ngại khối quần chúng này. Năm 1917, chính quyền thuộc 


1. Patrice Morlat, Pouvorr..., Sđd, tr. 52. 
2, 3. Patrice Morlat, Pouvorr..., Sđd, tr. 177. 


107 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


địa lại cho lập ra Cơ quan Kiểm soát những binh lính và người lao 
động Đông Dương. Tất cả mọi thư tín của những người lao động 
đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Chỉ điểm viên được cơ quan này gài 
vào các Hội tương tế của người Đông Dương ở Paris, Bordeaux, 
Marseilles. Từ năm 1920, do có sự hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
tại Pháp và của Phan Văn Trường tại Đức nên việc giám sát của tổ 
chức này càng trở nên ráo riết hơn. Một mạng lưới mật vụ được lập 
ra để theo dõi tỉ mỉ mọi cử chỉ của các nhà cách mạng Việt Nam, 
nhất là của Nguyễn Ái Quốc. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp 
càng làm cho Chính phủ Pháp lo sợ ảnh hưởng của Đảng này đối 
với dân thuộc địa tại chính quốc cũng như tới môi trường chính trị 
tại thuộc địa. Hội Nghiên cứu thuộc địa, do Đảng Cộng sản Pháp 
lập ra, được sự ủng hộ của Hội Liên hiệp thuộc địa của Quốc tế 
Cộng sản, đã trở thành mục tiêu số một bị theo dõi của Cơ quan 
Kiểm soát những người Đông Dương'. Ngày 12-12-1923, Bộ Thuộc 
địa ra nghị định thành lập Cơ quan Kiểm tra và Cứu trợ những 
người bản xứ của các thuộc địa (C.A.L) thay cho Cơ quan Tổ chức 
và Giám sát những người lao động Việt Nam ở Pháp, trực thuộc 
các ban chỉ đạo các cơ quan dân sự Bộ Thuộc địa. 


Vào tháng 9 năm 1924, cơ quan trên đã thực hiện việc kiểm tra 
trên 8.500 "dân thuộc địa", 7.500 lính?, lập phiếu đối với tất cả 
những người bị tình nghỉ và cung cấp tin tức cho Phòng Các vấn đề 
chính trị của Bộ Thuộc địa. Cũng từ năm 1924, tất cả các điểm 
đăng ký tại các hải cảng của Pháp đều phải gửi báo cáo cho cơ quan 
này về sự di chuyển của những người Đông Dương tại Pháp, còn 
Chính phủ Pháp thì bắt đầu hạn chế việc người Việt Nam du nhập vào 
Pháp (điều kiện du học của sinh viên chặt chẽ hơn). 


Sự ra đời của tờ Le Paria càng làm cho việc kiểm soát tại các 
hải cảng thêm ráo riết, nhằm ngăn chặn sự tuyên truyền chủ nghĩa 


1. AOM, Slotfom, Série I, Carton 3, Note du C.A.I. tháng 5 năm 1922. 
2. Patrice Morlat, Pouvơir..., Sđd, tr. 179. 


108 


Chương II. Thực đân Pháp cúng cô và tăng cường... 


cộng sản vào Việt Nam. Cơ quan An nỉnh và Thuế quan liên kết 
chặt chẽ trong việc kiểm soát cả người và ấn phẩm ra vào Việt 
Nam. Tờ Việt Nam hôn, được xuất bản tại Pháp, đã bị cắm lưu hành 
trên toàn lãnh thô Việt Nam và trở thành đối tượng bị săn lùng ráo 
riết. Năm 1927 đã có 300 bản của tờ báo này bị thu hồi! . 


b. Kiểm soát từ bên trong - sự ra đời của cơ quan an ninh 


Ngay từ những năm thập kỷ đầu thế kỷ XX, Toàn quyền Đông 
Dương đã ban hành các nghị định thành lập các lực lượng cảnh sát 
an ninh ở Bắc Kỳ. Tuy nhiên, lúc đó chỉ mới có cảnh sát hành 
chính và tòa án tại các thành phố, còn ở các tỉnh thì chỉ có hiến 
binh và thanh tra lính khố xanh. Thế nhưng, từ năm 1913 trở đi, khi 
các vụ việc chính trị liên tiếp diễn ra trên khắp lãnh thổ Việt 
Nam thì nhu cầu về các thông tin tình báo được đặt ra cấp thiết 
đối với chính quyền thuộc địa. Trước tình hình đó, ngay từ khi 
trở lại Đông Dương, năm 1917, Albert Sarraut đã cải tổ các cơ 
quan cảnh sát, an ninh, thống nhất tất cả các cơ quan cảnh sát, tòa 
án... thành "/ực lượng cảnh sát Đông Dương". Rồi liền ngay đó, 
viên Toàn quyên này đã tiền hành việc cải tổ lần thứ hai đối với lực 
lượng cảnh sát, lập thành lực lượng an ninh chung Đông Dương, 
gộp vào trong đó, mọi lực lượng cảnh sát, cả cảnh sát Pháp và cảnh 
sát bản xử. 


Tổ chức lực lượng cảnh sát Đông Dương không đông nhưng 
được đào tạo đặc biệt và có một mạng lưới chỉ điểm không công 
đông đảo. về chuyên môn, kỹ thuật, lực lượng này được chia ra 
thành các bộ phận, hay còn gọi là các tiểu ban: 

- Tiểu ban 1 chuyên thu thập tin tức chính trị, kiểm soát báo chí 
và các hiệp hội với sự trợ giúp của chính quyên tỉnh, các quan chức 
người Việt và lực lượng quân đội; 


- Tiểu ban 2 chuyên lo kiểm soát những người nhập cư; 


1. Patrice Morlat, Pouvoir..., Sđủd. tr. 129. 
109 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


- Tiểu ban 3 chuyên về an ninh, tòa án và giữ quan hệ với công 
tố viên; 

- Tiểu ban 4 chuyên lo làm căn cước; 

- Tiêu ban 5 là cảnh sát đô thị; 

- Tiểu ban 6 chuyên lo quan hệ với cơ quan an ninh và quân đội. 


Năm 1924, bằng Nghị định Toàn quyền, một phòng nghiên cứu 
nhân dạng được lập ra trong cơ quan an ninh. 


Ở Nam Kỳ, không có cảnh sát đô thị, thay vào đó là lực lượng 
cảnh sát cơ động chính thức được lập ra vào tháng 3 và tháng 10 
năm 1924. 


Việc thành lập cơ quan an ninh thống nhất và hiện đại đã "cách 
mạng hóa" kỹ thuật trần áp của chính quyền thuộc địa đối với phong 
trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, càng ngày cơ quan 
này càng tỏ ra bất lực trước những diễn biến sôi nôi, đa dạng, nhiều 
chiều và ngày càng ngả theo chiều hướng cách mạng triệt để của 
phong trào này, nhất là từ sau năm 1926 trở đi, khi mà Đảng Lập hiến 
chính thức thất bại. Trước tình hình mới đó, lực lượng an ninh càng 
được củng có, hoạt động càng được đây mạnh với những biện pháp 
trắn áp ngày càng tàn bạo hơn. Chính quyên thuộc địa trợ cấp thêm 
tiền cho cơ quan an ninh. Các trạm kiểm soát an ninh được thiết lập ở 
những điểm mà phái viên của các lực lượng cách mạng có thể từ nước 
ngoài về nước, trên dãy Trường Sơn hay tại những hải cảng của sông 
Mê Kông, dọc theo vịnh Thái Lan. Cơ quan an ninh phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền (qua Văn phòng Những vụ việc chính trị thuộc Phủ 
Toàn quyẻn) và liên hệ chặt chẽ với chính phủ chính quốc trong việc 
theo đối mọi động tĩnh, mọi diễn biến chính trị trong nước, lập báo 
cáo tỉ mỉ chỉ tiết cho Toàn quyển, giúp Toàn quyền hoạch định 
đường lối chính trị của mình. 


Nhăm tăng cường các biện pháp phòng vệ từ xa, cơ quan an 
ninh thuộc địa dựa vào các hiệp ước được ký kết giữa chính quyền 


110 


Chương II. Thực dân Pháp củng cố và tăng cường... 


thuộc địa và các đế quốc khác để phối hợp hành động trấn áp và 
kiểm soát mọi ảnh hưởng từ bên ngoài vào Việt Nam: Ảnh hưởng 
của Quốc tế Cộng sản, của Đảng Cộng sản Pháp, của Cách mạng 
tháng Mười và cách mạng thẻ giới nói chung cũng như ngăn chặn 
sự thâm nhập của những chiến sĩ cách mạng Việt Nam thuộc những 
đảng phái khác nhau đang hoạt động ở nước ngoài. 


Mặt khác, trước sự lớn mạnh của phong trào yêu nước của nhân 
dân ta, chính quyền thuộc địa còn dùng nhiều biện pháp đẻ siết chặt 
hơn việc kiểm soát đối với báo chí, đối với các hoạt động văn hóa, 
tư tưởng của các đảng phái, tôn giáo..., đặc biệt là sử dụng những 
biện pháp trần áp bằng bạo lực đối với các cuộc đấu tranh của công 
nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, trí thức, nghĩa là đối với tất cả 
mọi hoạt động trái với quy định của chính quyền thuộc địa, ngay cả 
đối với phong trào đấu tranh của các dân tộc thiểu só. 


Trước nhu cầu đây mạnh cuộc khai thác thuộc địa về kinh tế và 
ngăn chặn sự lớn mạnh của phong trào đầu tranh của nhân dân Việt 
Nam, với những hình thức khác nhau cũng như dưới ảnh hưởng của 
phong trào cách mạng giải phóng dân tộc đang phát triển rằm rộ 
trên thế giới, của Cách mạng tháng Mười Nga cùng ảnh hưởng của 
chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, trong những năm 20 thế kỷ XX, 
đề quôc Pháp đã ra sức củng cô, tăng cường nhăm nâng cao hiệu 
lực của bộ máy chính quyền trong mọi lĩnh vực: hành chính, tư 
pháp và đàn áp. Cơ sở kinh tế của công cuộc cải cách hành chính 
này là kết quả hay là sự phát triển của nền kinh tế thuộc địa sau 
chiến tranh, như sẽ được trình bày ở chương sau. Cơ sở tư tưởng 
của nó là tinh thần "đân chủ hóa" của Hội Tam điểm Pháp. Cơ sở 
xã hội của nó là dựa vào chính sách "hợp tác với người bản xứ", tức 
là dựa vào tầng lớp trí thức "(hượng lưu bản xứ", những người có 
quyền lợi gắn với Pháp để lôi kéo khối quần chúng đông đảo vào 
cuộc khai thác đại quy mô và "đẹp yên" những tư tưởng chống đối. 
Mặt khác, hỗ trợ cho những biện pháp "phòng ngừa" từ xa, chính 
quyền thuộc địa tăng cường bộ máy đàn áp đối với mọi động tĩnh 


III 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


về chính trị diễn ra ở thuộc địa, với những thiết chế từ tòa án, đến 
các công cụ thực hiện bạo lực như quân đội, cảnh sát, an ninh và sử 
dụng mọi biện pháp kiểm soát, giám sát, và trấn áp mọi hành vi 
chống đối lại chế độ thực dân, không kể đối tượng thuộc lực lượng 
chính trị, xã hội nào. 


Tuy nhiên, một hậu quả là những biện pháp cải tổ đối với bộ 
máy cai trị của thực dân Pháp là chỉ càng làm cho bộ máy chính quyền 
thêm công kẻnh, nặng nè; với số người hưởng lương tăng lên đáng 
kế đè nặng lên ngân sách thuộc địa, cũng tức là gánh nặng thuế 
khóa càng tăng thêm đối với quần chúng nhân dân và càng làm cho 
bộ máy đó hoạt động kém hiệu quả. Cuối cùng là cả những biện 
pháp cải tổ bộ máy hành chính và những biện pháp đàn áp khốc liệt 
đối với phong trào cách mạng, phong trào yêu nước của nhân dân 
Việt Nam đều đã bị thất bại. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 
năm 1930 và sự trưởng thành của phong trào công nhân, phong trào 
cách mạng trong những năm 20 thế kỷ XX ở Việt Nam chính là 
một bằng chứng của sự thất bại đó. Chế độ thuộc địa của Pháp ngày 
càng tự đây nhanh vào con đường tự diệt. 


I12 


Chương IH 


CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LÀN THỨ HAI 
SAU CHIẾN TRANH THÊ GIỚI THỨ NHÁT VÀ 
NHỮNG BIẾN ĐỎI TRONG NÈN KINH TÉ VIỆT NAM 


Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam 
được bắt đầu ngay khi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc 
và kéo dài cho đến khi cuộc tổng khủng hoảng kinh tế thế giới 
tỏ dấu hiệu vào cuối năm 1929. Cuộc khai thác đầy tham vọng 
lần này được triển khai trên quy mô lớn, qua các kế hoạch của 
Albert Sarraut - Toàn quyền Đông Dương và sau là Bộ trưởng 
Bộ Thuộc địa và từng được gọi là "quá trình tích luỹ tư bản lần 
thứ hai"! đễ đối lại với "quá trình tích lũy tư bản lân thứ nhất", 
diễn ra từ khi Pháp sơ chiếm Nam Kỳ cho đến hết Chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất. Đây là cuộc khai thác lớn nhất, quan trọng 
nhất trong lịch sử khai thác thuộc địa Đông Dương nói chung, xứ 
thuộc địa Việt Nam nói riêng của thực dân Pháp. Chi trong một 
thời gian ngắn, khoảng 10 năm, cuộc khai thác đó đã tạo ra một 
sự bứt phá quan trọng trong nên kinh tế thuộc địa, chấm dứt tình 
trạng nhỏ giọt về đầu tư, tình trạng thờ ơ, chằn chừ của tư bản tư 
nhân Pháp trong việc kinh doanh, khai thác xứ thuộc địa này cho 
đến lúc đó, tạo ra một cơ hội cho sự vươn lên, dù là rất yếu ớt trong 
cuộc cạnh tranh với thế lực tư bản chính quốc của giai cấp tư sản 
bản xứ. Vốn đầu tư được tăng cường, đối tượng tham gia đầu tư 
được mở rộng, hướng đầu tư được điều chỉnh làm cho nền kinh tế 


1. Xem Martin Jean Murray, The Development oƒ Capitalism in Colonial 
Indochina ( I870-1940), UnIversity of California Press, London, 1980. 


113 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thuộc địa bùng phát. Một số lĩnh vực kinh tế phát triển. Mức độ tư 
bản hóa, tập trung hóa của nên kinh tế được bộc lộ. Cơ cấu và diện 
mạo của cả nên kinh tế ít nhiều thay đổi, tuy rằng tư bản Pháp vẫn 
hoàn toàn không có ý định công nghiệp hóa đối với Đông Dương. 
Sự phụ thuộc truyền thống của nền kinh tế đó vào tư bản thương 
nghiệp, nay, đã bắt đầu nhường chỗ cho một lôgích ngược lại, tức 
là một sự lệ thuộc đáng kể của tư bản thương nghiệp vào nền sản 
xuất của thuộc địa. 


L VÓN ĐÀU TƯ VÀ HƯỚNG ĐÀU TƯ 
1. Chương trình AIbert Sarraut 


Trong "Chương trình $ năm hoạt động chính trị và kinh tế" 
(1919-1924), được Albert Sarraut để ra vào tháng 5 năm 1918, 
kế hoạch được vạch ra về kinh tế là: "Phát: triển công cụ kinh tế 
và nông nghiệp", tức là phát triển các công trình công cộng, tạo 
cơ sở hạ tầng cho hoạt động của các ngành kinh tế khác và chú 
trọng khai thác các sản phẩm nông nghiệp thuộc địa cần cho 
chính quốc. Còn như trong "Dự luật khai thác thuộc địa", được 
Albert Sarraut trình bày trước Quốc hội Pháp vào ngày 12-4-1921 
và được đưa vào công trình: "Việc khai thác thuộc địa của Pháp", 
xuất bản tại Paris năm 1923, mục đích được ưu tiên trước hết 
của việc khai thác thuộc địa không phải chỉ là nông phẩm 
nhiệt đới mà còn là những nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới 
lòng đất, tức là mỏ quặng. Đây chính là hai loại sản phẩm đặc 
biệt quan trọng đối với nền kinh tế chính quốc sau chiến tranh, 
Albert Sarraut viết: 


“Trong toàn bộ hệ thống thuộc địa của chúng ta, chương trình 
này lựa chọn và nhằm vào những trung tâm chính về sản xuất 
nguyên liệu và thực phẩm cần cho chính quốc, những kho báu lớn 
về tài nguyên thiên nhiên, những vựa lúa, những vùng trồng trọt quy 
mô lớn, những vùng rừng đại ngàn, những vùng mỏ quặng lớn nhất, 


114 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


nói tóm lại những điểm chính mà nước Pháp có thẻ tận khai, ở mức 
cao nhất những nguồn lợi có ích cho nó: nơi đây là nguyên liệu 
béo, nơi kia là ngũ cốc, nơi kia nữa là bông sợi, xa hơn là đàn gia 
súc, nơi khác là rừng, nơi khác nữa là kim loại"'. 


Thực hiện chương trình này, Albert Sarraut đề ra những biện 
pháp cụ thể, gồm: 


- Trước hết, tạo ra những điều kiện cho tất cả mọi cô gắng, 
hệ thống đường giao thông cần thiết để tiến vào những vùng 
trung tâm sản xuất và nói chúng với các hải cảng bằng hệ thống 
đường sắt. 


- Trang thiết bị cho những hải cảng đó, sao cho, có thể tạo thuận 
lợi đễ dàng cho việc vận chuyên lớn bằng đường biển. 

- Tăng khả năng sản xuất hiện có của những vùng được nhằm 
vào, mở rộng diện tích khai thác, đưa chúng vào trồng trọt, tăng số 
lượng sản phẩm, giá trị và chủng loại đối với những thứ mà cả 
trong lòng đất và trên mặt đất có thể cung cấp, hoặc là bằng những 
phương tiện tưới tiêu, hoặc là bằng việc trồng trọt được cơ khí 
hóa, hoặc là bằng những nguồn tài nguyên được khai thác một cách 
khoa học..."?. 

Tóm lại, đây là những chương trình khai thác lớn về kinh tế, 
nhằm phục vụ cho nhu cầu của chính quốc, trong thời gian được vị 
Bộ trưởng Bộ Thuộc địa này dự tính là từ 10 đến 15 năm. 

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nên kinh tế chính quốc đang gặp 
nhiều khó khăn, chưa đủ sức để khống chế trở lại đối với nền kinh 
tế thuộc địa, trái lại đang còn cần đến sự hỗ trợ của nó, thì chương 
trình Albert Sarraut đã bị vượt lên bởi những yêu cầu của bản thân 


1, 2. Albert Sarraut, La mise en valeur des colonies francaises, Paris, 1923, 
tr. 343. 


115 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thị trường thuộc địa, bởi tính thực lợi trong việc đầu tư của tư bản 
độc quyền và không độc quyền chính quốc cũng như tính cơ hội 
nhạy bến của giới kinh doanh bản địa, từ sau chiến tranh. Điều này 
sẽ được biểu hiện qua sự phát triển đa dạng, so với trước, của các 
ngành kinh tế của thuộc địa Việt Nam trong những năm 1919-1930 
và trên thực tế, việc khai thác không chỉ hạn chế ở hai ngành chính 
là khai khoáng và nông nghiệp, như dự tính của viên Toàn quyền 
này mà là đối với nhiều ngành liên quan đến đời sống thuộc địa, 
đến nhu cầu của chính quốc, đến khả năng tăng lợi nhuận cho các 
nhà tư bản, các công ty tư bản cũng như tăng nguỗn thu cho ngân 
sách chung. 


2. Vốn đầu tư 


Bao gồm trong vốn đầu tư ở giai đoạn này là vốn của nhà nước; 
vốn của các quỹ tín dụng nông nghiệp, do nhà nước Pháp bảo trợ 
và vốn của tư nhân. Các nguồn vốn này hỗ trợ cho nhau trong quá 
trình phát huy hiệu quả, trong đó nguồn vốn của nhà nước thu hút 
và mở đường cho nguồn vốn tư nhân, tạo điều kiện cho nó được 
thực hiện. Nguồn vốn của tư nhân giúp chính quyền thực dân đạt 
được những mục tiêu về kinh tế, chính trị, xã hội, được đặt ra trong 
giai đoạn này. 


a. Vốn của nhà nước 


Vốn mà nhà nước thuộc địa (hay còn gọi là vốn công cộng - 
capital public) đầu tư vào lĩnh vực kinh tế được thê hiện dưới hai 
hình thức: "đầu tư vào các công trình công cộng" và "đầu tư vào 
các lợi ích kinh tế khác", theo danh mục chỉ của các nguồn ngân 
sách. Số tiền đầu tư này được lấy từ hai nguồn chính: từ ngân 
sách các loại (ngân sách liên bang; ngân sách các xứ, các tỉnh), 
cũng có nghĩa là có nguồn gốc từ các loại thuế: thuế gián thu 
(thuộc ngân sách liên bang) và thuế trực thu (thuộc ngân sách 
cắp xứ, cấp tỉnh) và có nguồn gốc từ nguồn vốn vay của các 


116 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


cá nhân, dưới hình thức công trái (emprunts). Nguỗồn thứ nhất là 
khoản chi thường xuyên hằng năm; nguồn thứ hai mang tính chất 
bắt thường. 


Theo Paul Bemard, vào năm 1930, tổng chi ngân sách Đông 
Dương là vào khoảng 150 triệu đồng thì các khoản chỉ cho "công 
trình công cộng và những lợi ích kinh tế khác" là khoảng 54,5 
triệu đồng, chiếm 36,33%. Trong số tiền này có 39,6 triệu đồng, 
chiếm 72,66%, được chi tiêu vào việc xây dựng các công trình 
công cộng mới hay là đề duy tu các công trình đã được xây dựng 
từ trước; 14,9 triệu đồng được chi cho các hoạt động kinh tế của 
chính quyền, chiếm 27,34%'. Khoản chỉ 39,6 triệu đồng được lấy 
từ ngân sách Liên bang là 23,5 triệu đồng; 16,1 triệu đồng còn 
lại được lấy từ ngân sách cấp xứ. Riêng ngân sách của ba xứ Việt 
Nam cung cấp tổng cộng 14,6 triệu đồng (Bắc Kỳ 5 triệu đồng; 
Trung Kỳ 2,8 triệu đồng; Nam Kỳ 6,8 triệu đồng). 


Căn cứ vào bảng thống kê về "Vốn công cộng đầu tư ở Đông 
Dương", được lẫy ra từ một tài liệu lưu trữ, do các tác giả Plierre 
Brocheux và Daniel Hémery đưa vào phần phụ lục cuốn sách của 
họ”, chúng tôi rút ra những số liệu về vốn được chính quyền 
thuộc địa lấy từ các nguồn ngân sách đẻ đầu tư vào lĩnh vực kinh 
tế, trong những năm 1920-1930. Những số liệu ấy có thể đem lại 
ý niệm về xu hướng đầu tư của chính quyền thuộc địa, sau chiến 
tranh. Theo đó, nguồn vốn công cộng đã được đầu tư vào kinh tế 
là như sau: 


.Paul Bernard, Le problème économique indochinois, Paris, 1934, 
tr. 47-48. 

. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 45, 47. 

. Ministère des colonies - Investissements des ƒonds publics aux colonies, 
Indochine, CAOM, Affaires politiques 2640, tính theo bảng thống kê 
trong phần phụ lục cuốn: /ndochine, la colonisation ambigie 1858-1954 
của Plerre Brocheux và Daniel Hémery, Paris, 1995. 


TH 


117 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Bảng 3: Vốn công cộng đầu tư vào kinh tế Đông Dương 


trong các năm 1920-1930 
Chỉ cho kinh tế Tỷ lệ 
(đồng) (%) 


=3 

mm am — 
[uz | mm | z6 
[im | Hwsm | zzsœ 
..¬.. 2885000 
=1 
=3 
Lm | 
=3 
=3 
=1 


Tổng chỉ lì ng sách 
(đồng) 


21.159.000 


HAn08 | mm — 
mmmnÐ | mạ — 
Tư n 
w.woon 
nmsop 


Tổng số chi của ngân sách trong 11 năm này là 319.884.000 
đồng (tương đương 3.547.171.000 francs lưu hành), trong đó, tổng số 
chỉ cho kinh tế là 159.665.000 đồng (tương đương 1.764.678.920 
francs lưu hành) tức là chiếm 49,8%. Bình quân mỗi năm, chính 
quyển chỉ ra 14.515.000 đồng cho các hoạt động kinh tế của chính 
phủ. Trong số này, gần 1/3 (45.071.000 đồng) được đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp, chăn nuôi; 2/3 còn lại được đầu tư vào các công 
trình công cộng, theo hướng mà chương trình khai thác của Albert 
Sarraut đã vạch ra. 


40.087.000 39,68 


118 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Ngoài các khoản chi ngân sách thường xuyên trên, trong giai 
đoạn 1919-1930 chính quyền thuộc địa còn tổ chức các đợt công 
trái để tăng vốn đầu tư, kiếm lời. 


Ngày 11-10-1921, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định mở 
cuộc trái phiếu 6 triệu đồng, tương đương 42 triệu francs (tức là bằng 
240 triệu francs hiện tại)! để lấy tiền hoàn thành việc xây dựng tuyến 
đường sắt Vinh - Đông Hà (còn dở đoạn Đà Nẵng - Nha Trang). Được 
mở chính thức ngày 1-3-1922 thì chỉ đến ngày 20-3 năm đó, Chính 
phủ thuộc địa đã thu vẻ 10.289.000 đồng, tức là đạt gần 200% so với 
dự tính, trong đó người mua chủ yếu là người bản xứ. 

Năm 1924, Nghị định ngày 7-10, Hội đồng hành chính cảng Sài 
Gòn được phép mở một đợt công trái 2 triệu đồng, trong 15 năm ở 
Nam Kỳ đề mở rộng cảng này!. 

Tháng 5 năm 1926, bằng một sắc lệnh, Toàn quyền Đông Dương 
quyết định mở một đợt công trái 2 triệu đồng cho việc xây dựng và 
duy tu các công trình công cộng”. 

Điều đó có nghĩa là chỉ trong 4 năm, tổng số tiền thu được từ 
công trái đã là hơn 14 triệu đồng. 

Cộng cả hai khoản tiền được trích ra từ ngân sách và thu được 
từ các đợt công trái trên, trong giai đoạn 1919-1930, số vốn công cộng 
được đỗ vào lĩnh vực kinh tế được tính trong khoảng 173.954.000 
đồng (tương đương 1.887.799.325 francs lưu hành). 

Các công trình công cộng tiếp tục được xây dựng bằng tiền vốn 
trích ra từ ngân sách các loại kế trên, đã có tác dụng nhất định đối với 
công cuộc khai thác thuộc địa của người Pháp trong giai đoạn này. 


b. Vốn từ các quỹ tín dụng nông nghiệp 
Có thể tính vào vốn, được đầu tư vào các hoạt động kinh tế 
trong giai đoạn 1919-1930, là vốn được xuất ra từ các quỹ tín dụng 
1, 2, 3. Patrice Morlat, Indochine..., Sđủd, tr. 257. 
119 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nông nghiệp, đã hoạt động từ trước hay mới được chính quyền 
thuộc địa cho phép lập ra. Nếu vậy, không thể kể những cơ sở cho 
vay ấn lậu của người Hoa hay những dịch vụ cho vay còn sót lại 
dưới những cơ chế khác, chăng hạn việc cho vay theo mùa của 
chính quyển thông qua Ngân hàng Đông Dương mà chỉ có thể kể 
đến ở đây đối với những dịch vụ có kiểm soát của chính quyền. 


- Vốn từ các ngân hàng của người Ấn 


Theo các số liệu được Paul Bernard công bố trong công trình 
của mình thì trong giai đoạn 10 năm, từ năm 1911 đến năm 1920, 
số tiền mà các Chetty cho vay chỉ là 57 triệu đồng; thì từ năm 1921 
đến năm 1930, số tiền mà các cơ sở này cho vay tăng lên đột ngột 
là 88 triệu đồng', trong đó, riêng các chủ ruộng chiếm 50 triệu 
đồng?. Lãi suất cho vay của các cơ sở này khá cao, từ năm 192] trở 
đi là từ 6% đến 7%, nhưng số tiền này có thể giải quyết một phần 
nhu cầu về vốn đối với các đối tượng kinh doanh, khai thác không 
có điều kiện tiếp cận với những nguồn vốn khác. 


- Vốn từ các cơ sở tín dụng của người Việt 


Đây là các khoản vay được thực hiện trong nội bộ người Việt, 
thường là chỉ đưới hình thức tín chấp, lãi suất cao không kém lãi 
suất của các cơ sở Chetty, nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với 
những người sản xuất nhỏ, nhất là ở nông thôn. Vì điều đó, hình 
thức cho vay này rất phố biến và theo ước tính của Paul Bernard số 
tiễn mà các cơ sở tín dụng của người Việt cho vay đã từ 5 triệu 
đồng năm 1900 tăng lên 25 triệu đồng vào năm 1930. Tức là có 
khoảng hàng trăm triệu đồng được cho vay dưới hình thức này, 
trong những năm sau chiến tranh và không thể không tính vào tông 
số vốn được đầu tư vào lĩnh vực kinh tế. 


1. Paul Bernard, Le problème..., Sđủ, tr. 1 14. 
2. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. I 11. 


120 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


- Vốn vay từ các quỹ tín dụng của người Âu 


Thuộc về các cơ sở này là các Hội Nông tín tương tế ở Nam Kỳ 
và các tô chức Bình dân nông phô ngân hàng ở Bắc và Trung Kỳ 


+ Hội Nông tín tương tế ở Nam Kỳ là một hình thức đại lý đặc 
biệt của Ngân hàng Đông Dương, được lập ra để thay thế cho 
hình thức cho vay theo mùa đã lỗi thời. Do những quy định chặt 
chẽ, hình thức này dường như chỉ dành cho những điền chủ khá 
giả, chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số chủ điền. Thế nhưng, 
trong việc khẩn hoang, phát triển nông nghiệp trong giới chủ bản 
xứ, hình thức này là cần thiết, bởi không phải điền chủ nào muốn 
tiến hành kinh doanh cũng đều có đủ vốn. Từ một vài chi hội đầu 
tiên, được lập ra ở Mỹ Tho, từ năm 1913 và đến năm 1918, thêm 
được 2 cơ sở nữa được thành lập ở Long Xuyên và Sóc Trăng, 
hình thức ngân hàng này nhanh chóng phát triển khắp Nam Kỳ, 
trong các năm từ 1919 đến 1929, thu hút được tông cộng 12.833 
hội viên (năm 1929) và 14.398 hội viên (năm 1930)', với tổng số 
vốn của hội viên là 1.425.459 đồng và tổng doanh số hoạt động 
là 70.228.201 đồng”. 


+ Hệ thông các Nông phố ngân hàng bình dân ở Bắc Kỳ (CPA) 


Bình dân nông phô ngân hàng được thành lập băng Nghị định 
Toàn quyền ngày 4-9-1926 và được Nghị định Toàn quyền ngày 
21-7-1927 án định những nguyên tắc hoạt động, với số vốn ban đầu 
là do Ngân hàng Đông Dương ứng ra (1 triệu đồng), lãi suất 5,5%. 
Loại hình ngân hàng này nhanh chóng được chấp nhận, nên chỉ vài 
năm sau đã có 9 cơ sở được thành lập ở Bắc và Trung Kỳ. Năm 1928, 
số hội viên của các Bình dân nông phố mới chỉ là 9.763 người thì 


1. Theo Phạm Quang Trung, Lịch sử tín dụng Việt Nam 1875-1945, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr. 240. 

2. Annuaire statisique de llndochine 1923-1929, 1930-1931, 1931-1932, 
1932-1933, 1934-1936, 1936-1937, 1937-1938, 1939-1940. 


131 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


sang năm 1929 đã là 29.130 người và năm 1930 là 53.628 người, 
với số vốn của các hội viên nộp trong 3 năm là 144.000 đồng'. 


Như vậy, hệ thống tín dụng ngân hàng các loại trên đã xuất ra 
một số vốn không nhỏ, khoảng từ 2 trăm triệu đến 3 trăm triệu 
đồng cho các hoạt động kinh tế ở cả ba xứ của Việt Nam, mà chủ 
yếu là vào lĩnh vực nông nghiệp. 


c. Vốn của tư nhân 


Trước chiến tranh, nền kinh tế Việt Nam thuộc địa đã để mặc 
cho tư bản tư nhân phát triển nhưng đã không tỏ rõ chút năng 
động nào. Trong 32 năm (1888-1920), đầu tư của tư bản tư nhân 
chỉ đạt 500 triệu francs vàng, theo Buttinger? và 98,4 triệu đỗng, 
tương đương 492 triệu francs vàng, rải ra trên các lĩnh vực: Kỹ 
nghệ - Mỏ, Vận tải, Thương mại, Nông nghiệp, theo Charles 
RobequainỶ. 


Thế nhưng, sau chiến tranh, khi hệ thống thuộc địa từ vị trí thứ 
ba nhảy lên vị trí số một vẻ thu hút vỗn đầu tư của tư bản chính 
quốc thì Đông Dương trở thành khu vực quan trọng nhất trong lĩnh 
vực này. 

Theo Jacques Marseille "trong những năm 20 của thế kỷ XX, 
các công ty thuộc địa chiếm gần 70% toàn bộ số vốn mà chính 
quốc đỗ ra nước ngoài, trong khi vào năm 1913, thì tỷ lệ đó chỉ là 
25%"“. Trong đó, tác giả này cho biết Đông Dương chiếm phần 
quan trọng. 


1. Annuaire statistique de Ï'Indochine, Hà Nội, 1931-1942. 


2. Joseph Buttingœ, Việt Nam a Dragơn embariied, Tơme L: From colonialism to 
the ViêtMinh, Pall Mall Press, London, 1967, tr. 188. 


43. Charles Robequain, Evolution économique de Ì` Indochine, Paris, 1939, 
tr. 181. 


4. Jacques Marseille, Empire colonial et capitalism ƒrancais - Histoire đun 
divorce, Albin Michel, Paris, 1985, tr. 102. 


122 


Chương 1II. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Paul Bernard ước tính, trong giai đoạn từ năm 1924 đến năm 
1931, tổng số vốn mà các nhà tư bản và các công ty tư bản Pháp 
đầu tư vào Đông Dương đã lên tới 250 triệu đồng Đông Dương, 
trong đó riêng từ năm 1924 đến năm 1930 là 228 triệu đồng, chia ra 
trong các năm như sau: 1924: 15 triệu đồng; 1925: 14 triệu đồng; 
1926: 28 triệu đồng; 1927: 55 triệu đồng; 1928: 28 triệu đồng; 1920: 
50 triệu đồng; 1930: 38 triệu đồng'. 


Tính theo đồng franc, Charles Robequain ước tính, cho đến 
năm 1924 tổng số vốn được các công ty đầu tư vào Đông Dương 
không vượt quá con số 2 tỷ francs, nhưng chỉ từ năm 1924 đến năm 
1930, số tiền được các công ty này đổ vào đây đã vượt quá 3 tỷ 
francs2, cụ thể hơn, cũng theo tác giả này là 3.814,4 triệu francsẺ. 
Theo cách tính của Buttinger thì chi trong 7 năm này, các nhà tư 
bản chính quốc đã đầu tư vào Đông Dương số tiền gấp 6 lần tổng 
số tiền mà họ đã bỏ vào đây trong suốt thời gian trước năm 1924. 
Lại theo Martin J. Murray thì khoản tiền vốn đầu tư này gấp 
khoảng 40 lần tổng số các khoản tiền chi tiêu của chính quyền 
thuộc địa”. Số doanh nghiệp tham gia vào việc đầu tư tăng lên gấp 
ba, theo Philippe Franchini°. 


Dựa vào một tài liệu lưu trữ, phản ánh kết quả điều tra của Sở 
Tài chính Đông Dương, thông qua Cơ quan Trước bạ và Tem của các 
thành phố Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn, 
về các công ty được thành lập trước và sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất, đặt trụ sở ở chính quốc hay ở thuộc địa, đang hoạt động 


1. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 109. 

2. Charles Robequain, L'indochine ƒrancaise, Paris, 1935, tr. 137. 

3. Charles Robequain, Evolution..., Sđd, tr. 183. 

4. Joseph Buttinger, Việt Nam..., Sđd, tr. 188. 

5. Martin J. Mumay, The Development..., Sđủ, tr. 128. 

6. P. Franchini, La Cié blanche, trơng Sài Gòn 1925-1945, Paris, 1982, tr. 37. 


123 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tại Việt Nam (có đóng thuế tài sản cổ định) cho đến năm 1930), 
chúng tôi tiến hành thống kê quá trình thành lập và việc xuất vốn 
đầu tư của các công ty đó và có được kết quả không khác nhiều so 
với kết quả thống kê của các tác giả được dẫn ra ở trên về số vốn 
mà các công ty tư bản Pháp đầu tư vào Việt Nam, trong những năm 
1919-1930. Theo đó, nếu cộng tất cả vốn của các công ty (cũ và 
mới) đầu tư ở ba xứ, sẽ có con số khoảng 4 tỷ francs (Bắc Kỳ: 
l tỷ rancs; Trung Kỳ: 100 triệu francs; Nam Kỳ: 2,5 tỷ francs), tính 
cho đến cuối giai đoạn nghiên cứu, với số công ty là 536 (Bắc Kỳ: 140 
công ty; Trung Kỳ: 25 công ty và Nam Kỳ: 371 công ty). So với giai 
đoạn trước, cả số lượng công ty và số vốn, đều đã tăng lên đáng kẻ. 


Một điều đáng lưu ý là khác với ở giai đoạn trước - vốn đầu tư 
mang tính chất rời rạc, từ sau chiến tranh, những nhóm có khả năng 
mạnh về tài chính đã hình thành để thâu tóm những hoạt động 
mang tính chất đơn lẻ của các nhà tư bản và các công ty tư bản. Các 
công ty tài chính không lồ như Công ty Tài chính thuộc địa, Công 
ty Thương mại - Nông nghiệp và Tài chính Đông Dương đã được 
thành lập vào đầu những năm 20 thế kỷ XX, để tìm kiếm cơ hội đầu 
tư mới ở thuộc địa, tạo điều kiện dễ dàng cho việc phát hành cỗ 
phiếu trên thị trường vốn ở Paris và chỉ đạo trực tiếp việc kinh 
doanh của các công ty thành viên. Các nhà tài chính chính quốc và 
thuộc địa chi đạo các tô hợp, hướng những nhóm tư bản có cùng 
lợi ích kinh tế theo hướng đầu tư phù hợp với nhu cầu của thị 
trường thế giới. Do vậy, kết quả là số vốn đầu tư được nêu ở trên 
chủ yếu lại là vốn của các công ty độc quyên, thông qua hệ thống 
ngân hàng và tổ chức tài chính. 


Theo Charles Robequain thì gần 2/3 số vốn đầu tư vào Đông 
Dương lần này, từ năm 1924 đến năm 1930 là của các công ty cũ, 
1/3 còn lại là của các công ty mới lập, như trong bảng 4Ÿ. 


1. Direction des Finances de I'Indochine 12489. 
2. Charles Robequain, Evolutiorr.., Sđd, tr. 185. 


124 


Chương 1II. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Bảng 4: Vốn đầu tư của các công ty vào Đông Dương 
trong các năm 1924-1930 


Đơn vị: triệu francs 


Bao gồm trong số vốn đầu tư của tư bản tư nhân vào các lĩnh 
vực kinh tế ở Việt Nam, sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, 
không phải chỉ có các nhà tư bản và các công ty tư bản chính quốc 
mà còn phải kể đến các nhà tư bản bản xứ, bởi những điều kiện đầu 
tư dường như cũng đã hé mở cả đối với họ. Không ít các doanh 
nhân người Việt đứng ra mở các cơ sở kinh doanh trên nhiều lĩnh 
vực có số vốn lên tới hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn đồng, 
tương đương hàng triệu francs, sử đụng hàng trăm công nhân. 


Như vậy, nếu tính gộp tất cả các nguồn vốn được đầu tư vào 
lĩnh vực kinh tế trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai này ở 
Việt Nam thì số vốn ấy đã lên tới con số hàng chục tỷ francs (nhà 
nước 4 tỷ francs; các quỹ tín dụng từ 200 triệu đến 300 triệu đồng, 
tương đương 2 tỷ đến 3 tỷ francs; tư nhân 4 tỷ francs). 


Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, đồng tiền vốn được đưa vào 
Việt Nam lúc bấy giờ là đồng tiền mất giá so với tất cả các đồng 
tiền khác. Sự phong phú về vốn cũng đồng nghĩa với sự trồng rỗng 
của đồng tiền được in ra trong tình trạng lạm phát phi nước đại của 
nên tài chính chính quốc. Số tiền được đưa vào Việt Nam chỉ có 


125 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nghĩa là sự đầu cơ đối với đồng Đông Dương đang lên giá sau chiến 
tranh và sự tận khai các nguồn lợi kinh tế cũng như nguồn nhân công 
giá rẻ của Việt Nam. Tính sang đồng franc vàng (bằng 5,55 francs 
năm 1928) thì riêng nguồn vốn của tư bản tư nhân ở trên, mặc dù 
nhiều về số lượng cũng chỉ gắp đôi về giá trị thực tế so với số vốn 
500 triệu francs vàng mà các nhà tư bản chính quốc đã đầu tư vào 
Đông Dương ở giai đoạn trước. Điều đó có nghĩa là nên kinh tế 
Đông Dương thực ra đã trải qua một giai đoạn "phổn vinh" giả tạo, 
ở đó người dân thuộc địa bị bóc lột thậm tệ hơn bằng lao động cực 
nhọc và bằng việc được trả công bằng đồng tiền mắt giá. Mặt khác, 
đây là vốn của các công ty tư bản độc quyền do các công ty tư bản 
tài chính, đứng đầu là Ngân hàng Đông Dương thao túng. 


3. Hướng đầu tư 
Xét trên các nguồn vốn cụ thể, xu hướng chung là: 


Đối với nguồn vốn công cộng, việc đầu tư của chính quyền 
thuộc địa chủ yếu là vào các công trình công cộng (gần 200 triệu 
đồng Đông Dương, tức là gần 2 tỷ francs năm 1930). 


Nguồn vốn của các quỹ tín dụng thì quá rõ là chủ yếu hướng 
vào nông nghiệp và nông thôn. 

Đối với nguồn vốn của tư bản tư nhân, nếu trước chiến tranh, 
trật tự ưu tiên là công nghiệp chế biến và khai thác mỏ, kế đến là 
vận tải và thương mại và cuối cùng là nông nghiệp, thì trong giai 
đoạn này, trật tự đó đã thay đổi. Nông nghiệp từ vị trí cuối cùng, 
nhảy lên vị trí đầu tiên. Các công ty nông nghiệp đua nhau ra đời 
trong những năm 20. 


Theo Niên giám Tài chính Pháp - Viên Đông, được Paul Isoart 
dẫn lại trong công trình của mình, thì cho đến năm 1929 có 3 ngân 
hàng: 7 công ty tài chính và ruộng đất; 50 công ty nông nghiệp; 
46 công ty công nghiệp; 19 công ty mỏ; 3l doanh nghiệp thương mại 
có trị sở và hoạt động ở Việt Nam. Tổng cộng là 156 công ty các loại, 


12% 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


trong đó nhiều nhất là công ty nông nghiệp rồi đến các công ty công 
nghiệp, thương mại và mỏ'. 


Theo Charles Robequain thì số vốn đầu tư vào nông nghiệp, từ 
năm 1924 đến năm 1930 còn lớn hơn như vậy và đạt tới mức 
1.272,6 triệu francs?. 


Sau nông nghiệp, đúng như chương trình Albert Sarraut, khai 
thác mỏ đã đạt được vị trí thứ hai trong việc thu hút vốn đầu tư, với 
số tiền được các công ty đưa vào ngành này này là 653,7 triệu 
francs, cũng theo Charles RobequainỶ. 


Tiếp theo nông nghiệp và mỏ, công nghiệp chế biến cũng thu 
hút được sự chú ý của các nhà tư bản, do việc cung cấp hàng công 
nghiệp của chính quốc gặp khó khăn, với tông vốn được đầu tư là 
606,2 triệu francs”. 

Ba ngành kinh tế này chiếm khoảng 2/3 tống số vốn được đầu tư, 
theo thống kê của Charles Robequain. Các ngành kinh tế khác chiếm 
số 1⁄3 còn lại, trong đó thương nghiệp chiếm 363,6 triệu francs; vận 
tải 174,2 triệu francs và các dịch vụ ngân hàng, buôn bán bắt động sản 
chiếm 744,1 triệu francs. Charles Robequain đưa ra bảng thống kê 
tông hợp sau': 


Bảng 5: Số vốn do các công ty Đông Dương phát hành 
từ năm 1924 đến năm 1930 


Đơn vị: triệu ƒrancs 


Nông Công Vận Ngân hàng 
EAET nghiệp tải và bắt Jï... sản 


= EiraEirars mỉ 


l. Paul Isoart, Le phénomène national Vietnamien - De llndépendance 
unitaire à [Indépendance ƒractionnée, Paris, I961, tr. 182. 

2, 3, 5. Charles Robequain, Evolution..., Sđd, tr. 183. 

4. Charles Robecquain, Evolution..., Sđd, tr. 182. 


127 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Xu hướng này cũng được thể hiện trong bảng thống kê số 6 
dưới đây của các tác giả Pierre Brocheux và Daniel Hémery', dựa 
vào tài liệu lưu trữ về tình hình đầu tư vào các ngành kinh tế của 
các công ty cỗ phần từ năm 1880 đến năm 1940, được chúng tôi 
trích ra phần liên quan đến giai đoạn 1924-1930 dưới đây: 


Bảng 6: Vốn của các công ty cổ phần ở Đông Dương đầu tư 
trong các lĩnh vực kinh tế từ năm 1924 đến năm 1930 


Đơn vị: đông ƒrancs 


EIESRSIFEIESIEEREIE-RIEE 
L=|zs|ss|=s|=s|se[ xe| sai | => 


1. Pierre Brocheux, Daniel Hémery, /ndochine, La colonisdtion ambigie, 
1858-1954, Paris, 1995, phần phụ lục. 


128 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


[=[sslsel==lelsel =a] xe[ =| xe 
BEEE=E=E= 


Mặc dù kết quả thống kê cụ thẻ, theo cách thức của mỗi tác giả 
trên, có khác nhau, hướng chung của vốn đầu tư của tư bản tư 
nhân cũng đã bộc lộ rõ, với sự ưu tiên vào lĩnh vực nông nghiệp, 
khai thác tài nguyên thiên nhiên của thuộc địa, rồi mới đến các lĩnh 
vực khác. 


Vốn đầu tư tăng lên, những điều kiện của việc đầu tư dường 
như rất thuận lợi, sự khuyến khích và trợ giúp của chính quyền 
thuộc địa là những nguyên nhân trực tiếp làm cho một số ngành 
kinh tế thuộc địa phát triển, trong kết cấu của nên kinh tế thuộc địa 
đã có những thay đổi, một số yếu tố của một nền sản xuất mang 
tính chất tư bản xuất hiện và phát huy hiệu lực. 


II. CÁC NGÀNH KINH TÉ 

1. Nông nghiệp 

Việc trình bày ở trên cho thấy, dưới thời Pháp thuộc, chưa bao 
giờ nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam lại được thúc đây phát triển 
như trong những năm 20 thế kỷ XX. 


Trong chương trình Albert Sarraut, nông nghiệp được coi là 
mục tiêu khai thác lưu đầu. 


Năm 1920, Pháp tô chức Đại hội nông nghiệp thuộc địa. Kết 
luận của Đại hội là: 


"Kể từ nay, chúng ta không thể bằng lòng với việc sử dụng 
những sản phẩm tự nhiên của đất đai hay những thực phẩm do việc 


129 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


khai thác gần như mọi rợ những đất đai mà người bản xứ cấy trồng. 
Thời kỳ này phải được kế tiếp bằng một thời kỳ khác gọi là: Thời 
đại nông nghiệp, có nghĩa là khai thác đất đai bằng người bản xứ 
dưới sự hướng dẫn của các điền chủ có nhiều vốn và những hiểu 


biết mang tính thực tiễn"!. 


Nền kinh tế nông nghiệp thuộc địa, trong hoàn cảnh đó, được 
dịp phát triển. Phòng Canh nông của các xứ được củng cô và đây 
mạnh hoạt động. Các trạm trại thí nghiệm được lập ra ở khắp nơi để 
thực hành việc trồng trọt và chăn nuôi thí điểm những cây trồng và 
vật nuôi cho năng suất cao hay nhân rộng những giống đã lai tạo và 
thuần dưỡng được. 


Tại Đại hội nông nghiệp thuộc địa năm 1920, Bộ trưởng Bộ 
Thuộc địa quyết định lập ra Uỷ ban hành động nông nghiệp thuộc 
địa, bao gồm những người hiểu biết nhất về nông nghiệp, kỹ nghệ, 
thương mại và hành chính, với nhiệm vụ sau: 

"1. Thúc đây việc lập ra ở mỗi xứ những hội nghiên cứu. Mỗi hội 
nghiên cứu này sẽ nghiên cứu ở mỗi xứ thuộc địa những điều kiện 
trồng trọt tốt nhất cho một thứ sản phẩm. 

2. Giúp đỡ các nhà tư bản để tìm ra đối tác có tư cách chính 
thức để vận dụng những cái đó. 

3. Giúp đỡ về kinh nghiệm đề tìm gặp những nhà tư bản có thể 
sử dụng những cái đó một cách tốt nhất và làm cho nó sinh lợi. 
Muốn vậy, trước hết phải làm những công việc sau: 

a. Lập các hội nghiên cứu, trợ giúp về tài liệu, sách vở, điều tra 
tại chỗ để thu thập và cung cấp những thông tin chắc chắn nhất và 
mới nhất về điều kiện thành công của mỗi loại cây trồng. Sau đó, 
có thê nghiên cứu chế biến các sản phẩm nông nghiệp theo phương 
pháp công nghiệp ở ngay thuộc địa. Trước mắt, khuyến khích việc 


1. RST. 54537. Comité đaction agricole coloniale - Main đœuvre agricole. 
130 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


sản xuất những loại cây lây dầu, cao su và những loại cây lương 
thực quan trọng nhất. 


b. Thúc đây các nhà tư bản lập thành hội nghiên cứu hay 
khai thác. 


4. Phải giới thiệu ngay sản phẩm thuộc địa với thị trường 
chính quốc. 


5. Phải sử dụng nông cụ cơ khí ở thuộc địa vừa đề thay thế 


nhân công bản xứ, vừa để bổ sung vào sự khéo léo của họ". 


Sau Đại hội, một loạt trạm trại thí nghiệm được lập ra. Một số 
cơ quan tư vấn về nông nghiệp cũng được thành lập trên phạm vi 
toàn Liên bang đề nghiên cứu tất cả những vân đẻ do nền nông nghiệp 
của Đông Dương đặt ra. Trong khuôn khô đó, Sở Nông nghiệp 
Đông Dương được thành lập bằng Nghị định ngày 4-2-1922, trực 
thuộc Nha Giám đốc các cơ quan kinh tế Đông Dương, gồm một 
Phòng Cải tiến nông nghiệp và một Phòng Thông tin nông nghiệp; 
Tổng Thanh tra Nông - Lâm - Súc sản Đông Dương được thành lập 
bằng Nghị định ngày 15-4-1924 có nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo các 
vấn đẻ kỹ thuật, nghiệp vụ cho các cơ quan nông nghiệp toàn Đông 
Dương cũng như lập ra và chỉ đạo các Viện Nông nghiệp; Sở Tín 
dụng nông nghiệp và giám sát hoạt động của Túc mẽ cục; Viện 
Nghiên cứu Nông nghiệp Đông Dương, tiền thân là Viện Khoa học 
Đông Dương, được thành lập từ năm 1918 và được đổi sang tên 
mới từ năm 1925 đặt dưới sự giám sát tối cao của Viện Nghiên cứu 
Nông nghiệp Pháp. Viện này có hai cơ sở: một ở Sài Gòn, nghiên 
cứu vùng Nam Đông Dương; một ở Hà Nội, nghiên cứu vùng Bắc 
Đông Dương. 


Các cơ quan này, trên thực tế đã làm được một số việc, có 
vấn cho Chính phủ thuộc địa trong vấn đề phát triển nên kinh tế 
nông nghiệp. 


1. RŠT. 54537. Comité đaction agricole coloniale - Main dœuvre agricole. 
131 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Hội đồng khai thác thuộc địa, hay chính xác hơn là Hội đồng 
khẩn hoang các cấp cũng lần lượt được lập ra trong những năm 
1919-1930, với chức năng là: 


"... bắt buộc phải cho ý kiến về các chương trình khai thác, về 
quy chế nhượng đất ở các địa phương, về những dự án khai thác đất 
công, về những hồ sơ xin cấp nhượng đất thuộc thâm quyên của 
những người đứng đầu cấp xứ hay chính quyền cấp cao, đặc biệt về 
việc đặt giá đất và nói chung vẻ tất cả những gì liên quan đến chế 
độ nhượng đất"'. 


Ngoài những biện pháp mang tính chất hành chính và tổ chức 
đó, chính quyền thuộc địa cũng đã thực hiện những biện pháp 
khác để có vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư vào kinh tế nói 
chung, kinh tế nông nghiệp nói riêng. Chăng hạn, chính quyền đã 
từng bước nới lỏng quy chế nhượng đất hoang cho các điển chủ, 
hay đảm bảo nguồn nhân công cho việc khai thác các đồn điền ở 
các tỉnh phía Nam... 


Trong bói cảnh được khích lệ như vậy, nền kinh tế nông nghiệp 
Việt Nam đã trải qua một giai đoạn được gọi là phát triển, hay nói 
đúng hơn là đã bị khai thác một cách ồ ạt. 


a. Vốn đầu tư tăng nhanh, nhiều công ty nông nghiệp được 
thành lập 


Nông nghiệp đang từ vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng về 
vốn đầu tư, ở giai đoạn trước, đã nhảy lên vị trí số một về phương 
diện này, trong những năm cuối chiến tranh. Vốn lẫy từ các nguồn 
ngân sách để mở rộng các công trình thủy nông, vốn từ các quỹ tín 
dụng nông nghiệp, vốn của các nhà tư bản, cộng tất cả những 
nguồn vốn đó lại, tổng số vốn đầu tư vào nông nghiệp lên tới hàng 
tỷ francs. 


1. M7-358. Concessions rurales et estivales au Tonkin 1903-1939. 
132 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Chỉ riêng vốn của tư bản tư nhân đã nhảy từ 40 triệu francs 
ở giai đoạn trước lên 1.272,6 triệu Írancs, vào giai đoạn sau, theo 
Charles Robequain'. 


Emile Couzinet, trong công trình “Các nhượng địa nông nghiệp 
và công cuộc khẩn hoang của người Âu ở Đông Dương" cho biết số 
vốn đầu tư vào nông nghiệp ở Đông Dương trong một số năm như 
sau (tính bằng triệu francs): 1924: 52,1; 1925: 76,9; 1926: 275,7; 
1928: 213,5; 1929: 135,7; 1930: 118,0. Tổng cộng là 871,9 triệu 
francs cho đến năm 1930. 


Dựa vào một tài liệu lưu trữ, việc thống kê của chúng tôi cho 
biết chỉ riêng vốn của các công ty mới được thành lập từ năm 1919 
đến năm 1930 đã là khoảng 410 triệu francsỶ. 


Cùng với sự tăng lên của vốn đầu tư, hiện tượng tập trung sản 
xuất trong nông nghiệp đã biểu hiện rõ rệt, các công ty hoạt động 
nông nghiệp được thành lập ngày một nhiều. 


Trước năm 1919, ở Bắc Kỳ, mới chi có 14 công ty hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó số công ty nông nghiệp chỉ 
là 8 công ty. Ở Trung Kỳ cũng chỉ có một vài công ty nông 
nghiệp. Ở Nam Kỳ, các công ty nông nghiệp chủ yếu là các công 
ty đồn điền cao su, hoạt động từ những năm đầu thế kỷ, nhưng 
không phải là nhiều và phần lớn đó là các công ty vô danh có trị 
sở tại chính quốc. 


Sau chiến tranh, cũng theo thống kê của chúng tôi cả nước 
có khoảng 120 công ty hoạt động nông nghiệp được lập mới, với 


1. Charles Robequain, Evoiurion..., Sđd, tr. 181 và 183. 


2. Emile Couzinet, Les concessions domaniales et la colonisation europénne 
en Indochine, Sđd, tr. 37. 


3. Direction des ftnances 12489 Renseignements économiques 1930. 
4. Tạ Thị Thúy, Đôn điển của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918, Nxb. Thế giới, 
Hà Nội, 1996, tr. 402, 403. 


133 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


số vốn khoảng 410 triệu francs, có trị sở chủ yếu tại Hà Nội và 
Sài Gòn'. 


b. Diện tích đất canh tác được mở rộng 


Dù là rất chậm chạp so với sự gia tăng dân số, diện tích đất 
canh tác mà chủ yếu là diện tích cấy lúa đã tăng lên đáng kê từ sau 
chiến tranh. Công cuộc khẩn hoang, lắn biển, được thực hiện hoặc 
một cách tự phát của dân chúng hoặc có tổ chức của chính quyền 
thuộc địa ở khắp mọi nơi là nguyên nhân quan trọng của hiện tượng 
này. Trong khuôn khổ đầu tư của chính quyền thuộc địa vào lĩnh 
vực kinh tế, lấy từ nguồn ngân sách các cấp, việc xây dựng các hệ 
thống thủy nông ở Bắc và Trung Kỳ, việc nạo vét kênh mương ở 
Nam Kỳ đã làm tăng trong chừng mực nhất định diện tích canh 
tác, nhất là ở những khu vực trồng lúa. Đó chính là một trong 
những mục tiêu mà các nhà tư bản nhằm vào để tăng thêm lượng 
lúa xuất khẩu, làm lợi cho các công ty đồn điền và các công ty 
thương mại. 


Theo báo cáo của Tống Thanh tra các công trình công cộng năm 
1929, tổng diện tích được tưới tiêu nhờ vào việc hoàn thành 4 công 
trình thủy nông (Kép, Vĩnh Yên, Sông Cầu, Sơn Tây) là 62.300ha, 
số tiền đầu tư để xây dựng là 7.586.000 đồng?. Nhờ vậy, diện tích 
lúa của Bắc Kỳ đã tăng từ 1 triệu hécta ” vào cuối thế kỷ XIX lên 
gần 1,3 triệu hécta vào năm 1929 và gần 1,4 triệu hécta, với sản lượng 
khoảng 17 triệu tạ, vào năm 1930. 


Ở Trung Kỳ, 2 công trình lớn được xây dựng trong những năm 
1918-1924 là Thanh Hóa và Phú Yên, với tổng diện tích được tưới 


1. Direction des [inances 12480. 

2. Annuaire Statistique de Ï` Indochine 1923-1929. 

3. J. L. de Lanessan, L`indochine, Paris, 1895, tr. 21 ]. 
4. CAOM, Agence FOM, carton 169, dossier 27. 


134 


Chương 1II. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


tiêu và đưa vào sử dụng là 69.000ha'. Diện tích lúa của Trung Kỳ 
đã từ 200.000ha theo ước tính vào năm 1895 của Toàn quyền J. L. de 
Lanessan”, tăng lên 800.000ha, sản lượng khoảng 9 triệu tạ, vào 
năm 1930, theo con số thống kê chính thức của chính quyên thuộc địa”. 


Ở Nam Kỳ, việc nạo vét và đào kênh mương được tiến hành bởi 
các công ty lớn làm cho hàng năm có khoảng 35.000ha đất hoang 
được khai khẩn và được đưa vào sử dụng” và đưa diện tích lúa của 
Nam Kỳ tăng từ 1,5 triệu hécta đến 1,7 triệu hécta trong những năm 
1910-1922 lên từ 1,8 triệu hécta đến 2,2 triệu hécta trong những 
năm 1923-1929, sản lượng lúa xấp xi 21 triệu tạ đến 24 triệu tạ”. 


c. Kinh tế đồn điền phát triển, các chủ đồn điền lao vào khai 
thác cây cao su 


Nền kinh tế nông nghiệp thuộc địa bị khai thác một cách tổng 
lực, nhưng đối tượng chính lại rơi vào khu vực đồn điền, bởi vì chỉ 
khu vực này mới có thể cho phép các nhà tư bản và các công ty tư 
bản thực hiện được vốn đầu tư của mình trên quy mô lớn và theo 
đúng định hướng của việc sản xuất lúc bấy giờ. 


Trợ giúp công việc này, chính quyền thuộc địa đã làm nhiều việc: 
ban hành các văn bản về việc nhượng đất nhằm tạo ra cơ sở pháp lý 
cho việc chiếm đất, lập đồn điền trên diện rộng vả bảo vệ quyền lợi 
của các điền chủ và các công ty đồn điền chính quốc trước nguy cơ 
xâm nhập của các công ty nước ngoài. Cũng như vậy, chính quyền 
thuộc địa còn tạo ra nguồn nhân công, ban hành các thê lệ tuyên mộ 
và sử dụng nhân công nhằm làm lợi cho các chủ đồn điền. 


1, 3. Annuaire Statistique de Ï' Indochine, 2e vol 1923-1929. 

2. ].L. de Lanessan, LIndochine, Paris, 1895, tr. 21 ]. 

4. Paul Bermard, Évolution..., Sđd, tr. 85. 

5. Takada Yoko, Historical Agranan Economy oƒ Cochinchina, in Quantitafive 
Economic History oƒ Vietnam 1900-1990, Institute of Economic Research, 
Hitotsubashi University, 2000, p. 134. 


135 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Nhờ những biện pháp đó, trong những năm sau chiến tranh, 
đồn điền tiếp tục phát triển ở khắp mọi nơi, nhất là ở các tỉnh phía 
Nam, trên các vùng đất đỏ, đất xám ở Nam Kỳ, Nam Trung Kỳ, như 
trong bảng thống kê được Yves Henry công bố sau đây!: 

Bảng 7: Phong trào nhượng đất, khẩn hoang của người Pháp 

ở Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1930 


Đơm vị: hécta 


24.200 30.460 


mm 9.750 23.300 34.150 


31.550 50.650 89.800 


Tính cho đến năm 1930, cả ba xứ có tổng cộng 909.300ha được 
cấp nhượng làm đồn điền, trong đó Bắc Kỳ: 134.400ha; Trung Kỳ: 
168.400ha; Nam Kỳ 606.500haỶ. 


1,2. Yves Henry, Economie agricole de l'Indochine, Hà Nội, 1932, tr. 224. 
136 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Ở Bắc Kỳ, việc nhượng đất, khẩn hoang chuyển sang giai đoạn 
mới. Đồn điển của người Âu không phát triển như ở giai đoạn 
trước. Đổi lại, nhiều bộ phận dân cư người Việt tham gia vào 
công việc này, dưới những hình thức nhượng đất, lập đồn điền 
khác nhau, do chính sách "hợp rác” mị dân với người bản xứ và 
do sức ép về dân số cùng là nhu cầu mở rộng diện tích trồng trọt 
ở Bắc Kỳ. 

Thống kê của chúng tôi dựa trên các nguồn tài liệu lưu trữ cho 
kết quả trong bảng dưới đây! (chúng tôi chỉ lấy đến đơn vị hécta). 


Bảng 8: Việc nhượng đất, khẩn hoang ở Bắc Kỳ 
từ năm 1919 đến năm 1930 


-|„|s|.|xz|z|x|-| ÊÊ 


1. Tạ Thị Thúy, Việc nhượng đất, khẩn hoang ở Bắc Kỳ từ 1919 đến 1945, 
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2001, tr. 543. 


137 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Có đến hàng nghìn điền chủ Pháp - Việt, cả loại lớn và loại nhỏ, 
đã tham gia vào công việc này ở Bắc Kỳ. Tuy nhiên, phong trào 
nhượng đất, khẩn hoang ở Bắc Kỳ đã bị phong trào này ở Trung Kỳ 
và Nam Kỳ bỏ xa dù là đa dạng hơn, phong phú hơn. 


Theo báo cáo năm 1928 của Khâm sứ Trung Kỳ' thì cho mãi đến 
năm 1924, vùng cao nguyên đất đỏ Nam Trung Kỳ, rộng khoảng 20 
triệu hécta vẫn chưa trở thành mục tiêu của công cuộc nhượng đất 
khẩn hoang của người Pháp. Nhưng mà chỉ 4 năm sau, tại Kon Tum 
đã có 17 đồn điền được cấp nhượng, diện tích tông cộng hơn 4 
nghìn hécta, tại Đắk Lắk có 13 đồn điền, diện tích gần 50 nghìn 
hécta và tại Đồng Nai thượng có 41 đồn điền diện tích hơn 20 
nghìn hécta. 

Ở Nam Kỳ, phong trào xin cấp nhượng đất, lập đồn điền trong 
những năm sau chiến tranh còn rầm rộ hơn nhiều so với các xứ 
khác. Một mặt, các đồn điền trồng lúa tiếp tục mọc ra ở các tính 
phía Tây. Mặt khác, ở các tinh phía Đông, việc xin cấp nhượng đất 
đỏ, đất xám đề trồng cao su đặc biệt được khuyến khích cả đối với 
người Pháp và người Việt. Số đồn điền và số điền chủ trồng cao su 
tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh các công ty cũ, các công ty cao su 
mới đua nhau ra đời. Diện tích cao su tăng mỗi năm hàng chục 
nghìn hécta. Nam Kỳ trở thành trung tâm cao su của cả Đông Dương. 


1. RSA 2058... Tài liệu đã dẫn. 
138 


Chương II. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Đồn điền cao su Phú Riềng ở Nam Kỳ (1927) 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF6353 - 31/Đ1-7 


Năm 1922, Chính phủ Anh thực hiện kế hoạch Stevenson, kế 
hoạch giảm nhân tạo lượng cung về cao su để chống lại tình trạng 
sụt giá nghiêm trọng của cao su trên thị trường thế giới. Thực hiện 
kế hoạch này, các công ty sản xuất cao su ở Malaixia và Ceylan, 
đã từng cung cấp 60% lượng cao su cho thị trường thế giới, đã 
chấp nhận giảm 40% sản lượng cao su so với số lượng cao su xuất 
khẩu của năm 1919-1920. Nhờ vậy, giá cao su đã dần tăng lên, từ 
16 xu/pound năm 1921 lên 73 xu/pound năm 1925, tại thị trường 
New York'. Việc sản xuất cao su của các nước thuộc địa Anh giảm 
đi. Đúng lúc đó, ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh, nhu cầu 
về cao su trên thế giới tăng lên đột ngột, trong khi các đồn điền cao 
su ở Đông Dương bắt đầu hồi phục, đồng tiền của Đông Dương 
đang được giá so với đồng tiền Pháp và đây chính là cơ hội đối với 
các nhà tư bản và các công ty cao su Đông Dương. Từ năm 1925 đến 


1. Martin J. Murray, The Developmeri..., Sđd, tr. 261, 262. 
139 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


năm 1929, diện tích cao su ở Đông Dương đã tăng từ 15.000ha lên 
90.225ha'. Theo Sylvain Lévy trong cuốn ⁄!ïndochine thì diện tích 
cao su của Đông Dương vào năm 1930 là 91.500ha, chia ra: 
Campuchia 6.000ha, số còn lại 85.500ha là của Việt Nam mà chủ 
yếu là của Nam Kỳ, với 84.000ha, sản lượng 9.840 tắn vào năm 
1929, xuất khẩu 10.000 tắn cùng năm), so với 4.000 tắn được xuất 
khẩu vào năm 1922, 5.000 tắn năm 1924 và 8.000 năm 1925 và vào 
năm 1930, sản lượng cao su của Đông Dương đã lên tới 13.000 
tấn”. Paul Isoart ước tính là số vốn đầu tư cho cao su ở Đông Dương 
trong những năm 1925-1929 tăng lên đến 700 triệu francst. Trong 
khoảng thời gian này, các công ty cao su chính quốc ghi nhận mức 
lãi khổng lồ: khoảng 160% từ số vốn bỏ ra trong những đồn điền 
tốt nhất. 


Hoạt động trên lĩnh vực cao su được đánh giá là lĩnh vực dịch 
chuyên tư bản tập trung nhất trong lịch sử thuộc địa của nước Pháp”. 


Sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp và xu hướng tư bản 
hóa của nền kinh tế đó đã tạo ra sự chuyền biến trong cơ cấu của nó 
cũng như sự biến đổi trong kết cấu dân cư và quan hệ xã hội ở khu 
vực nông thôn, được biểu hiện trong sự mở rộng của đại sở hữu 
ruộng đất, sự du nhập của những yếu tố tư bản vào việc khai thác 
và sử dụng nhân công trong lĩnh vực này. 


2. Công nghiệp 
Trước sau, người Pháp vẫn không có ý định công nghiệp hóa 
xứ Đông Dương, hay là tạo cho Đông Dương cơ sở của một nền 


1. Paul Isoart, Le phéngmène nationadl vieiamien: de Ï'Indépendance ưnitaire à 
lindépendance ƒractionnée, Paris, 1961, tr. 180. 

2. Sylvain Lévy, LIndochine, Paris, 1931, tr. 83. 

3. Patrice Morlat, Indochine..., Sđủ, tr. 363. 

4. Paul Isoart, Le phénomène..., Sđd, tr. 180. 

5, 6. Martin J. Murray, The Developmeni..., Sđủ, tr. 262. 


140 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


công nghiệp, tức là phát triển những ngành công nghiệp hạ tầng, 
mang tính chất chủ lực: công nghiệp điện, công nghiệp luyện kim, 
cơ khí... Lý do của tình trạng này được giải thích bằng chính sách 
thuộc địa mang tính chất thực lợi nhất quán của chủ nghĩa tư bản 
Pháp, sự lũng đoạn của giới tư bản tài chính cũng như sự yếu kém 
của giới tư bản công nghiệp tư nhân Pháp ở thuộc địa. Thế nhưng, 
vì những điều kiện đã được trình bày, mà chủ yếu là vì lợi nhuận và 
nhu cầu của giới tư bản chính quốc sau chiến tranh, một số ngành 
công nghiệp của Việt Nam đã có những biểu hiện của sự phát triển, 
trong đó, chủ yếu là những ngành cung cấp nguyên vật liệu cho 
công nghiệp chính quốc: công nghiệp mỏ, công nghiệp tơ lụa; cũng 
như chế biến những sản phẩm dành cho xuất khẩu: công nghiệp chế 
biến gạo; công nghiệp chế biến sản phẩm mỏ..., trong chừng mực 
nhất định còn là những ngành sản xuất ra các vật phẩm tiêu dùng 
tại thuộc địa mà trước đây phải nhập từ chính quốc và những ngành 
công nghiệp phục vụ dân sinh và sản xuất do sự phát triển của đô 
thị, sự mở rộng của các khu kinh tế, như: điện, nước... 


a. Ngành khai thác mỏ 


Trước chiến tranh, cùng với ngành công nghiệp chế biến, ngành 
khai thác mỏ chiếm vị trí số một về đầu tư của các nhà công nghiệp 
Pháp. với 249 triệu francs vàng', đứng trước tất cả các ngành kinh 
tế khác. Sau chiến tranh, nhu cầu về nguyên liệu của chính quốc 
tăng lên một cách bắt thường, do đó, ở thuộc địa, những công ty mỏ 
cũ đầu tư thêm vốn để mở rộng các cơ sở khai thác, một số công ty 
mới ra đời, vốn đầu tư vào ngành này được bỗ sung và ngành mỏ 
giờ chỉ đứng sau nông nghiệp, với 653,7 triệu francs, theo Charles 
Robequain? và 492,9 triệu francs theo Pierre Brocheux và Daniel 
Hémery”, đứng trên các ngành kinh tế khác. Theo kết quả thông kê 


1. Charles Robequain, Evoiution..., Sđd, tr. 181. 
2. Charles Robequain, Evolution..., Sđd, tr. 183. 
3. P. Brocheux, D. Hémery, Indochine..., Sđd, phần phụ lục. 


141 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


của Hiệp hội mỏ Bắc Kỳ, không kẻ số cỗ phần đóng góp, chỉ riêng 
việc phát hành công khai của các công ty mỏ Đông Dương thôi, từ 
năm 1924 đến năm 1930, số tiền vốn của các công ty đó đã là (tính 
bằng triệu francs)!: 1924: 15,4; 1925: 23,6; 1926: 84,1; 1927: 63,5; 
1928: 122,0; 1929: 118,8; 1930: 78,0. Tổng cộng là 505,4 triệu francs. 


Theo thống kê của Cơ quan kinh tế Đông Dương thuộc Phủ 
Toàn quyển vào năm 1944”, trước năm 1919, Đông Dương mới chỉ 
có 4 công ty vô danh về mỏ, với số vốn ban đầu rất khiêm tốn. Sau 
chiến tranh, các công ty cũ đều đã tăng vốn đáng kẻ: Công ty than 
Bắc Kỳ, tăng vốn từ 4 triệu francs lên 8 triệu francs vào năm 1920, 
16 triệu francs vào năm 1922; vốn của Công ty than Đông Triều từ 
2,5 triệu francs lên 8 triệu francs năm 1922 và 28 triệu francs 
năm 1927; từ 1,5 triệu francs vốn ban đầu, Công ty thiếc và wolfram 
Bắc Kỳ đã tăng vốn của mình lên 7 triệu francs năm 1921 và 10,5 
triệu francs năm 1926... Số công ty mới được thành lập ngày một 
nhiều, đặc biệt là trong những năm 1926-1929, và điều đáng nói là 
không dừng lại ở Bắc Kỳ, như trong giai đoạn trước, mà còn ở cá 
các xứ khác. Cũng theo thống kê của Cơ quan kinh tế Đông Dương, 
chỉ riêng các công ty vô danh về mỏ mới được lập ra là 19 công ty, 
với số vốn là 229,35 triệu francs, tính đến năm 1930. Bên cạnh các 
công ty than là các công ty mỏ kim khí, hóa chất. Chăng hạn: 

- Công ty nghiên cứu mỏ Đông Dương, lập năm 1920, vốn chỉ 
là 100.000 francs, nhưng đã nhanh chóng tăng lên 7,5 triệu francs 
(1923), rồi 10 triệu francs (1926) và 15 triệu francs (1929); 


- Công ty mỏ và luyện kim Đông Dương, lập năm 1919, vốn 
ban đầu 1,6 triệu francs, nhưng ngay lập tức số vốn đó đã tăng lên 
gấp 10 lần vào năm 1921; 

- Công ty than Đông Đăng - Hạ Long, lập năm 1924, vốn 4,8 triệu 
francs, tăng lên 11 triệu francs năm 1926; 


1. L Industrie minérdle tndochinoise en 1933, IDEO, Hà Nội, tr. 27. 
2. Répertoire des Sociétes annonymes indochinoises, IDEO, Hà Nội, L9AA. 


142 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


- Công ty than Tuyên Quang, lập năm 1924, vốn tăng đêu đặn 
từ 800.000 francs lên 3 triệu francs (năm 1926), 4 triệu francs (năm 
1927), 8 triệu francs (năm 1928); 

- Công ty thiếc Đông Dương, lập năm 1926, vốn 18 triệu francs, 
tăng lên 22 triệu francs vào năm 1928; 

- Công ty phosphates mới Bắc Kỳ, lập năm 1924, vốn tăng từ 
200.000 francs lên 3 triệu francs năm 1925 và l] triệu francs năm 1928; 

- Công ty than và mỏ kim khí Đông Dương, lập năm 1924, vốn 
tăng từ 5 triệu francs lên 10 triệu francs năm 1927; 

- Công ty mỏ thuộc địa, lập năm 1928, vốn tăng từ ] triệu francs 
lên 10 triệu francs (năm 1929), 35 triệu francs (năm 1930); 

- Công ty lĩnh trưng mỏ thiếc Viễn Đông, lập năm 1930, vốn 40 
triệu francs; 

- Công ty mỏ thiếc Pia Quac, lập năm 1929, vốn 6 triệu francs; 

- Liên đoàn mỏ Đông Dương, lập năm 1928, vốn 8 triệu francs... 


Theo kết quả thống kê của Tạ Thị Thuý dựa vào tài liệu của Sở 
Tài chính Đông Dương thì trên phạm vi cả nước, cho đến năm 1930, 
đã có tất cả khoảng 40 công ty mỏ các loại, tập trung hoạt động nhiều 
ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có nhiều công ty mới lập trong những 
năm 1925-1930!. Điều đáng nói là ở Nam Kỳ, trước chiến tranh, gần 
như không có một công ty mỏ nào nhưng trong 275 công ty mới thành 
lập trong những năm 1918-1930, có tới 13 công ty mỏ với số vốn tông 
cộng hơn 17 triệu francs. Riêng năm 1929, có đến 9 công ty mỏ được 
lập ra ở Sài Gòn với số vốn hàng trăm nghìn francs”. 

Thống kê dựa vào Tập san Niên giám kinh tế Đông Dương 
1920-1928 cho thấy có 24 công ty khai thác, nghiên cứu thăm dò về 
mỏ trong 205 công ty và các cơ sở sản xuất hoạt động tại Đông 
Dương trong những năm này. Ngoài các công ty cũ và mới ở trên, 
còn có hàng trăm cá nhân là các nhà tư bản hoạt động trên nhiều 


1,2 Direction đes finances 12489. 
143 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


lĩnh vực khác nhau cũng tham gia vào việc xin nhượng đất để thăm 
dò và khai thác mỏ, nhất là ở Bắc Kỳ. Phần lớn chủ mỏ là người 
Pháp nhưng trong giai đoạn "bung ra" này cũng đã có cả các chủ 
mỏ là người Việt. Trong danh sách các nhượng địa mỏ, được Hiệp 
hội mỏ Bắc Kỳ đưa vào "Công nghiệp mỏ Đông Dương năm 1933", 
cho tới ngày 1-1-1933, cả Đông Dương có 364 nhượng địa mỏ đã 
được cấp cho 247 cá nhân và công ty thì có 96 công ty và 151 cá 
nhân (trong đó 41 người Việt). 


Theo số liệu được công bó trong Niên giám thống kê Đông Dương, 
số giấy phép khai thác mỏ hiện hành ở cả xứ trong những năm 20 
tăng lên như sau': 


Bảng 9: Số giấy phép khai thác mỏ ở Đông Dương được cấp 
từ năm 1919 đến năm 1930 


1919: 70 1922: 948 1925: 1.863 1928: 8.185 
1920: 673 1923: 7.290 1926: 3.424 1929: J7.685 
1921: 782 1924: 1.347 1927: 4.776 1930: 16.818 


So sánh giữa năm 1919 và năm 1929, rõ ràng chỉ trong 10 năm, 
số giấy phép thăm dò và khai thác mỏ đã tăng lên 25 lần. 

Cũng như vậy, số nhượng địa mỏ, được tính cho đến ngày 31 
tháng 12 của các năm như sau”: 


Bảng 10: Số nhượng địa mỏ được cấp ở Đông Dương 
trong những năm 1919-1930 


1919: 222 1922: 251 1925: 311 1928: 320 
1920: 224 1923: 266 1926: 322 1929: 352 


1921: 236 1924: 287 1927: 350 1930: 420 


1, 2. Résumé statistique relafjƒ qux années 1913-1940. 
144 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 
Tổng diện tích mỏ được thống kê trong những năm 1923-1930 
được tính bằng nghìn hécta là': 


Bảng 11: Tông diện tích được thống kê 
từ năm 1923 đến năm 1930 


1923: 227 1925: 253 1927: 277 1929: 287 


1924: 239 1926: 261 1928: 2ó1 1930: 350 


Mỏ than đứng hàng đầu với 149 nhượng địa vào năm 1930. Kế 
đến là mỏ kẽm và chì: 78 nhượng địa; mỏ thiếc và tungsten: 69 
nhượng địa; mỏ chì và bạc: 24 nhượng địa; mỏ vàng: 29 nhượng 
địa; phốt phát: 28 nhượng địa... 


Một số cơ sở khai thác trước đây bỏ đở nay được khai thác trở 
lại, như mỏ than Yên Bái (bị bỏ từ năm 1895); mỏ than Đồng Giao - 
Ninh Bình (bị bỏ từ năm 1911). Nhiều mỏ mới được khai trương, 
như mỏ cở rôm Thanh Hóa, mỏ than non Cao Bằng. 

Sản lượng mỏ tăng lên đáng kế trong những năm 1919-1930 và 
vượt trội so với ở giai đoạn trước, đặc biệt là đối với than, kẽm và thiếc. 

Đối với than, so với trước chiến tranh và ngay cả so với năm 1919, 
việc sản xuất của năm 1928-1929 đã tăng lên gấp hơn 3 lần, từ 509 tấn 
(năm 1913) và 665 tấn (năm 1919) tăng lên 1.967 tắn (năm 1928) và 
1.972 tân (năm 1929), với quá trình sản xuất như sau (tính bằng tấn)”: 


Bảng I2: Sản lượng than của Đông Dương 
trong những năm 1919-1930 


1919: 65 1922: 990 1925: 1.363 1928: 1.967 


1920: 700 1923: 7.057 1926: 7.290 1929: 7.972 
1921: 921 1924: 1.236 1927: 1.486 1930: 7.955 


l. RÑésumé statistique relatƒ aqux années }913-I940 và Annuaire statistique 
đe Lindochine !930-1931, IDEO, Hà Nội, 1932, tr. 115, 


2. Résumé statistique relatƒ a«x années I913-1940. 
145 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Đông Dương trở thành xứ xuất khẩu than lớn nhất của các nước 
Đông Á mà Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia (Indes Nécrlandaise)... là 
các khách hàng chính. 


Đứng ngay sau than, hai loại mỏ khoáng có vị trí tương đương 
là kẽm và thiếc. 


Việc khai thác kẽm của Liên đoàn mỏ và luyện kim Đông Dương 
(mỏ Chợ Điển) và của Công ty mỏ Trảng Đà, tại các vùng mỏ Chợ 
Điển, Trảng Đà, Yên Linh và Lang Hít, tăng lên đáng kể so với 
trước chiến tranh, như trong bảng đưới đây', mặc dù giá kẽm trên 
thị trường bị hạ từ năm 1927. 


Bảng 13: Sản lượng kẽm của Đông Dương 
từ năm 1923 đến năm 1929 


[OIF-IT1E”TE” 


Quặng kẽm —— 
h3 thác 52.869 54.929| 51.927| 47.425 
Lượng kẽm chứa 
trong quặng 13.014) 16.795| 20.792|25.245| 22.274| 21.486| 18.760 


Quặng kẽm khai thác được, một phản để xuất khẩu, một phần 
luyện thành kẽm tại Nhà máy kẽm Quảng Yên. 

Việc khai thác thiếc của người Âu ở Bắc Kỳ diễn ra từ năm 
1906, chủ yếu ở vùng Pia-Oác (Tĩnh Túc), là lĩnh vực đầu tư của 
2 công ty: Công ty thiếc và wolfram Bắc Kỳ và Công ty mỏ thượng 
du Bắc Kỳ. Công việc này tiến triển và phát đạt trong những năm 
chiến tranh. Sau chiến tranh, giá thiếc và wolfram hạ, nên phải từ 
năm 1923 trở đi, với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, giá thiếc 
mới lên cao trở lại và việc khai thác thiếc ở Đông Dương mới lấy 


Đơn KT. tấn 


1. Sylvain Lávy, LTndochine..., Sđd, tr. 123. 
146 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


lại được nhịp điệu với 332 tắn năm 1926, như những con số thông kê 
dưới đây': 


Bảng 14: Sản lượng thiếc của Đông Dương 
từ năm 1924 đến năm 1929 
Đơn = : tấn 


Quặng thiếc “== 

khai thác §I8§ 

Lượng thiếc chứa 

trong quặng 472 603 710 720 840 


Việc khai thác mỏ phốt phát cũng phát triển đáng kể trong 
những năm 20. Năm 1911, Công ty phốt phát Bắc Kỳ được lập ra 
và đôi thành Công ty phốt phát Bắc Kỳ mới vào năm 1924, có trị sở 
ở Paris. Năm 1919, công ty này mới chỉ khai thác được 4.100 tấn 
phốt phát thô, vậy mà năm sau (1920), sản lượng đã nhảy lên 
13.000 tấn và sau vài năm sụt giảm do khủng hoảng việc khai thác 
đã lại tăng lên, với 12.000 tán năm 1924 và 30.000 tấn vào năm 1925°. 


Ngoài các mỏ khoáng chính, các công ty và các nhà tư bản còn 
chú ý đến việc khai thác những mỏ quặng khác như tungstene, 
than chì, đá quý, chì, bạc, cờ rôm, sắt và vàng... 

Công ty Đông Dương graphites được thành lập ngày 16-4-1925 
với số vốn 1 triệu francs thay cho Công ty graphites Đông Dương. 
Năm 1924, Công ty Đông Dương graphites sản xuất 90 tấn, 6 tháng 
đầu năm 1925, sản xuất 143 tắn, sang 6 tháng cuối năm, mỗi tháng 
khai thác được 60 tấn. Tất cả số quặng khai thác được đều được sơ 
chế rồi đưa về Pháp để chế lại tại một nhà máy của công ty ở Saint 
QuentinỶ. 


1. Sylvain Lévy, L'Indochine..., Sđd, tr. 124. 
2, 3. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội, RST 72582. 


147 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tương ứng với sự phát triển của việc khai thác mỏ, tống giá trị 
sản lượng mỏ cũng tăng lên từng năm trong những năm 20 (tính 
bằng triệu đồng)': 1919: 4,6; 1920: 4,5; 1921: 7,3; 1922: 8,2; 1923: 
9,6; 1924: 11,4; 1925: 13,8; 1926: 14,9; 1927: 16,5; 1928: 18,5; 1929: 
18,6, 1930: 16,8. 


Phần lớn mỏ khai thác được đều được đem xuất khẩu, giá trị xuất 
khẩu mặt hàng này tăng theo sản lượng mỏ được sản xuất ra hằng 
năm, ví dụ: năm 1926: 10,2 triệu đồng; năm 1927: I1,4 triệu đồng; 
năm 1928: 11,4 triệu đồng và năm 1929: 12,43 triệu đồng. 


Cũng như trong lĩnh vực đồn điền nông nghiệp ở trên, việc khai 
thác mỏ hâu như là do các công ty tư bản chỉ phối. 


b. Các ngành công nghiệp khác 


Sau chiến tranh, các ngành công nghiệp khác ở Đông Dương, 
nói chung cũng đã trải qua một giai đoạn "thịnh vượng". Lý do của 
tình trạng này chủ yếu là vì việc nhập khẩu các mặt hàng chế tạo từ 
Pháp đã từ 63% tông giá trị hàng nhập khâu của Đông Dương năm 
1913 giảm xuống còn 56% trong những năm 1925-1929°. Trong 
khi đó, thị trường thuộc địa ngày một mở rộng, do sự gia tăng dân 
số, quá trình đô thị hóa khẩn trương hơn. Mặt khác, theo các nhà 
nghiên cứu thì giá lúa - mặt hàng chiếm 2⁄3 tổng giá trị hàng xuất 
khẩu của Đông Dương - lúc này lên cao, do đó lượng tiền mặt ở 
nông thôn tăng lên, nông dân có thêm tiền để mua sắm những vật 
dụng cần thiết. Không những thế, việc chế biến một số mặt hàng 
cần cho xuất khẩu như gạo, xi măng, quặng mỏ các loại (đồng, kẽm, 
chì, sắt...) cũng được đặt ra đối với thị trường vốn trong nước. 


1. Résumé statistique relatiƒ qux années 1913-1940. 
2. Sylvain Lévy, LTndochine..., Sđd, tr. 119. 


3. André Dumarest, La ƒormation des classes sociales, Lyon, 1935, bản đánh 
máy, tr. 33. 


148 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Theo kết quả được công bồ trên những công trình của các nhà 
kinh tế, các cơ quan kinh tế, vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp, 
trong những năm 20 thế kỷ XX tăng lên đáng kẻ. Giờ đây, trong 
hạng mục vốn đầu tư vào kinh tế, các ngành công nghiệp đứng vào 
hàng thứ ba, sau nông nghiệp và mỏ, với 606,2 triệu francs, tính từ 
năm 1924 đến năm 1929, theo Charles Robequain! và 309,8 triệu 
francs theo P. Brocheux và D. Hémery'. 


Dựa vào danh sách các công ty hoạt động ở Đông Dương của 
Sở Tài chính Đông Dương, năm 1930Ỷ, chỉ tính riêng vốn của 58 
công ty công nghiệp được thành lập từ năm 1919 đến năm 1930 ở 
Đông Dương, đăng ký và nộp thuế tài sản cố định tại các Chi 
nhánh Trước bạ và Tem Hà Nội, Nam Định, Vinh, Đà Nẵng, Sài 
Gòn đã là khoảng gần 163 triệu francs. Nếu tính cả vốn của các 
công ty công nghiệp được thành lập từ giai đoạn trước, có trị sở 
tại Pháp hay tại thuộc địa, vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp 
trong những năm 1919-1930 chắc chắn lớn hơn con số trên. Theo 
tài liệu này, trước chiến tranh ở hầu khắp các thành phó lớn đều 
đã có những công ty công nghiệp, có các nhà máy, xí nghiệp hoạt 
động, với số vốn lớn. 

Vốn đầu tư tăng lên cùng với sự mở rộng của các cơ sở công 
nghiệp cũ và sự ra đời của các công ty, các cơ sở công nghiệp mới, 
như đã thây, trong một số ngành công nghiệp. 


- Công nghiệp chế biến các sản phẩm mỏ và vật liệu xây dựng 


Trước chiến tranh, các chủ mỏ chỉ khai thác lấy quặng xuất 
khẩu, nay một số nhà máy lọc quặng đã được lắp đặt, chế biến 
quặng thành các bán sản phẩm hoặc thành phẩm để đem về Pháp 


1. Charles Robequain, Evolution..., Sđd, tr. 182. 
2. P. Brocheux, D. Hémery, Indochine..., Sđd, phần phụ lục. 
3. Dưection des finances 12489. 


149 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


hoặc xuất khẩu. Làm như vậy, các công ty khai mỏ đỡ khoản tiễn 
chuyên chở rất lớn. 


Năm 1921, Liên đoàn mỏ và luyện kim Đông Dương xây dựng 
Nhà máy sơ chế quặng ôxít kẽm ở Quảng Yên. Năm 1924, thành 
phẩm đầu tiên đã được đem bán. Từ đó, sản lượng kẽm hằng 
năm mà nhà máy này đạt được là hàng nghìn tấn theo Sylvain 
Lévy': 1924: 1.720 tắn; 1925: 1.158 tấn; 1926: 1.858 tấn; 1927: 
1.167 tán, 1928: 2.884 tân và 1920: 3.889 tân. 


Nhà máy thiếc Tà Sa của Công ty thiếc và wolfram Bắc Kỳ 
(Tĩnh Túc) có sản hrợng mỗi năm hàng trăm tắn, ví dụ trong các năm: 
1924: 307 tắn; 1925: 327 tấn; 1926: 332 tắn; 1927: 312 tắn; 1928: 
262 tắn; 1929: 304 tần. 


Mỏ thiếc ở Tuyên Quang (1928) 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 11.069 - 41/ĐÐ1-d 


Về Nhà máy phosphates Hải Phòng - chế biến mỏ lấy về từ 
Thanh Hóa và Lạng Sơn, báo cáo của Picanon - Thanh tra thuộc địa 


1. Sylvain Lévy, LTndochine..., Sđad, tr. 123. 
2. Sylvain Lévy, Lindochine..., Sđd, tr. 124. 


150 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


về một số ngành công nghiệp ở Bắc Kỳ nhiệm kỳ 1922-1923 cho 
biết: năm 1919, nhà máy này mới chỉ sản xuất được 3.000 tấn phân 
thì năm 1920 đã sản xuất được gấp đôi (6.000 tắn) và gấp 3 vào các 
năm 1921 (10.000 tấn) và năm 1922 (10.000 tấn)'. Từ năm 1923, 
nhà máy này cũng bắt đầu cung cấp phosphates bột và việc sản 
xuất mặt hàng này trong các năm 1922-1930 được thống kê như 
sau (tính bằng tấn)”: 1922: 7.600; 1923: 9.300; 1924: 10.200; 1925: 
14.700; 1926: 16.700; 1927: 18.700; 1926: 11.800; 1929: 17.700; 
1930: 26.565. 


Việc sản xuất xi măng cũng có những tiến triển trong những 
năm sau chiến tranh nhờ sự ổn định của thị trường cũ tại Philippines, 
Trung Quốc, Thái Lan và sự mở rộng của những thị trường mới 
sang Indonesia và các thuộc địa của Pháp. Phần lớn việc sản xuất 
xi măng là do các lò cao của Công ty xi măng Porland Hải phòng 
đảm nhận. Năm 1925, Công ty xi măng Porland Hải Phòng hợp 
tác với Công ty vôi và xi măng Lafarge để lập ra một công ty 
mới lấy tên là Công ty Đông Dương xi măng nung chảy Lafarge 
có số vốn 6 triệu francs, với mục đích lập một nhà máy sản 
xuất hằng năm từ 12 nghìn tấn đến 15 nghìn tấn xi măng nung 
chảy để bán ở Viễn Đông. 

Và đây là những con số. được làm tròn, về việc sản xuất của 
ngành xi măng Việt Nam trong những năm 20 thế kỷ XX, kết quả 
thống kê của Cơ quan kinh tế Đông Dương (tính bằng nghìn tấn)”: 
1913: 50; 1919: 100; 1920: 116, 1921: 104; 1922: 117; 1923: 111; 
1924: 124; 1925: 148; 1926: 139; 1927: 149, 1928: 159, 1929: 184; 
1930: 168. 


1. Gougal 2356. Rapport de Mr Picanon sur les différentes industries au 
Tonkin 1927. 


2, 3. Résumé staftistique relatfƒ aqux années 1913-1940. 
151 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Thi công Nhà máy xi măng Hải Phòng (1922) 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 7208 - 42/Ð1-a 


Việt Nam là nước xuất khẩu xi măng, nhưng vẫn phải nhập một số 
lượng xi măng nhất định cho việc tiêu thụ của nó, tuy nhiên số lượng xi 
măng bán ra luôn luôn lớn hơn nhiễu so với số lượng mua vào'. 


Thuộc vẻ công nghiệp vật liệu xây dựng, còn phải kế đến việc 
sản xuất các loại vật liệu chịu lửa như gạch, ngói... tại các cơ sở sản 
xuất không thể thống kê được của người Việt và các nhà máy của 
các công ty của người Âu. Chỉ các nhà máy của Công ty Pháp gạch 
ngói Đông Dương đặt ở Hà Nội và Đáp Cầu đã sản xuất hằng năm 
6 triệu viên gạch và 1,5 triệu viên ngói để xuất khâu”. Năm 1913, 
công ty này mới xuất khẩu được 240 tấn hàng hóa'. Qua một giai 
đoạn bị ngưng trong chiến tranh, các nhà máy của công ty hoạt động 
trở lại và năm 1921, lượng hàng hóa xuất khẩu của nó là 340 tắn và 


1. Xem Annuaire statistique de [Indochine 1923-1929. 


2. Gougal 2356. Rapport de Mr Picanon sur les différentes industries au 
Tơnkin 1927. 


3. Gougal 2356. Rapport de Mr Picanon sur les diffếrentes industries au 
Toơnkin 1927. 


152 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


năm 1922 là 520 tấn'. Nhà máy gạch Gamier ở Nam Định sản xuất 
hằng năm 1,5 triệu viên gạch và 150.000 viên ngói”. Trong năm 
1925, nhà máy này đã cho xuất lò 10.000 sản phẩm mỗi tháng. 
Công ty Hưng Ký có nhà máy ở Yên Viên mỗi tháng sản xuất 
300.000 viên gạch, ngói'. 


Cũng như vậy đối với ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm 
từ cát do 2 công ty tiến hành: 


Công ty Pháp thủy tỉnh Đông Dương sản xuất mỗi năm hàng triệu 
chai lọ các loại, trong đó 3,6 triệu chai lọ do Cơ quan Thương chính bao 
tiêu để chứa rượu, 700.000 chai lọ được bán cho Công ty Hommef'. 

Công ty thủy tỉnh Viễn Đông sản xuất 3 triệu chai lọ và 1,2 triệu mét 
vuông kính hằng năm. 

Tại các tính phía Nam, việc sản xuất đồ sành sứ, thủy tỉnh do 
một số cơ sở nhỏ thực hiện. Theo thống kê được công bồ trên Niên 
giám kinh tế Đông Dương năm 1928 thì chỉ riêng vùng Chợ Lớn đã 
có đến hàng chục cơ sở, trong đó có những xưởng thành lập trước 
chiến tranh, còn lại đại bộ phận thành lập từ năm 1920 đến năm 
1926, sử dụng từ 10 đến I8 công nhân”. 

- Công nghiệp bông vải 

Đây là ngành công nghiệp lớn của Pháp ở Việt Nam, do Công 
ty bông sợi Bắc Kỳ nắm giữ. Từ 1,6 triệu francs khi mới thành lập, 
công ty này đã tăng vốn lên 3,2 triệu francs vào năm 1913, 5 triệu 
francs năm 1920 và chỉ từ năm 1920 đến năm 1927, số vốn bỏ thêm 
vào của nó là 5 triệu francs. Năm 1918, hai Nhà máy sợi Hà Nội và 


1, 2. Gougal 2356. Rapport de Mr Picanon sur les différentes industries au 
Tonkin 1927. 


3. RST 72582. Rapport écơnomique des provinces et des Territoires mnlitares du 
Tonkin 1925. 


4. Supplément du Courrler du Hải Phòng 28-2-1923. 
5. Xem Annuaire économique de lIndochine 1926-1928..., Sđd. 


153 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Hải Phòng sáp nhập, tất cả trang thiết bị của Nhà máy sợi Hà Nội 
được chuyển về Hải Phòng làm cho năng lực sản xuất tăng lên gấp 
đôi, với 37.000 cọc sợi và 1.000 công nhân. Từ hai Nhà máy Nam 
Định và Hải Phòng, công ty này đã mở rộng dẫn các cơ sở sản xuất: 
năm 1918, lập thêm xưởng chăn; năm 1922-1923, lập thêm xưởng 
sợi thứ hai ở Nam Định và lắp đặt thêm 1 nổi súp de mới, 1 máy 
động cơ 2.400C\V, 1 xưởng kéo sợi mới và 1 xưởng dệt mới. Số cọc 
sợi của cả công ty này đạt tới con số 80.000 cọc vào năm 1923 và 
chỉ Nhà máy dệt Nam Định đã sử dụng đến 3.000 công nhân, tiêu 
thụ 35.000 kiện sợi (mỗi kiện 180kg) mỗi năm và 2.000kg bông 
mỗi ngày'. Từ 8.900m? khi mới lập năm 1900, mặt bằng xây dựng 
của công ty đã tăng lên nhanh chóng: 31.000m? năm 1922; 
32.000m năm 1924; 34.000m” năm 19267. 


- Công nghiệp tơ lụa 


Công nghiệp tơ lụa khởi sắc qua hoạt động của các công ty tơ 
lụa và việc xuất khẩu tơ lụa. 


Ở Bắc Kỳ, Công ty Pháp nuôi tằm và ươm tơ Emery và Tortel 
mở rộng hoạt động bằng việc thôn tính dần các công ty tơ lụa của 
tư bản người Việt. Năm 1921, công ty này tiếp quản tất cả cơ sở của 
Công ty Đồng Ích ở Thái Bình, được thành lập từ năm 1909, với 
1 xưởng ươm tơ và 40 máy ươm. Năm 1927, công ty này thuê lại 
toàn bộ máy móc của Công ty Đồng Lợi được thành lập năm 1915, 
có 1 nhà máy ươm trang bị hiện đại và 120 máy ươm (năm 1923). 


Từ năm 1920 đến năm 1930, Công ty Emery và Tortel mua vào 
tổng cộng 1.856.804kg kén tươi, trung bình 168.619kg/năm'. 


1. Gougal 2356. Rappơrt de Mr Picanon sur les đifférentes Industries au 
Tơnkin 1927. 

2. RST 72582. Rappdrt économique des provinces et des Territoires mnhtaires du 
Tonkin 1925. 

3. Tính theo số liệu của Yves Hemry, Economie..., Sđd, 434. 


154 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lằn thứ hai... 


Từ chỗ chi có 180 bể ươm, sản xuất 700.00kg đến 800.00kg 
kén vàng vào năm 1923', sang năm 1925, theo báo cáo kinh tế của 
Thống sứ Bắc KỲ, riêng ở Nam Định, công ty này đã có: 400 bể 
sợi, kéo được 500.000kg kén, sản xuất 25.000kg lụa trị giá 9 triệu 
francs; 1.500 nổi kéo sợi sản xuất từ 15.000kg đến 20.000kg lụa trị 
giá 6 triệu francs; 80 khung dệt, sản xuất từ 250.000kg đến 300.000kg 
lụa trị giá 6 triệu francs. 

Năm 1928, Công ty Emery và Tortel chuyển thành Công ty dệt 
và xuất khẩu Pháp - Nam (SFATE) có số vốn 1.400.000 đồng. Năm 
1928, công ty này sản xuất được 13.668kg tơ sống, năm 1929 được 
10.283kg và xuất sang Pháp 310.547m lụa trị giá 498.345 đồng 
(năm 1928), 308.381m trị giá 418.345 đồng năm 1929 và năm 1930 
xuất được một số lụa trị giá 336.400 đồng. SFATE còn chủ trương 
phát triển việc sản xuất sang cả Trung Kỳ và thu hút sự cộng tác 
của các cơ sở khác. 

Ở Trung Kỳ, Công ty Delignon - thành lập năm 1902 và trong ban 
quản trị có một người Việt là Lê Phát An, có số vốn 1.775.000 francs 
vào năm 1911 và 2.200.000 francs vào năm 1913. Năm 1924, công 
ty này đã tăng vốn hoạt động lên 6.000.000 francs và có 254 chảo 
ươm, 800 công nhân”. Lượng kén tươi mua vào cho sản xuất của 
công ty năm 1911 là 122.000kg”. Còn từ năm 1920 đến năm 1930, 
tổng số lượng kén mà nó đã mua trong 11 năm là 1.754.289kg, để 
sản xuất ra 1.566.0U0m lụa°, trung bình mỗi năm mua 159.480kg 
kén và dệt 142.363m lụa. 


Ở Nam Kỳ, việc khai thác tơ lụa do Công ty tơ lụa Pháp - Đông 
Dương tiến hành với cơ sở chính là vùng Tân Châu (Châu Đốc). Số 


1. Gougal 2356. Rapport de Mr Picanon sur les đifférentes industries au 
Tonkin 1927. 

2. RST. 72582..., Tài liệu đã dẫn. 

3,4. Yves Henry, Economie..., Sđd, tr. 436. 

5. Phan Gia Bên, Sơ thảo lịch sử phát triển thủ công nghiệp Việt Nam, Nxb. 
Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1957, tr. 130. 

6. Yves Hemy, Economie..., Sđd, tr. 437. 


155 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


lượng kén tươi mà công ty này mua vào tăng từ 6.000kg năm 1927 
lên 35.000kg năm 1928 và 36.000kg chỉ 5 tháng đầu năm 1929! 


Nghề tơ lụa của Việt Nam phát triển còn được thê hiện qua số 
lượng tơ lụa được bán ra nước ngoài. Yves Henry cho biết, từ 
năm 1923 đến năm 1930 đã có tổng cộng 260,8 tắn lụa, 338 tắn tơ 
sống và 479,9 tấn tơ vụn của Việt Nam được bán riêng trên thị 
trường Pháp!. 


Trong những năm 1923-1929, giá lkg tơ mua vào cao nhất cũng 
chỉ là 13,88 đồng, tương đương 138,8 francs, nhưng giá bán ra 
tại thị trường Lyon thấp nhất cũng là 500 francs, tức là lãi tới 
361,2 francs trên lkg tơ mua từ Việt Nam. Với số lượng tơ lụa xuất 
khẩu trên, các công ty Pháp đã thu lãi nhiều trên nghề tơ lụa của 
Việt Nam trong những năm sau chiến tranh. 


- Công nghiệp sản xuất giấy và diêm 


Công nghiệp giáy do Công ty giấy Đông Dương, thành lập từ 
năm 1913 và có trụ sở tại Pháp, được khai thác với 2 nhà máy ở Việt 
Trì (làm bột) và ở Đáp Cầu (làm giấy). Cùng với sự mở rộng sản xuất, 
vốn của công ty đã tăng lên nhanh chóng, từ 1,5 triệu francs năm 1913 
lên 2,5 triệu francs năm 1919, 5 triệu francs năm 1927 và 7 triệu francs 
năm 1930”. Theo báo cáo của Thanh tra thuộc địa Picanon, năm 1923, 
Công ty giấy Đông Dương sử dụng mỗi tháng 1.200 tấn tre, 10 tấn 
rơm, rạ mỗi loại để sản xuất 280 tấn bột và 190 tấn giấy mỗi năm. Tại 
Nam Kỳ cũng có I nhà máy làm giấy nhỏ ở Thủ Đức (Gia Định), sản 
xuất từ 2 tắn đến 2,5 tấn giấy mỗi ngày'. 


1. Bulletin de Ï Agence économique đe [Tndochine (BAET), số 6 (6-1928), tr. 157. 
2. Yves Henry, Economie..., Sđd, tr. 44A. 
3. Répertoire des Sociétes anonymes indochioises, Sđd, tr. 28. 


4. Gougal 2356. Rapport de Mr Picanon sur les diffếrentes Industries au 
Tonkin 1927. 


5. Direction des Finances 12489. 
156 


Chương 1II. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Thuộc về công nghiệp chế biến các loại thực vật còn có công 
nghiệp sản xuất diêm. Ngành công nghiệp này ở Việt Nam chủ yếu 
do một số công ty tiến hành: 


- Công ty Đông Dương rừng và diêm, được thành lập từ năm 
1904, đặt trị sở tại Paris và cơ sở tại Bến Thủy, có 2 nhà máy ở 
Hà Nội và Bến thủy (Vinh). Từ 1,6 triệu francs khi thành lập, vốn 
của công ty tăng gần 6 lần trong những năm 20, với 2.276.000 
francs năm 1922; 4.552.000 francs năm 1924 và 9.104.000 francs 
năm 1925'. 


- Công ty công nghiệp và rừng Đông Dương, thành lập năm 1922, 
vốn ban đầu 500.000 francs, tăng lên 2.000.000 francs vào năm 
1930. Công ty có nhà máy Diêm ở Hàm Rồng, Thanh Hóa. 


Công nghiệp chế biến gỗ rât phát triển, chủ yếu dưới hình thức 
những xưởng cưa, xưởng mộc nhỏ ở khắp mọi nơi. Chỉ riêng ở Hà 
Nội, 6 xưởng mộc chính đã sử dụng tới 500 công nhân, mỗi năm mua 
vào đến 70.000 đồng gỗ gụ từ Trung Kỳ và 40.000 đồng ở Bắc Kỳ'. 
Tại Nam Kỳ, theo báo cáo kinh tế năm 1922 của Nam Kỳ thì hầu hết 
các tỉnh đều có xưởng cưa, tông cộng khoảng 260 xưởng có quy mô 
lớn, nhỏ khác nhau mà chủ nhân phần lớn là người Hoa!. 


- Công ty công nghiệp và rừng Biên Hòa, được thành lập từ 
1910, năm 1919 vốn đạt đến 6 triệu francs, sử dụng đến 12 người Âu, 
400 người bản xứ làm quản lý và làm thợ mộc”. Năm 1921, công ty 
này sản xuất được 50.000ni củi, 6.000m” gỗ quý, 4.400m" gỗ xẻ”. Một 
số công ty mới được lập ra trong những năm 20”: 


1. Repertoire des Sociétes annonymes indochinoises, Sđd, tr. 22. 
2. Direction des Finances 12489. 


3. Gougal 2356. Rapport de Mr Picanon sur les différentes industries au 
Tonkin 1927. 


4, 5, 6. IB 24/267, Livre vert 1922. 
1. Direction des Finances 12489. 


157 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Công ty gỗ Đông Dương có trụ sở tại Sài Gòn thành lập năm 
1925 có số vốn 75.000 đồng, tương đương 896.250 francs, chuyên 
khai thác rừng bằng một xưởng cưa cơ khí. 


Công ty công nghiệp gỗ và sợi phíp có trụ sở ở Sài Gòn thành 
lập năm 1928 chuyên khai thác mọi loại gỗ và sợi, vốn ban đầu 
7.000 đồng, tương đương 70.000 francs năm 1930. 


- Công nghiệp xay xát gạo 


Công nghiệp xay xát gạo đặc biệt phát triển trong những năm sau 
chiến tranh, do nhu cầu của việc xuất khẩu gạo. 

Tại Hải Phòng, đã từng có nhiều cơ sở chế biến gạo, trong đó có 
1 nhà máy lớn của Công ty nhà máy gạo Đông Dương, thành lập từ năm 
1910, vốn từ 300.000 francs tăng lên 4 triệu francs vào năm 1920, sử dụng 
đến 300 công nhân, trang thiết bị hiện đại, xay xát 200 tắn gạo/ngày'. 


Tại Đà Nẵng, ngày 15-9-1923, Công ty các nhà máy gạo Trung Trung 
Kỳ được thành lập với số vốn 65.000 đồng Đông Dương, tương đương 
549.900 francs!. 

Ở Nam Kỳ, các cơ sở xay xát cũ tăng cường hoạt động, các cơ 
sở xay xát mới mọc lên ở khắp nơi. Năm 1922, 10 công ty lớn nhất 
của người Âu ở Sài Gòn - Chợ Lớn sản xuất 4.500 tắn gạo sạch 
trong 24 giờ). Lớn nhất trong các công ty chế biến gạo ở Sài Gòn - 
Chợ Lớn là Công ty các nhà máy gạo Viễn Đông, được thành lập 
năm 1916, có số vốn đến 25 triệu francs vào năm 1919, có 4 nhà 
máy sản xuất 2.500 tắn/ngày. Các nhà máy của công ty chế biến 
nửa số thóc của Nam Kỳ, khoảng 900.000 tắn/năm vào năm 1921, 
(gắp đôi năm 1920), cho khoảng 700.000 tắn gạo để xuất khẩu!. 


1. Supplément au Courrier du Hải Phòng 28-2-1923. 
2. Direction des Finances 12489. 


3. CAOM- FOM, carton 208, dossier 186, Le riz en Indochine 1869-1948 - 
Bulletin financier et économique 3-10-1922. 


4. IB24 / 267 - Livre vert 1922. 
158 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Theo báo cáo của Sở Tài chính Đông Dương cho Hội đồng Toàn 
quyển năm 1927, chỉ ở khu vực Chợ Lớn số cơ sở xay xát đã tăng từ 
46 cơ sở vào năm 1925 lên 66 cơ sở vào năm 1927! và năm 1929, có 
tổng cộng 75 cơ sở, sản xuất trung bình 7.635 tắn/ngày?. Niên giám 
kinh tế Đông Dương cho biết đến năm 1928, riêng ở Chợ Lớn, không 
kể các nhà máy lớn, đã có đến 53 xưởng chế biến gạo cỡ nhỏ và vừa 
của người Hoa và người Việt, trong đó có 1 xưởng 100 công nhân, 
1 xưởng 80 công nhân, số cờn lại có từ 6 đến 10, 12, 15, 40 công nhân). 


- Công nghiệp chế biến rượu là dịch vụ độc quyền của Chính 
phủ thuộc địa để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách và chủ yếu do 
Công ty Pháp chưng cất Đông Dương đảm nhận. Công ty này có 
các nhà máy rượu tại Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Chợ Lớn và 
Phnôm Pênh với kỹ thuật chưng cắt hiện đại. 


Sau chiến tranh, các nhà máy của Công ty chưng cất Đông Dương 
đều được mở rộng. Tại Nam Định, chủ nhà máy cho xây thêm một 
kho chứa gạo, đặt thêm 4 nổi ủ men 1.200 hectolitres và 3 bẻ chứa 
rượu 1.000 hectolitres, lắp đặt thêm ! máy hơi nước 100CV và ! máy 
xay xát có công suất 50 tấn thóc/ngày đề cung cấp gạo cho việc nâu 
rượu. Nhà máy này sử dụng đến 260 công nhân, xay xát 8.300 tắn 
thóc và chưng cất 9.900 tấn gạo, đưa ra tiêu thụ trên thị trường 
38.000 hectolitres rượu vào năm 1926. 


Ngoài ra, hàng chục các nhà máy rượu cỡ vừa và nhỏ nằm rải 
rác ở khắp nơi trong nước. Chăng hạn, ở Nam Kỳ, ngoài nhà máy 
rượu quy mô lớn của người Pháp, là các nhà máy nhỏ của người 


1. Direction des Douanes et Régies - Rapport au Conseil de Gouvernement. 
Hà Nội, 1927. 


2. Martin J. Murray, The Developmemrt..., Sđd, tr. 347. 
3. Annuaire économique de ÙIndochine 1927-1928. 


4. RST 72582. Rapport économnque des provinces et des Territoires mlitaires du 
Tonkin 1925. 


159 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Việt và người Hoa, sử dụng hàng chục công nhân: Ở Biên Hòa, Nhà 
máy Bình Trước sản xuất được 400.000litres vào năm 1922 và 
450.000litres năm 1923 đủ tiêu thụ tại các tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu 
Một, Gò Công để cạnh tranh với rượu của Nhà máy Chợ Lớn. Nhà 
máy rượu của 1 người Hoa ở Gia định có khả năng sản xuất từ 
35.000 đến 40.000 litres/tháng!. 


- Công nghiệp chế biến đường của Việt Nam cho đến năm 1920 
mới chỉ dừng lại ở mức bán đường sơ chế của thợ thủ công sang 
Hồng Kông, rồi nhập đường trắng cho tiêu dùng trong nước từ 
Java và Pháp. Nhưng sau chiến tranh, Việt Nam đã sản xuất được 
đường trắng, với sự ra đời của Công ty đường và chưng cất 
Đông Dương, có nhà máy chế biến đường ở Hiệp Hòa (Phú Yên) - 
được thành lập vào năm 1923, số vốn ban đầu 10 triệu francs, tăng 
lên 15 triệu francs vào ngay năm 1924, sản xuất đạt đến 1.900 
tắn vào năm 1930. 


Năm 1924, Công ty đường Tây Ninh và rượu rum Cần Thơ được 
thành lập với số vốn 200.000 đồng, tương đương 2.016.000 francs. 


Năm 1927, 1 công ty mía đường nữa được thành lập - Công 
ty đường Trung Kỳ vốn 150.000 đô la, tương đương 2 triệu francs 
và tăng lên 4 triệu francs vào năm 1929. Tổng sản lượng đường 
trắng sản xuất được tại Việt Nam đã đạt đến 3.000 tấn vào 
năm 1930). 


Ngoài các ngành công nghiệp chế biến trên còn phải kể đến 
một số ngành công nghiệp chế biến khác được mở rộng hay là mới 
được mở ra trong giai đoạn này như công nghiệp làm xà phòng, 
công nghiệp làm dầu ăn, công nghiệp chế biến muối, công nghiệp 
chế biến cao su.... 


1. LA3/252. Rapport économique 1922-1923. 
2. BEI, 1952, tr. 41. 
3. BEI, 1952, tr. 41. 


160 


Chương III. Cuậc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


- Công nghiệp chế tạo cơ khí vỗn là một ngành công nghiệp rất 
yếu ớt ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau chiến tranh, đi đôi với việc phát 
triển của ngành công nghiệp chế biến và hoạt động kinh tế của tư 
bản Pháp nói chung ở Việt Nam, một số công ty chế tạo cơ khí đã 
được thành lập. 


Năm 1919, Công ty vô danh xây dựng cơ khí được thành lập ở 
Hải Phòng với chức năng chế tạo và sửa chữa tàu thủy; hàn, đúc đồng 
và thép, vốn ban đầu 500.000 đồng, tương đương 3,2 triệu francs và 
tăng lên 650.000 đồng, tương đương 8,3 triệu francs vào năm 1927!. 
Công ty này nhanh chóng được mở rộng gấp đôi về nhà xưởng để lắp 
đặt một lò đúc thép hiện đại, đúc những đinh vít tà vợt đường sắt; xưởng 
đóng tàu hải quân nay được chuyển thành nơi sửa chữa tàu chiến 
1.500 tấn và xây dựng thêm một nhà máy làm gạch xi măng ly tâm?. 


Cũng năm 1919, Công ty xích Đông Dương, tức là hãng Berset, 
ở Hà Nội ra đời, chuyên sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp. 


Năm 1920, Công ty các cơ sở Bainier Đông Dương "Auto-Haill”, 
tức công nghiệp ô tô và công nghiệp làm xích ở Sài Gòn được thành 
lập, có số vốn 2,3 triệu francs, tăng lên 500.000 đồng, tương đương 
8,5 triệu francs năm 1926; 600.000 đồng, tương đương 7,66 triệu francs 
năm 1928; 660.000 đồng, tương đương 7,56 triệu francs năm 1929), 

Cũng năm 1919, có thêm Công ty rèn, xưởng máy và công 
trường được thành lập ở Sài Gòn, chuyên chế tạo cơ khí, đúc, hàn, 
tiện, mạ, đóng và sửa chữa tàu, xây dựng và sửa chữa nhà máy gạo, 
vốn 3 triệu francs, tăng lên 4 triệu francs năm 1927. 

Đây là 4 công ty cơ khí lớn nhất, quan trọng nhất về chế tạo cơ 
khí ở Việt Nam cho đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai. 


l. Répertoire des sociétés annonymes..., Sđd. 


2. RST 72582. Rappoơrt éonomique des provinces et des Territotres militaires du 
Tonkin 1925. 


3, 4. Rápertoire des sociétés annonymes..., Sđd. 


161 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Theo Niên giám kinh tế Đông Dương, trong những năm 20, còn 
có nhiều xưởng cơ khí có quy mô vừa và nhỏ, sử dụng từ 10 đến 60 
công nhân đã được lập ra ở nhiều tỉnh khác trong cả nước'. 

- Công nghiệp điện cũng có những biểu hiện của sự tiến triển 
do nhu cầu tăng lên của các ngành công nghiệp khác cũng như của 
việc tiêu dùng. Các công ty điện cũ đều tăng nhanh nguồn vốn, các 
công ty và nhà máy điện mới nhanh chóng được thành lập, trong 
những năm đây mạnh khai thác. 


Ở Bắc Kỳ, Công ty điện Đông Dương, được thành lập năm 
1902 ở Hà Nội, vốn từ 2,8 triệu francs tăng lên 6,3 triệu francs năm 
1924, rồi 11,9 triệu francs năm 1925, 18,9 triệu francs năm 1926 và 
30 triệu francs năm 1928 để mở rộng việc kinh doanh điện”. 


Vì vậy, cho đến năm 1923, mới chi có những thành phố lớn 
như Hà Nội, Hải Phòng có điện thắp sáng, các thị trắn khác vẫn 
phải dùng đèn dầu. Năm 1923, chính quyền thuộc địa cho làm điện 
đường tuyến đường Hà Nội - Hà Đông. Từ năm 1924 đến năm 
1926, chính quyền thuộc địa cho xây dựng đường dây cao thế từ 
Hải Phòng đi Kiến An và Đồ Sơn, cung cấp điện cho những nơi 
nghỉ mát của người Pháp, rồi cắp điện cho thành phố Nam Định và 
lập nhà máy phát điện cho các thị xã Hải Dương, Yên Bái, Lào Cai. 
Năm 1930, Công ty điện Đông Dương nhận thầu cung cắp điện cho 
các thị xã thuộc đồng bằng Bắc Kỳ. Rồi nhà máy phát điện ở thị xã 
Lai Châu, Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình cũng được cấp phép xây 
dựng. Một số thị xã là do những khu công nghiệp lân cận cung cấp: 
Quảng Yên, Hồng Gai. Nhà máy điện Hà Nội được thành lập trong 
những năm 1929-1930 có 3 tuyếc bin xoay chiều và 8 nỗi hơi. 


Ở Nam Kỳ, nơi có điện sớm hơn Bắc Kỳ, đã có Công ty nước 
và điện Đông Dương, được lập từ năm 1900 tại Sài Gòn. Sau chiến 
tranh, công ty này tăng vốn lên 10 triệu francs (1920), 15 triệu francs 


1. Annuaire économique de ['Indochine 1927-1928. 
2. Répertoire des sociétés annonymes..., Sđd. 


162 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


(1924) và 22,5 triệu francs (1928)'. Các nhà tư bản cũng đua nhau 
lập ra các nhà máy phát điện cỡ vừa và nhỏ. Năm 1922, theo thống 
kê của chính quyền thuộc địa, ở hầu hết các thị xã đều đã có nhà 
máy phát điện: thị xã Bạc Liêu có nhà máy điện của Mesner; thị xã 
Bà Rịa có 2 nhà máy lập năm 1919 của Labbé, lãi mỗi năm 25.000 
đồng; các thị xã Bến Tre, Cần Thơ, Châu Đốc, Mỹ Tho, Sa Đéc, 
Sóc Trăng, Vĩnh Long đều có từ I đến 2 nhà máy phát điện, chủ 
yếu là của Mesner hoặc Labbé, đều được thành lập sau chiến tranh?. 
Năm 1921, Công ty vô danh điện Rạch Giá của các nhà tư bản 
người Việt (Cao Thiện Toàn, Nguyễn Chánh Ngô, Bùi Văn Mâu, 
Tôn Quang Ngọc) được thành lập có số vốn 150.000 đồng). 


Năm 1926, Công ty nước và điện Đông Dương cùng Công 
ty Pháp tàu điện lập ra Công ty thuộc địa thắp sáng và năng 
lượng, trụ sở tại Sài Gòn, cung cấp điện cho các tinh miền Tây 
Nam Kỳ. Năm 1929, Liên hợp điện Đông Dương cũng đã được 
lập ra với số vốn 27 triệu francs, tăng lên 36 triệu francs năm 
1930 với đối tượng kinh doanh rất rộng rãi nhằm nắm mọi nguồn 
lợi về điện ở Đông Dương'. 

Ở Trung Kỳ, điện thắp sáng là do chính quyền cung cấp. Năm 
1928, Công ty Đông Dương nước và điện Trung Kỳ đã được thành 
lập do nhu cầu tăng lên về điện ở xứ này, vốn từ 500.000 đồng tăng 
lên ! triệu đồng trong cùng năm. 

Cùng với nguồn điện dùng trong sinh hoạt trên là năng lượng 
điện được sử dụng trong các cơ sở sản xuất do các công ty khai 
thác mỏ hoặc các công nghiệp khác tự cung cấp mà chưa có số liệu 
thống kê trong giai đoạn này và chắc chắn đã tăng lên do sự mở 
rộng hoạt động của hầu hết các cơ sở. 


1, 3. Répertoire des sociétés annonymes..., Sảd. 


2. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Thành phố Hồ Chí Minh, IB24/267. Livre 
vert 1922. 


4. Répertoire des sociétés annonymes..., Sảd. 
163 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


3. Thủ công nghiệp 


Cùng trong bối cảnh của các ngành kinh tế khác, trong những 
năm 1919-1930, thủ công nghiệp Việt Nam đã trải qua một thời kỳ 
phát triển. Sự thiếu hụt những mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài 
vào; nhu cầu của thị trường trong nước tăng lên do quá trình đô thị 
hóa, sự tăng lên của số dân phi nông thôn, nông nghiệp; nhu cầu 
tăng lên của việc xuất khâu những mặt hàng thủ công mỹ nghệ của 
Việt Nam là những lý do của sự phát triển này. 


Về phía chính quyền thuộc địa, mặc dù cho đến lúc đó, vẫn chưa 
hề hoạch định một chính sách rõ rệt và hệ thống về ngành kinh tế 
này ở Đông Dương nói chung, đã tỏ ra quan tâm hơn đến việc 
quảng bá cho sản phẩm thuộc địa trên thị trường nước ngoài và 
thực hiện những biện pháp khuyến khích việc sản xuất của một số 
ngành nghề thủ công ở trong nước. 


Sự ra đời của Tổng đại điện các thuộc địa tại chính quốc vào 
năm 1919, việc đưa hàng thủ công mỹ nghệ Đông Dương tham gia 
các cuộc đấu xảo ở Pháp và ở các nước khác cũng như việc tô chức 
thường niên các cuộc triển lãm tại các xứ, các tỉnh của Việt Nam, 
trong giai đoạn 1919-1930 là những biểu hiện đễ nhận thấy của sự 
chú ý của chính quyền thuộc địa tới nguồn lợi mà nền kinh tế thủ 
công nghiệp có thể mang tới. 


Cùng với việc làm này, giới cầm quyền đã cho xây dựng và cải 
tô các trường dạy thủ công, mỹ nghệ cho các nghệ nhân, thợ thủ 
công bản xứ (3 trường thủ công mỹ nghệ ở Nam Kỳ, được thành 
lập từ đầu thế kỷ XX). Năm 1924, bằng Nghị định ngày 27-10-1924, 
Toàn quyền Đông Dương đã cho thành lập Trường Mỹ thuật Đông 
Dương tại Hà Nội. Một số trường dạy nghề cũng được tổ chức, số 
học sinh lên tới hàng trăm người. Trường Nghệ thuật ứng dụng Hà 
Nội có 239 học sinh. Trường Công nghệ thực hành Hải Phòng có 
179 học sinh. Các tỉnh khác như Sơn Tây, Hà Giang, Sơn La, Hòa 
Bình, Cao Bằng, Bắc Ninh cũng có trường dạy nghề. 


164 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Bên cạnh các hoạt động đó, chính quyền thuộc địa còn thực hiện 
những biện pháp cụ thê, phù hợp với từng ngành nghẻ để khuyến 
khích một cách hiệu quả sự phát triển của chúng. 


Do sự kích thích của những nhu cầu trên thị trường và những 
biện pháp thúc đẩy của chính quyền thuộc địa, một số nghề thủ 
công đã tỏ rõ sự vươn lên, nhất là những nghề phụ trợ cho những 
ngành công nghiệp tương ứng về nguyên liệu (như nghề dệt nói 
chung), những nghề sản xuất ra các mặt hàng cần cho tiêu dùng thiết 
yếu mà trước kia do nhập khẩu mà có. Sau đây là tình hình của một 
số ngành tiêu biểu. 


a. Nghề trồng dâu, nuôi tằm 

Nghề trồng dâu nuôi tằm vốn là một nghè thủ công quen thuộc 
và phổ biến ở nhiều vùng nông thôn của Việt Nam. 

Người Pháp cũng đã sớm nhận ra vị trí của ngành nghẻ này nên 
đã tỏ ý khuyến khích: miễn và giảm thuế cho các nhà trồng dâu; 
thành lập các trạm trại thí nghiệm chọn và lai tạo giống dâu, giống 
tằm; thành lập những nhà nuôi tằm mẫu ở khắp nơi đẻ phổ biến kỹ 
thuật trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa cho người nuôi. 

Cho đến năm 1930, trên phạm vi cả nước đã có đến hàng chục 
cơ sở như vậy. Chăng hạn như, theo thống kê của Yves Henry': 

- Về cơ sở thí nghiệm trông dâu, nuôi tằm: Bắc Kỳ có 1 cơ sở ở 
Thanh Ba (Phú Thọ), Nam Kỳ có 2 cơ sở ở Tân Châu và Chợ Mới 
(Long Xuyên); 

- VỀ cơ sở chọn giống tằm: Bắc Kỳ có 3 cơ sở ở Việt Trì, Phủ 
Lạng Thương, Kiến An; Trung Kỳ có 3 cơ sở ở Vinh, Huế, Bình 
Định; Nam Kỳ có 2 cơ sở ở Tân Châu và Sài Gòn; 


- Về nhà nuôi tằm: Bắc Kỳ có 10 nhà, Trung Kỳ có 5 nhà và 
Nam Kỳ có 6 nhà ở hầu khắp các tỉnh. 


1. Yves Henry, Economie..., Sđd, tr. 443. 
165 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Đương nhiên, những tốn phí để xây dựng các cơ sở này được 
trích ra từ ngân sách các cấp. Chỉ riêng việc xây dựng 3 cơ sở chăn 
tầm ở Huế, Bình Định, Vinh đã tốn mắt 38.000 đồng trong ngân 
sách Trung Kỳỷ'. 


Trong những năm sau chiến tranh, để đáp ứng nhu cầu của 
người nuôi, các trạm trại thí nghiệm này đã phân phát không lấy 
tiền ngày một tăng số lượng trứng tằm cho các hộ chăn nuôi để đổi 
lấy việc các hộ này bán kén tươi cho các nhà máy lớn (tính bằng 
nghìn ổ)?: 1921: 6.350; 1922: 7.175; 1923: 9.024; 1924: 6.454; 1925: 
9.379; 1926: 10.645; 1927: 11.023; 1928: 13.678; 1929: 15.228. 


Việc nuôi tằm phát triển, diện tích dâu trồng cũng tăng lên. 
Nếu như cho đến năm 1918, cả ba kỳ mới có 5.907ha dâu (Bắc Kỳ 
3.100ha; Trung Kỳ 2.300ha và Nam Kỳ 507ha)° thì năm 1930, Tạp 
chí của Sở Kinh tế Đông Dương cho biết, đã có tổng cộng 8.225ha 
(Bắc Kỳ 4.000ha; Trung Kỳ 3.500ha; Nam Kỳ 725ha)', tức là tăng 
thêm 2.318ha, trong đó chủ yếu ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đó là diện 
tích hoàn toàn trồng dâu, nếu tính cả diện tích trồng xen thì một tài 
liệu khác cho biết như sau: Bắc Kỳ có từ 14.000-15.000ha, Trung Kỳ 
có 8.500ha và Nam Kỳ có 1.200ha. 


Số lượng ô trứng được phát cho các hộ chăn nuôi và diện tích 
dâu trồng tăng lên đã là những dữ kiện thể hiện sự tăng lên của nghề 
nuôi tằm trên cả nước. Mặt khác, giá trị thương mại của ngành này, 
thể hiện qua số lượng tơ lụa được xuất khâu ra nước ngoài, chủ yếu 
là sang Pháp ở trên, cũng là một chỉ số quan trọng chứng tỏ sự hưng 
thịnh của nó. 


1. Vũ Huy Phúc, Tiểu thủ công nghiệp Việt Nam 1858-1945, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1996, tr. 136. 

2. Annuaire statistique de ÏIndochine 1923-1929, Hà Nội, 1931, tr.151. 

3. Bulletin économique de L Indochine - BEI, số 138, 1919, tr. 783. 

4. Bulletin de Ì' Agence économique de Ì`Indochine, số 34 (10-1930), tr. 355. 


16 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


b. Nghề dệt vải 


Sau chiến tranh, nghề trồng bông, dệt vải thủ công cũng tìm 
được cơ hội để phát triển, bên cạnh sự phát triển của ngành công 
nghiệp dệt hiện đại. Sự phát triển đó được thể hiện ở diện tích bông 
trồng được, ở việc mở rộng quy mô theo hướng tiểu công nghệ hóa 
của các cơ sở đệt vải, kéo sợi. 


Thống kê năm 1921 ở Trung Kỳ có từ 6.000ha đến 7.000ha 
bông, trong đó riêng Thanh Hóa chiếm 5.000ha. Cũng năm 1921 ở 
Bắc Kỳ có: Thái Bình 430ha, Ninh Bình 360ha'. Ở miền Nam: Bà 
Rịa có 300ha, Bến Tre 100ha”. 


Căn cứ vào thống kê năm 1924, mỗi năm Việt Nam sản xuất được 
khoảng 2.000 tắn bông. Vì số bông này không đủ đáp ứng nhu cầu sản 
xuất trong nước, hằng năm cả Đông Dương phải nhập hàng nghìn tấn 
bông nữa theo hệ thống các đại lý để cung cấp cho công nghiệp dệt và 
phân phối cho các xưởng đệt của tư bản người Việt. 


Ngay từ trước chiến tranh, đã có những thợ thủ công dệt vải 
người Việt vươn lên và trở thành các chủ xưởng. Sau chiến tranh, 
tiếp tục đà đó, các xưởng dệt thủ công này đã tăng cường vốn, mở 
rộng sản xuất, nhiều thợ thủ công khác làm ăn khá giả, tích luỹ vốn 
và mở xưởng, thuê thợ, dệt vải để bán và gia công cho các công ty 
bông sợi. Có những xưởng thuê tới 20 thợ. Chăng hạn xưởng Lê 
Quang Long ở Hà Nội, vốn là thợ thủ công ở Hà Đông. Ở Ứng 
Hòa, Hà Đông (làng Bật) có chủ xưởng Bùi Dương. Ở Nam Định 


1. J. Cardot, Le Coton en Indochine, Paris, 1925, dẫn theo Phan Gia Bên, Sơ 
thảo lịch sử phát triên thủ công nghiệp Việt Nam, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà 
Nội, 1957, tr. 99. 

2. Con số năm 1929, indochine Moderne, dẫn theo Vũ Huy Phúc, Tiểu thủ công..., 
Sđd, tr. 145. 

3. Năm 1925, Đông Dương nhập về 4.500 tấn bông, 2.700 tấn sợi, 6.000 tân 
vải. Revue Pacifique, số 8 năm 1925, dẫn theo Phan Gia Bên, Sơ thảo lịch 
sử... Sđd, tr. 100. 


167 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


(Nam Trực) có Lê Văn Nghị. Ở Bình Định (An Nhơn) có Lê Văn 
Nhơn...!. Đó là một minh chứng về sự phát triển, xu hướng hiện đại 
hóa, tư bản hóa của nghề thủ công này và là cơ sở để ngành này 
phát triển hơn nữa trong giai đoạn sau. 


c. Nghề gốm sứ 

Theo nhận định của người Pháp, cho đến khoảng năm 1930, 
nghề góm ở Bắc và Trung Kỳ phát triển hơn ở Nam Kỳ. Cả nước 
có những trung tâm gốm thủ công lớn là: Phan Thiết, Biên Hòa, 
Quy Nhơn, Thổ Hà, Bát Tràng, Ngọc Canh, Móng Cái... Sau chiến 
tranh, nghề này đã có một số biến đổi. Đó là sự đột biến của nghề 
gốm Móng Cái, với 13 xưởng gốm, sứ được thành lập từ trước 
chiến tranh, lượng hàng sản xuất ra theo thống kê của Cơ quan thuế 
đoan Pháp tăng lên đáng kể như sau”: 

Năm 1928: 16.200.000kg, trị giá 139.000.000 francs 

Năm 1929: 19.980.000kg, trị giá 79.000.000 francs 

Năm 1930: 20.700.000kg, trị giá 95.000.000 francs 

Nghề gốm Bát Tràng, thời gian trước sa sút sau cũng vươn lên, 
mở rộng lò nung. Đặc biệt là ở đây, người ta đã tìm ra loại "đồ sứ 
đỏ" được người Pháp khen là đẹp và biết sử dụng biện pháp sản 
xuất theo dây chuyên kiểu Taylor như một số trung tâm gốm sứ khác. 

Lò gốm Thanh Trì (Hà Đông) sau một thời gian sản xuất thử 
nghiệm từ năm 1919 đã bắt đầu phát đạt, chất lượng không kém đồ 
Trung Quốc, đồ Nhật. Nguyên liệu sử dụng ở đây trước kia phải 
nhập từ Trung Quốc nay đã có thê tìm thấy ở trong nước. 

Ở Bình Định cũng có nhiều lò gốm phát đạt trong giai đoạn này. 

Nghề gốm sứ phát triển, hàng gốm sứ ngày càng mang tính mỹ 
thuật, nghệ thuật hơn. Nhiều mặt hàng đã có mặt trong các kỳ triển 
lãm, đấu xảo trong và ngoài nước. 


1. Xem Vũ Huy Phúc, Tiểu thủ công..., Sđd, tr. 148. 
2. Bullentin óéconomique de ` Indochine, F 4, 1939, tr. 941. 


168 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


d. Một số nghệ thủ công khác 

Ngoài những nghề chính được trình bày ở trên, nhiều nghề thủ 
công truyền thống khác đã cạnh tranh để duy trì hoạt động và cao 
hơn để phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của đại đa số 
dân chúng và đảm bảo đời sống cho hàng vạn thợ thủ công. Có 
những nghề mới ra đời trong những năm 20 thế kỷ XX': 

Năm 1919: 

- Nghề làm pháo đốt của Hà Nội (Hương Ký và Nguyên Triệu); 

- Nghề làm mành trúc ở Sơn Tây, đẹp không kém của Trung Quốc; 

- Nghề làm sơn ta của ông Nguyễn Sơn Hà ở Sơn Tây. Sơn được 
làm ra vừa tốt, vừa rẻ. 

Năm 1920: 

Nghè làm đồ thủy tỉnh: cốc, tách, bóng đèn... bắt đầu được sản 
xuất ở làng Đôn Thư, Thanh Oai, Hà Đông. Sản phẩm, có thể cạnh 
tranh với hàng ngoại được bán ra Hà Nội tại một cửa hàng ở phố 
Hàng Bồ. 

Năm 1921: Nghề dệt khăn mặt, mùi xoa, khăn quàng sợi bông. 


Năm 1922: Nghề làm đèn dầu Nam Thái thay thế đèn Hoa Kỳ, 
chưa đẹp nhưng rẻ, có xưởng ở Nam Định và Hà Nội. 


Năm 1923: Nghè làm dù Nhật Bản tại làng Hiên Tu, Hà Đông. 

Năm 1924: Nghề làm gương vẽ hình màu. 

Năm 1925: 

- Nghề làm chỉ khâu nhỏ và dai, có xưởng tại Nam Định; 

- Nghề làm pháo ở làng Bình Đà; 

- Nghề làm sơn màu kiểu Nhật do người làng Thanh Cư, tỉnh 
Hưng Yên học được từ người Nhật nhưng sản phâm đẹp hơn của Nhật. 


1. Xem Vũ Huy Phúc, Tiểu thủ công..., Sđd, tr. 133. 
169 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Năm 1926: Nghẻ làm miến Song Thân của người làng Ngô Khê, 
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, chế bằng bột đậu, ngon hơn của 
Trung Quốc. 


Những nghề khác như nghề sơn mài, nghề khảm, nghề làm đồ 
trang sức rất phát đạt ở các tinh, nhất là các tỉnh Bắc Kỳ: Hà Đông, 
Bắc Ninh, Thái Bình... Tình hình cũng như vậy đối với các nghề nấu 
rượu, làm muối, làm nước mắm ở các vùng quê. 


Tại các cuộc hội chợ, triển lãm được tổ chức cả ở trong và ngoài 
nước trong giai đoạn này, các mặt hàng được trưng bày đã có nhiều 
sản phẩm thủ công, mỹ nghệ. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, 
như: mây tre, gốm, sứ, mỹ nghệ, kim hoàn, đệt (tơ, lụa, bông vải, 
chiếu cói), đồ gỗ, thực phẩm (nước mắm, bánh kẹo)... là những mặt 
hàng mới du nhập, được sản xuất ở trong nước theo phương pháp 
thủ công như: xà phòng, đèn dầu, dù, cao su (để làm bánh xe, đề 
giày)... Nhiều cửa hiệu, xưởng thủ công đã trở nên nỗi tiếng cả 
trong và ngoài nước nhờ cách quảng bá này. 


Nghề thủ công phát triển không đối kháng với nền công nghiệp 
tư bản chủ nghĩa mà gia nhập vào guồng máy kinh tế thuộc địa như 
một yếu tố cần thiết để giải quyết những vấn đề thiết yếu về ăn, 
mặc, ở của đông đảo dân chúng; khi mà nên công nghiệp thuộc địa 
què quặt và nền thương nghiệp mang tính chất độc quyền thực dân 
chưa thể đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng trong nước và ở phía người 
tiêu dùng còn chưa đủ dư thừa để nghĩ đến việc tiêu dùng những mặt 
hàng đắt tiền. Sự phát triển của các nghề thủ công trong những năm 
1919-1930, theo hướng hiện đại hóa, tập trung hóa và tư bản hóa là hệ 
quả khách quan của hoàn cảnh lịch sử, đồng thời, đã tạo điều kiện cho 
sự ra đời và lớn mạnh của giai cấp tiểu tư sản và tư sản bản xứ. 


4. Thương nghiệp 
Ngành kinh tế thương nghiệp, nhất là ngoại thương của Việt 
Nam, trong những năm sau chiến tranh, cũng phát triển song song 


170 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


với sự biến động của đồng tiền, của sự phát triển của các ngành 
kinh tế, của sự mở rộng các hệ thống giao thông thủy, bộ, cũng như 
sự chuyển biến của đời sống xã hội thuộc địa nói chung. Sự phát 
triển của ngành kinh tế này là kết quả của việc đầu tư vốn vào các 
ngành kinh tế và đến lượt nó, lại có tác dụng quan trọng trong 
việc thu hút vốn đầu tư, kích thích sự phát triển của các ngành kinh 
tê khác. 


Một đặc điểm được các tác giả nhấn mạnh trong sự phát triển 
của nền kinh tế thuộc địa Việt Nam trong giai đoạn này, là sự lệ 
thuộc nhiều hơn của thương nghiệp, nhất là của ngoại thương vào 
nên sản xuất thuộc địa so với ở những giai đoạn trước. Điều này 
cũng có ý nói tới sự độc lập tương đối của nền kinh tế thuộc địa sau 
chiến tranh. Trước chiến tranh, mọi hoạt động xuất, nhập khẩu 
hàng hóa cho Đông Dương là do một số công ty thương mại chính 
quốc nắm độc quyền (Liên đoàn thương mại Phi Châu; Công ty 
Descours và Cabaud; Công ty thương mại và vận tải đường thủy 
Viễn Đông, cùng một số công ty chuyên buôn bán gạo với Nam Kỳ 
như: Công ty nhà máy gạo Viễn Đông; Công ty thương mại Đông 
Dương). Trong hoàn cảnh một nên kinh tế phụ thuộc vào chính 
quốc thì chính các công ty thương mại này chi phối hoạt động của 
nên kinh tế đó. Sau chiến tranh, việc xuất nhập khẩu không phải chỉ 
là nhu cầu của giới tư bản công nghiệp và tài chính Pháp (do muốn 
bán nhiều cho Đông Dương vì đồng Đông Dương lên giá và đồng 
franc mắt giá) mà việc trao đôi hàng hóa còn là nhu cầu của thị 
trường tiêu dùng tại thuộc địa, nhất là nhu cầu của giới tư bản thuộc 
địa trong việc thực hiện tư bản, được đầu tư một cách ồ ạt vào các 
ngành kinh tế. 


Trên thực tế, các công ty thương mại cũ đã tăng vốn đầu tư vẫn 
không đáp ứng được nhu cầu của hoạt động thương mại ở thuộc 
địa, vì vậy, các công ty mới đã được lập ra ngày một nhiều ở Việt 
Nam, song song với sự tăng lên của các công ty kinh doanh trên các 
lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... Trong lĩnh vực này, 


171 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tư bản Pháp thậm chí đã phải chấp nhận một phần hoạt động của 
một số thương nhân người Việt mặc dù vẫn chèn ép và khống 
chế họ. 


Hiệu Gôđa (1922) 
Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 552 - 15/ĐÐI1-d 


Điều đáng lưu ý nữa là cơ cầu hàng hóa xuất nhập khẩu của 
Đông Dương trong giai đoạn này vẫn không có gì thay đôi, tức là 
Đông Dương vẫn chủ yếu xuất đi nguyên vật liệu và mua về 
những chế phẩm công nghiệp. Do đó, ngoại thương càng phát 
triển và thặng dư trong cán cân thương mại càng lớn, nên kinh tế 
thuộc địa càng rơi vào tình trạng phát triển một cách bất hợp lý, 
thuộc địa càng bị bóc lột nhiều hơn, càng nghèo hơn và càng chậm 
tiến hơn. 

Sau chiến tranh, trong trật tự đầu tư, thương nghiệp từ vị trí thứ 
ba ở giai đoạn trước đã bị đầy xuống hàng thứ năm, sau nông nghiệp, 
mỏ, công nghiệp và giao thông. Tuy nhiên, số tiền mà các nhà tư bản 


172 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


bỏ vào lĩnh vực này, bây giờ, lớn hơn nhiều so với trước (40 triệu 
francs), gấp đến 9 lần nếu theo số thống kê của Ch. Robequain 
(363,6 triệu francs )' và 6 lần nếu theo số thống kê của các tác giả 
P. Brocheux và D. Hémery (252,056 triệu francs)”. 


Theo thống kê của Martin Jean Murray thì cho đến những năm 
1919-1930, có 47 công ty thương mại được thành lập ở Đông Dương, 
tổng số vốn là 266,01 triệu francs”. Chiếm phần lớn trong các công 
ty này là các công ty xuất nhập khẩu nông phẩm (gạo, cao su, chè, 
lụa...) và các công ty xuất, nhập khẩu đồ kim khí, hàng chế tạo, đồ 
tạp hóa. 


Dựa vào tài liệu của Cơ quan Tài chính Đông Dương năm 1930, 
trên phạm vi cả ba kỳ có tới 75 công ty thương mại (bao gồm cả 
một số công ty dịch vụ, du lịch) đã được thành lập trong giai đoạn 
1920-1930 với tổng số vốn 143,581 triệu francs, trong đó: Bắc Kỳ: 
15 công ty, vốn 28,082 triệu francs; Trung Kỳ: 4 công ty, vốn 1,348 
triệu francs; Nam Kỳ: 56 công ty, vốn 114,151 triệu francs. Đại đa 
số các công ty này có số vốn từ 1 triệu francs trở lên. 


Vậy, nếu tính thêm tắt cả các công ty có hoạt động thương mại, 
những công ty hỗn hợp công - nông - thương nghiệp được thành lập 
ở cả chính quốc và thuộc địa trước và sau năm 1919 thì con số các 
công ty và số vốn được bỏ vào lĩnh vực này sẽ là lớn hơn những 
con số trên. 


Sản xuất trong nước tăng lên, nhất là trong những ngành sản 
xuất nguồn hàng cho xuất khẩu; việc tăng vốn đầu tư và sự ra đời 
của các công ty thương mại là những nguyên nhân của sự phát triển 


1. Charles Robequain, Evolution..., Sđủ, tr. 183. 

2. P. Brocheux và D. Hémery, ïn2ochine..., Sđd, phần phụ lục. 
3. Martin J. Murray, The Development..., Sđd, tr. 125, 126, 127. 
4. Direction des Finances 12489. 


173 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


của hoạt động thương mại. Nhu cầu của thị trường trong và ngoài 
nước càng lớn thì những hoạt động này càng sôi nỗi hơn. 


Điều này được thể hiện, trước hết, ở sự tăng lên của xuất khẩu 
hàng hóa, được các tác giả gọi là "cú nhảy ngoạn mục của việc 
bán ra" của Đông Dương trong những năm 1919-1930. 


Nếu như năm 1918, Đông Dương mới bán được số hàng trị giá 
594 triệu francs và năm 1922 so với năm 1918 chỉ tăng 54 triệu 
francs vàng thì từ năm 1924, giá trị hàng hóa bán ra tăng lên đáng 
kể như sau”: 


Năm 1924: 3.160 triệu francs lưu chuyên, tương đương 845 triệu 
francs vàng, tức là tăng 197 triệu francs vàng so với năm 1922; 


Năm 1925: 4.236 triệu francs, tương đương 1.059 triệu francs vàng; 


Năm 1926: 6.722 triệu francs, tương đương 1.251 triệu francs 
vàng, tăng 210% (so bằng francs vàng) và 1.130% (so bằng francs 
lưu chuyền) trong 9 năm (so với năm 1918)”. 


Sự phát triển của thương mại còn được thể hiện ở sự vượt trội 
của cán cân thương mại 


Theo thống kê của Patrice Morlat thì trong 7 năm từ năm 1918 
đến năm 1926, thặng đư trong cán cân thương mại của Đông Dương 
đã tăng lên 6,6 lần (718 triệu francs vàng so với 108 triệu francs 
vàng) và tổng số lợi nhuận mà các công ty thương mại Đông 
Dương thu được trong 7 năm này là 1.868 triệu francs vàng (tương 
đương 32 tỷ francs hiện nay)”. 


1, 2. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 369. 

* Cho đến năm 1918, đồng franc ngang giá với franc vàng nhưng từ năm 
1919 trở đi, đồng franc mất giá, do đó 1 franc vàng tương đương 2,53 
francs (năm 1919), 3,58 francs (năm 1920), 3,74 francs (năm 1924), 4 francs 
(năm 1925), 5,55 francs (năm 1927-1928). Patrice Morlat, indochine..., Sđd, 
tr. 369. 

3. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 369. 


174 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Theo Tạp chí Kinh tế Đông Dương! thì trong các năm tiếp theo, 
tức là từ năm 1927 đến năm 1930, Đông Dương luôn trong tình trạng 
xuất siêu, nhất là về trọng lượng hàng hóa. 


Về cơ cấu xuất, nhập khẩu, theo những tài liệu thống kê của Cơ 
quan kinh tế Đông Dương), việc xuất khẩu mặt hàng lương thực, 
thực phẩm (chủ yếu là gạo, ngô, hạt tiêu, cà phê, cùi dừa, đường, cá 
khô, cá hun khói của Đông Dương) tăng đáng kẻ trong những năm 
20 nhưng không bằng tốc độ tăng của những thực phẩm mua vào 
(bơ, sữa, pho mát, rượu, thuốc lá, bột mì) đành cho tiêu dùng của 
người Âu và những tầng lớp khá giả ở thuộc địa. 


Cũng như vậy đối với những nguyên liệu dùng trong công nghiệp. 
Đông Dương xuất khẩu nhiều cao su, xi măng, quặng mỏ, da thô... và 
nhập vào chủ yếu là bông và sắt thép bán thành phẩm. Trong những 
năm 1924-1930, tốc độ xuất khẩu các mặt hàng này tăng lên theo sự 
phát triển của ngành khai mỏ, ngành công nghiệp xi măng và ngành 
kinh tế đồn điền trong khi đó việc nhập khâu nguyên liệu cho các nhà 
máy dệt và các xưởng cơ khí tăng nhanh chứng tỏ việc sản xuất tại các 
cơ sở đó và việc xây dựng các công trình tăng lên. 


Đối với các chế phẩm, tốc độ nhập vào tăng nhanh hơn tốc độ 
xuất ra chứng tỏ Việt Nam chưa sản xuất được những chế phẩm 
như dầu hỏa, xe đạp, xe ô tô, quần áo may sẵn... cho nhu cầu ngày 
càng tăng của thị trường nội địa khi mà quá trình đô thị hóa và Âu 
hóa diễn ra ngày càng nhanh tại các đô thị, các trung tâm kinh tế và 
những nơi tập trung đông dân nước ngoài. 

Sự tiến triển của ngoại thương Đông Dương còn được khăng định 
khi đem so sánh với việc buôn bán của chính quốc - luôn trong tình 
trạng thâm hụt trong giai đoạn này, với số thâm hụt lên đến 18,5 tỷ 
francs vàng'. 


1. Xem BEI 1952, tr. 58. 
2. Résumé statistique relatjƒ aqux années 1913-1940, tr. 22. 
3. Dẫn theo Patrice Morlat, Inđochine..., Sđủ, tr. 371. 


175 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trong các nước có quan hệ thương mại với Đông Dương ở giai 
đoạn 1919-1930, Đông Dương bán nhiều nhất sang Hồng Kông 
(762 triệu đồng), rồi mới đến Pháp (593 triệu đồng) và các nước 
khác như Trung Quốc (241 triệu đồng), Singapore (232 triệu đồng), 
Nhật Bản (182 triệu đồng), Indonesia (144 triệu đồng) và cuối cùng 
là Philippines (50,2 triệu đồng)!. 


Trong khi đó, Đông Dương mua chủ yếu từ Pháp (880 triệu 
đồng), rồi mới tới Hồng Kông (402 triệu đồng), Trung Quốc (137 
triệu đồng), Singapore (105 triệu đồng) và các nước khác: Indonesia 
(83 triệu đồng), Án Độ (82 triệu đồng), Mỹ (70 triệu đồng), Nhật Bản 
(35 triệu đồng)?. 

Như vậy, trong các nước buôn bán với Đông Dương, Pháp là 
nước luôn xuất siêu sang Đông Dương và là nước đứng đầu trong 
các nước xuất khâu hàng hóa sang thuộc địa này. 


Để bảo vệ quyền lợi của Pháp về thương mại tại thị trường 
Đông Dương và đây hàng của những nước trong khu vực ra khỏi 
thị trường này, ngay sau chiến tranh, chính quyên thuộc địa đã ban 
hành 2 Sắc lệnh ngày 8-7-1919 và 13-1-1920 để sửa lại chế độ 
thuế quan cho Đông Dương. Hai sắc lệnh đó đã tăng mức thuế tối 
thiểu đối với tất cả những mặt hàng có thể cạnh tranh với những 
mặt hàng tương tự của Pháp hay là của Đông Dương được sản 
xuất từ Nhật và giữ nguyên mức thuế đối với những mặt hàng 
không bị đe dọa, đồng thời còn giảm mức thuế đối với những sản 
phẩm cần cho hoạt động kinh tẾ Ở Đông Dương (dầu mazout, máy 
nông nghiệp...). Điều này cản trở quan hệ thương mại giữa Đông 
Dương với các nước trong khu vực, dành nhiều thị trường hơn cho 
hàng của Pháp, tạo ra một sự bất bình đẳng giữa những nước buôn 


1. Các số liệu tổng hợp từ Résumé statistique relafiƒ aux années 1913-1940, 
tr. 24. 


2. Các số liệu tổng hợp từ Résưmé statistique relatiƒ aux années 1913-1940, 
tr. 23. 


176 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


bán với Đông Dương. Trên thực tế, hàng của Trung Quốc bị đánh 
thuế gần 100% trong khi hàng của Pháp vào Đông Dương lại chỉ bị 
đánh thuế 7,5%, theo các hiệp ước thương mại Pháp - Trung'. Mục 
đích của việc đặt ra chế độ quan thuế mới là: 


"Cho phép Đông Dương có được một sự phát triển trong đó nền 
tài chính chính quốc đang suy thoái, có được một lợi ích chắc 
chắn... mà không tước mắt của chính quyền quyền ưu tiên đưa hàng 
hóa của mình vào Đông Dương. Đông Dương dần thịnh vượng và 
cũng giúp cho nước Pháp, với khả năng tốt nhất của mình, trong công 
cuộc vực dậy nên kinh tế "?, 


Ngày 5-7-1928, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định để ban 
hành ở Đông Dương Đạo luật ngày 13-4-1928 của Chính phủ Pháp 
về chế độ quan thuế đối với các thuộc địa. Đạo luật này bỗ sung 
cho những quy định trước nhằm thắt chặt hơn sự kiểm soát của 
chính quốc đối với hàng hóa nhập vào các thuộc địa, nhất là từ phía 
Trung Quốc, bảo vệ quyên lợi của tư bản Pháp. Chế độ quan thuế 
này làm cho nền thương mại của Đông Dương ngày càng chiếm tỷ 
lệ lớn hơn trong nên thương mại chính quốc mà theo các tác giả là: 
3,4% năm 1919, 5,9% năm 1921 và tăng lên đến 7,3% năm 
1926°. Tức là so với nó, tỷ lệ đó đã tăng 214% trong 7 năm”. Thế 
nhưng. điều đó cũng có nghĩa là nền kinh tế thuộc địa đã bị bóc lột 
nhiều hơn và tình trạng bất hợp lý của sự phát triển ngày càng trằm 
trọng hơn. 

Cuối cùng thì chế độ quan thuế này chi làm lợi cho các công ty 
tư bản. Còn lại, chính sách độc quyền thương mại của chính quyền 
thực dân đã làm cho giá cả thêm đắt đỏ, đời sống của nhân dân ngày 
thêm điêu đứng hơn. 


1. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 213. 
2. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 210. 
3, 4. Patrice Morlat, ndochine..., Sđd, tr. 371. 


177 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Sự phát triển của thương mại còn được thể hiện ở sự phát triển 
trong chừng mực nhất định của nội thương 


Sự phát triển của nội thương được biểu hiện trong khối lượng 
của các nguồn hàng, trong sự ra đời của các cơ sở dịch vụ thương 
mại, của những thương nhân các loại, của việc vận chuyển hàng 
hóa và sự giao lưu hàng hóa giữa các vùng miễn, của việc tiêu thụ 
những mặt hàng công nghiệp và những mặt hàng ngoại nhập, trong 
giá trị kinh tế mà ngành này mang lại. LẤy một vài ví dụ: 


Báo cáo tháng 12 năm 1923 của Cơ quan thương chính Bắc Kỳ 
về tình hình buôn bán trên vùng Bảo Lạc, giáp với Trung Quốc 
như sau: 


"... những chỉ số đã cho thấy rằng các vụ áp phe đã lấy lại được 
nhịp độ như thường do sức mua của dân nông thôn tăng lên"'. 


Báo cáo này cũng đã viết về vùng Phú Nghĩa (Trung Kỳ): 


"Các chợ đều rất đắt khách vì những phương tiện mua bán mạnh 
hơn, nhờ vào việc bán các sản phẩm nông nghiệp, trong đó người ta 
nhắn mạnh sự tiến triển của việc trồng trọt các loại cây trồng của 
Châu Âu”?. 


Vẻ điều này, có thể lấy cà phê làm ví dụ thì trong một bài báo 
cáo về "Cà phê ở Trung và Bắc Kỳ" năm 1927, tác giả viết: 


"... Điều hấp dẫn ở đây ấy là việc người bản xứ bắt đầu tiêu thụ 
cà phê do đã thích loại đồ uống này. Không phải chỉ có người 
bản xứ mà ngay cả những người làm công, làm thuê trong các gia 
đình người Âu cũng bắt quen với cà phê do họ bắt chước. Vì vậy, 
người ta mới thấy rằng tại các chợ ở những đô thị lớn, những quán 
ăn nhỏ cũng bán cà phê như bán nước chè cho những người ở... 


1, 2. RST 75079. Extrait des rapports mensuels de Receveurs des Douanes et 
Régies concernamt la situaton économique de diverses provinces du 
Tonkin 1924-1928. 


178 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Ngay cả ở những vùng nông thôn, tại những nơi có trồng cà phê, 
người bản xứ cũng quen nhanh với việc uống cà phê. Rất may là 
cà phê đã được người bản xứ chấp nhận, mặt khác, chất lượng cà 
phê Bắc Kỳ đã được quân đội ở Đông Dương ưa chuộng. Cũng 
như vậy, các trường học, bệnh viện cũng hấp thụ một lượng lớn 
cà phê tại chỗ... "'. 


Các mặt hàng mới như dầu hỏa, đồ kim khí gia dụng, xà phòng... 
cũng đã dần dần thâm nhập sâu vào các vùng thôn quê nhờ vào việc 
nhập khẩu. 


Cũng báo cáo của Cơ quan thương chính trên cho biết, trên vùng 
Cao Bằng: 


"Việc buôn bán dầu hỏa rất phát đạt. Dầu hoả được đem đến từ 
Trung Quốc, qua Đồng Đăng và Cao Bằng hoặc là do nhập khẩu, 
nhãn hiệu Comet, Croix và Poisson... Cao Bằng cũng nhập về từ 
đồng bằng thuốc lào, diêm, sợi bông trong khi xuất cho đồng bằng 
đậu vàng, củ nâu... ". 


Việc thông thương hàng hóa giữa các vùng trong nước diễn ra 
một cách nhộn nhịp. Đó là giữa các vùng trong nội địa với các bến 
cảng; giữa các tỉnh đồng bằng với các tỉnh miễn núi; giữa các vùng 
sản xuất với các vùng khác; giữa các xứ với nhau... và điều này đã 
được phán ánh trên hầu hết các báo cáo kinh tế của các xứ, các tỉnh. 
Chăng hạn: 

Tại Vân Đồn tháng 6 năm 1924: 

“.. Việc buôn bán rất được thoả mãn qua việc nhập vào từ 
Hải Phòng 48 tấn hàng các loại; 3.200kg gạo dành cho dân Kế 
Bào, trong khi xuất cho Hải Phòng 489 tấn than các loại..." và 


tháng 4 năm 1925: "... mua tử Hải phòng 82.900kg gạo; 14.850kg 
phốt phát; 76.594kg hàng hóa các loại; 71.000kg sắt; 9.1 00kg 


1. FOM. Canon 183, Dossier 83. Café- Production 1898-1953. Xem Tạ Thị Thúy, 
Việc nhượng đất, khẩn hoang ở Bắc Kỳ 1919-1945, Sđd, tr. 305. 


179 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


xi măng; 1.000kg dâu hoả và xuất cho Hải Phòng 30.000kg than, 
283m" gố... "!. 

Cuối cùng, sự phát triển đáng kể của thương mại trong những 
năm 20 thế kỷ XX được thể hiện trong bảng thống kê tổng hợp về 
kết quả hoạt động của cả nội thương và ngoại thương dưới đây”: 


Bảng 15: Giá trị thương mại của Đông Dương 
trong những năm 1924-1929 
Đơn vị: francs 
| Năm | Ngojthương | Nghương | Tổngcpng — 
- —— 
1925 
| 0 | s564606 | 35226000 | 1zs75L00 | 


Tổng kim ngạch hoạt động thương mại của Đông Dương trong 
6 năm này là 56.540.223.000 francs, trung bình năm là hơn 9 tỷ 
francs, trong đó, nội thương chiếm 18.387.496.000 francs, ngoại 
thương chiếm đa số còn lại là 38.152.727.000 francs. 


Về thương mại, một hình thức kinh doanh mới được người Pháp 
nhập vào cũng rất phát triển trong giai đoạn này, đó là việc buôn bán 
bất động sản mà chủ yếu là kinh doanh về ruộng đất ở thành phó, nhất 
là ở những vùng đất đồn điền do sự phát triển của các công ty nông 
nghiệp. Vốn mà các công ty đầu tư vào lĩnh vực này trước đây được 


1. RST 75079..., Tài liệu đã dẫn 
2. BEI, 1930, tr. 173. 


180 


Chương 1III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Robequain gộp chung vào với vốn hoạt động trong lĩnh vực ngân 
hàng, do đó không thể xác định chính xác số tiền đã được đầu tư 
vào việc mua bán bất động sản của các công ty. Theo P. Brocheux và 
D. Hémery thì vốn được đầu tư vào ruộng đất và bất động sản trong 
những năm 1924-1930 là 391.449.000 francs'. 


Trong hoạt động thương mại, còn phải kể đến một hình thức 
buôn bán đặc biệt đối với một số mặt hàng đặc biệt do chính quyền 
thuộc địa trực tiếp quản lý (gọi là chế độ quan quản) thông qua hệ 
thống các cơ sở độc quyền, hay còn gọi là các Ty (Régies) mà 
nguồn lợi nhuận do việc buôn bán này, được thu theo chế độ thuế 
thương chính, đảm bảo phần lớn thu nhập của ngân sách liên bang 
trong danh mục thuế gián thu, cũng có nghĩa là đảm bảo phản lớn 
số chi của nên tài chính công của chính quyên thuộc địa (sẽ đề cập 
ở phân tài chính dưới đây). Ba mặt hàng quan trọng nhất của chế độ 
độc quyền đó là rượu, muối và thuốc phiện, kế đến là dầu mỏ, 
thuốc lá, bài tây, thuốc nỗ, diêm - những mặt hàng thiết yếu trong 
đời sống dân sinh. 


5. Dịch vụ vận tái 

Sự phát triển của ngành dịch vụ vận tải vừa là một trong những 
chỉ số biểu hiện sự phát triển của nền kinh tế vừa là một tác nhân 
của sự phát triển ấy. 

Sau chiến tranh, vốn đầu tư vào ngành vận tải không tăng 
nhanh như vào các ngành kinh tế khác nhưng so với vốn được 
đầu tư vào chính ngành này ở giai đoạn trước, mức độ tăng cũng 
là đáng kẻ. 


Theo Charles Robequann, trong 30 năm (1888-1918), vốn đầu 
tư vào ngành này là 128 triệu francs vàng?, đứng sau vốn được đầu 


1.P. Brocheux và D. Hémery, Indochine..., Sđd, phần phụ lục. 
2. Charles Robequain, Evolution..., Sđủ, tr. 181. 


181 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tư vào công nghiệp và mỏ cộng lại và trong 7 năm (1924-1930), 
vốn của các công ty tư bản đầu tư vào vận tải là 174,2 triệu francs 
theo Charles Robequain' và 153,9 triệu francs theo Pierre Brocheux 
và Damiel Hémery, đứng cuối cùng trong trật tự đầu tư. 


So với chính ngành này thì số vốn đầu tư đã tăng lên do số công ty 
vận tải được lập ra ngày một nhiều. Theo thống kê, dựa vào tài liệu 
của Sở Tài chính Đông Dương, trước năm 1918 có 8 công ty vận tải 
hoạt động trên cả Đông Dương, vốn khoảng 107 triệu francs, tăng lên 
129 triệu francs năm 1930. Sau đó, trong những năm từ năm 1919 
đến năm 1930, trên phạm vi cả nước có 18 công ty vận tải mới được 
thành lập, số vốn ban đầu tổng cộng là 52.435.700 francs, trong đó: 
Bắc Kỳ có 5 công ty, tổng số vốn là 17.682.850 francs; Trung Kỳ có 
2 công ty, tổng số vốn là 1.248.800 francs; Nam Kỳ có II công ty, tông 
số vốn là 33.504.050 francs (vốn năm 1930 là 43.300.000 francs). 


Cho đến năm 1930, cả nước có hơn 20 công ty vận tải hoạt động 
với tổng số vốn khoảng 160 triệu francs, tương đương với những 
con số mà các tác giả trên đã công bố. 


Các công ty này bao gồm cả các công ty vận tải đường bộ và 
đường thủy (sông, biển). Vận tải đường sắt thuộc quyển quản lý 
của Chính phủ Đông Dương (trừ việc khai thác tuyến đường sắt 
Hải Phòng - Vân Nam). 


Một số công ty vận tải lớn có số vón lên tới hàng triệu francs: 


- Công ty vận tải sông biển (Société des Transports maritimes 
et fluviaux), lập năm 1928, trị sở tại Hà Nội, vốn 16.000.000 francs, 
tăng lên 18.000.000 francs vào năm 1930, chuyên khai thác các tuyến 
đường sông ở Bắc Kỳ: Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Tuyên Quang; 
Hà Nội - Chợ Bờ; Tuyên Quang - Chiêm Hóa; 


1. Charles Robequain, Evolution..., Sđd, tr. 183. 
2. P. Brocheux và D. Hémery, Indochine..., Sđd, phần phụ lục. 
3. Direction des Finances 12489. 


182 


Chương 1III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Một góc Nhà máy xe lửa Vinh (1927) 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việ Nam/BTCM - SF 11.073 - 45/ francs ĐI-d 


- Công ty vô danh vận tải ô tô Bắc Trung Kỳ và Lào, lập năm 1927, 
vốn 20.000 đồng, tăng lên 2.087.500 francs. 


- Công ty vận tải ô tô Trung Trung Kỳ, lập năm 1918, vốn 233.600 
đồng tăng lên 300.000 đồng năm 1930; 


- Liên đoàn tàu chở hàng (Công ty vận tải đường thủy bằng hơi 
nước), có trị sở ở Pháp, vốn 100.000.000 francs vào năm 1930; 

- Công ty vô danh hợp đồng dịch vụ vận tải đường biển (Service 
contractuel des Messagerles maritimes), lập ngày 21-11-1921, 
vốn 60.000.000 francs, quản lý và khai thác 1 đội tàu gồm 66 chiếc, 
tổng trọng tải 480.000 tân, sức chở 49.000 tấn, khai thác các tuyến 
đường Đông Dương và nối Đông Dương với nước ngoài; 


- Công ty vô danh chở hàng và dắt tàu Đông Dương (Société 
de Chalandage et Remorquage de IIndochine - SACRIC), lập 
ngày 6-4-1Ø21 tại Hải Phòng, vốn ban đầu 185.000 francs, tăng lên 
10.000.000 francs vào năm 1929, chuyên sản xuất mua bán trang thiết 
bị, khai thác các loại phương tiện giao thông đường biển, đường sông 


183 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


trong các xứ Viễn Đông, Chủ tịch là nhà tài phiệt Homberg, sử dụng 
400 công nhân (năm 1925); 


- Công ty vận tải duyên hải Trung Kỳ (Compagnie Cotière de 
[Annam), lập năm 1924, vốn 200.000 đồng. 


Đề hỗ trợ cho vận tải, chính quyền thuộc địa bằng nguồn vốn 
ngân sách và nguồn công trái đã mở mang thêm các hệ thống đường 
giao thông sắt, thủy, bộ. Tuyến đường sắt xuyên Đông Dương tiếp 
tục được hoàn thành trên các đoạn Đồng Đăng - Na Sầm; Vinh - 
Đông Hà... đưa tổng số chiều dài đường sắt trên toàn Đông Dương 
lên 2.400km vào năm 1930!. Mặc dù việc xây dựng các tuyến đường 
sắt đó bị chính các chính khách thực dân và các nhà kinh tế đương 
thời phê phán một cách gay gắt là thiểu hạch toán kinh tế, chỉ làm 
lợi cho các công ty đấu thầu chính quốc... nhưng nó đã giúp chính 
quyền thuộc địa giải quyết nhiều vấn đề trong thông thương hàng 
hóa nội địa như chuyên hàng hóa tới các bến cảng sông, cảng biển 
để xuất khẩu ra nước ngoài. Cũng như vậy, các tuyến đường sắt đã 
đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển nhân công từ những 
vùng đồng bằng tới những khu công nghiệp, khai thác mỏ, những 
vùng đồn điền xa trung tâm hay là từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam vào 
các tỉnh phía Nam Việt Nam... 

và nguồn thu từ việc vận chuyển hành khách và hành lý qua hệ 
thống đường sắt, Tập san kinh tế Đông Dương năm 1952? đã đưa ra 
bản thống kê chỉ tiết của từng năm từ năm 1919 đến năm 1930. 
Theo đó, tổng số khách được vận chuyên trong những năm này là 
112.863.000 người; trọng lượng hàng hóa được vận chuyển là 
11.264.000 tắn; số tiền thu được từ vận chuyền cả người và hành lý 
là 82.650.000 đồng và số chi là 73.828.000 đồng, số thu vượt số chí 
là 8.822.000 đồng. 


Thống kê này chỉ ra sự tiến triển đáng kể của ngành đường sắt nói 
chung trơng những năm 20 thế kỷ XX, nhất là trong giai đoạn 1924-1930. 
1. Paul Bernard, Le problème..., Sđd., tr. 80. 

2. BEI, 1952, tr. 13. 
184 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Ví dụ: tuyến đường Gò Vấp - Hóc Môn, Gò vấp - Lái Thiêu - 
Thủ Dầu Một ở Nam Kỳ được mở từ năm 1897 đến năm 1925 đã 
có độ dài là 50,813km. Năm 1929, các tuyến đường này cho thu 
nhập 10.547.131 francs, với số hành khách được tính cho đến năm 
này là 12 triệu francs cùng 1 triệu gói kiện hàng'. 


Nhà ga Sài Gòn (1920) 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF I 1.070 - 42/Đ1-d 


Việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt Hải Phòng - Vân Nam 
trong một số năm là như sau: năm 1920: 170.761 tấn, thu 10.946.516 francs; 
năm 1922: 169.904 tắn, thu 9.17 1.099 francs; năm 1926: 269.452 tắn, thu 
73.272.050 francs; năm 1927: 269.075 tắn, thu 56.579.975 francs”. 


Đối với các tuyến đường bộ, báo cáo của Toàn quyền Đông Dương 
về "Sự phát triển của hệ thống các đường giao thông lớn ở Đông 
Dương" năm 1927 cho biết, chỉ trong vòng 15 năm, độ dài của những 
con đường này đã tăng lên gấp 3 lần với tổng cộng hơn 30.000km bao 


1. Exposition coloniale internationale Paris, 1931, 1⁄4 Cochinchine, Sài Gòn, 
1931, tr. 87. 

2. RST34052. Rapport du Corseil đadnnnistraiơn de la Compagme Írancaise des 
Chemins de fer de ÏIndochine et du Yunnam. 


185 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


gồm: 2.566km đường xuyên thuộc địa; 6.600km đường thuộc địa và 
20.900km đường địa phương (Bắc Kỳ: 5.500km; Trung Kỳ: 5.420km; 
Nam Kỳ: 1.210km; số còn lại của Cambodge và Laos)'. Riêng ở Nam 
Kỳ, cho đến năm 1930 đã có đến 7.000km đường các loại: 1.012km 
đường thuộc địa; 1.083km đường địa phương; 1.728km đường tỉnh lộ 
và 3.243km đường làng”. 


Thi công cầu Sài Gòn (1919) 
Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nan/BTCM - SF 11.071 - 43/Đ1-d 


Những tuyến đường đó đã giúp chính quyền thực dân trong 
việc kiểm soát an ninh, đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân 
Việt Nam, tạo phương tiện để các nhà thực dân tiến vào những vùng 
cần khai thác và cũng là phương tiện vận chuyển quan trọng trong 
thương mại và du lịch. 


1. Gougal 7068. Développement des grandes voies en Indochine, 1927. 


2. Exposition coloniale internationale Paris 1931, La Cochinchine, Sài Gòn, 
1931, tr. 85. 


186 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Cũng báo cáo ở trên của Toàn quyền Đông Dương cho biết, do 
đường giao thông phát triển nên việc nhập khẩu xe ô tô cũng tăng 
lên không ngừng: trong giai đoạn 1915-1918, giá trị nhập khẩu ô tô 
mới chỉ là từ 1 triệu francs đến 2 triệu francs thì các giai đoạn sau 
đã tăng lên 6,7 triệu francs năm 1919, 33 triệu francs năm 1920 và 
35 triệu francs năm 1924!. Về số lượng xe nhập khẩu, cũng tài liệu 
này cho biết, vào ngày 1-5-1926, tổng số xe (kể cả xe gắn máy) đi 
lại trên toàn Đông Dương là 10.299 chiếc nhưng chỉ 6 tháng sau 
(31-12-1926) đã kịp tăng lên 12.873 chiếc bao gồm: 

- Bắc Kỳ: 2.412 xe du lịch, 74 xe camion, 232 xe bus chở khách, 664 
xe gắn máy; 

- Trung Kỳ: 708 xe du lịch, 106 xe camion, I16 xe bus, 84 xe 
gắn máy; 

- Nam Kỳ: 5.528 xe du lịch, 283 xe camion, 336 xe bus và 788 
xe gắn máy. 

Số xe còn lại thuộc các xứ khác của Đông Dương. 

Chỉ riêng đối với ô tô, sự phát triển trong 6 năm 1921-1926 là”: 


Bảng 1ó: Số lượng ô tô ở Việt Nam trong những năm 1921-1926 


Đơn vị: chiếc 


Năm | BícKỳ | TrungKỳ | NamKỳ | Tổng cộng | 
HH | CHỊ 3 | l8 | lân— 
Lm | lm | HH [ 245 | 3ã8—- 
| 


Lm | 148 - 3m | 
[Timdm| B0 | HH5 | HậN | 220 —- 


Ghi chú: Số liệu có sai lệch từ bản gốc. 


1, 2. Gougal 7068. Développement des..., Tài liệu đã dẫn. 
187 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Như vậy, ở Bắc Kỳ, số ô tô đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, 
ở Trung Kỳ là 28 lần, còn ở Nam Kỳ là hơn 4 lần!. 


Việc sử dụng ô tô ngày càng trở nên phố biến: 


Ở Bắc Kỳ, năm 1921, mới chỉ có 35 xe hơi phục vụ 17 xí nghiệp; 
năm sau, đã tăng lên 78 xe hơi, phục vụ 28 xí nghiệp; năm 1924, tăng 
lên 145 xe hơi, phục vụ 61 xí nghiệp và năm 1925 là 231 xe hơi phục 
vụ 96 xí nghiệp. Cũng như vậy ở Nam Kỳ, năm 1921, 245 xí nghiệp 
sử dụng 649 xe hơi; năm 1925, 513 xí nghiệp đã sử dụng đến 1.075 xc°. 


Trong báo cáo kinh tế hằng năm, năm 1926, Thống sứ Bắc Kỳ 
đánh giá: 


"Việc cải tạo các hệ thống đường giao thông ngay lập tức đã tạo 
thuận lợi cho sự phát triển của thương mại... "°. 


Trong giai đoạn này, chính quyền thuộc địa còn chú ý đến việc 
mở mang và tô chức lại hoạt động của các bến cảng, lập thêm các 
hệ thống vận tải mới. 

Trong khuôn khổ này, ngày 28-6-1922, Toàn quyền Đông 
Dương ra nghị định mở rộng cảng Sài Gòn bằng việc sáp nhập cảng 
này với hệ thống cảng sông Chợ Lớn tạo thành hệ thống giao thông 
đường thủy và cửa khẩu hoàn toàn đặc biệt trong việc vận chuyển 
và xuất khâu gạo của Nam Kỳ. Điều hành cảng này là 18 thành viên 
Pháp - Việt do Chủ tịch Phòng Thương mại Sài Gòn đứng đầu với 
sự cộng tác của những công ty vận tải lớn ở trên, nối liền cảng Sài 
Gòn với các nước có quan hệ buôn bán. 

Việc sửa sang những hải cảng lớn: Hải Phòng, Sài Gòn và xây 
dựng những tuyến đường ra vào những hải cảng đó nối các vùng 
kinh tế với những cửa khâu, cũng tức là nói Việt Nam với những thị 
trường thế giới, tạo điều kiện cho việc xuất khẩu những thứ hàng hóa 


1, 2. Gougal 7068. Développement des..., Tài liệu đã dẫn. 
3. RST 75237. Rapport annuel concernant la situation agricole du Tonkin 1926. 


188 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


mà chính quốc đang cần và được giá ở bên ngoài. Đó, theo nhận xét 
của các học giả thì: 

",.. Các giao dịch thương mại nối các hải cảng với nội địa tạo 
nên mạch máu của mối quan hệ bóc lột giữa các công ty chính quốc 
và những người sản xuất trực tiếp ở thuộc địa... ". 

Các hải cảng Hải Phòng và Sài Gòn đóng vai trò trung tâm trong 
mạng lưới thương mại vùng, tạo nên trung tâm thần kinh của sự 


"thịnh vượng của thuộc địa"". 


Tàu của Hoa kiều và thuyền trên sông Tam Bạc, Hải Phòng (1927) 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 11.074 - 46/Đ1-d 


Năm 1861, mới chỉ có 251 tàu của người Âu và người Hoa ra 
vào cảng này, trọng tải 81.595 tấn; năm 1864 là 295 tàu, trọng tải 


1. Martin l. Murray, The Development..., Sđd, tr. 184. 
189 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


110.000 tắn; năm 1913 là 735 tàu, trọng tải 1.364.428 tấn' thì từ 
năm 1920, số tàu ra vào cảng đã tăng lên nhiều (xem bảng 17)?: 


Bảng I7: Lượng tàu vào, ra và lượng gạo xuất khẩu 
qua cảng Sài Gòn trong những năm 1920-1929 
Gạo được xuất khẩu 

(tấn) (tấn) 
| 
| lơ | 31048 | l2 | 
| tơ | 3228 | t0 —- 
| 1ø | 332m | Hưng —-| 
| 8ê | 3988 | H@iG —| 
| ms | tư | 39620 | lan —| 


Ngày 26-6-1926, Chính phủ Pháp ban hành đạo luật cho phép 
cảng Hải Phòng được hoạt động theo quy chế tự quản, có hội đồng 
quản trị và ngân sách riêng. 


Ngoài Hải Phòng và Sài Gòn là hai cảng lớn nhất Đông Dương 
còn có thêm Bến Thủy và Quy Nhơn - có trọng tải trung bình/năm 


1. Exposition coloniale internationale Paris 1931, a Cochinchine, Sài Gòn, 
1931, tr. 88. 


2. Expositien coloniale Idernationale Paris 1931, La Cochữchine, Sđd, tr. 53. 
190 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


khoảng 4 vạn tắn. Cảng Đà Nẵng có trọng tải từ 80 nghìn tắn đến 
100 nghìn tấn. Cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) chuyên xuất cát trắng 
cho công nghệ thủy tính của Nhật, có năm đến 100.000 tấn. Cảng 
Cà Mau bắt đầu hoạt động từ ngày 8-12-1928, chủ yếu xuất khẩu 
gạo của Tây Nam Kỳ qua vịnh Thái Lan. 


Năm 1918-1924, chính quyền thuộc địa cho nạo vét cảng Bến 
Thủy, hải cảng quan trọng nhất đối với Bắc Trung Kỳ và Lào. Trong 
những năm 1927-1928, có trên 330 tàu của nhiều nước ra vào cảng và 
sử dụng đến 500 công nhân. Năm 1929, Toàn quyền nghị định duyệt y 
ngân sách mở rộng cảng Bến Thủy với số tiền là 10 triệu đồng!. 

Trong những năm 20, các công ty đóng tàu cũng đã bắt đầu đóng 
được những con tàu có trọng tải lớn, chạy đường dài. Năm 1919, 
xưởng đóng tàu Hải Phòng đã đóng được tàu vỏ gỗ 900 tắn, 500CV 
và 2 tàu 1.200 tắn chạy tuyến Sài Gòn - Băng Cốc và Sài Gòn - Java. 
Ngày 23-3-1922, xưởng Ba Son đóng xong tàu Albert Sarraut. Đây 
là con tàu lớn nhất, hiện đại nhất được đóng ở Đông Dương, có 
trọng tải 3.100 tấn, 1.I00CV. 

Vận tải đường thủy mở rộng, năm 1927, 1 công ty bảo hiểm đường 
biển và đường sông đã được thành lập tại Nam Kỳ có tên Khai Nguyên 
của Hoa kiều có số vốn 180.000 đồng, tăng lên 300.000 đồng vào 
năm 1929Ỷ, 

Về vận tải còn phải kế đến những tuyến xe điện được xây dựng 
ở các thành phố lớn, được vận hành từ sớm, góp phần quan trọng 
Vào việc vận chuyền hành khách và hàng hóa. 


6. Hoạt động về tài chính 
Sau chiến tranh, hoạt động về tài chính diễn ra mạnh mẽ hơn so 
với trước, cả về phía các công ty tài chính cũng như về phía chính 
quyền thuộc địa. 
1, 2. Dương Trung Quốc, Việt Nam - Những sự kiện lịch sử (1919-1945), 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2000. 
191 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Nói về chính sách của chính quyền thuộc địa trên lĩnh vực tài 
chính tức là nói đến cách mà nó đã sử dụng để làm tăng nguồn tài 
chính công, tức là các nguồn ngân sách (cả ngân sách liên bang và 
ngân sách các xứ, các tỉnh...), cân bằng cán cân ngân sách giữa thu 
và chi luôn luôn thâm hụt, nhằm thỏa mãn những nhu cầu chỉ tiêu 
không phải chỉ là vào lĩnh vực kinh tế mà còn là để nuôi cả một bộ 
máy hành chính ngày càng phình ra ở thuộc địa, hỗ trợ những dự án 
trong chương trình khai thác thuộc địa về văn hóa, xã hội và hơn ở 
những giai đoạn trước còn là "đóng góp" vào việc khôi phục nền 
kinh tế, quốc phòng chính quốc sau chiến tranh... 


Lấy năm 1930 làm ví dụ, việc chỉ tiêu cho tất cả các hạng 
mục đối với cả ngân sách cấp liên bang và ngân sách cấp xứ 
cộng lại lên đến 150 triệu đồng Đông Dương (đồng), tương đương 
1.500.000.000 francs, trong đó việc chi tiêu của ngân sách cấp 
liên bang là 77,2 triệu đồng, tương đương 772.000.000 francs và 
ngân sách cấp xứ là 72,8 triệu đồng, tương đương 728.000.000 
francs!. Trong khi đó, cũng năm này, tổng thu của tất cả các loại 
ngân sách - ngân sách liên bang và ngân sách cấp xứ mới chỉ 
được 127,9 triệu đồng, tương đương 1.279.000.000 francs”. Như 
vậy, số bội chỉ của ngân sách trong năm 1930 là 22,1 triệu đồng, 
tương đương 221.000.000 francs. 


Ở những năm trước tình trạng cũng tương tự. Ngân sách Đông 
Dương luôn luôn dư trội cho đến năm 1922, nhưng từ năm 1922 trở 
đi nếu không lấy vào quỹ dự phòng (caisse des réserves) thì luôn 
luôn thiếu hụt. Điều này cũng phù hợp với những thống kê được 
công bồ trong một số năm. 


Chăng hạn, tại các năm 1925, 1926, 1927 và 1928, ngân sách 
Đông Dương đã ở vào thế bội thu, cụ thể theo bảng 18 sauỶ: 


1, 2. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 46, 47. 
3. Patrice Morlat, irndochine..., Sđd, tr. 255. 


192 


Chương III. Cuậc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Bảng 18: Tình trạng dư trội 
của Ngân sách Liên bang Đông Dương 1925-1928 


Đơn vị: ƒrancs vàng 


Thật ra, đây là cách tính tới cả những khoản thu ngoại lệ, tức 
là tính cả đến quỹ dự phòng của ngân sách (lên đến hàng triệu 
đồng, tức là hàng chục triệu franc). Trên thực tế, theo những số liệu 
được dẫn ra trong Tập san kinh tế Đông Dương, chỉ riêng ngân sách 
liên bang bình thường (tức là không tính đến thu nhập bất thường từ 
quỹ dự phòng) số thiếu hụt đã là như sau (xem bảng 19)': 


Bảng 19: Cán cân thu chỉ của Ngân sách Liên bang 
trong những năm 1920, 1925, 1930 


Đơn vị: đồng Đông Dương 


Như vậy, năm 1925, số thiếu hụt tương đương 83.650.000 francs 
(tỷ giá 11,95 francs) và năm 1930 tương đương 90.000.000 francs 
(tỷ giá 10 francs). 


Để bù vào số thiếu hụt đó, chính quyền thuộc địa đã sử dụng 
đến nhiều biện pháp mà thông thường nhất là tăng thuế các loại 
1. BEI, 1952, tr. 76. 

193 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


và phát hành công trái. Khoản thu thứ nhất là khoản thu thường 
xuyên sẽ được đẻ cập đến ở đây. Khoản thu thứ hai là khoản vay bắt 
thường do Chính phủ thuộc địa quyết định khi thấy cần; mà chủ yếu 
là để đầu tư vào việc thực hiện một công trình công cộng nào 
đó cần đến nhiều vốn. 


Về khoản thu từ thuế, theo sự phân cấp về tài chính, ngân 
sách liên bang được lấy từ: lãi của các cơ sở độc quyền (Régies) 
về muối, rượu, thuốc phiện; các loại thuế gián thu: thuế xuất nhập 
khẩu và các thứ thuế chung trong nội địa; thuế tiêu thụ rượu, 
dầu mỏ, thuốc lá và diêm; nguồn thu từ việc đăng bạ, thuế quan 
và tem. 


Ngân sách cấp xứ được lấy từ: các loại thuế trực thu (thuế thân, 
thuế ruộng đắt, thuế đảm phụ, thuế môn bài); các khoản thu từ lệ phí 
đăng ký, công sản, rừng, mỏ...; các khoản phụ cấp của ngân sách 
liên bang. 


Các khoản thu này, qua các nguồn tài liệu, thì thường là tăng 
lên hằng năm do sự phát triển của các hoạt động kinh tế, nhất là 
của những ngành liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa, đến 
các cơ sở độc quyền, có nghĩa là đến ngành thương mại nói 
chung - ngành đem lại nhiều thu nhập về các loại thuế gián thu 
cho ngân sách liên bang cũng như sự thay đôi trong những quy 
định mới về thuế trực thu - là những nguồn cung cấp cho ngân 
sách các cấp dưới. 

Chăng hạn thu nhập về các loại thuế thương chính của ngân 
sách liên bang (thuế xuất, nhập khẩu; thuế quá cảnh; thuế lưu 
kho đầu mỏ; thuế vận tải biển; phụ thu; các khoản tiền phạt và tịch 
thu) của các năm từ năm 1920 đến năm 1929 như bảng 20 sau': 


1. Exposition coloniale internationale - Indochine francaise - Administration 
đes Douanes et Régies en Indochine, Hà Nội, 1930, tr. l6. 


194 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Bảng 20: Thu từ thuế thương chính của Ngân sách Liên bang 
Đông Dương trong những năm 1920-1929 


Đơn vị: đồng Đông Dương 


1920: 6.359.157,26 1925: 9.025.821,38 
7927: 11.205.900,43 1926: 14.608.142,57 
1922: 11.771.330,26 1927: 22.117.346,66 


1923: 10.804.541,11 1928: 21.899.646,92 
1924: 9.984.530,05 1929: 23.598.113,86 


Các khoản thu từ các cơ sở độc quyền mỗi năm một tăng. Trong 10 
năm, chỉ riêng về rượu, muối và thuốc phiện, ngân sách liên bang thu 
về tông cộng 351.466.053,03 đồng, tương đương 3.908.009.301,38 
francs lưu chuyển, tính trung bình mỗi năm là 35.146.605,3 đồng, 
tương đương 390. 800.930,14 francs và nếu tính thêm cả số tiền 
thu về từ một số mặt hàng độc quyền khác như diêm, thuốc lá, 
bài tây, dầu mỏ với tổng cộng 65.836. 385, 5 đồng, tương đương 
770.186.163,63 francs nữa, tổng cộng số thu từ các cơ sở độc 
quyền trong 10 năm, từ năm 1920 đến năm 1929 là 417.302.438,60 
đồng, tương đương 4.678.195.465,01 francs lưu chuyên'. 

Các tác giả Pierre Brocheux và Daniel Hémery cho rằng chỉ riêng 
khoản thu từ rượu, muối và thuốc phiện đã chiếm đến 20% ngân sách 
liên bang và chỉ số thu nhập ròng từ các cơ sở độc quyền nói chung đã 
chiếm 44% ngân sách liên bang vào năm 1920, 48% vào năm 1926 và 
ôn định trong tỷ lệ từ 17% đến 20% cho đến năm 1930”. 


Ngân sách liên bang vì vậy cũng không ngừng tăng trong giai đoạn 
này. Một nguồn tài liệu cho biết về số thu của loại ngân sách này trong 
những năm 1919-1924 như ở bảng 21 sau (không tính quỹ dự trữ): 


1. Exposition colomiale internationale - Indochine francaise, Sđd, tr. l6. 
2.P. Brocheux và D. Hémery, indochine..., Sđd, tr. 94. 
3. Paul Isoart, Le phénomène..., Sđd, tr. 205. 


195 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Bảng 21: Một số nguồn thu của Ngân sách Liên bang Đông Dương 
trong những năm 1919-1924 


Đơn vị: đông Đông Dương 


Ea 

IGiBSiksoili-Exs|Lrrtiliccioel 
F TRE SIETEiELrVEIEEIEEEET 
T6niiEiirer loi sEE[ noniicee 
Eboiisirikrosirrij ro 
EENEEEOEPS-IEESIEESĐIEEEES 


Theo báo cáo của ủy viên Hội đồng Đông Dương ngày 22-2-1930, 
tổng số thu của ngân sách liên bang từ các thứ thuế gián thu và 


nguồn thu bất thường (quỹ dự trữ) tăng lên trong các năm 1926, 
1927, 1928 như ở bảng 22 sau': 


š lễ 


Bảng 22: Tông thu của ngân sách Liên bang Đông Dương 
trong những năm 1926, 1927, 1928 


Đơn vị: đồng Đông Dương 
| 1 | m | 1a | 


Các cơ sở thuế đoan 
và độc quyền 61.929.482 | 74.156.713,61 | 74.855.343,07 


Công sản và tem 3.092.265,68| 7.343.389,24| 7.376.392,08 


Khai thác 
công nghiệp 2.909.809,82 3.263.678,69 |  3.934.601,21 


1. RST. 72817. Dossier de diverses sociếtếs commerciales et industrielles 
1888-1925. 


196 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Lãi suất và lợi nhuận 
từ vốn 963.655,56 736.880,73 959.955,09 


Thu từ các cơ quan 

hành chính 319.086,43 507.865,73 601.667,35 
Thu từ các khoản 

khác 2.677.741,62 1.520.119,34 | 1.679.227,68 
Tổng cộng các 

nguôn thu bình thường | 73.892.041,11| 87.527.647,34 | 89.406.586,48 


Nguồn thu bắt thường 
(từ các quỹ dự phòng) |  6.625.000,00| 1.550.388,00| 4.800.000,00 
Tổng cộng 80.517.041,11 | 89.078.035,34 | 94.206.586,48 


Năm 1930, ngân sách này thu về 84,3 triệu đồng (chưa kê quỹ 
dự phòng)', chia ra: 


- Thu từ thuế thương chính và thuế chung trong nội địa, tức là 
các loại thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, thuế môn bài...: 29,5 triệu 
đồng (34,99%), tức là quá 1/3 nguồn thu của ngân sách liên bang; 


- Các loại thuế tiêu thụ đối với rượu, dầu mỏ, thuốc lá và diêm: 
18,1 triệu đồng (21,47%); 

- Thu nhập ròng từ các cơ sở độc quyền (muối, rượu, thuốc phiện): 
17,6 triệu đồng (20,88%); 


- Thu nhập từ lệ phí đăng ký, thuế thương chính và tem: 8,6 
triệu đồng (10,2%); 


- Thu khác: 10,5 triệu đồng (12,46%). 


Đối với ngân sách cấp xứ, nguồn thu từ các loại thuế trực 
thu, tức là từ thuế thân, thuế ruộng đất và một vài thứ thuế khác 
cũng tăng lên đáng kể và ngày càng chiếm tỷ phần quan trọng 


1. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 46. 
197 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


trong ngân sách chung của liên bang. Năm 1911, các khoản thu 
của ngân sách các xứ mới chỉ chiếm 33,1% toàn bộ các nguồn 
thu ngân sách của Đông Dương thì năm 1926, tỷ lệ đó đã tăng 
lên đến 43,6%. Trong một số năm, việc thu thuế của các xứ diễn 
ra như bảng 23 dưới đây”: 


Bảng 23: Thu về thuế dành cho ngân sách cấp xứ 
Đơm vị tính: franc vàng 


| wam | BácKỳ [TnmgK#| NamKỷ | Làm [CambsseilTổngcin 
lugiliaosispjssoirBiitonoolmarnsi[lisiiilisrea 
| 1919. 20402500) 9.235.000] 13.595.000) 2.432.000| 9.267.500| 54.932.500 
| 1920. |21.415000| 9.585.000) 15.542.000 2.350.000 10.517.500| 59.409.5 


23.307.500| 9.717.500/ 21.357.500[ 2.600. 10.290.000 67.272.500 


24.030.000{ 10.015.000 21.215.000{ 2.655. 11.130.000- 69.045. 


24.032.500 10.940.000{ 20.575.000{ 2.707.500{ 15.297.500) 73.552.500 
1924. 25.137.500J 12.425.000[ 21.437.500 2.797.500| 15.105.000| 76.962.500 


Theo bảng thống kê này, trên phạm vi toàn liên bang, số thu 
của ngân sách các xứ tăng lên hằng năm và đến năm 1924, nó đã 
bằng đến 175,34% so với 10 năm trước đó. Tính từ năm 1918 
đến năm 1924, tổng số thu của cả 5 xứ là 456.034.500 francs 
vàng, riêng 3 xứ của Việt Nam đã chiếm 356.217.600 francs, 
chiếm 78,11%. 


1. Patrice Morlat, Iriochine..., Sđỏ, tr. 254. 


2. Trích từ những biểu đồ trong cuốn sách của Patrice Morlat, Indochine.... 
Sđd, tr. 253. 


198 


Chương !II. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Một bảng thống kê khác về thuế trực thu cho chỉ riêng ba xứ 
của Việt Nam trong các năm 1911-1930 được Paul Isoat đưa ra 
trong công trình của mình như sau (xem bảng 24)': 


Bảng 24: Thu từ thuế trực thu của ngân sách 3 xứ 
trong những năm 1911, 1916, 1920, 1926, 1930 


Đơn vị: đồng Đông Dương 


— Tớ [| | | m— 
«m 


Số thu của năm 1930 đã bằng đến 149,45% so với số thu năm 
1920, 168,73% so với số thu của năm 1916 và 218,77% so với số 
thu của năm 1911. 


Ngân sách cấp xứ tăng, cũng có nghĩa là các thứ thuế đã tăng, 
do ở số người phải nộp thuế và mức thuế phải nộp nói chung tăng lên. 

Thuế thân, ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, theo quy định của Nghị định 
ngày 26-8-1920 (đối với Bắc Kỳ) và Nghị định ngày 30-10-1928 
(đối với Trung Kỳ), được đánh đổ đồng là 2,50 đồng đối với tất 
cả mọi suất đinh, không phân biệt giữa nội tịch và ngoại tịch như 
vẫn duy trì từ trước tới lúc đó, (trừ người Thái ở vùng sông Đà, 
vẫn được nộp với mức 2 đồng 50 nếu là nội tịch và 0 đồng 30 
nếu là ngoại tịch. Những người Mán và Mường được nộp một 
loại thuế vừa là thuế thân vừa là thuế ruộng đất, theo gia đình với 
mức từ 1 đồng 50 đến 3 đồng 50, tuỳ vào việc thuộc về dân tộc 


1. Paul Isoat, Le phénomène..., Sđd, tr. 206. 
199 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nào và cấy lúa nước, cấy lúa nương hay buôn bán. Những người 
Mường ở Nghệ An nộp 2 đồng 20/gia đình cũng như những người 
"Mọi" nộp 1 đồng/gia đình...)'. Khoản tiền thuế mà mỗi người 
phải nộp này tương đương với một số thóc để nuôi đủ một người 
lớn trong thời gian 3 tháng theo ước tính của các nhà kinh tế”. Ở 
Nam Kỳ, tất cả mọi người không kẻ loại hạng từ 18 tuổi đến 60 
tuổi đều phải nộp đồng niên 1 đồng. Đối với những công nhân 
được tuyển mộ theo giao kèo, chủ phải nộp thay cho họ thuế thân 
với mức từ 1 đồng đến 1 đồng 20 đồng niên cho mỗi người theo 
quy định của Nghị định ngày 26-6-1920). 


Ở Bắc Kỳ, ngay khi Nghị định này được ban hành, số tiền thu 
được từ thuế thân đã tăng lên đến 150% (năm 1920: 2.544.000 
đồng; năm 1921: 4.100.000 đồng). 


Ở Trung Kỳ, chỉ riêng thuế thân đối với người Việt, số thu về 
đã từ 1.338.000 đồng năm 1926 tăng lên 2.300.000 đồng năm 1930”. 

Ngoài thuế thân, người dân còn phải nộp hàng chục thứ thuế khác. 

Là người nông dân, họ phải nộp thuế ruộng đất, theo đăng hạng, 
được quy định một cách cụ thê cho môi loại hạng, có sự phân biệt 
giữa các vùng miễn. 


Ở Nam Kỳ, ruộng được đánh thuế theo 6 hạng: 0 đồng 10, 
0 đồng 25, 0 đồng 5, 1 đồng, I đồng 50 và 2 đồng. 


Ở Bắc Kỳ, ruộng của người Việt Nam được chia làm 4 hạng 
thuế: 2 đồng, 2 đồng 20, 3 đồng và 4 đồng. 


1. J. de Galembert, Les administrations..., Sđd, tr. 939. 
2. Martin J. Murray, The Developmemt..., Sđd, tr. 80. 

3. J. de Galembert, Lzš administrations..., Sđd, tr. 937. 
4.P. Brocheux và D. Hémery, Indochine..., Sđd, tr. 101. 
5. Direction des Finances 12442. 


200 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Ở Trung Kỳ, ruộng của người Việt Nam cũng được chia làm 
4 hạng: 2 đồng, 2 đồng 60, 3 đồng 60 và 4 đồng 50!. 


Đối với người bản xứ là như vậy, nhưng đối với những người 
Âu thì dù họ có chiếm bao nhiêu đất lập đồn điển, hàng chục, 
hàng trăm, hàng nghìn hécta, trên thực tế cũng chăng phải nộp 
thuế đất vì lệ thuế được đặt ra trong quy chế nhượng đất nhưng 
các điền chủ hoặc là chây ì hoặc có đủ mọi lý do để trốn thuế mà 
không phải lúc nào cũng bị chính quyền thu hồi đất. 


Những người kinh doanh phải nộp thuế môn bài được chia theo 
các loại hạng rất phức tạp, từ 0 đồng 50 đến 30.000 đông °. 


Còn thuế đò, thuế xe cộ, thuế rác, thuế chó... 


Trong khi đó một nguời Âu, nếu lương dưới 1.200 đồng/năm 
được miễn thuế, nếu quá mức đó cũng chỉ phải nộp 10 đồng. 
Những doanh nhân cỡ lớn thì dù thu nhập là bao nhiêu cũng 
chỉ phải đóng nhiều nhất là 60 đồng ở Nam Kỳ, 150 đồng ở các 
xứ khác”. 

Từ tất cả các thứ thuế đó cộng lại, Paul Bemard ước tính mỗi 
năm, mỗi người dân Việt Nam phải nộp từ 16% đến 35% thu nhập 
của mình cho ngân sách các loại. 

Tống hợp từ Tập san niên giám thống kê có được bảng thống kê 
về thu chỉ của ngân sách liên bang và ngân sách cấp xứ trong những 
năm 1919-1930 sauỶ: 


1. J. de Galembert, Les administrations..., Sđủ, tr. 947, 948. 
2. J. de Galembert, Les ađdministrations..., Sđd, tr. 935, 936. 
3. J. de Galembert, Les administrations..., Sđd, tr. 931. 

4. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 48. 

5Š. Résumé statistique relatif aqux années I913-1940. 


201 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 
Bảng 25: Thu từ các loại thuế ở Đông Dương 


trong những năm 1919-1930 
Đơn vị: triệu đồng Đông Dương 


Ngân sách hcm sách Tổng 
liên bang cấp xứ cộng 


" 
147 


Lớ_ 


24 


56,3 
623 
659 
mg | sa | 


Bảng thống kê này cho thấy ngân sách các cấp luôn luôn tăng, 
đến 91,06% vào năm 1928 và hơn 100% trong các năm 1929, 1930 
SO với năm 1919. 


Không phải chỉ có ngân sách liên bang và ngân sách cấp xứ 
tăng thu như vậy mà ngay cả ngân sách cấp tỉnh, cấp làng xã cũng 
nhờ các loại thuế tăng mà tăng lên. 


Lấy ví dụ ở Nam Kỳ, ngân sách cấp tỉnh tăng từ 6.917.000 
đồng năm 1926 lên 8.191.000 đồng năm 1928 và 7.956.000 đồng 


202 


Chương III Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


năm 1929'. Ngân sách làng xã tăng từ 9.408.000 đồng năm 1926 
lên 10.749.000 đồng năm 1929). 

Thế nhưng, bảng thống kê trên cũng cho thấy, ngay cả vào những 
năm ngân sách tăng cao nhất, thu cũng không đủ chi và ngân sách 
luôn thâm hụt. 

Có người cho răng tình trạng này do việc đầu tư của chính quyền 
thuộc địa vào các lợi ích kinh tế. Thế nhưng, nhiều người khác lại quy 
nguyên nhân của sự thâm hụt ngân sách ở Đông Dương vào những chi 
phí bất thường mà Đông Dương phải gánh chịu sau chiến tranh, đó là 
việc phải đóng góp vào những việc chỉ tiêu của chính quốc vẻ quân sự 
và vào cái gọi là để "vực dậy đồng ƒranc" cũng như việc phải chỉ cho 
bộ máy hành chính và đàn áp ngày càng công kềnh ở Đông Dương. 
Lấy cơ cấu tông chi ngân sách Đông Dương của năm 1930 làm ví dụ, 
chúng ta sẽ dễ thấy được tính hợp lý của nhận định theo kiểu thứ hai. 

Theo đó, tổng chi của ngân sách Đông Dương trong năm này là 
150 triệu đồng: 


Bảng 26: Các khoản chỉ của ngân sách Đông Dương năm 1930 


Đơn vị: triệu đồng Đông Dương 


- Trả nợ (đưa vào Sở nợ) 
- Đóng góp vào chi tiêu của chính quốc 
- Chỉ về hành chính chung và chính trị 
- Chỉ cho các cơ sở tài chính 


- Chi cho các công trình công cộng 39,6 (26,4%) 
- Chi cho lợi ích xã hội 17,6 (11,73%) 
- Chi khác 14,1 (9,40%) 


- Chỉ cho lợi ích kinh tế 14,9 (9,93%) 


1,2. Diưrection des Finances 12442. 
203 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Như vậy, số tiền chi vào các công trình công cộng cũng chỉ 
chiếm 26,4% ngân sách và đây là khoản chi thường xuyên của ngân 
sách chứ không phải chỉ là trong giai đoạn này. Thế nhưng, riêng 
phần đóng góp vào ngân sách chính quốc đã là gần 11 triệu đồng 
(chiếm 7,27% ngân sách) và khoản chi cho bộ máy hành chính là 
36,1 triệu đồng. Hai khoản chỉ này cộng lại đã chiếm đến 31,34% 
ngân sách. 


Joseph Butringer trình bày ý kiến của mình như sau về sự thâm 
hụt ngân sách Đông Dương thời Merlin: 


"Mặc dù kinh tế ở thuộc địa liên tục thịnh vượng, nhưng ngân 
sách chung đã phải chịu sự thâm hụt dưới thời Merlin. Nguyên do 
chính của điều này là sự gia tăng đều đặn số lượng các viên chức và 
cả tiền lương cao của họ, tiền lương của họ đã tăng gấp nhiều lần so 
với dưới thời các toàn quyên khác vì các viên chức này đều xuất 
thân từ các ngạch quan cai trị mà ra. Chi phí cho bộ máy cai trị người 
Âu dễ dàng nhận thấy qua một vài con số. Bộ máy văn phòng của 
Thống đốc Nam Kỳ tiêu phí hết 720.000 francs. Điều này sẽ có ý 
nghĩa hơn nếu ta biết rằng toàn bộ Bộ Thuộc địa ở Paris chỉ được 
điều hành với số tiền 830.000 francs. Phó vương Ân Độ cai quản 
320 triệu người Án với chỉ 4.800 viên chức người Âu, trong khi 
Toàn quyền Đông Dương cần đến 5.000 viên chức người Pháp để 
cai trị 30 triệu dân chúng bản địa... Để cân bằng ngân sách, đáng lẽ 
ra phải cắt giảm bộ máy hành chính quá cao thì Merlin lại tăng thuế 
đất đánh vào nông dân, điều này lại là một lý do nữa khiến ông ta 
bị người Việt Nam căm ghét... "'. 

Con số 5.000 viên chức được Buttinger đưa ra mới chỉ là các 
viên chức có ngạch bậc người Âu, tác giả còn chưa kế đến hàng 
nghìn nhân viên ăn lương khác trong bộ máy hành chính cả người 
Âu và người bản xứ. 


l. Joseph Buttinger, Việt Nam a Dragon embariled, Tập L, London, 1967, 
tr. 103. 


204 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


Để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam, cả một 
bộ máy đàn áp được tăng cường với chỉ riêng số quân nhân tại 
ngũ người Âu ở Đông Dương đã là 10.530 người'. Để nuôi được 
đội quân này, hằng năm Đông Dương phải chi ra một khoản tiền 
không nhỏ. 


Cuối cùng, dù ngân sách của Đông Dương ở trong tình trạng 
nào, nhân dân cũng phải è cổ chịu mọi gánh nặng về thuế khóa. 
Trong khi đó, trong quan hệ với Đông Dương, ngân sách chính 
quốc lại luôn luôn vượt trội, thu từ Đông Dương nhiêu hơn chỉ 
cho Đông Dương, như bảng thống kê sau đây từ một tài liệu lưu 
trữ cho thấy. Theo đó, các khoản chi cho Đông Dương chủ yếu là 
chi cho các bộ ngành liên quan, còn thu về từ Đông Dương chủ 
yếu là khoản Đông Dương "đóng góp” dưới danh nghĩa "vực dậy 
nên kinh tế chính quốc" cũng như khoản Đông Dương phải đóng 
góp cho trường thuộc địa và những đóng góp khác nữa... 


Bảng 27: Các khoản thu, chỉ của chính quốc 
đối với Đông Dương trong những năm 1921-1925? 


Đơn vị: đông Đông Dương 


lội] Ttailielituss|Simi] —— 
bạn smmain|lsssma| san] ——- 


1. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 20. 
2. Direction des fnances 1844]. 


205 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Về các công ty tài chính, vốn đầu tư là sức mạnh không lồ của 
các tô hợp tài chính cũng như vai trò chỉ phối của nó tới mọi hoạt 
động ở thuộc địa, nhất là từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, 
khi mà những điều kiện cho phép các tổ hợp này mở rộng việc đầu 
tư và khai thác tại thuộc địa. Đứng đầu các tổ hợp này là Ngân 
hàng Đông Dương. Sau đó là các công ty tài chính nổi tiếng đã bị 
Ngân hàng Đông Dương thâu tóm. 


Được thành lập năm 1875, Ngân hàng Đông Dương nhanh chóng 
trở thành một trong ba nhóm tài chính hùng mạnh nhất chi phối 
Đông Dương (cùng với Ngân hàng Paris và Hà Lan). Sức mạnh tài 
chính của nó bắt nguồn từ sự kết hợp giữa chức năng nhà nước về 
độc quyển phát hành tiền với chức năng tư nhân trong hoạt động 
của một ngân hàng thương mại. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất, Ngân hàng Đông Dương trở thành "con bạch tuộc trung tâm tài 
chính" ở Đông Dương', "tâm và não của nên kinh tế Đông Dương". 
Từ 48 triệu francs vốn năm 1910, vốn của ngân hàng này đã tăng 
lên 72 triệu francs năm 1919 và đến 120 triệu francs vào năm 1931. 
Do có quyền phát hành tiền giấy, số tiền cho vay của nó bao giờ 
cũng lớn hơn số vốn và trữ kim của bản thân nó. Từ chức năng một 
ngân hàng ngoại hối và chiết khấu thông thường, Ngân hàng Đông 
Dương giờ đã trở thành một ngân hàng đầu tư quan trọng. Trong 
tầm kiểm soát của nó là hàng chục công ty tài chính, công nghiệp, 
giao thông, vận tải, nông nghiệp lớn ở cả trong và ngoài Đông Dương. 

Sức mạnh của nó còn được tăng lên khi ngân hàng này thâu 
tóm dẫn những công ty tài chính lớn khác. 

Năm 1920, Ngân hàng Công nghiệp Trung Hoa - một công ty 
có tới 20 chỉ nhánh riêng biệt với tổng số vốn lên tới 300 triệu 
francs, đầu tư trong các lĩnh vực cao su, chè, đồn điền trồng lúa, 
các mỏ thiếc, mỏ vàng, các nhà máy điện, nhà máy chế biến gạo... 
và lợi nhuận trung bình/năm là 20-25%, rơi vào tình trạng vỡ nợ 


1. Martin J. Murray, The Developmem..., Sđd, tr. 132. 
20 


Chương III. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


(số nợ lên tới 900 triệu francs và I tài sản không thanh lý được lên 
tới l tỷ 100 triệu francs)'. Nhân dịp này, Ngân hàng Đông Dương 
tô chức ra Công ty tài chính Pháp và thuộc địa với số vốn 5 triệu 
francs để tập hợp các nguồn tài sản của Ngân hàng Công nghiệp 
Trung Hoa về tay và ngay cả khi Chính phủ Pháp ra sức cứu công 
ty này bằng cách lập ra Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại 
Pháp - Hoa (trên cơ sở của Ngân hàng Công nghiệp), Ngân hàng 
Đông Dương vẫn nắm quyên chi phối và cuối cùng thì nó đã mua 
lại được toàn bộ ngân hàng này vào năm 1929. 


Nhờ vào những đặc quyền và những mánh khóc làm ăn, Ngân 
hàng Đông Dương dần dần mở rộng ảnh hưởng ra cả vùng Viễn 
Đông, Châu Phi, Châu Đại Dương... Trên thực tế, Ngân hàng Đông 
Dương đã trở thành một ngân hàng mang tính chất nhà nước nhưng 
không chịu sự kiểm soát của nhà nước. 


Theo một thông kê do Martin Jean Murray đưa ra trong công 
trình "Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Đông Dương thuộc địa 
1870-1940” thì cho đến những năm 1930, Ngân hàng Đông Dương 
đã chính thức kiểm soát đối với 17 công ty có trị sở ở chính quốc 
trong các lĩnh vực công, nông, thương nghiệp, ngân hàng, có số vốn 
thành lập là 1.316 triệu francs và vốn tại thị trường chứng khoán 
là 10.665,06 triệu francs ? và khoảng 110 doanh nghiệp lớn nhỏ 
khác hoạt động ở khắp các thuộc địa của Pháp, mà chủ yếu trên 
địa bàn Đông Dương gồm: 18 doanh nghiệp nông nghiệp và rừng; 
9 công ty thương nghiệp; 7 công ty rượu, bia, đường: 6 công ty giấy; 
28 công ty mỏ, hóa chất, công nghiệp; 2 công ty khai thác muối; 
7 công ty giao thông và dịch vụ công cộng; 4 công ty điện lực; 
2 công ty đường sắt; 27 ngân hàng và cơ sở tín dụng. 


Ngoài các dịch vụ ngoại hối, chiết khấu và tín dụng thương mại 
vốn có mà vốn được đồ vào ngày một nhiều, Ngân hàng Đông Dương 


1. Martin J. Murray, The Development..., Sđd, tr. 136. 
2. Martin J. Murray, The Developmeni..., Sđd, tr. 146. 


207 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


còn tăng cường đầu tư vào các hệ thống tín dụng đẻ cho vay với lãi 
suất cao. Bằng chân rết của các hệ thống tín dụng này và những 
tầng lớp trung gian môi giới, nó dường như đã thực hiện được việc 
kinh doanh đồng tiền, hay nói đúng ra là thực hiện hành vi bóc lột 
tới tận những tầng lớp thấp nhất của xã hội thuộc địa, làm khốn khổ 
thêm đời sống của những người dân vốn đã chịu nhiều tầng lớp áp 
bức bóc lột và chế độ thuế khóa hết sức nặng nẻ. Lợi nhuận mà nó 
thu được luôn luôn năm sau nhiều hơn năm trước: năm 1876, sau 
1 năm thành lập mức lãi mới là 125.882 francs, năm 1918 tăng lên 
được 8.451.563 francs vậy mà năm 1919 đã là 14 triệu francs, năm 
1920: 20,6 triệu francs, năm 1921: 22,8 triệu Ífrancs và năm 1922: 
26,41 triệu francs'. 


Sau Ngân hàng Đông Dương, Công ty tài chính cao su là công 
ty đứng thứ hai về tốc độ tăng vốn đầu tư trong giai đoạn 1919-1930. 
Năm 1924, giá trị của công ty được đánh giá là 100 triệu francs. Qua 
nhiều lần phát hành cổ phiếu, giá trị đó tăng gấp đôi vào năm 1927 và 
lại tăng gấp đôi một lần nữa vào năm 1928, tức là giá trị của công ty 
này đã tăng thêm 300% trong vòng chỉ 5 năm. Số vốn của nó được 
đầu tư vào các công ty cao su, với rất nhiều đồn điền cao su ở Nam Kỳ 
và Cambodge, đặc biệt là 2 công ty cao su lớn nhất Đông Dương là 
Công ty đồn điền đất đỏ và Công ty cao su Cambodgc'. 

Đứng ngay sau 2 công ty tài chính lớn này là Công ty thương 
mại, nông nghiệp và tài chính Đông Dương (SICAF) được thành 
lập năm 1919, đầu tư vốn vào gần một chục công ty đồn điền chè, 
cà phê, cao su và công nghiệp dệt với số tiền cho các công ty này 
vay lên đến hàng trăm triệu francs, trong đó có công ty lớn nhất là 
Công ty cao su Biên Hòa với số vốn 50 triệu francs °. 


Đứng đầu những cơ quan tài chính này là một nhóm các quan 
chức chính quyền cấp cao, với những mối liên hệ chẳng chéo - vừa 


1. Martin J. Murray, The Developmemi..., Sđd, tr. 135. 
2, 3. Martin J. Murray, The Development..., Sđd, tr. 139. 


208 


Chương II. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai... 


tài quyền vừa chính quyên, lại vừa gia đình quyền (thường là anh em, 
họ hàng) cho nên chúng mặc sức lũng đoạn, khuynh loát, khống chế 
đối với bộ máy chính quyền thực dân trong việc khai thác thuộc địa 
và bóc lột dân bản xứ. 


Trong những năm 20 thế kỷ XX, nguồn tài liệu lưu trữ' còn cho 
biết có thêm 12 công ty tài chính - ngân hàng mới nữa được thành 
lập, với số vốn tổng cộng 71.101.000 francs, gồm 1 ở Bắc Kỳ, vốn 
500.000 francs và 11 ở Nam Kỳ, vốn 70.601.000 francs, đầu tư vốn 
vào các lĩnh vực bảo hiểm (bảo hiểm vận tải biển, bảo hiểm ô tô), 
tín dụng, ngân hàng, kiểm toán (cho thuê dịch vụ kiểm tra và quản 
lý các xí nghiệp)... 


Như vậy, một phân kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 
hai về phương diện kinh tế của thực dân Pháp ở Đông Dương nói 
chung trong những năm 20 thế kỷ XX được biểu hiện bằng sự mở 
rộng hoạt động của một số ngành kinh tế chủ yếu, trên cơ sở một sự 
tăng cường đầu tư về vốn của cả chính quyền thuộc địa và các công 
ty tư bản, do những mục tiêu về kinh tế và chính trị thúc đây. Kết 
quả đó còn được biểu hiện bằng sự đây nhanh hơn quá trình tư bản 
hóa đối với nên kinh tế thuộc địa nói chung so với ở những giai 
đoạn trước. Cũng như vậy, kết quả về kinh tế sẽ kéo theo một cách 
tự nhiên những biến đổi về kết cầu xã hội của xã hội thuộc địa dưới 
tác động của những điều kiện ngoài kinh tế khác. 


1. Direction des Finances 12489. 


209 


Chương IV 
TÌNH HÌNH VĂN HÓA - XÃ HỘI 


Cùng với việc củng có bộ máy chính quyền thuộc địa, tăng cường 
việc khai thác về kinh tế, chính quyên thực dân cũng quan tâm đến 
tất cả các lĩnh vực của đời sống văn hóa - xã hội và đã đưa ra thực 
hiện những chính sách đối với: giáo dục, y tế, báo chí, văn học - nghệ 
thuật, khoa học, tôn giáo, dân tộc. 


LNHỮNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC - MỤC ĐÍCH VÀ THỰC TRẠNG 


Ngay khi chiếm được Việt Nam, việc "học" đã được người Pháp 
chú trọng. Thế nhưng, mãi cho đến đầu thể kỷ XX, những cô gắng 
của nhiều lớp thực dân cũng mới chỉ loanh quanh ở chỗ làm thế nào 
cho "hai bên", tức là giữa kẻ đi xâm lược và người bản xứ, hiểu 
được tiếng nói của nhau để dễ cai trị. Nền giáo dục "mang tính chất 
Pháp" vì vậy mới chỉ có nội dung là truyền bá về ngôn ngữ, với việc 
dạy chữ Pháp và chữ Quốc ngữ (thay dần chữ Hán) tại các trường 
thông ngôn đề đào tạo các thông ngôn viên và những người giúp việc 
trong các công, tư sở của Pháp. 


Phong trào Duy tân, Đông Kinh Nghĩa Thục do các sĩ phu tư 
sản hóa dây lên với kỳ vọng cách tân nền giáo dục, trên cơ sở phổ 
biến rộng rãi chữ Quốc ngữ và xây dựng một nền văn hóa riêng của 
nước nhà, khơi dậy niềm tự hào dân tộc đã có được những thành 
quả đáng ghi nhận nhưng đã nhanh chóng bị đàn áp do bị coi là 
mang màu sắc chính trị, ảnh hưởng đến nền an ninh của chế độ 
thuộc địa. 


210 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Năm 1906, Toàn quyền Paul Beau, thực hiện một chính sách 
thuộc địa "rộng rãi” thông qua những cải cách trong các lĩnh vực 
xã hội, đã ra nghị định tiến hành chương trình cải cách giáo dục lần 
thứ nhất ở Đông Dương. Song, mãi tới năm 1910, chương trình này 
mới chính thức được thực hiện. Không những thế, sau mấy chục 
năm đô hộ, chính quyền thực dân vẫn chưa dám mạnh tay xóa bỏ 
hăn nền giáo dục truyền thống - phong kiến đẻ thay thế bằng một 
nên giáo dục hiện đại; mặc dù theo thống kê, số học sinh các trường 
Pháp - Việt đông gấp đôi so với học sinh các trường chữ Hán'. Đã 
thế, những thành quả của cuộc cải cách giáo dục lần này còn bị viên 
Toàn quyền Antony Klobukowski - viên Toàn quyên thực thi chính 
sách cường quyền ở thuộc địa - hạn chế: đóng cửa Trường Đại học 
Đông Dương, bãi bỏ Nha học chính. 


Chất lượng giáo dục sau cuộc cải cách lần thứ nhất không đáp 
ứng những yêu cầu mà Pháp đặt ra. Các trường thuộc hệ thông giáo 
dục Pháp - Việt đã không đào tạo được một số công nhân kỹ thuật 
và viên chức giúp việc trong một thời gian ngắn; còn hệ thống giáo 
dục phong kiến thì không đào tạo được một tầng lớp quan lại tuy 
vẫn là cựu học nhưng đã ít nhiều tân học hóa để có thể làm cầu nối 
giữa người bản xứ và chính quyên thuộc địa. Mặt khác, do sự nóng 
vội Pháp hóa chương trình giảng dạy trong nhà trường (có đến 14 
môn trong số 16 môn của bậc tiểu học được dạy bằng tiếng Pháp, 
mô phỏng hầu như hoàn toàn chương trình tiểu học của chính quốc) 
nên giáo dục đã gặp nhiều khó khăn về giáo viên, về sách giáo dục, 
còn chất lượng thì không thể cao. Trong khi đó, việc dạy chữ Quốc 
ngữ và chữ Pháp tại các trường Hán học thì lại thiên về những luật 
pháp, đơn từ, phong tục, nghĩa là những môn cần cho việc cai trị, 
lại là hai thứ chữ chưa mây được làm quen đối với các học viên, do 
đó việc giảng dạy không đem lại kết quả. Kết quả của việc đào tạo 


1. Phan Trợng Báu, Giáo dục Việt Nam thời kỳ cận đại, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1994, tr. 79. 


211 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


theo chương trình cải cách đã không theo ý muốn của chính quyền 
thuộc địa. 

Phạm Quỳnh nhận xét: 

"Sự học cũ cải cách lại không những là không tốt hơn mà lại 
thấp kém hơn xưa, thật là đủ khiến người có bụng tồn cổ sinh thất 
vọng trong lòng... Cứ xem những học trò đậu máy khóa sau này 
cựu học không dày, tân học cũng mỏng, mới không ra mới, cũ không 
ra cũ, thời đủ biết thực như lời Tây gọi là những quả lép của cái cây 
đã đến ngày cỗi vậy"". 


Thêm nữa, sự tồn tại cùng một lúc hai nền giáo dục cũng làm 
tăng thêm mâu thuẫn giữa "cựu học" và "tân học" ngay trong một 
thế hệ học sinh, không có lợi cho nền thống trị thuộc địa, vì rằng: 


"Một bên thì không ngừng quay về quá khứ âm thầm chống 
đối những cải cách có nguồn gốc phương Tây, một bên dựa vào 
quá khứ nhưng lại hướng về và chuẩn bị cho những đổi mới của 
đất nước "2, 


1. Chủ trương đẩy mạnh việc giáo dục sau chiến tranh 


Ngay khi chiến tranh chưa kết thúc, chính quyền thực dân đã lo 
đến việc phát triển giáo dục ở Đông Dương. Mục đích của động 
thái này là để chuẩn bị nhân công và những người giúp việc có 
trình độ chuyên môn cho cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai về 
kinh tế sẽ được tiến hành ngay sau chiến tranh. 


Việc giáo dục cũng cần được đây mạnh và Pháp hóa mạnh hơn 
để đào tạo ra một tầng lớp người mới - tầng lớp thượng lưu thân 
Pháp, cốt lõi của chính sách "hợp tác với người bản xứ" hay còn 
gọi là chủ nghĩa Pháp - Việt đề huẻ - do Albert Sarraut chủ trương, 


1. Phạm Quỳnh, Nam phong, số 12 (tháng 6-1918), tr. 324. 


2. De Penseignemem traditiouel anmamulte à Ï'enseignememnt ƒranco-indigène, 
Hà Nội, 1931, tr. 10. 


#4 V2 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


cũng là để xóa đi những ảnh hưởng còn sót lại của các sĩ phu - luôn 
chống lại chế độ thuộc địa, bài Pháp, cũng như những cản trở mà 
nền Hán học gây ra cho chính quyền thuộc địa trong việc truyền bá 
văn hóa Pháp và văn hóa phương Tây nói chung. 


Bằng việc tăng cường dạy tiếng Pháp và tuyên truyền nên văn 
minh Pháp tại thuộc địa, chính quyền thực dân muốn tạo ra trong 
thanh niên tư tưởng lệ thuộc Pháp, khiếp sợ trước sức mạnh vật chất 
của chính quốc, hàm ơn đối với "công khai hóa" của chủ nghĩa thực 
dân và do đó sẵn lòng phục tùng Pháp. Hơn thé, việc phát triển các 
trường Pháp - Việt trong nước còn thu hút được thanh niên, tránh 
được các luồng du học, ngăn chặn từ xa ảnh hưởng của những luồng 
tư tưởng tiến bộ, tư tưởng cộng sản và ảnh hưởng của phong trào đầu 
tranh giải phóng dân tộc trên thê giới, chủ yếu là do những người cộng 
sản và những trí thức từ Pháp và nước ngoài đem về. 


Việc Pháp hóa và hiện đại hóa nền giáo dục còn nhằm vào một 
mục đích lớn khác là ngăn chặn sự bành trướng của các để quốc 
khác ở thuộc địa, mà trước mắt là Đức - nước đang mở một chiến 
dịch tuyên truyền rộng rãi ở Đông Dương. 


Vì công cuộc này, trước hết chính quyền thuộc địa đã chú ý tới 
việc tăng vốn đầu tư vào giáo dục. Số tiền dành cho giáo dục công 
mỗi năm một tăng, qua cả 5 đời toàn quyên, đặc biệt là trong những 
năm cuối của giai đoạn này. 

Theo thống kê chính thức, tính riêng số tiền lấy từ ngân sách 
liên bang, ngân sách cấp xứ để chi cho các trường công thì năm 
1914 mới chỉ là gần 1.500.000 đồng Đông Dương và trong những 
năm chiến tranh, từ năm 1915 đến năm 1918, tông số tiền đầu tư 
cho lĩnh vực này mới là 6.915.000 đồng, trung bình mỗi năm là 
1.728.750 đồng: thì từ năm 1919 đến năm 1930, số tiền tổng cộng 
của 12 năm đã là 80.386.000 đồng, trung bình là gần 6.698.833 
đồng mỗi năm. So với tổng số vốn đầu tư vào các ngành kinh tế 
thì số tiền này thật là khiêm tốn nhưng so với tiền mà chính quyền 


213 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


bỏ ra trong lĩnh vực này ở những năm trước thì đã gấp 4,5 lần so 
với năm 1914 và 3,8 lần so với trung bình của những năm chiến 
tranh. Số tiền này chủ yếu lấy từ ngân sách cấp xứ, có nghĩa chủ 
yếu là từ các loại thuế trực thu đánh vào người dân. Bảng thống kê 
dưới đây diễn đạt việc chi tiêu cho các trường công trong các năm 
từ năm 1919 đến năm 1930. 


Bảng 28: Đầu tư vào giáo đục công đã đăng ký 
trong những năm 1919-1930) 


Đơn vị: nghìn đông Đông Dương 


Chỉ tiêu cho giáo dục công 


1. Résưmé stafistique reÌarƒ aqux années 1913-1940, IDEO, Hà Nội, 1941, tr. 3. 
214 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Mặt khác, một chương trình cải cách giáo dục trên toàn Đông 
Dương đã được Albert Sarraut hoạch định. 


Mở đầu cho chương trình này, một số ban ngành và trường học 
đã được thành lập. 


Ngày 8-7-1917, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành 
lập Ban Chỉ đạo bậc Cao học Đông Dương, gọi là Đại học cục Đông 
Dương. Ngày 15-10, Toàn quyên Sarraut cho lập ra Trường Cao đẳng 
Thú y Đông Dương, hệ 4 năm, dưới sự giám sát của Giám đốc Học 
chính Đông Dương; ngày 15-10, lập ra Trường Cao đăng Sư phạm 
Đông Dương và Trường Pháp chính Đông Dương thay cho Trường 
Hậu bô Huế và Trường Sĩ hoạn Hà Nội - một lò luyện các quan cai 
trị ngạch Tây. Ngày 17-10, Toàn quyền cho lập Tổng Thanh tra học 
chính Đông Dương. 


Cuối cùng, ngày 21-12-1917, Albert Sarraut ra một Nghị định 
về "Quy định chung vê giáo dục của Đông Dương", còn gọi là Bộ 
"Học chính tổng quy" (Règlementation générale de Ï'Instruction 
publique). 


2. Nghị định ngày 21-12-1917 - Bộ Học chính tổng quy 


Bộ Học chính tổng quy này gồm 7 chương, 558 điều, với những 
nội dung chính liên quan đến hình thức tổ chức của các hệ thống 
giáo dục và chương trình giảng dạy tại các hệ thống đó. 

Về tổ chức, nền giáo dục Việt Nam sẽ gồm hai hệ thống: phổ 
thông và dạy nghề. Ở cả hai hệ thống này, các trường sẽ được chia 
làm hai loại: trường Pháp chuyên dạy cho người Pháp, theo chương 
trình "chứnh quốc" và các trường Pháp - Việt, chuyên dạy người Việt 
theo chương trình bản xứ. 


Các trường được chia thành ba cấp: tiểu học, trung học và cao 
đẳng, đại học; ngoài ra là các trường dạy nghè, tương đương tiểu 
học và trung học. 


215 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Hệ tiểu học, học quy mới cho phép mỗi xã có thể mở ít nhất 
1 trường tiểu học Pháp - Việt dành cho con trai. Trường hợp tổng 
sô người phải đóng thuế của nhiều xã gộp lại dưới 500 người thì 
được mở một trường chung. Mọi chỉ phí là do xã tự chi. Tại mỗi 
tỉnh ly có thể mở một trường công bậc tiểu học Pháp - Việt đành 
cho con gái; nếu không thể mở riêng thì mở chung, nhưng con trai 
và con gái học riêng. Nơi nào muốn mở trường phải xin và được 
phép của chính quyên. 


Hệ tiểu học gồm 5 lớp từ thấp đến cao. Trường nào đủ 5 lớp gọi 
là trường toàn phần hay “b¿ dể”. Trường nào chỉ có 3 lớp được gọi 
là trường sơ đăng tiểu học. Mỗi tỉnh ly ít nhất phải mở 1 trường 
toàn phân. 


Về chương trình, việc dạy ở hai năm cuối dứt khoát phải bằng 
tiếng Pháp. Việc dạy chữ Nho (một cách gọi khác về chữ Hán) được 
quy định cụ thể và bị kiểm soát chặt chẽ để tránh việc thầy đồ tuyên 
truyền tư tưởng yêu nước, chống Pháp. Theo Bộ Học chính tông quy, 
chữ Nho ở bậc sơ đăng là môn không bắt buộc. Trường nào muốn 
dạy chữ Nho phải có sự thỏa thuận giữa phụ huynh, Hội đồng kỳ 
mục làng xã và Hiệu trưởng của trường. Thầy đồ phải do Hiệu 
trưởng và Hội đồng kỳ mục lựa chọn. Mỗi tuân, thầy đồ chỉ được 
đạy l tiếng rưỡi, được quy định vào sáng thứ Năm, với sự có mặt 
bắt buộc của Hiệu trưởng để giám sát sao cho "đứng với phương 
pháp dạy chữ Nho đã được Tổng Thanh tra học chính thông qua". 

Ở bậc tiêu học toàn phần, chỉ khi nào phụ huynh học sinh và 
chính quyền địa phương đề nghị thì người đứng đầu cắp xứ, sau khi 
tham khảo ý kiến Hội đồng hàng tỉnh, mới được ra quyết định đưa 
môn chữ Nho vào dạy, nhưng cũng chỉ ở hai lớp cuối. Người đứng 
đầu xứ phải có trách nhiệm báo cáo riêng việc dạy chữ Nho với 
Toàn quyên. 

Học sinh từ sơ đẳng tiểu học đến cao đẳng tiêu học phải học 
lịch sử và luân lý. 


216 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Môn lịch sử gồm các bài học về: việc nước Pháp chiếm đóng 
xứ Annam; công cuộc bình định và tổ chức cai trị của người Pháp; 
Triều Nguyễn; Trịnh Nguyễn phân tranh; cuộc khởi loạn Tây Sơn; 
người Pháp ở Đông Dương; Giám mục Bá Đa Lộc; Gia Long và 
những người kế tục; cuộc chiếm đóng Nam Kỳ của người Pháp; 
nên bảo hộ của Pháp ở Bắc và Trung Kỳ; lịch sử nước Pháp; sự 
nghiệp của nên Đệ tam Cộng hòa; công cuộc bành trướng thuộc địa 
của Pháp; Đại chiến thế giới; lòng trung thành của dân bản xứ các 
thuộc địa của Pháp, đặc biệt của Đông Dương. 


Môn luân lý, được dạy cho học sinh cuối cấp (11 tuổi), nội dung 
chủ yếu là về bổn phận đối với nước Pháp, như là: phải biết yêu 
kính nước Pháp; phải biết ơn nước Pháp; phải tận tụy với nước Pháp 
và phải trung thành với nước Pháp. 


Đối với các trường trung học Pháp - Việt, việc mở trường phải 
do Thanh tra học chính gợi ý, người đứng đầu cấp xứ đẻ nghị lên Toàn 
quyên. Chỉ khi được phép của Toàn quyên, trường mới được mở. 


Học sinh phải tốt nghiệp bậc tiểu học, có bằng tiểu học mới 
được dự thi tuyển nhập trường trung học. Giáo viên người Việt phải 
do Toàn quyền bỗ dụng theo đẻ nghị của Tống Thanh tra học chính 
Đông Dương. Trường trung học Pháp - Việt học hệ 4 năm, chủ yếu 
học chữ Pháp. Mỗi tuần có 27 giờ rưỡi lên lớp thì 12 giờ dành cho 
tiếng Pháp, 8 giờ toán, lý, hóa... cũng bằng tiếng Pháp. Chữ Quốc ngữ 
và chữ Nho không được dạy quá 3 tiếng mỗi tuần. Học sinh phải học 
lịch sử và địa lý nước Pháp, cùng một số vấn đề như: "Sự nghiệp 
của nước Pháp ở Đông Dương; tô chức bộ máy cai trị của người 
Pháp ở Việt Nam...". 


Ngoài trường công, cá nhân có thể mở trường tư nếu được 
người đứng đầu cấp xứ đồng ý đối với bậc tiểu học và Toàn quyển 
đồng ý đối với bậc trung học. Trường tư dạy theo phương pháp và 
sách giáo khoa riêng nhưng không được trái những quy định của 
chính quyên thực dân. 


217 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Về việc thi, học quy mới cũng phân biệt hai chế độ: chế độ thi 
theo chương trình bản xứ (để lấy bằng Thành chung, Tú tài bản xứ) 
và chế độ thi theo chương trình chính quốc (lấy bằng Sơ học, bằng 
Cao đăng và bằng Tú tài Tây). 


Ngoài ra, theo Bộ Học chính tổng quy mới, kể từ ngày 21-12-1917 
trở đi, các trường dạy chữ Nho, dù là tư nhân (do các thầy đồ mở) 
hay là do Quốc tử giám mở thì đều được xếp vào hạng trường tư, 
hoạt động theo các quy định đối với trường tư. 


Qua nội dung của Bộ Học chính tổng quy mới, rõ ràng là chính 
quyển thuộc địa đã quyết tâm xóa bỏ hệ thống giáo dục truyền 
thống của Việt Nam, áp đặt lên Việt Nam một hệ thống giáo dục 
được Pháp hóa, phố biến chữ Pháp, nền văn hóa Pháp và "sự nghiệp 
khai hóa văn mình của Pháp ở Việt Nam". 


Bộ Học chính tổng quy năm 1917 mở đầu cuộc cải cách giáo dục 
lần thứ hai của chính quyển thuộc địa ở Đông Dương và là cơ sở 
pháp lý cho việc thực hành chế độ giáo dục trong suốt giai đoạn 
được nghiên cứu trong công trình này. Sau khi Albert Sarraut về 
nước, chủ trương cải cách của viên Toàn quyển này vẫn được các 
viên Toàn quyền kế tiếp kế thừa, lúc thì mở ra, khi đóng lại, lúc 
chặt chẽ, khi rộng rãi, nhưng cũng là trên cơ sở tư tưởng chủ đạo 
của Bộ Học chính tổng quy và trên tinh thần hạn chế việc thanh 
niên Việt Nam du học. 


Để đưa vào thực hiện Bộ Học chính tổng quy mới, Toàn quyển 
ban hành một Thông tư vào tháng 3 năm 1918. 


Bồ sung cho Bộ Học chính tổng quy năm 1917, ngày 25-12-1918, 
Toàn quyền Đông Dương ra một nghị định ban hành quy chế chung 
cho bậc cao đăng ở Đông Dương với ý định sẽ lập Đại học Đông 
Dương. Tiêu chuẩn quan trọng nhất đành cho thí sinh là phải cam 
kết phục vụ nhà nước thực dân trong 10 năm sau khi tốt nghiệp và 
phải là "công dân, thân dân và dân bảo hộ Pháp". Nghị định ngày 
25-12-1918 quy định rõ tiêu chuẩn về học lực và tuổi tác của các thí sinh 


218 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


xin dự kỳ thi vào các trường cao đăng ở Đông Dương: về tuổi, tối 
thiểu là 18 tuổi, tối đa là 25 tuôi; về học lực: phải có băng Thành chung, 
bằng Cao đẳng tiểu học, bằng Tú tài. 


Để hỗ trợ cho cuộc cải cách lần này, sau các kỳ thi Hương cuối 
cùng ở Bắc Kỳ vào năm 1915 và ở Trung Kỳ vào năm 1918 cùng 
với các khoa thi Hội và thi Đình cuối cùng vào năm 1919. Ngày 14 
tháng 6 năm 1919, Khải Định ra Đạo dụ bãi bỏ tất cả các trường 
học chữ Hán cùng với hệ thống quản lý từ triều đình đến cơ sở, chi 
cho phép tồn tại hai trường thuộc quyền Nam triều là trường Hậu 
bổ và Quốc tử giám, 


Ngày 1-9-1919, tờ Học báo ra đời do Trần Trọng Kim chủ bút 
để hướng dẫn hệ thống giáo dục của thực dân Pháp ở Bắc và Trung 
Kỳ theo đường hướng cải cách giáo dục của Sarraut. 


Bộ Học tổng quy chính mới đã có tác động tới việc học ở Đông 
Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. 


Ngay trong nhiệm kỳ của Albert Sarraut, chỉ tính riêng các trường 
tiểu học, nều năm 1914, cả Đông Dương mới chỉ có 837 trường với 
tổng số 52.000 học sinh và trong những năm chiến tranh, chưa năm 
nào vượt quá con số 900 trường và 100.000 học sinh thì ngay năm 
1918 đã lên tới 2.240 trường, với tổng số 105.000 học sinh; năm 
1919 là 2.879 trường, 120.000 học sinh'. 

Năm 1920, Albert Sarraut về nước nhậm chức Bộ trưởng Bộ 
Thuộc địa, Maurice Long sang thay, làm Toàn quyền cho đến năm 
1922, vẫn tiếp tục ý tưởng của Sarraut nhưng rụt rè hơn, để ý đến 
phát triển các trường sư phạm và đã đưa các giáo sư, thạc sĩ từ bên 
Pháp sang giảng dạy. 

Năm 1920, năm mở đầu nhiệm kỳ của Long, số trường tiểu học 
công lập (cả bị thê và sơ đăng) trên toàn Đông Dương đã là 2.989 
trường với tổng số 130.000 học sinh; năm 1921, có 2.924 trường, 


1. Résumé statistique relatjƒ qux années 1913-1940. 
219 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tông số 144.000 học sinh, trong đó 143 trường bị thể, 33.000 học 
sinh và 2.781 trường sơ đăng với 111.000 học sinh; năm 1922 có 
2.989 trường, tông số 162.000 học sinh, trong đó, 173 trường bị thể 
với 38.000 học sinh và 2.816 trường sơ đăng với 124.000 học sinh. 
Niên khóa 1922-1923 là năm cuối cùng chịu ảnh hưởng đường lối 
của Long, tổng số trường tiểu học là 3.116 trường và số học sinh là 
175.000 học sinh, trong đó 206 trường bị thể với 48.000 học sinh 
và 2.910 trường sơ đăng với 127.000 học sinh!. 


Ngoài số trường tiểu học, lúc đó trên toàn Việt Nam có 5 trường 
cao đẳng tiểu học: Hà Nội có Trường Bảo hộ (Trường Bưởi), 
Trường Nữ học (Đồng Khánh); Huế có Trường Quốc học, Trường 
Nữ học Đông Khánh; Sài Gòn có Trường Nữ học Sài Gòn, Trường 
Trung học Mỹ Tho và 2 trường trung học (lycée): Albert Sarraut ở 
Hà Nội và Chasseloup Laubat ở Sài Gòn. 


Các viên Toàn quyền cũng cố gắng mở ra một vài trường cao 
đăng mới, đến niên khóa 1922-1923 đã có tông cộng 436 sinh viên 
thuộc các trường: Y - Dược: 106 sinh viên; Công chính: 104 sinh viên; 
Thương mại: 55 sinh viên; Luật và Pháp chính: 51 sinh viên; Canh 
nông: 45 sinh viên; Sư phạm: 41 sinh viên; Thú y: 34 sinh viên. 

Sarraut cũng chú ý đến việc mở một số trường dạy nghề đề đào 
tạo thợ chuyên môn cho một số ngành kinh tế khác nhau: một số 
trường cơ khí tại một số thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam 
Định, Huế; một số trường canh nông ở Bắc Kỳ (Trường Nông nghiệp 
Tuyên Quang, Trường Cao đăng Nông Lâm Hà Nội) và Nam Kỳ 
(Trường Nông nghiệp Bến Cát). Cho đến năm 1923, tổng số học sinh 
của các trường trên là 1.148 học sinh?. Ngoài ra còn một số trường Mỹ 
nghệ bản xứ ở Biên Hòa, Gia Định, Thủ Dầu Một. 


Như vậy, cho đến năm 1923, sau hai nhiệm kỳ Toàn quyên, 
số trường học đã tăng lên đáng kế ở cả ba cấp học. Tuy nhiên, qua 
1. Résumé statistique relatƒ qux années 1913-1940. 

2. Phan Trọng Báu, Giáo đục Việt Nam..., Sđd, tr. 94. 
220 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


những con số thống kê và liệt kê trên, chúng ta thấy rõ răng mặc đù 
SỐ trường học tăng lên nhưng tuyệt đại đa số là các trường tiểu học. 


Lấy niên khóa 1922-1923 làm ví dụ về sự phân bố của các loại 
trường trên ở Việt Nam. Theo Niên giám thống kê, trong niên học 
này cả 3 kỳ có tổng cộng 3.039 trường tiểu học và trung học, với 
tổng số học sinh là 163.110 học sinh, trong số đó chỉ có 7 trường 
cao đăng tiểu học, 133 học sinh; 2 trường trung học, 86 học sinh'. 
Không những thế, trong số 3.030 trường tiểu học chỉ có 160 trường 
kiêm bị (tức tiêu học 5 lớp), 2.870 trường sơ đăng tiểu học (chỉ có 
từ 1 lớp đến 3 lớp). 

Ở bậc tiểu học, chất lượng giảng dạy thấp, nhất là hệ kiêm bị, 
vì giáo viên mới được đào tạo không thể đáp ứng việc dạy bằng 
tiếng Pháp như đã quy định. Ở các trường cao đăng tiểu học, chương 
trình giống như trường trung học Pháp, do đó, học sinh không thể 
tiếp thu một cách dễ dàng và việc thi tốt nghiệp để lên được lớp 
trên là việc khó khăn. 

Ở bậc cao đẳng, Trường Y chiếm đầu bảng vẻ số sinh viên nhưng 
cũng còn quá ít ỏi so với số dân. Đã thế, đa phần bác sĩ tập trung ở 
các thành phó lớn. Trong khi đó, Trường Cao đăng Sư phạm đào tạo 
giáo sư trung học lại chỉ chiếm một tỷ lệ sinh viên rất nhỏ, đứng 
hàng áp chót trong số các trường cao đẳng lúc đó. 

Tình trạng mất cân đối này còn trở nên trầm trọng hơn khi 
Merlin thay Maurice Long làm Toàn quyền Đông Dương từ tháng 2 
năm 1923 đến năm 1925. 


3. Chủ trương phát triển giáo dục theo chiều ngang của Toàn 
quyền Merlin 


Trong lịch sử giai đoạn này, Merlin tượng trưng cho sự trở lại 
với chính sách hạn chế; bởi lúc đó tầng lớp thượng lưu Việt Nam 


1. Annuaire statistique de P Indochine, Quyên II (1922-1929), tr. 10. 
221 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


đã trở thành một lực lượng xã hội đáng kẻ bắt đầu xác định và bày 
tỏ những đồi hỏi của mình. 


Và giáo dục, Merlin cho rằng giáo dục trung học và đại học đã 
không đáp ứng được mục tiêu của nó nên chỉ phát triển tiểu học gọi 
là phát triển giáo dục theo chiều ngang (horizontal) đề đào tạo nhân 
viên cho các cơ quan hành chính. 


Vì vậy, Merlin chủ trương phát triển tiểu học, mở rộng giáo dục 
làng xã nhằm trước hết tuyên truyền về việc "nước Pháp rất chú ý 
đến truyền thống hiểu học của dân Annam" và thứ đến là để đối 
phó với những bất mãn có thể xảy ra trong nhân dân khi hàng loạt 
trường chữ Hán ở các thôn xóm phải đóng cửa sau khi Bộ Học 
chính tông quy mới được ban hành. 


Ngày 18-9-1924, Merlin ký nghị định sửa đổi một số điểm trong 
Bộ Học chính tống quy. 


Merlin gộp tất cả bậc tiểu học, cả hệ kiêm bị, trường sơ đẳng, 
hay vỡ lòng cho tới các trường tư vào kế hoạch giáo dục phổ cập. 
Merlin buộc các học sinh, sau khi học xong hệ sơ đăng (3 năm), 
phải thi lấy bằng Sơ học yếu lược mới được lên các lớp trên - lớp 
nhì và lớp nhất. Về ngôn ngữ, Merlin cho dạy bằng Quốc ngữ ở 
3 lớp đầu bậc tiểu học. Thế nhưng, sau khi thi được bằng Sơ học 
yếu lược để lên các lớp nhì và lớp nhất, học sinh phải học bằng 
tiếng Pháp. 

Nhưng nếu là trường kiêm bị thì số giờ dạy tiếng Pháp ở 3 lớp 
dưới cũng chiếm một tỷ lệ nhất định. Trong tổng số giờ học 27 giờ 
30 phút mỗi tuần, đối với 3 lớp đồng ấu, dự bị, sơ đăng ở cả ba xứ, 
số giờ học tiếng Pháp ở 3 lớp này được quy định ở mỗi xứ có khác 
nhau chút ít nhưng trung bình mỗi tuần cũng khoảng 5 giờ đến 
5 giờ 30 phút đối với lớp đồng ấu, 7 giờ đến 7 giờ 47 phút đối với 
lớp dự bị và từ 8 giờ 45 đến 10 giờ đối với lớp sơ đăng'. Điều đó có 


1. Dẫn theo Phan Trọng Báu, Giáo dục Việt Nam..., Sđd, tr. 96. 
222 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


nghĩa là tiếng Pháp gần như là một môn chính khóa đối với các 
lớp này. 

Nghị định trên cũng cho phép lập ra Hội đồng tư vấn giáo dục 
chuyên theo dõi giáo dục bản xứ. 


Còn sách giáo khoa sơ học theo Nghị định ngày 14-10-1924 thì 
phải do một ban dự thảo xét duyệt. Theo đó, sách giáo khoa phải 
"nói lên tường tận về hòa bình, an ninh, về sự khai thác những 
nguồn lợi thiên nhiên, về giáo dục, y tế, về sự nghiệp nói chung của 
người Pháp ở Đông Dương"'. 


Kết quả có được trong ba niên khóa 1924, 1925 và 1926 như sau: 


Năm 1924, trên toàn Đông Dương có tổng cộng 3.178 trường 
tiểu học công với 187.000 học sinh, trong đó 214 trường kiêm bị, 
57.000 học sinh và 2.964 trường sơ đăng, 130.000 học sinh. Năm 
1925 có 3.365 trường, 208.000 học sinh, trong đó chỉ có 250 trường 
kiêm bị, chiếm 65.000 học sinh; 3.115 trường sơ đăng, 143.000 học 
sinh. Năm 1926 có 3.507 trường, 233.000 học sinh, trong đó, 270 
trường kiêm bị, 71.000 học sinh và 3.237 trường sơ đăng, 162.000 
học sinh?. 

Về bậc trung học, Nghị định ngày 26-12-1924 của Merlin quy 
định phải nâng cao trình độ tiếng Pháp, tăng cường học luân lý, 
đưa vài điểm triết học vào chương trình trung học, tách các trường 
trung học dành cho người Việt ra khỏi trường trung học dành cho 
người Pháp. 


Về thi cử, có kỳ thi cao đăng tiểu học Pháp - Việt (để lấy bằng 
Thành chung). Muốn thi, thí sinh phải đủ 16 tuổi, có bằng tiểu học. 


1. De la Brosse, Une année de la réíorme dans Ì`enseignement publique en 
Indochine, Huế, 1932, tr. 9. Dẫn theo Nguyễn Anh, "Vài nét về giáo dục 
Việt Nam, từ sau Đại chiến thế giới lần thứ nhất đến trước Cách mạng 
tháng Tám", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 102, 1961. 


2. Résumé statistique relatjƒ aux années 1913-1940. 
223 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Về bậc cao đăng, Merlin đưa ra một vài thay đổi. Đó là sự sáp 
nhập các trường và lập thêm một vài trường mới. Nghị định ngày 
18-9-1924 đổi Trường Luật và Trường Hành chính thành Trường 
Cao đăng Đông Dương (gồm Trường Pháp chính (lập năm 1917 ở 
Bắc Kỳ) và Trường Uyên bác (lập năm 1917 ở Trung Kỳ)) nhằm 
đào tạo ở bậc cao học về pháp luật, chính trị, lịch sử; thành lập 
thêm Trường Bưu điện nhập vào Trường Thương mại hiện có. Nghị 
định ngày 27-10-1924 lập Trường Mỹ thuật Đông Dương để đào 
tạo sinh viên có trình độ cao đăng, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng 
và xuất khâu sản phẩm mỹ nghệ. 

Vậy là, nhìn toàn bộ, việc cải cách của Merlin là một bước thụt 
lùi so với chính sách giáo dục của các viên Toàn quyền khác. Chủ 
trương phát triển giáo dục theo chiều ngang đã làm cho hệ sơ đẳng 
bậc tiểu học phình to còn các bậc học khác thì teo lại. 

Ở bậc tiểu học, việc phải thi lấy bằng Sơ học yếu lược và phải 
học bằng tiếng Pháp ở hai lớp trên đã khiến nhiều học sinh nông 
thôn phải bỏ học. Sĩ số học sinh giảm một cách rõ rệt. 

Thống kê về số trường tiểu học của hai năm (1924, 1925) ở trên 
cho thấy rõ trong số các trường tiểu học thì đại đa số là các trường 
và học sinh thuộc hệ sơ đẳng; trong khi số trường kiêm bị chiếm 
một tỷ lệ nhỏ. 

Ví dụ năm 1925 (là năm chưa mở thêm lớp nhì đệ nhất) cho 
thấy rõ điều đó. Niên khóa 1924-1925', tổng số học sinh ở Việt Nam 
lẫy tròn số là 187.000 học sinh thì: 

- Lớp đồng ấu: 90.000 học sinh (48%); 

- Lớp dự bị: 54.500 học sinh (29%); 

- Lớp sơ đăng: 25.500 học sinh (14%); 

- Lớp nhì và lớp nhất: 17.000 học sinh (9%). 


1. "La đifusion de Ï'enseignement popuÌaire en Indochine”, Revue indochinoise, 
số 9 tháng 10 năm 1925, tr. 265. 


224 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Vậy là từ đồng ấu lên lớp nhất sụt đi nhiều. Chỉ có 9% số trẻ 
em đến trường được vào học các lớp trên của bậc tiêu học, số khác 
bị thải loại. 

Chính trong bài diễn thuyết của Varenne ngày 21-12-1925 tại 
Hội đồng Chính phủ, ý đồ kìm hãm nền giáo dục thuộc địa của 
chính quyền thực dân đã được bộc lộ, nhất là dưới thời Merlin: 


"... Chủ yếu dạy học sinh biết đọc, biết viết, biết đếm bằng tiếng 
mẹ đẻ... dạy học và thực hành những điều vệ sinh sơ đăng, những 
điều luân lý cô truyền của Khổng giáo, cung cấp cho học sinh một 
hiểu biết sơ đăng về nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp, tùy theo 
từng địa phương" và điều quan trọng là "phải dạy cho trẻ con thế 
nào cũng phải nói đến nước Pháp, phải dạy cho nó biết đối với các 
cường quốc thì địa vị của một nước đã nhận cái chức trách khai 
hóa cho dân bản xứ này bước lên con đường văn minh Âu Tây như 
thế nào?"', 

Nam phong cũng phải kêu lên rằng: 

"Sự học chốn thôn quê ngày nay thực là tiêu điều vắng vẻ. Dân 
mình vốn là đân hiếu học nhưng thầy không có, trường không có 
thì làm thế nào mà chả chịu dắt... Rút lại trẻ con thôn quê kia vẫn là 
vô sư vô sách”. 

Trong hệ thống cao đăng, Merlin chú ý đến đào tạo các quan 
cai trị, nhất là các quan cai trị bản xứ. 

Điều đáng lưu ý là với ý nghĩ "con đường sang Pháp là con 
đường chống lại nước Pháp", các quan chức chính quyền thuộc địa 
cho rằng: 

"Để cho người thượng lưu trí thức được đào tạo ở nước ngoài 
thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chúng ta, chịu ảnh hưởng văn hóa và 


1. Bài diễn thuyết của Varenne ngày 21-12-1925 tại Hội đồng Chính phủ, 
bản dịch của Trung Bắc tân văn. 
2. Nam phong, số 103, 3-1926. 


225 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


chính trị của các nước khác thì thật là nguy hiểm vô cùng. Những 
trí thức đó khi về nước sẽ đưa hết tài năng của họ để tuyên truyền 
vận động chống lại chúng ta - là những người bảo hộ - đã ngăn cắm 
không cho họ học"". 


Merlin kế tiếp các Toàn quyền trước trong chính sách hạn chế 
và cụ thể hóa hơn những biện pháp để cản trở nguyện vọng được ra 
nước ngoài nâng cao trình độ của thanh niên. 


Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nhắc 
đến Nghị định ngày 20-6-1921, nội dung là: 


"Người bản xứ nào, vô luận là dân thuộc địa hay dân xứ bảo hộ 
Pháp muốn sang chính quốc du học phải được quan Toàn quyền 
cho phép. Quan Toàn quyên sẽ quyết định sau khi hỏi ý kiến người 
đứng đầu cấp xứ và Giám đốc Nha học chính", đồng thời còn quy 
định hàng loạt những thủ tục về học bạ, hồ sơ bằng cấp, người 
bảo lãnh.... 


Thời Merlin nắm quyên, chính quyền thuộc địa cho lập chương 
trình trung học tại Việt Nam đã lập luận rằng người Việt Nam ở cả 
ba kỳ đều không thể được coi là người nước ngoài nên không cần 
qua Pháp và ra nước ngoài du học. Trong khi đó, bằng Tú tài bản 
xứ lại không được công nhận để học tiếp lên bậc cao ở Pháp mặc 
dù chương trình học nặng hơn, thi khó hơn. 

Ngày 1-2-1924, Merlin cho lập học bạ đối với học sinh để dễ 
kiểm soát việc du học. 


Ngày 28-7-1925, Varenne thay Merlin làm Toàn quyền Đông 
Dương với một chính sách "rộng rãi” hơn. 


Về giáo dục, kế hoạch của Merlin chưa đem lại kết quả mong 
muốn vì nhiều huyện, nhiễu tỉnh, nhất là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, 


1. Albert Sarraut, La muse..., Sđd, tr. 30. 
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập L_ Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, tr. 180. 


226 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


trường học chữ Hán lại mọc lên. Vì lý do đó, khi được bổ nhiệm 
Toàn quyền Đông Dương, Varenne đã tiến hành những cải cách mới 
đối với giáo dục. 


4. Chủ trương mới về giáo dục của Toàn quyền Varenne 


Tháng 12 năm 1926, Varenne ký nghị định thành lập hệ thống 
trường mới, gọi là "rường phổ cập giáo dục" (hương trường) do các 
làng xã lo về trường lớp, tuyển dụng giáo viên, chỉ trả mọi khoản, Nha 
Học chính chịu trách nhiệm chi đạo phần chuyên môn. Điều này rất 
tiện lợi vì như vậy làng xã có thể tự quản ngay cả trong lĩnh vực giáo 
dục, tôn vinh được truyền thống hiếu học của dân làng. 


Theo quy định mới, mỗi xứ có cách tô chức trường lớp khác 
nhau. Ở Bắc Kỳ, mỗi làng có một trường gọi là "hương học". Ở 
Trung Kỳ, dân thưa nên có thể tô chức loại trường "liên hương" - 
tức hai, ba làng chung nhau mở một trường. Ở Nam Kỳ, chỉ còn số 
ít làng chưa có trường nên sẽ mở cho những làng ấy. 


Điều đó có nghĩa là bên cạnh các trường công có một hệ thống 
các trường làng do làng tự tổ chức. Chương trình học là 3 năm, rất 
đơn giản, chỉ cần cho học sinh nhanh biết đọc, biết viết, biết làm 4 
phép tính là đủ. Học sinh cũng được học một số điều về vệ sinh 
nhằm chống lại những bệnh phô biến như tả, ly, thương hàn, đậu 
mùa.... một số điều về nghề nông, chăn tằm. một vài nghề thủ công. 

Môn luân lý thì học về hiếu hạnh với ông bà, tô tiên. 


Việc tuyển chọn giáo viên cũng không chặt chẽ như trước, giờ 
là do làng tự lựa chọn lấy. Người muốn làm giáo viên chỉ cần có 
bằng Sơ học yếu lược hoặc khóa sinh và cam đoan tuân thủ luật lệ 
của làng là đủ. Giáo viên được bôi dưỡng kiến thức định kỳ, mỗi năm 
một lần vào dịp nghỉ hè. 

Sau khi có chính sách mở trường phô cập, nhiêu trường đã được 
lập ra. Trong thống kê chính thức về giáo dục, giờ có thêm mục trường 
tư làm cho tổng số trường tiểu học tăng lên đáng kẻ. 


227 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Năm 1927, Niên giám thống kê` của Chính phủ thuộc địa cho biết, 
trong năm này, tổng số trường tiêu học Pháp - Việt lên tới 4.319 
trường, 271.000 học sinh, tức là có 812 trường được lập ra trong 
một năm, với số học sinh tăng thêm là 38.000. Trong số 4.221 
trường thì 313 trường kiêm bị, 78.000 học sinh; 3.329 trường sơ 
đăng, 159.000 học sinh; 579 trường tư, 31.000 học sinh. 


Năm 1927, Toàn quyền Varenne còn có nghị định mở thêm lớp 
nhì đệ nhất (gọi là lớp dự bị) làm chuyên tiếp giữa lớp sơ đẳng và 
lớp nhì đệ nhị để dạy tiếng Pháp cho học sinh. Vì vậy, bậc tiêu học 
bị kéo dài tới 6 năm. 


Vì điều này, từ năm 1928 trở đi, trong các kết quả thống kê về 
giáo dục tiểu học của Chính phủ thuộc địa còn có thêm mục đào 
tạo đự bị (formation de pénetration scolaire) và càng làm cho tổng số 
trường tiêu học lớn hơn gấp bội. 


Theo Niên giám thống kê năm 1928, cả Đông Dương có 5.429 
trường tiểu học, 329.000 học sinh, tăng hơn năm trước đến hơn 
1.000 trường, trong đó 4.446 trường công, 277.000 học sinh (343 
trường kiêm bị, 85.000 học sinh; 2.558 trường sơ đăng, 137.000 học 
sinh; 1.545 trường dự bị, 55.000 học sinh); 756 trường tư, 42.000 
học sinh và 227 trường nước ngoài, 10.000 học sinh. 


Năm 1929 có 6.253 trường tiểu học, 376.000 học sinh, trong 
đó: 5.204 trường công lập, 323.000 học sinh (376 trường kiêm bị, 
96.000 học sinh; 2.790 trường sơ đẳng, 155.000 học sinh; 2.038 
trường dự bị, 72.000 học sinh); 772 trường tư thục, 41.000 học sinh 
và 277 trường nước ngoài, 12.000 học sinh. 


Năm 1930, năm cuối cùng của giai đoạn này có: 6.412 trường 
tiêu học, 396.000 học sinh, trong đó: 5.402 trường công lập, 341.000 
học sinh (397 trường kiêm bị, 105.000 học sinh; 2.835 trường sơ 
đăng, 159.000 học sinh; 2.170 trường dự bị, 77.000 học sinh) và 


1. Résumé statistique relatƒ awx années 1913-1940. 


228 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


707 trường tư thục, 42.000 học sinh; 303 trường nước ngoài, 13.000 
học sinh. 


Như vậy, số trường dự bị được mở từ năm 1928 phát triển rất 
nhanh. Trong hai năm 1929 và 1930, số trưởng dự bị đã tăng 
đáng kẻ so với năm đầu tiên. Cũng như vậy đối với các trường tư. 


Ở Bắc Kỳ, riêng năm học 1929-1930 có 35 trường phổ cập 
(trường tư) được mở thêm và tổng số loại trường này từ năm 1928, 
tức là sau khi có nghị định cho phép thành lập, cho đến năm 1930 
là 835 trường, với 879 lớp và 27.627 học sinh. Do tổ chức ngay tại 
làng nên số nữ sinh tăng lên từ 965 học sinh năm học 1928-1929 
lên 1.322 học sinh vào năm học 1929-1930. Ở hầu khắp các tỉnh 
đồng bằng và trung du đều có trường, nhiều nhất là Hải Dương 
(51 trường, 4.871 học sinh). Ngay cả ở các tỉnh miền núi cư dân 
thưa thớt, trước chưa có trường nhưng đến năm 1930, tỉnh Hà Giang 
đã có 13 trường, 236 học sinh..... 


Ở Trung Kỳ, khi các trường chữ Hán bị bãi bỏ vào tháng 7 năm 
1919, số trường dạy chữ Quốc ngữ rất ít ỏi thì năm 1930 đã có 826 
trường, trong đó Thanh Hóa là tinh có nhiều trường nhất. 


Ở Nam Kỳ, giáo dục tiểu học đã phát triển khá đồng đều nên 
những lớp "bổ trợ dự bị" chỉ dành cho những làng xã chưa có điều 
kiện mở trường học, nay cũng có 32 lớp với 1.584 học sinh tại các 
tỉnh Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Long Xuyên và Châu Đốc'. 


Cùng với việc đây mạnh việc phô cập bậc giáo dục tiểu học, 
giáo dục vùng dân tộc thiểu số cũng được chú ý hơn, do chính quyền 
thuộc địa thấy cần có những người đọc được các công văn giấy tờ 


1. Direction de Ï'Instruction publique, La Pénétration scolaire đans les pays 
annamifes (Tonkin - Annam - Cochinchine), Hà Nội, 1931, tr. 10, dẫn theo 
Phan Trọng Báu, Giáo dục Việt Nam..., Sđd, tr. 100. 

2. Direction de I'Instruction publique, La Pénétration scolaire dans les 
pays annuzmites (Tonkin - Annam - Cochinchine), dẫn theo Phan Trọng Báu, 
Giáo dục Việt Nam..., Sđd, tr. 100. 


229 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


từ các cấp trên gửi về cho làng xã. Phương châm phát triển giáo 
dục trong các dân tộc là cố gắng làm cho mỗi dân tộc đều được học 
bằng tiếng mẹ đẻ. Mặt khác, chính quyền đã tùy điều kiện cụ thể 
của từng địa phương để tổ chức việc học. 


Ở Nam Kỳ, đồng bào Khơ Me, do vẫn giữ được tiếng nói, phong 
tục và từ lâu đã có các trường học - nhà chùa nên chính quyền vẫn 
giữ nguyên loại hình trường học này nhưng có dạy thêm chương 
trình 3 lớp đầu của bậc tiểu học. Bằng Tiêu học Khơ Me được thiết 
lập theo Nghị định ngày 28-9-1929. Năm 1930, kỳ thi đầu tiên có 
155 học sinh trúng tuyển'. Người Khơ Me từ chỗ theo học trường 
tư, nay đã chuyển sang học ở các trường công, với số học sinh là: 
282 học sinh năm 1927, tăng lên 1.307 học sinh năm 1928, 1.475 học 
sinh năm 1929 và 2.204 học sinh năm 1930”. Việc dạy học trong 
các chùa cũng được trợ giúp như sách giáo khoa, sách vở, đồ dùng 
học tập. Số học sinh tại các chùa vào năm 1930 là 3.907 học sinh". 


Cho đến năm 1930, nhờ phát triển trường học - nhà chùa, vùng 
đồng bào Khơ Me đã có 6.111 học sinh, trong đó có 3 trường nội 
trú ở Biên Hòa và Thủ Dầu Một. 

Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, việc giáo dục cho các dân tộc thiểu số 
gặp nhiều khó khăn do đồng bào sống rải rác, học sinh chưa quen 
nội trú. Tuy nhiên, sau 2 năm (1929 và 1930) vận động, một số trường 
nội trú đã xuất hiện. Trung Kỳ có 3 trường ở 3 tỉnh Kơn Tum, Pleiku, 
Buôn Mê Thuột với số học sinh là 335 học sinh năm 1929 và 370 
học sinh năm 1930. Bắc Kỳ có 7 trường nội trú cho học sinh các 
tỉnh vùng cao, với số học sinh là 199 học sinh năm 1929 và 261 học 
sinh năm 19307. 


1. Direction de ÏInstruction publique, La Pénétration scolaire dans Ìles 
minorites ethniques, Hà Nội, 1931, tr. 6. 


2. Direction de l'Instruction publique, Sđủ, tr. 7. 
3,4. Dưection đe Ï'Instruction pubÌique, Sđủ, tr. 8. 
5. Direction de Ì"Instruction publique, Sđủú, tr. 10. 


230 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Nha học chính cũng cho dịch sách giáo khoa từ tiếng Việt ra 
tiếng dân tộc khác. Bắc Kỳ có sách giáo khoa ba thứ tiếng: Việt, 
Tày, Pháp. Trung Kỳ có 2 cuốn học vần cho học trò đồng bào Gia Rai 
và Ba Na. Chính quyền thuộc địa cũng cho lập bằng Tiểu học tiếng 
Rhadé và Pháp - Rhadé (Nghị định Toàn quyền ngày 15-3-1930). 


Niên học 1929-1930, số học sinh miền núi của Bắc và Trung 
Kỳ là: 


Trung Kỳ: 1.377 học sinh các dân tộc cùng với 1.179 học sinh 
người Việt; 

Bắc Kỳ: 8.283 học sinh các dân tộc cùng 4.572 học sinh 
người Việt". 

Về bậc trung học, do sự bất cập của những quy định trong Nghị 
định ngày 26-12-1924 là chương trình trung học ở Việt Nam là 2 năm 
nhưng sau 2 năm, học sinh sẽ có trình độ cao hơn Tú tài phần thứ 
nhất nhưng lại thấp hơn Tú tài phần thứ hai của Pháp, Varenne đã ra 
Nghị định ngày 23-12-1927 để cải cách lại chương trình trung học. 
Theo nghị định này, bậc trung học sẽ tăng thêm 1 năm cho đủ 3 năm 
và học sinh sẽ thi lẫy bằng Tú tài bản xứ phân thứ hai. Thế nhưng, nếu 
như ở Pháp, trong chương trình Tú tài phần hai được chia riêng ra hai 
Ban là văn chương và khoa học thì Tú tài ở Việt Nam phải gộp tất cả. 
Học sinh phải học cả các môn xã hội và các môn khoa học tự nhiên. 
Mãi đến ngày 12-10-1930, Toàn quyền Đông Dương mới ban hành 
nghị định thừa nhận sự tương đương giữa hai loại bằng Tú tài 
bản xứ và Tú tài Pháp. Tuy nhiên, khắp cả Đông Dương cũng chỉ 
có hai trường được thi tuyển Tú tài bản xứ là Trường Bảo hộ 
(Trường Bưởi) và Trường Petrus Ký. 


Chương trình tú tài dành cho học trò bản xứ rất nặng, gồm cả 
chữ Quốc ngữ, chữ Hán và chữ Pháp để học về khoa học tự nhiên, 
văn học Việt Nam, văn học và triết học cổ đại Trung Quốc... 


1. Direction đe Ì*Instruction publique, Sđd, tr. 12. 
231 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Học trò phải học các môn văn học Pháp, triết học Pháp, lịch sử 
Pháp. Riêng về môn lịch sử Pháp, chương trình cơ bản là: công 
cuộc bành trướng thuộc địa của người Pháp, công lao khai hóa văn 
minh của Pháp, cuộc Đại cách mạng Pháp... 


Varenne cũng chú ý tổ chức lại bậc cao đăng: Trường Công 
chính (lập năm 1913, được tô chức lại vào năm 1925); Trường Thú 
y được tách ra từ Trường Y vào năm 1928 "đề đào tạo những trợ lý 
kỹ thuật cho những nhân viên thú y người Âu"; lập thêm Khoa Vô 
tuyến điện báo (ngày 7-4-1926) cho Trường Thương mại Đông Dương 
(vốn đã có Khoa Thương mại, được lập năm 1920 và Khoa Bưu điện, 
lập ngày 2-4-1925). 


Ở bậc cao đăng, môn tiếng Pháp rất được chú ý để làm cho sinh 
viên hoàn thiện việc sử dụng và hiểu biết về văn học Pháp cũng như 
những tư tưởng mới. 

Về chương trình, nếu như ở bậc trung học, học sinh phải học 
kỹ lịch sử bành trướng của người da trắng và sự hình thành các hệ 
thống thuộc địa của Pháp... thì ở bậc cao đăng, trong phần lịch sử 
thuộc địa, học sinh phải học cụ thể hơn về hệ thống thuộc địa của 
Anh, của Pháp ở các châu lục. Tuy nhiên, phần lịch sử nước Pháp 
thì cắt hắn đi những phần về lịch sử cách mạng: Công xã Paris 
(năm 1871) hay những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. 
Trong phân lịch sử thế giới, không có dòng nào về cuộc Cách 
mạng tháng Mười Nga. Khi dạy về lịch sử Đông Dương, chương 
trình nhắn mạnh đến vai trò của Pháp trong việc truyền bá nền văn 
minh phương Tây, hay như nhắn mạnh đến văn minh Án Độ và 
Trung Quốc để khăng định ảnh hưởng của hai nền văn minh này 
tới Đông Dương, cũng là để khăng định rằng ở đây không có nền 
văn minh bản địa. 


Kết quả, theo báo cáo năm 1931, số sinh viên đã từ 369 sinh viên 
năm 1926 tăng lên 551 sinh viên vào năm 1930'. 


1. Phan Trọng Báu, Giáo dục Việt Nam..., Sđủ, tr. L1 1. 
232 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Ngoài ra, một số trường dạy nghề đã được lập mới trên nhiều 
vùng, nhất là những vùng có nhiều cơ sở khai thác. 


Bảng 29: Số trường được thành lập ở Đông Dương 
từ năm 1919 đến năm 1930 


Đơm vị: trưởng 


hHHHHTE Í 


Nguôn: Niên giám thông kê Đông Dương'. 


1. Résumé statistique relatƒ aux années I913-1940. 
233 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Theo kết quả thống kê, ở Bắc Kỳ, có 900 học sinh chuyên nghiệp 
(các loại nghề)!, Nam Kỳ có 465 học sinh của các trường kỹ nghệ 
thực hành xung quanh Sài Gòn và Biên Hòa'. 


Bảng 30: Số học sinh của những năm 
từ năm 1919 đến năm 1930 ở Đông Dương 
Đơn vị: nghìn học sinh 


Trường công 


Hệ Tắng s Trường | 
kiêm bị | sơ line dự bị mui 


1. Văn Tạo, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Khắc Đạm, Tài liệu tham khảo lịch 
sử cận đại Việt Nam, Tập IV, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1968, tr. 120. 


2. Dẫn theo Phan Trọng Báu, Giáo đục Việt Nam..., Sđd, tr. 112. 
234 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Vậy là những cải cách của Varenne đã kết thúc giai đoạn nghiên 
cứu trên phương diện giáo dục. Những chỉnh sửa của Varenne đã 
làm cho số trường tiểu học cả công lập và tư thục tăng lên đáng kê 
so với những năm trước. 


Việc mở thêm các lớp dự bị và các trường phổ cập ở thôn quê 
đã làm cho số trường tiêu học tăng thêm và làm tăng số trẻ em được 
xóa nạn mù chữ. Việc tăng thêm một năm cho bậc trung học và đồng 
nhất các loại bằng Tú tài Pháp và Việt đã nâng cao hơn chất lượng cho 
bậc học này. Bậc cao đăng cũng được mở rộng và được tô chức lại. 


Cuối cùng, việc chú ý phát triển giáo dục miền núi có đồng bào 
các dân tộc thiểu số sinh sống cũng như chú ý tới các trường dạy 
nghề nhằm phục vụ cho những lợi ích thực dân là một thay đổi trong 
chính sách giáo dục của Pháp ở thuộc địa, điều mà sau già nửa thế 
kỷ chiếm đóng người Pháp mới nghĩ tới. 


5. Những mặt "tích cực” và "tiêu cực'' trong chính sách 
giáo dục 


~1 


Tuy nhiên, ngay cả chính sách giáo dục "rộng rãi” hơn của Varenne 
cũng bộc lộ nhiều bất cập, cả ở bậc thấp cũng như ở bậc cao, đặc biệt 
là sự yếu kém và mất cân đối trong bậc cao đăng. Điều này chính 
người Pháp cũng kêu ca, rằng: 

"Vẫn để tương đương giữa bằng Tú tài bản xứ và chính quốc 
được thừa nhận năm 1927, sau những cuộc bãi khóa năm 1926... 

... các báo cáo của Tống Thanh tra phản ánh một tình trạng đỗ 
xô lớn của các thí sinh vào thi lấy bằng Tú tài nhưng hầu như đều 
trượt do sự thiếu chuẩn bị và sự yếu kém của hệ thống giáo dục 
Pháp - Việt ở bậc trung học..."". 

Ở bậc cao đăng, số sinh viên tăng lên, nhưng lại phân bỗ không 
đồng đèn: Trường Y và Dược khoa: 32%; Trường Công chính: 19%; 


1. Sylviec Guilaume, /Universté dì Ha Nôi dans ÌÌIndochine coloniale, 
trình bày tại Hội thảo Quốc tế EUROVIET II, Aix en Provence, 1995. 


2) 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trường Mỹ thuật: 14%; Trường Thương mại: 9,5%; Trường Thú y: 
8%; Trường Nông Ngư nghiệp: 6,5%; Trường Sư phạm: 6%; Trường 
Cao đăng Đông Dương: 5%;..... 

Trường Y và Dược thu hút đông sinh viên nhưng cũng lại phân 
bổ không đều giữa các khoa. Sinh viên của Khoa Lý Hóa Sinh tăng 
gấp đôi trong các năm 1925-1926 và 1929-1930. Trong khi đó, Khoa 
Phụ sản lại không có sinh viên thi vào”. 

Vậy là, sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chính quyền thuộc 
địa đã chú ý hơn đến nền giáo dục thuộc địa bằng việc mở ra một 
cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai ở Đông Dương. 

So với cuộc cải cách thời Paul Beau, đây là cuộc cải cách có quy 
mô lớn hơn, trên diện rộng hơn, kéo dài hơn và cơ bản hơn, mới chỉ 
được thực hiện trong 10 năm đã tạo ra những thay đổi lớn trong 
"việc học” ở Việt Nam lúc đó. 

Nền giáo dục truyền thống, mang đậm nét phong kiến Trung 
Hoa đã bị xóa bỏ gần như về căn bản. Thay vào đó là một nền giáo 
dục mới, mang tính chất thực dân - hiện đại hóa, công nghiệp hóa 
và Âu hóa, đang được hình thành ở giai đoạn đầu. 


Hàng nghìn trường tiểu học các hệ (hệ kiêm bị, hệ sơ đăng, hệ dự 
bị, hệ phố cập...) đã được lập ra trên cả ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và 
Nam Kỳ, ở cả các vùng đồng bằng lẫn như ở những vùng rừng núi xa 
xôi. Số trẻ em được xóa nạn mù chữ vì vậy cũng tăng lên so với trước. 
Một số trường trung học và cao đẳng cũng được lập ra tại các thành 
phó lớn. Nhiều trường dạy nghề ra đời tại nhiều tỉnh khắp cả nước. 

Trường học được lập và tổ chức theo mô hình hiện đại, vận hành 
theo kiểu công nghiệp: học chính quy, được tổ chức chặt chẽ theo 
hệ thống ngành dọc, giống như nhà máy - tập trung và đúng giờ 
giác; chương trình học cho từng cấp, từng hệ, tương đối được thống 
nhất với phương pháp giảng dạy được đưa vào từ chính quốc. 


1, 2. 5Sylvie Guillaume, L'Université Ha Nôi dans ÌIndochine coloniale, 
trình bày tại Hội thảo Quốc tế EUROVIET IH, Aix en Provence, 1995. 


236 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Việc bỏ chữ Hán để thay bằng tiếng Pháp và một phần chữ 
Quốc ngữ thay đổi dần lối tư duy và những kiến thức rập khuôn có 
sẵn trong sách vở, cũng có nghĩa là tiếp cận với những tư tưởng 
và nên văn minh phương Tây hiện đại. Chương trình học, nhất là 
chương trình trung học, cao đăng và chuyên nghiệp thay cho những 
chương trình học trong sách vở bằng chữ Hán trước đây, đã làm 
cho học sinh chuyên từ lỗi học thụ động sang lối học chủ động, tích 
cực. Không những thế, nếu trước kia việc học chủ yếu hoặc là để 
làm quan hoặc là để làm nghề "gõ đầu rrẻ" thì nay, việc học các 
ngành khoa học, y học... là để phục vụ dân sinh. Học không viễn 
vông như trước mà mang tính chất thực tiễn nhiều hơn. Tinh thần 
khoa học làm thay đổi phương pháp tư duy và lối sống của học 
sinh. Nền văn minh Châu Âu được biết tới qua sách Pháp mở ra 
một chân trời mới lạ cho thanh niên Việt Nam. 


Việc học theo lối mới đã mở mang thêm dân trí, làm mờ nhạt 
dần ảnh hưởng của Hán học, Nho giáo, hạn chế dần ảnh hưởng của 
văn minh Trung Hoa. 


Nhờ những cải cách giáo dục lần này, sự tiếp xúc với văn hóa 
Pháp đã gây ra những ảnh hưởng quan trọng, bỗ ích đối với văn 
hóa Việt Nam. Chữ Quốc ngữ cũng đã được phát triển mặc dù 
người Pháp chi chú trọng đến tiếng Pháp. Nền văn học dựa vào văn 
xuôi đã ngày càng khăng định được vị trí. Nhờ cải cách giáo dục, 
số người biết đọc tăng lên cũng tức là đã tạo ra cơ hội cho sự phát 
triển của báo chí. Giáo dục tạo đà cho sự phát triển của văn học, của 
báo chí, trở thành cốt lõi của văn hóa. 

Tuy nhiên, cuộc cải cách giáo dục ấy đã nhanh sớm bộc lộ những 
yếu kém và ngay cả với những giải pháp được Varenne đưa ra thì 
những nhược điểm mang tính chất bản chất của nền giáo dục thực 
dân cũng không thẻ khắc phục, thậm chí ngày càng bộc lộ rõ rệt hơn. 

Cuộc cải cách Ấy chậm muộn, nhỏ giọt, ngập ngừng xuất phát 
từ mâu thuẫn giữa nhu cầu vẻ đào tạo để phục vụ cho công cuộc khai 


Vi 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thác với nỗi ám ảnh về hiệu ứng của nền giáo dục mà cuộc cải cách 
ấy sinh ra đối với nền an ninh của chế độ thuộc địa. 

Chương trình giáo dục chủ yếu nhằm vào phát triển bậc sơ 
đăng tiểu học, nghĩa là cốt chỉ xóa nạn mù chữ cho trẻ con, để 
biết đọc biết viết mà không phát triển các bậc học trên, bậc trung 
học và cao đăng, thậm chí hạn chế cả sự phát triển của hệ tiểu 
học kiêm bị. 

Về kỹ thuật, chương trình giảng dạy không phù hợp, không sát 
thực tế (trẻ con vỡ lòng, chưa thạo tiếng mẹ đẻ đã phải học bằng 
tiếng Pháp hoặc sau sửa đổi không học tiếng Pháp ở 3 lớp đầu bậc 
sơ đăng tiểu học, lên hai lớp cuối bậc học này lại chỉ dạy bằng tiếng 
Pháp...). Vì điều này, số học trò bỏ học nhiều và tình trạng mù chữ 
vẫn là phô biến trong dân chúng. 


Theo thống kê chính thức của chính quyền thuộc địa': 


- Số học sinh có bằng tiểu học so với số dân chỉ chiếm một tỷ lệ 
rất nhỏ (tính bằng phần nghìn): năm 1927: 13; năm 1928: 16; năm 
1920: 18; năm 1930: 19. 


- Số học sinh có bằng tiêu học Pháp - Việt: 


Bảng 31: Số học sinh có bằng tiểu học Pháp - Việt 


Đơn vị: nghìn học sinh 


1919: 1,4 1923: 3,2 1927: 4,6 
1920: 1,4 1924: 3,2 1928: 4,6 


1921: 2,4 1925: 3,9 1929: 4,5 
t222 H534 


L. Résumé statistique relatƒ aux années 1913-1940. 
238 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


- Số học sinh có bằng tiểu học bản xử: 


Bảng 32: Số học sinh có bằng tiểu học bản xứ 


Đơn vị: chục nghìn học sinh 


1924: 29 1926: 29 1928: 32 1930: 34 
1925: 27 1927: 32 1929: 33 mmawe 


Cuộc cải cách này chỉ nhằm một mục đích là phục vụ cho chủ 
nghĩa thực dân, giúp cho việc khai thác, bóc lột thuộc địa và duy trì 
lâu dài nền thống trị thuộc địa. Do đó, chương trình giảng dạy 
mang tính chất nhỏi sọ, nô dịch và ngu dân (làm sai lệch lịch sử dân 
tộc Việt Nam, nghiêng hắn về tuyên truyền cho nền văn hóa Pháp 
và sức mạnh công nghiệp, khăng định sự vượt trội, sự lấn át của 
nền văn minh phương Tây đối với nền văn minh bản địa, phủ nhận 
sự tồn tại độc lập của nền văn minh này, gán ghép tính ngoại lai 
Pháp - Hoa cho nó). 


Về sự học, sau 10 năm cải cách, trong báo Tiếng dân số 
ra ngày 28-10-1931 có trích đăng bài của Minh Viên Huỳnh Thúc 
Kháng như sau: 


"Nói về Tây học thì trường nọ trường kia, bằng cao bằng thấp, 
cái vinh dự Tây học ngày nay, lại càng sang trọng hơn mây bậc 
khoa giáp ngày trước. Vậy mà xét về thực tế thì trừ công việc viết 
thuê, nói mướn và làm công các sở ra, nào đã mấy ai lưu tâm đến 
chỗ triết lý, tìm được chỗ tinh túy của Âu học mà tự lập lẫy mình 
và du nhập cho bà con đâu? Chăng qua ngày trước nói Không Mạnh 
thì ngày nay thay vào Hy Lạp, La Mã, Mạnh Đức, Lư Thoa, đi cái 
lỗi "chi hồ giả đã" mà bước sang "a, b, c, d" cũng chỉ là ngoài biểu 
diện! Học giới như thế mà nói đến nhân tài, thật không sao tránh 
khỏi câu cụ Tây Hồ đã nói: Ngày trước học Hán thì làm hủ Nho, 
ngày nay học Tây thì làm hủ Âu". 


239 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Điều này nhằm làm lạc hướng thanh thiếu niên, biến họ thành 
những kẻ mắt gốc, khi hăng hái đi tìm những giá trị mới lạ thì quên 
đi nguồn gốc dân tộc và lịch sử nước mình, thậm chí khinh rẻ, 
không muốn quay lại nhìn nhận một nền văn hóa đã thất bại do tình 
thế chính trị gây ra của dân tộc, chỉ thu nhận những hình thức hào 
nhoáng của nền văn hóa mới. Do đó, trên thực tế đã sinh ra một số 
trí thức tân học mắt gốc, được chủ nghĩa thực dân trọng vọng, thiếu 
tỉnh thần tự tôn dân tộc, sợ Pháp, phục Pháp và cúc cung phụng sự 
chế độ thực dân. Thông qua những hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, 
tầng lớp này đã "bú: chiến" đề bào chữa cho công cuộc xâm lược 
của Pháp, ủng hộ nhiệt liệt chủ nghĩa "Pháp - Việt để huê". 


Đó cũng còn là một lớp những thuộc viên ăn theo sự tồn tại của 
bộ máy chính quyền thuộc địa và các thiết chế của nó, học hành chỉ 
cốt kiếm miếng cơm manh áo, thờ ơ với thời cuộc và vận mệnh của 
đất nước. 


Đó chính là điều mà chính quyền thực dân đã đạt được qua 
cuộc cải cách lần này. Chính điều này đã tạo ra nhiều cản trở cho 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. 
Một cuộc đấu tranh quyét liệt đã diễn ra, giữa những lực lượng yêu 
nước, cách mạng và chủ nghĩa thực dân cùng những kẻ ủng hộ chủ 
nghĩa thực dân trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục, bởi giáo dục chính 
là cái cốt lõi của văn hóa, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa có 
nguồn gốc sâu xa từ vấn đề giáo dục. 


Tuy nhiên, nều giáo dục thực dân đã tạo ra một tầng lớp trí thức 
vong bản thì cũng đã đồng thời tạo ra một tầng lớp trí thực yêu 
nước, cách mạng, đấu tranh cho lợi ích của dân tộc. Việc tiếp cận 
văn hóa không những chỉ nâng cao dân trí mà còn nâng cao nhận 
thức của quần chúng nhân dân về phương diện chính trị. Đọc được 
các sách báo trong và ngoài nước, họ sẽ tiếp thu được ảnh hưởng 
của những luồng tư tưởng mới, của không khí cách mạng sôi nỗi 
đang diễn ra trên thế giới, nhất là ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng 
sản đang được các chiến sĩ cách mạng du nhập vào từ nước ngoài 


240 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


bằng những ngôn ngữ khác nhau, cả bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và 
chữ Hán. Sự giác ngộ chính trị của dân chúng tăng lên rõ rệt trong 
giai đoạn này, nhờ đó mà chủ nghĩa cộng sản đã thấm vào được 
quân chúng nhân dân. 


II NHỮNG "ƯU TIÊN" CHO HOẠT ĐỘNG Y TÉ TRONG 
NHỮNG NĂM 1919-1930 


1. Những cố gắng trong lĩnh vực y tế 


Trước năm 1919, Chính phủ thuộc địa hầu như không quan 
tâm đến y tế và chăm lo đến sức khỏe cho dân thuộc địa. Đầu thế 
kỷ XX, vào thời Toàn quyên Paul Beau, Trường Y khoa Đông Dương 
được mở cửa (năm 1902). Đầu năm 1904, Beau cho lập Tổng nha 
Sức khỏe Đông Dương (Direction générale de la Santé). Rồi năm 
1905, Beau lại cho lập tổ chức Trợ BIÚp y tế (Assistance médicale). 


Thế nhưng, do không có tiền, hoạt động của những tô chức này 
không hiệu quả. 

Năm 1913, trong lời "giáo huấn" nỗi tiếng của Clementel - Bộ 
trưởng Bộ Thương mại Pháp: "... Làm cho họ (tức người bản xử) 
được hưởng những tiến bộ về vệ sinh và khoa học y học..."' là một 
trong những tiêu chí của chính sách "hợp tác với người bản xử". 
Nhưng do chiến tranh, đã chăng có gì đổi mới trong ngành y tế ở 
Đông Dương nói chung. 

Dù vậy, ngay khi chiến tranh kết thúc, cùng trong mục đích phục 
vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa về nhân công, chính quyền 
thuộc địa đã tỏ ý quan tâm đến y tế ở Đông Dương nói chung. 


Số tiền được trích ra từ các loại ngân sách để đầu tư vào các 
hoạt động y tế, mặc dù so với các chi tiêu khác của chính quyền chi 


1. Tạ Thị Thúy, Đồn điển của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918, Nxb. Thế giới, 
Hà Nội, 1996, tr. 35. 


241 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, có chiều hướng tăng lên trong những năm 
sau chiến tranh. 


Bảng 33: Chỉ phí cho y tế trên các loại ngân sách" 


Đơn vị: nghìn đồng Đông Dương 


1919: 3.714 1922: 4.103 1925: 4297 1928: 6.717 
1920: 3.538 1923: 4.195 1926: 3.6óó 1929: 7621 


1921: 4.011 1924: 4.664 1927: 4.986 1930: 8.293 


Trong những năm cuối, số tiền chỉ cho y tế tăng lên gấp đôi so 
với những năm đầu của giai đoạn này. Đây là số tiền chủ yếu 
lẫy từ ngân sách cấp xứ là nguồn thu thuế trực thu từ dân chúng. 


Sự quan tâm của chính quyền thuộc địa còn được biểu hiện ở sự 
gia tăng về số lượng các cơ sở y tế, từ bệnh viện đa khoa, chuyên 
khoa cho tới các trạm y tế, các nhà hộ sinh, các trại phong, các bệnh 
viện lây nhiễm... 

Theo thống kê chính thức từ chính quyền thuộc địa, tính trên 
toàn liên bang, số các cơ sở được thành lập trong các năm thể 
hiện trong bảng sau”: 


Bảng 34: Số cơ sở y tế ở Đông Dương 
trong các năm 1919-1930 
Đơn vị: cơ sở 


1919: 307 1922: 363 1925: 501 1928: 576 


1920: 334 1923: 457 1926: 509 1929: 594 
1921: 342 1924: 459 1927: 537 1930: 641 


1, 2. Résumé statistique relatfƒ qux années ¡913-1940. 
242 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Năm 1930, số cơ sở y tế tăng lên gấp 4 lần năm 1914, gấp đôi 
năm 1919, gấp rưỡi năm 1924 là năm các công ty tư nhân bắt đầu 
đỗ xô vào khai thác ở Đông Dương. 

Riêng cho Việt Nam, con số của năm 1922 và 1930 cho biết 
những thay đổi ít nhiều về số lượng các cơ sở y tế của ba xứ 
như sau': 


Bảng 35: Số cơ sở y tế ở Việt Nam 
trong các năm 1922 và 1930 


Đơm vị: cơ sở 


sợ | H | 4 | 5s | 28 | 
lạƠ | HA | ĐO | Hộ | 48 | 


Năm 1930, sở dĩ số cơ sở y tế tăng lên vì số trạm y tế nông thôn 
tăng lên đáng kể trong những năm này với tổng cộng 320 trạm y tế, 
trong đó: Trung Kỳ - 186 trạm, Nam Kỳ - 52 trạm, Bắc Kỳ - 82 trạm. 


Vào năm 1930, số các cơ sở y tế trên cả nước đã tăng 61% so 
với năm 1922. Các bệnh viện chuyên khoa đã được thành lập. Viện 
Mắt Albert Sarraut (Institut Optalmologie Albert Sarraut) được 
thành lập nam 1929 tại Huế, Viện Phòng ngừa hoa liễu (Institut 
de Prophylaxie antivénérienne) được thành lập tại Sài Gòn năm 
1929. Hệ thống các trạm y tế nông thôn được lập ra trên cả nước, 


_— 


. Bao gồm trong những con số thống kê trên là các bệnh viện hỗn hợp, bệnh 
viện bản xứ, trạm trại y tê, bệnh viện tư nhân, trạm điều dưỡng, bệnh viện 
tâm thân, trại phong, bệnh viện lây, năm 1930 còn có thêm các trạm y tế 
nông thôn, bệnh viện lây vùng biển, bệnh viện chuyên biết... 

2. Annuatre statistique de ÌIndochine 1913-1922, tr. 7]. 


. Galde, L`Assistance Médicale et la Protection de la Santé Publique, Hà 
Nội, 1931, tr. 90. 


Gœ 


243 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nhất là ở Nam Kỳ, nơi có nhiều đồn điển trồng cao su, tập trung đông 
công nhân. 

Cùng với sự gia tăng của các cơ sở y tế, số người Âu cũng như 
người bản xứ hoạt động trong ngành này cũng tăng lên. 

Năm 1907, khóa đầu tiên của Trường Y mới có 7 người tốt nghiệp, 
từ năm 1919 đến năm 1930 có 199 người tốt nghiệp Trường Y khoa 
Đông Dương, mỗi năm trung bình có khoảng 16 bác sĩ, thầy thuốc 
ra trường': 


Bảng 36: Số bác sĩ tốt nghiệp 
Trường Y khoa Đông Dương 1919-1930 


1919: 79 1922:21 1925: 33 1928: 13 
1920: 25 1923: 14 1926: 10 1929: 12 
1921:77 1924: 11 1927: 10 1930: /4 


Cùng với các bác sĩ học tại Trường Y khoa Đông Dương, chính 
quyền thuộc địa cũng cho đào tạo các loại thầy thuốc khác: được sĩ, 
bà đỡ. 


Năm 1914, Trường Y có thêm Khoa Dược. Năm 1923, Trường 
Y khoa Đông Dương đổi tên thành Trường Kiêm bị Y - Dược 
khoa Đông Dương (Ecole de plein exercise de Médecine et de 
Pharmacie de LIndochine). Có hàng chục được sĩ tốt nghiệp trong 
các năm 1919-1930. Trường Hộ sinh lập năm 1905 đào tạo ngày càng 
nhiều bà đỡ. 


Tính chung trên cả Đông Dương, kết quả công bố trên Niên 
giám thông kê được trình bày trong bảng dưới đây): 


1. Direction Générale de L'Instruction Publique, L`Ecole de plein exercise 
de Médecine et de Pharmacie đe Ì` Indochine, Hà Nội, 1931, tr. 18. 


2. Résumé statistiques relatƒ aqux années 1913-1940. 
244 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Bảng 37: Số người hoạt động trong ngành y 
trên toàn Đông Dương trong những năm 1919-1930 


Đơn vị: người 
Người Âu Người bản xứ Tổng cộng 
n 


Năm 1929, số người hoạt động trong ngành y tăng lên 3 làn so 
với năm 1914, gần 2 lần so với năm 1919 và 1,25 lần năm 1924 
(năm người Pháp ô ạt đầu tư vào Đông Dương). 


Riêng số bác sĩ tự do hành nghề ở Đông Dương được thống kê 
trong một số năm là! : 


- Bác sĩ (người Âu và người bản xứ): năm 1927: 27 bác sĩ; năm 
1928: 32 bác sĩ; năm 1929: 34 bác sĩ; năm 1930: 34 bác sĩ. 


1. Résumé statistiques relatjƒ qux années 19]3-1940. 


245 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP § 


- Bác sĩ phụ người Đông Dương: năm 1928: 4 bác sĩ, năm 
1929: 12 bác sĩ; năm 1930: I8 bác sĩ. 


Theo một cách thống kê khác, riêng cho Việt Nam, về số người 
hoạt động trong ngành y của hai năm 1922 và 1930 đã cho kết quả 
như sau: 


Năm 1922', cả 3 kỳ có tổng cộng 1.296 người hoạt động trong 
lĩnh vực y tế, gồm: 


- lố1 người Âu (94 thầy thuốc và được sĩ, 67 y tá), trong đó: 88 
ở Nam Kỳ; 17 ở Trung Kỳ; 56 ở Bắc Kỳ; 


- 1.135 người Việt (113 thầy thuốc phụ tá; 22 được sĩ phụ tá; 
478 bà đỡ và 522 y tá), trong đó: 570 ở Nam Kỳ; 282 ở Trung Kỳ; 
283 ở Bắc Kỳ. 


Năm 1930, số người hoạt động trong lĩnh vực này tăng lên gần 
gắp đôi với 2.080 người, trong đó: 


- 210 người Âu (120 thầy thuốc và được sĩ, 87 y tá 3 bà đỡ), 
trong đó: 118 ở Nam Kỳ, 36 ở Trung Kỳ và 56 ở Bắc Kỳ. 


- 1.870 người Việt (11 bác sĩ, 130 y sĩ, 23 dược sĩ, 400 bà 
đỡ, 1.298 y tá), trong đó: 764 ở Nam Kỳ, 566 ở Trung Kỳ, 540 
ở Bắc Kỳ. 

Vậy là, trong vòng 8 năm (từ năm 1922 đến năm 1930), số người 
hoạt động trong lĩnh vực y tế tăng lên gấp 1,6 lần. Còn nếu tính 
theo xứ thì ở Nam Kỳ số người phục vụ trong ngành y năm 1930 so 
với năm 1922 tăng 34%, Trung Kỳ tăng nhanh gấp 2 lần với 101% 
và Bắc Kỳ tăng 75,8%. 


Số người ốm được nhập viện, số ngày chữa bệnh tăng lên, đi 
liền với đó là số lần thầy thuốc đi thăm khám cho bệnh nhân cũng 


1. Annuaire Statistique de L`Indochine, 1913-1922, tr. 72. 
2. Annuaire Statistique de L`Indochine, 1930-1931, tr. 78. 


246 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


như số lượt người đi khám bệnh cũng tăng lên. Lấy ví dụ trong một 
vài năm, theo thống kê cho toàn Đông Dương như bảng sau': 


Bảng 38: Số nhập viện, số ngày chữa bệnh, 
số lần thăm khám ở Đông Dương các năm 1919, 1924, 1930 


Đề chống lại các loại bệnh dịch: bệnh dịch tế: dịch hạch, dịch tả, 
đậu mùa; bệnh dịch mang tính khu vực: sốt rét, kiết ly, phong hủi, chó 
dại căn và các loại bệnh xã hội: lao, hoa liễu, mắt hột..., việc phòng 
ngừa đã được tính đến. Các Viện Pasteur Sài Gòn và Hà Nội đã sản 
xuất được một số loại vắc xin cung cấp cho các bệnh viện và các cơ sở 
y tế. Việc thử nghiệm chữa trị các loại bệnh dịch cũng đã được tiến 
hành tại phòng thí nghiệm của các Viện Pasteur đó. 

Số người được tiêm chủng phòng một số bệnh mỗi năm một 
tăng (được tính trên toàn Đông Dương)?: 

Số người được tiêm phòng bệnh đậu mùa: năm 1919: 2.245 
người; năm 1924: 4.689 người; năm 1928: 7.780 người; năm 1930: 
4.817 người. 


Số người được tiêm phòng tả: năm 1919: 109 người; năm 1926: 
2.173 người; năm 1927: 2.600 người; năm 1928: 4.441 người; năm 
1929: 1.880 người. 


l. Résumé statistiques relatƒ aux années 1913-1940. 
2. Résumé statistiques relatiƒ aux années 1913-1940. 


247 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trên phạm vi Việt Nam, số liệu của năm 1922 và năm 1930 về 
số người được tiêm chủng đối với một số bệnh dịch như bảng sau: 


Bảng 39: Số người được tiêm chủng ở Việt Nam 
trong những năm 1922 và 1930 


Đơn vị: người 


—— [x8 [ni] ses [max 


Chống đậu mùa 1.206.000 | 1.217.000 | 1.828.000 | 4.251.000 
Chống dịch tả 867.000 


Năm 1927, khi có dịch tả, cơ quan trợ giúp y tế phải tiêm thuốc 
phòng loại dịch này cho hơn l triệu người”. 


Thuốc ký ninh được các Phòng trợ giúp y tế phát miễn phí cho 
bệnh nhân. Năm 1919, tổng cộng 632kg kí ninh được phát trên cả 
ba kỳ: Nam Kỳ: 222kg, Trung Kỳ: 360kg, Bắc Kỳ: 50kg'. 


1. Annuaire statistique de L`Indochine, 1913-1922, tr. 75. 
2. Annuaire statistique de L`Indochine, 1930-1931, tr. 80. 
3. Gaide et Bordet, Le Cholé ra en Indochine, Hà Nội, 1930, tr. 19. 
4. Annuaire Statistique de L`Indochine, 1913-1922, tr. 76. 


248 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Năm 1930, số thuốc loại này được phân phát tăng lên đến 250% 
với 2.211kg, trong đó Nam Kỳ: 784kg; Trung Kỳ: 871kg và Bắc 
Kỹ: 556kg'. 

Một số tổ chức phòng chống bệnh lao đã ra đời: năm 1923, ở Sài 
Gòn có Uy ban nghiên cứu bệnh lao; năm 1928, tại Hà Nội có Liên 
đoàn chống lao Bắc Kỳ”. 


Năm 1924, Cơ quan cứu trợ y tế (Assistance Médical) tiêm 
thuốc vắc xin B.C.G. cho trẻ sơ sinh. Đến năm 1930, có hơn 100.000 
trẻ em được tiêm loại thuốc này tại Việt Nam (Nam Kỳ: 72.729 trẻ; 
Trung Kỳ: 1.339 trẻ; Bắc Kỳ: 26.922 trẻ). 


Chính quyền thuộc địa cũng đã lập được 12 trại phong vào năm 
1919 (1 trại ở Nam Kỳ, 5 trại ở Trung Kỳ và 6 trại ở Bắc Kỳ) để 
chữa cho các bệnh nhân phong trên cả nước. Theo ước tính thì trên 
cả Việt Nam có khoảng 10.500 người bị phong nhưng chỉ có khoảng 
3.000 người vào trại vì chi phí để chữa trị bệnh này rất tốn kém. 


Cùng những tiến bộ như vậy, việc đào tạo các nữ hộ sinh cũng 
đã được tiến hành từ đầu thế kỷ XX và đến giai đoạn này được đây 
mạnh hơn đê giúp các bà mẹ khi sinh con cũng như chăm sóc con mình. 


Năm 1922, trên cả ba kỳ có tổng cộng 295 bà đỡ (Nam Kỳ: 242 bà 
đỡ, Trung Kỳ: 13 bà đỡ; Bắc Kỳ: 40 bà đỡ). 


Năm 1930', số bà đỡ đã tăng lên tổng cộng 400 bà đỡ (Nam 
Kỳ: 278 bà đỡ; Trung Kỳ: 37 bà đỡ; Bắc Kỳ: 85 bà đỡ), tức là tăng 
lên gấp rưỡi. 

Điều này đã góp phần làm cho các bà mẹ sinh con được an toàn hơn. 


1. Annuaire Statistique de L`Indochine, 1930-1931, tr. 81. 

2. Mairie de Hà Nội 5852, Ligue antituberculeuse dụ Tonkin, 1932-1941. 

3. Galde, L`Assistance Médicale et la Protection de la Sarté Publique, Hà Nội, 
931, tr. 362. 

4. Annuaire Statistique de L`Indochine, 1913-1922, tr. 72. 

5. Annuaire Statisique de L`Indochine, 1930-1931, tr. 78. 


249 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Về phương pháp chữa bệnh và thuốc chữa bệnh, người Pháp đã 
bắt đầu nghĩ đến việc kết hợp giữa Đông và Tây y. 


Trong những năm 1919-1930, người Pháp đã tăng cường việc 
du nhập phương pháp chữa bệnh mới - Tây y, vào Việt Nam như: 
việc thành lập ra các cơ sở khám và chữa bệnh, từ lớn đến nhỏ, từ 
trung ương tới địa phương, từ chuyên khoa tới đa khoa, từ thông 
thường đến đặc biệt; chú ý đến việc đào tạo nhân viên y tế, từ bác sĩ 
tới y tá, đến các nữ hộ sinh; việc phòng và chữa các bệnh dịch, 
bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội; phổ biến lý thuyết vi trùng để 
tuyên truyền vẻ vệ sinh; giúp đỡ các bà mẹ và trẻ sơ sinh để giảm 
thiểu tình trạng chết yếu ở trẻ nhỏ. 


2. Sự yếu kém của dịch vụ y tế 


Ngay cả ở trong giai đoạn này, sau nửa thế kỷ xâm lược Việt 
Nam, công việc phổ biến một nền Tây y cũng mới chỉ gần như là 
bắt đầu. 


Số bệnh viện được xây dựng hoàn toàn không đủ cho nhu cầu 
khám và chữa bệnh của người dân. Hơn thế, chính quyền mới chỉ 
cho xây dựng các bệnh viện ở các thành phố lớn mà bỏ rơi vùng 
thôn quê. 


Số người được đào tạo, nhất là hàng ngũ các bác sĩ, còn quá ít 
ỏi so với dân số. 


Theo Niên giám thống kê, năm 1931, Việt Nam có 17.702.000 
người, thế nhưng mới chi có 2.080 người làm việc trong ngành y, 
tức là cứ 8.510,5 người dân mới có 1 nhân viên y tế (Tỷ lệ có khác 
nhau giữa các xứ: Nam Kỳ: 5.08§3,9 người; Trung Kỳ: 8.508,3 người; 
Bắc Kỳ: 13.583,9 người). Điều đó có nghĩa là người dân vẫn cần 
đến các ông thảy lang chữa bệnh bằng thuốc Bắc và thuốc Nam. 


1. Annuaire statistique de Ï' Indochine, 1930-1931. 
250 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Đã vậy, người Pháp lại phân biệt giữa bác sĩ và bác sĩ phụ 
trợ để chỉ những người Pháp và những người bản xứ cùng tốt 
nghiệp Trường Đại học Y, Dược trong cùng một điều kiện giảng 
dạy. Điều đó hạn chế khả năng chữa bệnh của bác sĩ người Việt. 
Năm 1926, Toàn quyền Varenne ban hành một Nghị định để xóa 
bỏ sự bất công này và thay y sĩ phụ trợ (méđecin auxiliaire) bằng 
y sĩ Đông Dương (médecin indochinois). Trên thực tế, bác sĩ 
người Việt vẫn bị phân biệt đối xử về nghề nghiệp cũng như về 
đãi ngộ. 

Mặt khác, do thiếu ăn triỀền miên, thiếu các phương tiện sống, 
nhất là tại khu vực thôn quê và những khu ô chuột trong các 
thành phố lớn, điều kiện vệ sinh kém, các loại bệnh dịch xảy ra 
hằng năm. 


Ba loại bệnh dịch phổ biến nhất là bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch 
và bệnh dịch tả. Mỗi năm có hàng nghìn ca bị nhiễm và cũng có 
hàng trăm, hàng nghìn ca tử vong'. 


Bệnh đậu mùa diễn ra nặng nhất vào các năm 1917-1918; 
1924-1925; 1929-1930. Trong các năm này, mỗi năm có trong khoảng 
từ 5 nghìn đến 6 nghìn người mắc bệnh và khoảng từ ! nghìn 
đến 2 nghìn người chết. 


Dịch hạch liên tục vào các năm 1921, 1922, 1923, 1924, mỗi 
năm có cả nghìn người nhiễm bệnh mà phần lớn đã không kịp 
chữa trị. 


Bệnh tả lây lan trằm trọng nhất vào các năm 1919 (hơn 6 nghìn 
người mắc, trong đó gần 5 nghìn người chết), năm 1921 (4 nghìn 
500 người mắc, gần 3 nghìn người chết), nhất là từ năm 1926 đến 
năm 1930, trong đó đặc biệt trầm trọng là năm 1926 với hơn 19 
nghìn người mắc, với đến 15 nghìn 500 người chết và năm 1927 
với 32 nghìn người mắc, hơn 25 nghìn người chết. Đó là con số 


1. Résumé statistique relatƒ qux années 1913-1940 
251 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thống kê chính thức. Theo một nguồn tin khác, thì số người chết 
vì tả vào năm 1927, riêng ở Bắc Kỳ đã là 30.000 người '. 


Việc tiêm phòng không đầy đủ, kịp thời chỉ là một số nguyên 
nhân. Nguyên nhân chính là điều kiện sống và vệ sinh quá tồi tệ của 
đa số người dân không thể ngăn được các ỗ dịch và phòng tránh được 
sự lây lan đối với các bệnh trên. 


Cũng như vậy đối với bệnh sốt rét. Bác sĩ Gaide cho biết, mỗi 
năm Việt Nam có khoảng 1.000 người chết vì căn bệnh này, riêng 
năm 1928 có tới 2.000 ca tử vong?. Thuốc ký ninh đã được phát 
nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu. 


Một số bệnh xã hội khác như: bệnh lao, bệnh phong và bệnh hoa 
liễu cũng không được phòng ngừa đầy đủ. 


Chính quyền thuộc địa chưa có chính sách đặc biệt về bệnh lao - 
được gọi là bệnh nghề nghiệp của công chức Việt Nam, trong khi 
mỗi năm có hàng nghìn người chết. Vào thập kỷ 1919-1930, tại 
Việt Nam mới chỉ có một vài tổ chức chống lao tư nhân được thành 
lập và cũng mới có khoảng 100.000 trẻ em được tiêm phòng lao. 


Đối với bệnh phong, dễ lây, nguy hiểm, chính quyền thuộc địa 
đã chịu bỏ tiền lập ra các trại phong rồi đưa tất cả những người bị 
bệnh vào đó. Thế nhưng, ngành y tế Đông Dương vẫn không kiểm 
soát nỗi tình trạng gia tăng của số người bị nhiễm bệnh. Năm 1931, 


_ 


. Gaide et Blandin, Note sur P'ápiđémie de choléra de 1927-1928 et sur la 
campagne de vaccination anticholérique. Bulletin de la Société Médico- 
chirugical de P`Indochine, 1929, và Gaide œ Bodet, Le Choléra en Indochine, 
Hà Nội, 1930. 

2. Gaide, L'Assistance Médicale et la Protection đe la Santé Publique, 
Sđd, tr 295. 

. RST 47942. Voeux émis part la Loge maconique "La Fratermité Tonhinoise" 
qu sujet de la luite à mener contre la tuberculose, 1933. 

4. Gaide, L'Assistance Médicale et la Protection de la Santé Publique, Sđd, 

tr. 321. 


Bá 92 


œ› 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


cơ quan Hỗ trợ y tế ước tính khoảng 10.500 người bị phong trên 
cả nước (Bắc Kỳ: 3.500 người, Trung Kỳ: 3.000 người, Nam Kỳ: 
3.000 người) nhưng chỉ có 3.000 người nhập trại. 


Bệnh hoa liễu thường gặp ở các đối tượng là gái điểm và binh 
lính Pháp. Từ năm 1919 đến năm 1928, có khoảng 6.000 đến 7.000 
lính Pháp ở Bắc và Trung Kỳ mắc bệnh hoa liễu và mỗi năm có 
chừng 1.314 người phải vào bệnh viện vì hoa liễu (18,8% đến 21,9%)!. 


Cũng trong tình trạng chung, việc bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh 
rất kém cỏi. Số nhà hộ sinh ít, trang thiết bị không có, nhiều bà đỡ 
chăng qua trường lớp nào dẫn đến việc nhiều bà mẹ chết khi sinh, 
con sinh ra không nuôi được. 


Tóm lại, đã già nửa thế kỷ "khai hóa văn minh" nhưng cho đến 
thập niên 1919-1928, ngành y tế mà người Pháp xây dựng ở Việt 
Nam mới chỉ ở DỊ trình độ hết sức hạn chế về mọi phương diện: 
cơ sở vật chất, số người hoạt động, trình độ chuyên môn... Vì vậy 
mà chỉ có số ít người được hưởng sự chăm sóc về y tế, đại đa số 
dân chúng dường như vẫn chưa biết đến dịch vụ này. 


II. CÁC HOẠT ĐỌNG VĂN HÓA CỦA CHÍNH QUYÈN 
THUỘC ĐỊA 


Trong những năm chiến tranh, để đây mạnh việc bòn rút sức 
người, sức của của thuộc địa cho cuộc chiến tranh chính quốc cũng 
như tấn công vào bộ máy tuyên truyền của Đức ở Đông Dương, 
chính quyền thuộc địa và giới thân Pháp đã làm dây lên một làn 
sóng tuyên truyền rộng rãi cho việc thực hiện những chính sách của 
Albert Sarraut, theo tinh thần "hợp tác với người bản xứ", cỗ súy 
cho nên văn hóa Pháp, cũng có nghĩa là Pháp hóa tầng lớp trí thức 
Việt Nam, tách họ ra khỏi nền văn minh Trung Hoa, chồng lại các 
sĩ phu tân tiến và những phong trào do họ lãnh đạo, chặn đứng ảnh 


1. Gaide, L' Assistance..., Sđd, tr. 319. 
253 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


hưởng của phong trào cách mạng và những tư tưởng tiến bộ từ 
Trung Quốc tràn vào. 


Dẫn chứng vẻ điều này có nhiều. Những tác phẩm của Hoàng 
Cao Khải: Gương sử Nam (năm 1910), Vịnh Nam sử (năm 1915), Việt 
Nam nhân thân giám (năm 1915), Tượng kỳ khí xa (năm 1916) hay 
vở tuồng Bình Định song trung (năm 1916), Tây Nam đắc bằng 
(năm 1916) - là những cuốn sách ca ngợi công lao người Pháp và nền 
quân chủ, hô hào hợp tác Pháp - Việt hay là những tờ báo nối tiếng 
lúc bấy giờ mà điển hình là Đông Dương tạp chí và Trung Bắc tân 
văn, trong cái gọi là "Thư viện truyện bá" của Schneider - là những 
tờ báo bằng mọi cách nhỏi vào đầu óc người Việt Nam tinh thần sợ 
Pháp, biết ơn Pháp và phụng sự nước Pháp... '. 


Tuy nhiên, tất cả các phương tiện tuyên truyền ấy cũng không 
thể dập tắt được tiếng nói của các sĩ phu yêu nước - đại diện cho 
nền văn hóa truyền thống - ảnh hưởng nhiều của nền văn hóa Trung 
Hoa: Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Mai Lão Bạng, Hoàng 
Trọng Mậu... Bằng cây bút của mình, họ đã sáng tác các thể loại 
truyện, thơ để vận động cách mạng. Những ấn phẩm của họ được bí 
mật lưu truyền trong dân gian, đi vào quần chúng. 

Tờ Đông Dương tạp chí đóng cửa vào năm 1917. 

Chiến tranh thế giới kết thúc, một loạt những thay đổi diễn ra 
trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội cả ở trong và ngoài thuộc 
địa khiến chính quyền thuộc địa phải đưa ra những đối sách mới 
trên lĩnh vực văn hóa, để thực hiện được công cuộc khai thác thuộc 
địa mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế đang suy sụp của 
Pháp cũng như đối đầu được với những thách thức tới từ phía các 
cường quốc khác. Ở Việt Nam, nhiều tổ chức, đảng phái chính trị 
lần lượt ra đời, bắt đầu từ những năm 1925-1926, việc tuyên truyền 


1. Xem Nguyễn Anh, "Vài nét về quá trình đấu tranh chống thực dân và tay 
sai trên lĩnh vực văn hóa của nhân dân ta trong 30 năm đầu thế kỷ XX", 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 116, 1968. 


254 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


cách mạng theo những khuynh hướng khác nhau đã lan tràn khắp 
nơi. Không những thế, ngay trong lĩnh vực văn hóa, chính quyền 
thuộc địa cũng vấp phải những trở ngại lớn. Đó chính là sự lớn 
mạnh và sự kháng cự quyết liệt của nền văn hóa dân tộc - yêu nước, 
cách mạng, vượt qua cả sự kiểm soát và hạn chế của chính quyển 
thuộc địa. Việc chính quyền thuộc địa cho lập ra cơ quan văn hóa; 
việc bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa của các công ty tư bản 
được chính quyển cho phép; sự phát triển, trong một chừng mực 
nhất định của nền giáo dục thuộc địa - làm cho số người có học 
đông hơn; sự phát triển của đô thị - làm tăng khả năng và nhu cầu 
về thông tin; sự ra đời và lớn lên của các tầng lớp xã hội mới: tư 
sản, tiểu tư sản, giới lao động..., với việc mỗi tầng lớp, mỗi giai cấp 
đều cần có tiếng nói trên chính trường; sự hội nhập về văn hóa; sự 
tác động của những sự biến về chính trị trong và ngoài nước, cũng 
là những tác nhân đã khiến cho hầu như tất cả các bộ phận văn hóa 
cả cũ và mới đều trỗi dậy. 


1. Lập ra cơ quan tuyên truyền văn hóa 


Hội Khai trí - Tiến đức (Association pour la Formation Intellectuelle 
et Morale des Annamites - AFIMA), được thành lập qua Nghị định 
Thống sứ Bắc Kỳ ngày 5-2-1919, do Chánh Mật thám Louis Marty 
là Chủ tịch và Hội đồng quản trị gồm các nhân vật tai mắt trong giới 
quan lại bán xứ: Hoàng Trọng Phu, Thân Trọng Huê, Phạm Quỳnh... 

Được lập ra trong nhiệm kỳ của Albert Sarraut, Hội này là một 
biểu hiện cụ thể của việc thực thi "cái cót lõi" của chính sách mị 
dân "hợp tác với người bản xứ" là tạo ra một tầng lớp "thượng lưu, 
trí thức bản xứ" làm chỗ dựa cho công cuộc khai thác thuộc địa. 

Với danh nghĩa một Hội văn hóa, Khai trí - Tiến đức đã thu hút 
một số đông quan lại Nam triều, công chức trong bộ máy chính quyền 
thực dân, giới tư sản, địa chủ và tầng lớp trí thức, nhằm vào mục 
đích, như được ghi trong Điều khoản 1 của Điều lệ Hội là: 


Pin) 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"Dùng các cách chính đáng và do Chính phủ kiêm đốc truyền 
bá trong quốc dân An Nam học thuật và tư tưởng của Đại Pháp, 
khuyến khích người dân làm việc đạo đức cùng là bảo trì cho 
quyền lợi người Pháp, người Nam trong trường kinh tế"! và "... 
gây mối liên lạc giữa các bậc thượng lưu Tây - Nam, dung hòa 
hai cái văn hóa Đông - Tây và cỗ động cho chủ nghĩa Pháp - Việt 
đề huê"2. 


Ngày 27 tháng 4 năm 1919, Hội Khai trí - Tiến đức chính thức 
ra mắt tại Văn miếu Quốc Tử Giám do Toàn quyền Albert Sarraut 
làm Chủ tịch. Trong bài diễn văn nỗi tiếng của mình, viên Toàn 
quyền này, lần nữa nhắc lại mưu đồ chính trị của việc tổ chức ra 
hội này là: 


“Trong một nước thế nào cũng phải có một bọn thượng lưu. Tôi 
thành tâm muốn cho bọn thượng lưu An Nam càng ngày càng được 


rộng quyền mà giúp chúng tôi trong mọi việc"Ẻ. 


Từ khi ra đời, Khai trí - Tiến đức đã khuấy lên không khí học 
thuật, văn hóa trong giới trí thức Việt Nam và cũng thực sự trở 
thành một công cụ thống trị, nô dịch về văn hóa. Cùng với Nam 
phong - là cơ quan ngôn luận của Hội này, chính quyền thuộc địa 
đã tạo ra được một số trí thức ủng hộ chính quyền thực dân, trong 
đó có những bôi bút đắc lực chuyên nói tốt cho Pháp, nói xấu những 
người yêu nước và chủ nghĩa cộng sản, gây nhiều khó khăn cho 
việc tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản cũng như cho phong trào đấu 
tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, trong những năm 
1919-1930. 


1. Nam phong, số 10 (1-1919), tr. l61, 164. 

2. Nam phong, số 206. 

3. Xem Dương Trung Quốc, Việt Nam - những sự kiện lịch sử (1919-1945), 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2000, tr. 9. 


25 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


2. Việc đầu tư vào lĩnh vực văn hóa 


Cùng với việc hạn chế các ấn phẩm bị coi là làm phương hại 
đến chế độ thuộc địa, chính quyền thuộc địa còn tận dụng vốn của 
các công ty và các cá nhân để mở rộng các hoạt động văn hóa. 
Trong bối cảnh của việc ồ ạt bỏ vốn vào thuộc địa, giới tư bản tư 
nhân (cả Pháp và Việt), do năm bắt được nhu cầu phát triển các 
dịch vụ thông tin - văn hóa, đã nhanh chóng lao vào kinh doanh 
trên lĩnh vực này. Các cơ sở hoạt động văn hóa cũ tăng thêm vốn. 
Các công ty văn hóa mới ra đời. 


Những số liệu thống kê ít ỏi của Sở Tài chính Đông Dương! 
cho biết quy mô đầu tư của các công ty đó vào các ngành văn hóa: 
xuất bản, in ấn, báo chí, tuồng chèo, phim ảnh, sân khấu... Tuy 
nhiên, vì việc thống kê theo truyền thống thường chỉ chuyên chú 
vào các ngành kinh tế và việc thống kê trong tài liệu này chỉ được 
tiền hành trên những công ty đăng ký và nộp thuế tại các Chi nhánh 
Trước bạ và Tem được đặt ở các thành phố nên bỏ qua những công 
ty, những cơ sở hoạt động khác và kết quả thống kê này chỉ là một 
phần của thực tế. 

Qua Chi nhánh Trước bạ và Tem Hải Phòng, 1 công ty in ấn - 
Tin tức Hải Phòng (Le Courier d°Hải Phòng), được thành lập ở Hải 
Phòng từ năm 1908, với số vốn ban đầu là 60.000 francs đã tăng 
vốn lên gấp 9 lần vào năm 1930, với 550.000 francs. 


Qua Chi nhánh Trước bạ và Tem Hà Nội, trước năm 1919 mới 
chỉ có 2 công ty kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, vốn 61 1.800 francs, 
trong đó Nhà in Viễn Đông, lập năm 1907, vốn 1 triệu francs, tăng 
lên 300.000 đồng, tương đương 3 triệu francs vào năm 1930. 

Từ năm 1919 đến năm 1930, 7 công ty xuất bản, báo chí, văn 
hóa được thành lập tại Hà Nội, vốn tông cộng 635.269 francs: Công 
ty thực nghiệp (năm 1921) khai thác tờ báo chữ Quốc ngữ Thực nghiệp 


1. Direction des Finances de Ì Indochine 12489. 
257 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


dân báo; Công ty Đông Pháp (năm 1921) khai thác tờ Đông - Pháp 
(France - Indochine), Công ty Đông Dương Cộng hòa (Indochine 
Républicaine) (năm 1925) khai thác tờ báo cùng tên; l Hí viện 
(không rõ tên) khai thác tuông và nhạc dân tộc (năm 1925), Công 
ty Hợp Dung Đại (năm 1926); Công ty công nghệ ảnh và buôn bán 
máy ảnh (năm 1923); Công ty Sán Nhiên Đài Chấn Hưng (năm 
1927) thành lập các nhà hát và ban nhạc 


Qua Chi nhánh Trước bạ và Tem Đà Nẵng, Công ty Huỳnh 
Thúc Kháng (Société Huỳnh Thúc Kháng et Cie) (năm 1927) - một 
công ty cô phản, trách nhiệm hữu hạn, trị sở tại Huế, mua một nhà 
in để khai thác báo Tiếng dân và mọi hoạt động liên quan đến in, 
ấn, vốn 30.000 đồng, tương đương 300.000 francs năm 1930. 


Qua Chi nhánh Trước bạ và Tem Sài Gòn, trước năm 1919, chỉ 
thấy có 1 công ty báo vốn ban đầu 48.245.537 francs nhưng năm 
1930 tăng lên 233.575.780 francs. 


Từ năm 1919 đến năm 1930, có tới 13 công ty đầu tư vào lĩnh 
vực văn hóa có trị sở tại Sài Gòn, tổng vốn ban đầu là 9.427.291 
francs, năm 1930, tăng lên gắp đôi với 18.701.000 francs. Trong 
đó có: Công ty in ấn (năm 1919) với mọi hoạt động ín ấn; Cơ 
quan Báo Tỉn tức Sài Gòn (Le Courrler Saigonnais) (năm 1922); 
Công ty vô danh chiếu phim Léopol Bemard (năm 1923) khai thác 
nhà hát và rạp chiếu phim; Công ty phim và điện ảnh (năm 1923) 
chuyên xuất bản phim, mua và cho thuê phim; Cơ quan báo Tiến bộ 
An Nam (Le Progrès Annamite) (năm 1924) xuất bản và khai thác 
tờ báo cùng tên; Công ty Dương Bá Han (năm 1925) chuyên khai 
thác các rạp chiếu phim; Công ty mua, bán máy ảnh (năm 1926); Cơ 
quan Điện tín Đông Dương (La Dépêche indochinoise) (năm 1928) 
thành lập và xuất bản mợi loại báo; Nhà xuất bản Viễn Á (Les Editions 
đ'Extrême Asie) (năm 1928) khai thác mọi loại báo; Công ty Đông 
Dương tài liệu và kinh doanh tài chính (Sociéte indochinoise de 
Documentation et d”Entreprises financières) (năm 1929); Công ty 
xuất bản báo chí Đông Dương (năm 1929)... 


258 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Theo thống kê của Sở Tài chính Đông Dương, trước năm 1919 
mới chỉ có ít công ty kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, nhưng 
sau năm 1919 cho đến năm 1930, trên cả nước đã có tất cả 20 
công ty kinh doanh trên lĩnh vực này, tống số vốn là 10.362.560 
francs (xem bảng 40): 


Bảng 40: Số công ty kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam 
trong những năm 1919-1930 


— | Mewg | Vintmse 
635.269 


9.427.291 


Trong các công ty cả cũ và mới kể trên, hơn một chục là các 
công ty và các cơ sở xuất bản, in, ấn báo chí; một số về phim 
ảnh; còn lại là nhà hát, tuồng, chèo... hay buôn bán các thiết bị 
văn hóa. 


So với giai đoạn trước, trong những năm 1919-1930, số công ty 
và cơ sở liên quan đến các hoạt động văn hóa đã tăng hơn hắn. Dù 
số tiền đầu tư vào các ngành văn hóa không thể so sánh được với số 
tiên các nhà tư bản đầu tư vào các ngành kinh tế song điều đó đã 
chứng tỏ phần nào sự quan tâm của xã hội đối với lĩnh vực này và 
cũng có thể được coi là một chỉ số chứng tỏ sự tăng trưởng của một 
lĩnh vực hoạt động xã hội. Điều đáng lưu ý là đã có những công ty 
lớn, "bao riêu" cùng lúc nhiều loại báo, nhiều loại ấn phẩm, cũng 
có những nhà xuất bản, nhà in rất lớn có truyền thống lâu năm nay 
mở rộng việc kinh doanh. Một số tờ báo, được coi là công cụ tuyên 
truyền chủ yếu cho những mưu đồ thực dân, còn do chính chính 
quyền bảo trợ. Tờ Nam phong do Louis Marty - Trùm mật thám 
Đông Dương chủ trương, Phạm Quỳnh chủ xướng thuyết Quân chủ 


259 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


lập hiến và cuồng nhiệt với chủ nghĩa "Pháp - Việt đề huế" là chủ bút. 
Hay như tờ Tiến bộ Annam (Le Progrès annamite) của Lê Quang 
Trinh ở Nam Kỳ cũng là do Outrey - một quan chức cao cắp Nam Kỳ, 
đỡ đầu. 


Đây là một lý do làm cho nhiều tờ báo tổn tại được, nhiều ấn 
phẩm được công bố. Cũng vì tính chất thương mại hóa của báo chí 
công khai lúc bấy giờ nên nhiều tờ báo sớm bị đình bản do bán 
không chạy, chủ báo bị phá sản, ngay cả những tờ báo thân thực 
dân. (Nhiều tờ báo bán không chạy là do không được độc giả chấp 
nhận hay bị tây chay do thiếu tỉnh thần dân tộc, quá lỗ bịch trong 
thái độ thân thực dân). 


Vì vốn đầu tư tăng lên, các công ty và các cơ sở văn hóa đua 
nhau ra đời, nhiều loại báo chí và ấn phẩm đã được công bố, các 
hoạt động nghệ thuật cũng trở nên sôi nỗi, nhiều đoàn kịch, đoàn 
chiếu phim được thành lập... 


Theo Đỗ Quang Hưng, tác giả cuốn Lịch sử báo chí Việt Nam 
1865-1945, thì trong 5 năm 1919-1925 có 26 tờ báo và tạp chí mới 
ra đời, nhiều hơn tổng số báo và tạp chí xuất bản trong 54 năm trước 
(1865-1919)'. 


Những số liệu thống kê được công bó trên Niên giám thống kê 
Đông Dương đã chứng tỏ điều này. 

Về báo, chỉ riêng các loại báo ra định kỳ, có nộp lưu chiểu, tức 
là có khai báo, xin phép, trong những năm từ năm 1922 - năm bắt 
đầu có thống kê, mỗi năm có thêm hàng chục đầu báo mới được ấn 
hành, nhất là trong những năm 1929, 1930. Năm 1930, có đến 39 tờ 
báo mới so với năm 1929. Số đầu báo được thống kê cụ thể từng 
năm như bảng sau”: 


1. Xem Đỗ Quang Hưng, Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2000. 
2. Résumé statistique relatiƒ aux années I913-1940. 


260 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Bảng 41: Số lượng báo được xuất bản từ năm 1922 đến năm 1930 


1922: 66 1925: 710 1928: 148 
1923: 88 1926: 708 1929: /55 
1924: 170 1927: 134 1930: 794 


Ngoài các báo chí ra định kỳ còn có một sự gia tăng đáng kinh 
ngạc các loại ấn phẩm khác. Đây là số những ấn phẩm được nộp 
lưu chiếu (tức là chưa kể các ấn phẩm in ấn lậu) của các năm, từ 
năm 1922 đến năm 1930 (xem bảng 42)': 


Bảng 42: Số ấn phẩm nộp lưu chiều từ năm 1922 đến năm 1930 


RE EETEEETE.¬3 


Bmde | b [is [áo | | m ae Le | eị | 


Như vậy, mỗi năm có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn loại ấn 
phẩm ra đời. Các loại ấn phẩm đó tập trung nhiều hơn ở Nam Kỳ, 
nơi việc ấn hành được tự do hơn, rồi Bắc Kỳ, sau cùng là Trung Kỳ. 

Trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như vậy. 

Năm 1920, vở kịch đầu tiên được trình diễn tại Hội Khai trí - 
Tiến đức (Vở Người bệnh tưởng của Molie) thì ngay trong năm đó, 
Hội kịch Uấn Hoa ra đời, liên tiếp trình diễn nhiêu vở kịch tại Hà 
Nội. Với vở kịch Chán thuốc độc của Vũ Đình Long (diễn tại Hà 
Nội đêm 20-10-1921), nghệ thuật kịch nói Việt Nam chính thức ra 
đời (diễn viên và họa sĩ đều là người Việt Nam) tạo đà cho việc 


1. Résumé statistique relatƒ aux années 1913-1940. 
2. Kê cả những bản đồ được ấn hành trước năm 1922 do Sở Địa lý giao nộp. 


261 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thành lập của các đoàn kịch nghệ khác. Từ Hà Nội, loại hình nghệ 
thuật này đã lan sang các thành phố khác. Nhiều kịch bản mới của 
các tác giả Việt Nam đã được trình diễn: Vũ Đình Long, Tương 
Huyền, Vi Huyền Đắc, Vũ Trọng Phụng, Đoàn Phú Tứ, Nguyễn 
Huy Tưởng... 


Về phim ảnh thì ngay từ năm 1916, Ban Điện ảnh trực thuộc 
Văn phòng Phủ Toàn quyền đã ra đời đẻ trình chiếu những bộ phim 
về cuộc chiến tranh ở chính quốc, nhằm tuyên truyền cho Pháp và 
cạnh tranh với cơ quan tuyên truyền của Đức ở Đông Dương. 


Sau chiến tranh, công việc chiếu phim, chụp ảnh được đặc biệt 
khuyến khích để trình chiếu với công chúng Pháp về nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, con người của Đông Dương nhằm thu hút sự 
chú ý và vốn đầu tư của giới tư bản chính quốc. Không những thế, 
để phụ họa cho tờ Nam phong trong chủ trương "chấn hưng" một 
nền văn hóa dân tộc, Ban Điện ảnh giờ đây còn tổ chức làm phim 
ngay tại Việt Nam và bộ phim đầu tiên được trình chiếu vào ngày 
14-3-1924, tại Hà Nội, là "Kim Vân Kiều" - dựa vào Truyện Kiểu 
của Nguyễn Du - được Phạm Quỳnh và Nzm phong coi là "quốc hồn, 
quốc tuý". Các rạp chiếu phim cũng lần lượt được xây dựng ở khắp 
các thành phố lớn'. 

Các đoàn xiếc, các đoàn ca hát, tuông chèo, cải lương... cũng 
đua nhau thành lập phục vụ các tằng lớp thị dân ngày càng trở nên 
đông đúc và nhu cầu về văn hóa ngày càng nhiều, càng cao. 


3. Kiểm soát các ấn phẩm, nhất là báo chí 


Trước sự bùng phát của các hoạt động văn hóa, nhất là trong 
các lĩnh vực báo chí, ấn hành, chính quyền thuộc địa cũng tỏ ra 


1. Một trong những nơi chiếu phim đầu tiên là quán cà phê của Khách 
sạn Metropol, khai trương tháng 8-1920 với bộ phim Thần cọp. Ngày 
22-9-1920, Rạp chiếu phim đầu tiên là Place (sau là Rạp Công nhân) được 
khai trương. 


262 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


hoảng sợ. Vì vậy, trong việc củng cô chính quyền thuộc địa thì 
việc kiện toàn và củng cố bộ máy đàn áp rất được coi trọng và việc 
đàn áp đối với các loại hình văn hóa đối lập cũng ngày càng được 
đề cao. 


Bộ máy trần áp giăng đây, các cơ quan an ninh được thành lập 
để kiểm soát chặt chẽ việc lưu hành báo chí từ nước ngoài vào Việt 
Nam. Hơn thế, với việc ban hành các văn bản pháp lý, chính quyền 
thuộc địa định loại trừ những bản báo không làm vừa lòng chế độ 
thực dân. Theo quy định chỉ có Nam Kỳ được hưởng chế độ tự 
do báo chí của chính quốc theo Sắc lệnh ngày 25-5-1881. Nhưng 
rồi trước sự phát triển của báo chí, lo sợ dân chúng thuộc địa lợi 
dụng báo chí làm công cụ chống lại chế độ thuộc địa, Bộ trưởng 
Bộ Thuộc địa đã ra Sắc lệnh ngày 30-12-1898, được ban hành ở 
Đông Dương bằng Nghị định Toàn quyền ngày 30-6-1899, đặt cả 
ba kỳ của Việt Nam trong cùng một chế độ về báo chí. Theo đó, 
việc lưu hành cũng như xuất bản mọi tờ báo bằng tiếng Việt hay 
bắt kể một thứ tiếng nào khác tiếng Pháp đều có thẻ bị cắm bằng 
một nghị định của Toàn quyên. Ngoài ra, sắc lệnh này còn đưa ra 
hàng loạt hình thức kiểm soát và trừng phạt đối với những trường 
hợp vi phạm... Điều đó có nghĩa là trên thực tế, quyền tự do báo 
chí, ngay cả đối với Nam Kỳ, cũng đã bị hạn chế và thủ tiêu. 

Năm 1914, Sắc lệnh ngày 5-8-1914 ban hành ở Đông Dương 
luật báo chí thời chiến, nhưng ngay sau chiến tranh, Sắc lệnh ngày 
12-10-1919 bãi bỏ Sắc lệnh năm 1914, Đông Dương trở về với 
những quy định về báo chí từ năm 1898. Từ năm 1920, chế độ 
kiểm duyệt đối với báo chí không dừng lại ở phạm vi quyên lực tại 
Đông Dương mà đã do cả Cục Những vấn đẻ chính trị bên chính 
quốc theo dõi sát sao, đặc biệt là đối với các tờ báo bản xứ. Nghị 
định Toàn quyển ngày 31-1-1922 thiết lập Kho lưu chiều bên cạnh 
ban Giám đốc Sở Lưu trữ và Thư viện Trung ương và quy định bắt 
buộc các nhà ¡in sách, báo phải nộp mỗi loại ấn phẩm 2 bản, 1 bản 
tại Thư viện Trung ương Hà Nội và 1 bản cho Thư viện Quốc gia Pháp. 


263 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Từ năm 1914 trở đi, tất cả các xuất bản phẩm đều được lưu trữ và 
ghỉ rõ trong danh mục xuất bản phẩm. 


Năm 1927, trước sự lan tràn của báo chí và các ấn phẩm, nhất là 
các loại báo chí, ấn phẩm mang tính chất chống thực dân, chống 
lại chế độ thuộc địa, chính quyền thực dân ban hành Sắc lệnh ngày 
4-10-1927 để áp dụng tại hai xứ Bắc Kỳ (Nghị định Toàn quyền ngày 
10-11-1927) và Trung Kỳ (Nghị định Toàn quyền ngày 20-12-1927) 
cũng như tại các nhượng địa Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng (lẽ ra 
được hưởng chế độ năm 1881 như Nam Kỳ). 


Sắc lệnh ngày 4-10-1927 căn bản là sự nhắc lại Sắc lệnh ngày 
30-12-1898 một cách khắt khe hơn, với những hình phạt nặng nề hơn. 


Theo quy định của Sắc lệnh này!, tại các điều sau: 


"Điều 3. Mọi ấn phẩm... đều phải nộp lưu chiều hai bản... nếu 
không sẽ bị phạt tiền từ 16 francs đến 300 francs...". 


"Điều 5. Mọi báo chí và báo chí định kỳ mà toàn bộ hay một 
phần được viết bằng một thứ tiếng ngoài tiếng Pháp sẽ phải được 
sự cho phép trước của Toàn quyền sau khi có ý kiến của Ủy ban 
thường trực Hội đồng Chính phủ. Giấy phép này có thê bị thu hồi 
bắt kỳ lúc nào bằng những hình thức tương tự". 


"Điều 13. Sự ấn hành, lưu trữ, công bó, bán, phân phát hoặc 
đem chiếu những hình vẽ, hình khắc, giấy viết, giấy in, phim ảnh 
phạm đến chủ quyền của nước Pháp bảo hộ thì bị phạt tù từ 3 tháng 
đến ! năm và phạt tiền từ 100 francs đến 3.000 francs, hoặc l trong 
2 hình phạt đó. 

Xúc phạm đến quan Toàn quyền và phạm đến thanh thế, uy 
quyển của nước Pháp, xúc phạm đến nhà vua xứ bảo hộ, vợ vua, tô 
tiên, con cháu các vua chúa, các bà thái hậu và các ông hoàng thái 
tử... cũng bị xử phạt theo cách trên”. 


1. Xem Đỗ Quang Hưng, Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945, Nxb. Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 2000. 


264 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


"Điều 16 ... nếu vi phạm luật báo chí thì cá nhân, chủ nhân, 
giám đốc, quản lý biên tập và tất cả các tác giả đều bị kết án tiểu 
hình, sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền đến 100 francs". 


Vì điều này, chỉ những tờ báo ca ngợi Pháp, tuyên truyền cho 
chủ nghĩa "Pháp - Việt để huê", chống phá phong trào yêu nước và 
cộng sản thì mới trụ được. Còn lại, phần lớn bị đóng cửa do "chống 
đối chính quyền" và "vi phạm luật báo chí". 


Ở Bắc Kỳ, trước năm 1919, không có tờ nhật báo nào, trừ tờ 
Trung Bắc Tân văn đôi thành nhật báo vào năm 1919. Sau năm này, 
nhật báo ra đời nhiều hơn. Bắc Kỳ chỉ có một số báo ra định kỳ. 


Do chế độ kiểm duyệt gắt gao, Bắc Kỳ không có báo đối 
lập công khai (với chủ nghĩa thực dân), cũng không có báo Pháp 
ngữ do người Việt chủ trương, như ở Nam Kỳ. Cũng vì thế, 
trong những năm 1919-1930, nhiều nhà báo Bắc Kỳ phải chạy 
vào Nam Kỳ lập báo. Muốn tôn tại, báo chỉ còn cách bàn về 
những vấn đề ngoài chính trị: văn chương, lịch sử, kinh tế, canh 
nông... trong đó phải một mực tán dương công lao "khai hóa" của 
nước Pháp: 


Thực nghiệp dân báo (lập năm 1921), một tờ báo của giai cấp 
tư sản mới hình thành mà chủ nhiệm là Bùi Huy Tín, một doanh 
nhân nôi tiếng ở Đông Dương, bộ biên tập là 50 thương gia, kỹ 
nghệ gia có tiếng: Nguyễn Hữu Thu, Nguyễn Hữu Cự... Báo chuyên 
bàn về kỹ nghệ, canh nông...; 

Khai hóa nhật báo (năm 1921) do Bạch Thái Bưởi làm chủ 
nhiệm, với sự tham gia của Hoàng Tích Chu và Đỗ Thận, chuyên 
bày bảo cách làm giàu cho giới doanh thương, phản ánh nguyện 
vọng của tầng lớp tư sản và tiểu tư sản bản xứ (tồn tại cho đến 
năm 1927); 

Nông Công Thương báo (năm 1929) do Hội đoàn các thương gia 
Bắc Kỳ phát hành. 


265 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Hà Thành ngọ báo và Đông Tây của Hoàng Tích Chu và Đỗ Văn 
(các nhà báo tu nghiệp từ Pháp về). 


Bắc Kỳ chỉ có tờ Nam phong là phát đạt và tồn tại đến 17 năm 
với một lượng thông tin không nhỏ vì nó là con đẻ của chính quyền 
thực dân, do Chánh mật thám Louis Marty đỡ đầu, Albert Sarraut 
và Khải Định là ân nhân, tập hợp xung quanh là những trí thức 
Tây học và Hán học cỡ lớn. Nam phong tự nhận đảm trách "giáo 
hóa" quốc dân, lo lăng cho tiền đồ của dân tộc bằng cách "bôi dưỡng 
quốc hồn" "bảo tôn quốc túy" trên cơ sở kết hợp văn hóa Đông - 
Tây và có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nền 
văn chương hiện đại. Tờ báo này bắt buộc phải hợp tác với chính 
quyền thuộc địa. Bên cạnh những khảo cứu, dịch thuật về văn 
chương Tây, Trung Quốc, nhiệm vụ thường trực của nó là tuyên 
truyền cho đường lối thuộc địa của Albert Sarraut, ủng hộ "chủ 
nghĩa Pháp - Việt để huế", chống chủ nghĩa cộng sản, Cách mạng 
tháng Mười Nga và chống phá phong trào đầu tranh của nhân dân 
Việt Nam. 

Ở Trung Kỳ, trừ tờ Tiếng dân mà chính quyên thuộc địa phải 
miễn cưỡng chấp nhận cho ra đời vào năm 1927 do uy tín, sự cứng 
cỏi của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng với các cộng sự là các trí thức 
tầm cỡ nên mới có thể trụ lại được mặc dù đường lối được theo 
đuôi là công kích chính quyền bảo hộ, những tờ báo còn lại đều 
thân chính quyển thuộc địa, như: Thần Kinh rạp chí (năm 1927); 
Hà Tĩnh tân văn (năm 1928), Hoan Châu tân báo (năm 1930), Trường 
An cận tín (năm 1930), Thanh Nghệ Tĩnh tân văn (năm 1930), đặc 
biệt tờ Bình Phú tân văn (năm 1930) là tờ báo chống chủ nghĩa 
cộng sản. 

Ngay như ở Nam Kỳ là xứ về danh nghĩa được hưởng chế độ 
báo chí năm 1881, công việc làm báo cũng khó khăn. Chăng thế, ngay 
cả những tờ báo tiếng Pháp cũng không phải lúc nào cũng được "ự 
do ngôn luận" nếu động chạm đến nền an ninh thuộc địa và tỏ cảm 
tình với phong trào yêu nước và chủ nghĩa cộng sản. 


266 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Tờ Chuông rạn (La Cloche ƒélée) của Nguyễn An Ninh vừa ra 
đời vào năm 1923 thì từ người viết báo, người in báo cho đến người 
đọc báo đều đã bị mật thám theo dõi. Bản thân Nguyễn An Ninh bị 
bắt, bị tù và năm 1925, tờ báo bị đình bản. Năm 1926 tờ báo này 
tục bản dưới một tên khác là Annam và do Luật sư Phan Văn 
Trường phụ trách. Thế rồi, đến lượt nó cũng bị đình bản vào năm 
1927 bởi "đám" chống lại chủ thuyết "Pháp - Việt đề huể" và kêu 
gọi nhân dân Việt Nam bắt hợp tác với Pháp. 


Những tờ báo khác như: Le Nhà quê của Nguyễn Khánh Toàn 
vừa lập ra năm 1926 đã tân công ngay chế độ thuộc địa nên bị đình 
bản. Cả ban trị sự gồm: Chủ nhiệm Nguyễn Khánh Toàn, Giám 
đốc Nguyễn Văn Chất, quản lý Phạm Văn Duyệt đều bị bắt và bị 
truy tố ra tòa. 


Tờ Eres Nouvelles (Thời đại mới), cơ quan chính thức của Đảng 
Lao động Đông Dương do Cao Hải Để lập ra năm 1926 có đăng những 
bài về chủ nghĩa Bônsơvích Nga, lý thuyết cộng sản, những bài viết 
của Lênin, của Jean Jaurres và tuyên bó, ngay tại số 1, ngày 17-8-1926: 


"Không phải là cơ quan cách mạng, tuyên truyền cho chủ nghĩa 
cộng sản, chi muốn cổ động cho sự hiểu biết và sự hợp tác giữa 
người Pháp và người Việt, phục vụ những tầng lớp thấp cô bé miệng, 
nhằm tăng cường sức mạnh tinh thần và vật chất cho bao nhiêu 
nông phu, chân lắm tay bùn... Hỡi các ngài thượng lưu trí thức, hãy 
chấm dứt đường lối mị dân, lừa phinh để nhìn vào thực tại..." nên 
cũng cùng chung số phận với tờ Le Nhà quê. 

Tờ Rạng đông của George Monin và Trần Huy Liệu (năm 1926) 
phô biến những tư tưởng mới, tin tức thời sự trong ngoài nước, 
khảo cứu về văn học, tiểu thuyết nhưng cũng bị đình bản năm 1927, 
Trản Huy Liệu bị trục xuất ra Bắc. 


1. Dẫn theo Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 
năm 1930, Sđd, tr. 166. 


267 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tờ Kịch trường khởi đầu chỉ khảo về văn chương, hí kịch, sau 
chuyển hướng thiên về bình luận thời sự, ca ngợi chủ nghĩa Tam dân 
của Tôn Dật Tiên nên bị đình bản. 


Cũng như vậy đối với tờ Đuốc Nhà Nam của Dương Văn Giáo, 
vì chống đối quyết liệt chủ nghĩa tư bản và văn minh phương Tây 
nên bị cắm lưu hành ở Bắc Kỳ từ ngày 10-1-1929. 


Ở Nam Kỳ, sống được chỉ có vài tờ báo của những cá nhân và 
những tố chức thân chính quyền như: 


- La Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương) (1926) của 
nhóm Lập hiến: Trương Văn Bên (Hội đồng quản hạt), Bùi Quang 
Chiêu, Lê Quang Liêm (bạn của Toàn quyền Van Vollenhoven và 
được Albert Sarraut tin cậy như Phạm Quỳnh ngoài Bắc). Cùng xu 
hướng chính trị với tờ Nam phong, ngoài Bắc, Diễn đàn Đông Dương 
tuyên truyền cho "Pháp - Việt đề huê", đả kích thái độ "quá khích" 
của đồng bào và các tư tưởng chống thực dân. 


- Echo Annamite (Tiếng vang An Nam) của Nguyễn Phan Long, 
bắt đầu được ấn hành từ năm 1920. 


- Tờ Essor Indochinoise (Có gắng Đông Dương) của Cao Văn Chánh, 
được lập năm 1924. 

Những tờ báo tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản như L£ Paria 
(Người cùng khổ), rồi Thanh niên của Nguyễn Ái Quốc... được 
truyền bá từ bên ngoài vào Việt Nam và các tờ báo của các nhóm, 
các đảng phái yêu nước trong nước, như: Hồn Cách mạng của Việt 
Nam Quốc dân Đảng, Bứa liêm của Đông Dương Cộng sản Đảng, 
Quốc tế lao động vận tải, Lao động, Nông Công Binh... là đối tượng 
săn lùng của cơ quan an ninh thuộc địa. 

Cũng như vậy, chỉ những ấn phẩm văn hóa nào làm lợi hay là 
không động chạm tới chế độ thuộc địa thì mới được phép ấn hành, 
chăng hạn như cuốn sách Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim; 
hoặc sách của Nhà xuất bản Âu Tây tư tưởng của Nguyễn Văn Vĩnh, 


268 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


được Thống sứ Bắc Kỳ Robin cho thành lập và sách của Nam phong 
tùng thư (phần lớn là sách dịch từ tiếng Pháp, những bài diễn thuyết, 
những bài báo đã in ở Đông Dương tạp chí và Nam phong tạp ch, 
các tác phẩm văn học lãng mạn, mưa sầu, gió tủi nhằm làm cho thanh 
niên u mê, lạc hướng, quên đi trách nhiệm của mình trước vận mệnh 
quốc gia... 


Còn lại thì tất cả những cuốn sách từ của các chí sĩ cách mạng 
Việt Nam như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thượng Hiên, 
Mai Lão Bạng... đến những tác phẩm của các chiến sĩ cộng sản 
Việt Nam như Nguyễn Ái Quốc... đến sách của các nhà cách mạng 
Trung Quốc, do các Hội quán Nam Đồng thư xã, thậm chí các bài 
viết được đăng tải của các nhà yêu nước - cách mạng Việt Nam đều 
bị kiểm duyệt gắt gao. Nhiều tòa soạn, nhiều nhà in, nhà sách đã bị 
đóng cửa, nhiều quyền sách bị đình bản. 


Bên cạnh không khí tự do đối với các hoạt động văn hóa thân 
thực dân là một không khí mất tự do đối với trào lưu văn hóa yêu 
nước, cách mạng. 


4. Sử dụng các phương tiện văn hóa để tuyên truyền chủ nghĩa 
Pháp - Việt đề huê, bôi nhọ chủ nghĩa cộng sản, Cách mạng tháng 
Mười Nga 

Từ việc thành lập ra cơ quan văn hóa đến việc "mở cửa" cho 
đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, đến tiến hành kiểm soát nghiêm ngặt 
đối với các ấn phẩm đối lập, mục đích cuối cùng của chính quyền 
thuộc địa chi là muốn biến văn hóa thành công cụ phổ biến nên văn 
hóa Pháp, phục vụ đắc lực lợi ích của nước Pháp, chống phá phong 
trào yêu nước và chủ nghĩa cộng sản. Phần lớn những tờ báo sống 
được một cách công khai trong giai đoạn này đều là những tờ phải 
tỏ rõ tôn chỉ, mục đích theo chiều hướng ấy. 


Về phương diện này thì hai tờ báo Nưm phong ở Bắc và Diễn đàn 
Đông Dương ở Nam luôn được lây làm dẫn chứng. Bởi vì, ngay như tờ 


269 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Nam phong, dù nội dung có đề cập đến nhiều khía cạnh của cuộc 
sông, nhất là đời sống văn học, thì về chính trị, các bài viết của nó 
cũng đều nhằm vào để cao "sứ mạng khai hóa" của nước Pháp, đề 
cao chủ nghĩa "Pháp - Việt để huê", chửi mắng thậm tệ, nói xấu hết 
lời chủ nghĩa cộng sản, cách mạng Nga và Lênin. Tờ Diễn đàn 
Đông Dương có lẽ kém hơn về phương diện văn chương nhưng vị 
chủ nhiệm của nó có chân trong Hội đồng quản hạt, là người thân 
tín của viên Toàn quyền cũng theo tôn chi, mục đích phục vụ cho 
chính quyền thuộc địa. 


Trên những tờ báo khác, ngay cả những tờ báo chuyên về các 
lĩnh vực "phi chính trị", thì ít nhất trên trang chủ cũng phải có một 
vài lời thừa nhận thái độ biết ơn, hợp tác và phục tùng nước Pháp. 


Ngay ở "Máy lời nói đâu", đăng ở số 1, Nam phong đã phi lộ: 


"Mục đích của Nam phong là thể cái chủ nghĩa khai hóa của 
Nhà nước, biên tập các bài bằng Quốc ngữ, Hán văn và Pháp văn 
để giúp sự mở mang trí thức, giữ gìn đạo đức trong quốc dân 
Annam, truyền bá các khoa học của Thái Tây, nhất là học thuật 
tư tưởng đại Pháp, bảo tổn cái quốc túy của Việt Nam ta, cùng 
là bênh vực quyền lợi của nước Pháp, người Nam trong trường 
kinh tế...". 

"Ta phải hiểu rõ cái nghĩa vụ của ta đối với nước ta, đối với cái 
đại quốc đã nhận trách nhiệm bảo hộ cho ta mà dạy ta biết cái học 
thuật sinh tồn trong thế giới bây giờ". 

Phạm Quỳnh cùng các cộng sự ra sức biện minh cho nên thống 
trị đẫm máu của Pháp ở Việt Nam, công khai thừa nhận nền thống 
trị thực dân như là một tắt yếu. 

Đề làm tròn bổn phận của một tờ báo mang tính chất "khai hóa" 
của chủ nghĩa thực dân, Nzm phong đăng tải mọi loại triết lý Đông 
Tây kim cỗ, mọi thứ văn chương, giáo lý, không định hướng, rồi 
gọi đó là "bối dưỡng quốc hôn", "bảo tôn quốc tuý". 


270 


. Tình hình văn hóa - xã hội 


o Pháp Jean de Méville trong cuốn 
Phạm Quỳnh': 

chúng ta hơi than phiền về thái độ xu phụ 
hồ nghi, chăng hiểu sao ông này thân Pháp một 
quá vô tư, hay là muốn đóng vai trò vụ lợi đẻ đạt 
chóng hơn. Chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện 
thật ông ta có cảm tình với chính sách bảo hộ của nước 
Pháp nhưng không vì thế mà bỏ mất "cốt cách thuần tuý Việt Nam"... 
Phạm Quỳnh là người tiếp tay quý báu và cần thiết để phát triển tinh 
thần Pháp - Việt đề huê, gây tin cậy giữa hai dân tộc. Không có tinh 
thần này thì khó bẻ thực hiện một sự thông cảm lâu dài. Điều này đã 
được quan Toàn quyền Albert Sarraut... đặc biệt ca ngợi và tưởng 
thưởng... Chỉ khi nào chúng ta lưu ý đến các bài nghiên cứu của 
những người Việt Nam lỗi lạc như Phạm Quỳnh thì chúng ta mới 
phục vụ đắc lực hơn trong địa hạt hợp tác Pháp - Việt, theo con đường 
mà tiền nhân đã vạch ra". 


Bùi Quang Chiêu, vừa với tư cách là một nhà chính trị làm báo 
vừa là một doanh nhân kiêm địa chủ nỗi tiếng, tức là vừa vì quyền 
lợi cá nhân vừa vì quyền lợi của Đảng Lập hiến đã cỗ súy hết lòng, 
không kém Phạm Quỳnh, cho chính sách "hợp tác với người bản xứ" 
của Sarraut, rằng: 

"Người Pháp đã góp phản thắt chặt tình hữu nghị Việt - Pháp 
tạo nền móng vững chắc để từ đó Đông Dương sẽ vươn lên đẹp đẽ 
và vững mạnh. Người Việt Nam đã từng yêu mến nhiều người Pháp 
có thiện chí, mà họ xem như là bạn thân, là anh cả. Những người 
anh cả này sẵn sàng đền đáp lại, giúp đỡ đàn em". 


Những tờ báo thân Pháp ở Nam Kỳ, như đã dẫn ra ở trên, thì 
luôn nói đến "đề huê" và "công khai hóa" của người Pháp. 


1. Jean de Méville, "Học giả Phạm Quỳnh", Tạp chí Hebđomadaire, số 27, 
8-7-1933, dẫn theo Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí Việt Nam..., Sđủ, tr. 205. 


2. La Tribune Indochinoise, số 4T, 26-11-1926. Dẫn theo Huỳnh Văn Tòng, 
Lịch sử báo chí Việt Nam... Sđd, tr. 205. 


271 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tờ Tiếng vang An Nam: tự nhận "thuần túy Annam, tận tụy 
phục vụ quyên lợi đất nước, tuyệt đối trung thành với nước Pháp, 
hứa cố gắng phục vụ quyền lợi tối cao của nước Pháp và của 


Đông Dương". 


Tờ Cố gắng Đông Dương còn định "Cùng với sự hợp tác của 
nhiều bạn Pháp - Việt, chúng tôi sẽ thực hiện công trình hòa giải 
giữa hai dân tộc Pháp - Việt do định mạng đã sắp đặt sống gần 
nhau, từ non một thế kỷ, để rồi đoàn kết với nhau chặt chẽ hơn”. 

Cao Văn Chánh, chủ nhiệm tờ báo này, thậm chí còn lo sợ 


"... một ngày nào đó nước Pháp sẽ ra đi, người Việt Nam sẽ gặp 
bao nhiêu khó khăn, khi tự tổ chức lấy việc cai trị"?. 


Ở Trung Kỳ, tờ Thần Kinh tạp chí do nhóm quan lại triều đình 
Huế chủ trương thì nhằm "giáo dục dân chúng, phát triển xứ sở 
theo đường lối ôn hòa, nhân đạo và công bình"“. 

Ở Bắc Kỳ, nơi không có những tờ báo chống đối chính quyền, 
thì ngay cả những tờ báo ít dính dáng đến chính trị như Thực nghiệp 
dân báo hay Khai hóa... cũng chẳng quên ca ngợi "công lao" của 
người Pháp và ":hể" trung thành với nước Pháp. 

Trong một bài viết của tờ Thực nghiệp dân báo gửi Chính phủ 
có đoạn: 

"Hôm nay, Thực nghiệp dân báo chào đời, nhờ quan Toàn quyền 
Maurice Long và quan Thống sứ Rivet mà tờ báo được trình diện 
với bạn đọc. Nhân dịp này, chúng tôi xin cảm tạ quan Toàn quyên 


— 


. Số 1, 8-1-1920. Dẫn theo Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí Việt Nam... 
Sđd, tr. 172. 


2. Số 1, 5-7-1924. Dẫn theo Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí Việt Nam..., 
Sđủ, tr. 174. 


. Essor Indochinois, 2-8-1924. Dẫn theo Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí 
Việt Nam... Sớủ, tr. 188. 


4. Thân Kinh tạp chứ, số 1, 10-2-1920. Dẫn theo Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo 
chí Việt Nam..., Sđd, tr. 188. 


P2, 


Gœ› 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


và quan Thống sứ Bắc Kỳ đã hợp tác với dân tộc Việt, hầu giúp đỡ 
hai Chính phủ Pháp và Việt trong địa hạt kinh tế"!, 


Bạch Thái Bưởi thì luôn suýt xoa về "công khai hóa của đại 
Pháp... May sao lại gặp được nước đại Pháp sang bảo hộ hết lòng 


hết sức mà khai hóa cho ta"?. 


Trong nhiều năm, tư tưởng "đề huể" mà những tờ báo này gieo 
rắc đã làm cho không ít những người cả tin xa rời con đường đấu 
tranh cách mạng và những chiến sĩ cách mạng khi tiến hành tuyên 
truyền đường lối cách mạng mới đã phải rất kiên trì mới lôi kéo 
được khối quần chúng, nhất là các tầng lớp tư sản, tiểu tư sản ra 
khỏi ảnh hưởng của nó. 

Cùng với việc dùng văn hóa để quảng bá nền văn minh Pháp, 
ca ngợi "công ơn khai hóa" của Pháp, của chủ nghĩa " Pháp - Việt 
nhất gia", trong giai đoạn này, báo chí thực dân tiến hành chiến dịch 
tấn công vào chủ nghĩa cộng sản và phong trào chống chủ nghĩa 
thực dân đang lan rộng và ảnh hưởng mạnh mẽ vào Đông Dương. 

Mặc dù tờ báo bí mật đầu tiên có xu hướng cộng sản ra đời năm 
1925 nhưng trước đó, báo chí ở Việt Nam đã kịp nói tới cách mạng 
Nga và sự "đe dọa” của phong trào cộng sản. 

Về phương diện này, báo chí thực dân quả là có nhanh nhạy mà 
tiên phong nhất có lẽ là Nam phong. 

Ngay từ những năm 1919, 1920, người ta đã đọc được nhiều 
bài viết công kích, bịa đặt, vu khống chính quyền Xô viết non trẻ 
và chủ nghĩa cộng sản. Không phải chỉ báo chí Pháp mà cả báo chí 
tiếng Việt cũng bị sử dụng vào công việc này. 

Hãy đọc một đoạn trong "Phong trào cách mạng ở Nga" của 
Phạm Quỳnh: 


1. Thực nghiệp dân báo, số 1, 10-2-1920. 
2. Khai hóa, số 166, 4-2-1922. 


1a 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


".. Bấy giờ tay đầu đảng quá khích Lênin mới cướp lấy chính 
quyển và ra tay áp bức. Lúc mới đầu, ai ai cũng nói rằng bọn đó 
làm quá lắm, không thể lâu được. Vậy mà ngót 3 năm rồi, bọn đó 
vẫn hoành hành làm cho nước Nga phải khốn cực...."!. 


Từ năm 1919, nhiều tờ báo ở Hà Nội và Sài Gòn còn đăng 
những bài khảo về những vấn để của chủ nghĩa Mác: Tư bản và lao 
động, dân chủ và chuyên chính... rồi thì còn công kích những vấn 
đề mang tính chất nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản như về khởi 
nghĩa vũ trang, chuyên chính vô sản, cách mạng xã hội chủ nghĩa... 
và cuối cùng để khẳng định tính chất tạm thời của chính quyền 
Xô viết. Bởi, "... Nếu hệ thống kỹ nghệ tư bản hiện đại của chúng 
ta, với tất cả kinh nghiệm của nó, với tất cả tài nguyên của nó mà 
không sản xuất được đầy đủ để tránh khỏi sự thiếu thốn và sự khốn 
khó, thì làm sao một chế độ mới mẻ ràng ràng được xây dựng trên 
gạch vụn của một xã hội bị tiêu diệt và người chủ của chế độ mới 
ấy lại là dân tộc vô học nhất và ít công nghệ nhất Châu Âu làm sao 
chế độ đó có thể thành công được?"?. 


Năm 1924, trong số ấn hành vào tháng 6, Nam phong đăng một 
bài dịch từ Revue Mondiale, so sánh giữa Lênin và Wilson, trong 
đó có đoạn: 


"Hai phong trào chính trị bành trướng trên thế giới hiện nay là 
phong trào "tự do” của Wilson và phong trào cộng sản của Lênin; 
rồi đây một trong hai sẽ thắng. Nếu phong trào của Wilson thắng 
thì văn minh Tây phương có cơ hội đứng vững, ngược lại, nếu 
phong trào của Lênin thắng thì ta không tiên đoán nồi thế giới sẽ đi 
về đâu. Nếu Châu Âu không biết theo đường lối của Wilson thì chủ 
nghĩa cộng sản đáng sợ của Lênin sẽ xâm chiếm toàn thế giới"3. 


1. Nam phong, số tháng 4 năm 1920. Dẫn theo Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm, 
Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại Việt Nam, Sớủ, tr. 64. 


2. Avenir du Tonkin, 7-4-1919. Dẫn theo Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm, 
Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại Việt Nam, Sđủ, tr. 64. 
3. Nam phong, sô 84, tháng 6 năm 1924. 


2714 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Ở Trung Kỳ, theo cuốn Lịch sử báo chí Việt Nam...' thì nhà 
nước thực dân đã tấn công chủ nghĩa cộng sản ngay tại nơi có 
truyền thống đấu tranh. Hàng loạt tờ báo được Tòa Khâm sứ cho 
ấn hành để phổ biến tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
như Hà Tĩnh tân báo, Hoan Châu tân báo, Trường An cận tín... đều 
đã đăng các bài đả kích những người cộng sản là "bọn cướp đỏ” 
và nhiều tranh vẽ diễn tả "rồi ác đã man mà bọn cộng sản gây ra 
cho dân chúng". 


Ở Nam Kỳ, tờ Diễn đàn Đông Dương của Bùi Quang Chiêu gọi 
người cộng sản là "những tân hiệp sĩ mang dấu hiệu búa liềm đang 


„2 


mở cuộc tảo thanh, chống guồng máy cai trị của chúng ta"?. 


Tờ Tiến bộ An Nam của bác sĩ Lê Quang Trinh, nhân kỳ bầu cử 
còn cho đăng lời kêu gọi cử tri Nam Kỳ tập trung phiếu cho Outrey - 
"nếu không muốn thấy Nam Kỳ rơi vào thảm họa cưỡng bóc, vô 
chánh phủ và thảm họa cộng sản"”. 


Rồi Outrey - một quan chức chính quyền thực dân hạng nhất 
Nam Kỳ, đại biểu Hạ Nghị viện Pháp, không những chỉ nói nhiều 
về mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Pháp và phong trào ờ Đông 
Dương mà còn cảnh báo về sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản 
vào Việt Nam cũng như vai trò của Quốc tế Cộng sản trong việc chỉ 
đạo phong trào ở đây. Cũng tương tự, trước sự lớn mạnh và ảnh 
hưởng của cách mạng Trung Quốc, báo chí ở Việt Nam đã tỏ ra hết 
sức lo ngại. Nhiều bài báo bàn đến cuộc cách mạng này và dự báo 
về khả năng những sự kiện tương tự sẽ diễn ra ở Đông Dương. 


Việc công kích cách mạng Nga vẫn tiếp diễn. Phong trào cách 
mạng ở Pháp cũng bị xuyên tạc. Rồi về cách mạng Việt Nam, năm 1930, 


I. Xem Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí Việt Nam..., Sđd, r 193. 
2. La Tribune Indochinoise, 9-5-1924. 


3. Le Progrès Annamite, ngày 9-5-1921. Dẫn lại Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo 
chí Việt Nam..., Sđd, tr. 193. 


275 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


chính quyền thực dân đã cho xuất bản cuốn Mặt nạ cộng sản của 
Jean Douillet' nhằm tạo ra trong dư luận một sự ghê sợ dẫn đến tây 
chay những hoạt động tuyên truyền của các chiến sĩ cộng sản lúc 
bấy giờ để cuối cùng thì chỉ còn tin vào chủ nghĩa thực dân. 


Tuy nhiên, mặc dù gây khó khăn không ít cho việc định hướng 
phát triển của một nền văn hóa mới của Việt Nam cũng như cho việc 
tuyên truyền cách mạng và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam lúc đó, 
chủ trương dùng văn hóa thực dân để lần át nền văn hóa dân tộc - 
yêu nước và để phục vụ cho những mục đích chính trị kể trên của 
chính quyền thuộc địa đã không mắy thành công. 


Trong lĩnh vực văn hóa, chính quyền thực dân bất lực trước xu 
hướng bùng phát và chuyển biến mạnh mẽ của những hoạt động văn 
hóa, sau chiến tranh, theo chiều hướng ngày càng đa dạng hóa, hiện 
đại hóa và phân hóa gay gắt trong vai trò phản ánh hiện thực xã hội, 
phục vụ chính trị. Tình trạng này nằm ngoài mong muốn của chính quyền. 


Bên cạnh bộ phận văn hóa của tầng lớp trí thức đại tư sản, địa 
chủ tư sản hóa, tham gia chính trị mà đại diện là Nhóm Nam phong 
ngoài Bắc và Diễn đàn Đông Dương trong Nam, ngày càng Pháp 
hóa và tỏ ra là một công cụ đắc lực của chủ nghĩa thực dân trong 
việc nô dịch về văn hóa, tỉnh thần, tư tưởng tuy có những đóng góp 
nhất định về phương diện văn chương, còn có những bộ phận văn 
hóa khác, không cùng xu hướng chính trị với bộ phận văn hóa này. 


Một bộ phận văn hóa truyền thống, chịu ảnh hưởng của nền văn 
hóa Trung Hoa, thể hiện tỉnh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, 
của tầng lớp trí thức xưa, còn được gọi là các chí sĩ yêu nước, đã và 
đang được cách tân để bắt kịp thời đại cũng như những nhu cầu của 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà đại biểu là Phan Bội Châu, 
Phan Chu Trinh... 


1. Xem Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại 
Việt Nam, Sđủ, tr. 68. 


276 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Một bộ phận văn hóa do các trí thức Tây học, đại diện cho tầng 
lớp tiểu tư sản thành thị, tập hợp trong các tô chức, đảng phái chính 
trị của tầng lớp này, chăng hạn như Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn 
Tài, Nguyễn Khắc Nhu, xung quanh nhóm Nam Đồng thư xã và 
Việt Nam Quốc dân Đảng... 


Cùng trong giới trí thức tiểu tư sản còn có các tác giả, tuy 
không trực tiếp tham gia vào các hoạt động chính trị, hay là dùng 
ngọn bút "làm đòn xoay chế độ", lại chăm chú phản ánh thực trạng 
chế độ xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân 
dân cũng như sự trăn trở của họ trước những đổi thay của "nhân 
tình thể thái". Điều đó chăng có lợi gì cho chủ nghĩa thực dân. Hơn 
nữa, những người này còn biết lợi dụng sự tuyên truyền văn hóa 
của Pháp để phục vụ và làm hoàn hảo thêm nền văn học nước nhà, 
làm nên một nền văn học nghệ thuật hiện đại (thơ mới, văn xuôi, 
tiêu thuyết, kịch nói...). Những tác phẩm của họ đóng góp nhiều 
vào nên văn hóa Việt Nam đương đại và hiện đại. Tất nhiên trong 
số họ, không ít đã đi vào khuynh hướng văn học thuần tuý mà tác 
phẩm thiên về những mây mưa, lướt thướt ủy mị trong những cuộc 
tình lãng mạn ảnh hưởng đến tầng lớp thanh niên. 


Một trào lưu văn hóa hoàn toàn mới, mang tính chất vô sản hay 
là đang được vÔ sản hóa, sinh ra trong cuộc vận động, tuyên ưuyền 
cách mạng theo chủ nghĩa Mác - Lênin ở trong nước, hay được đưa 
vào từ nước ngoài, qua các kênh báo chí, văn học nghệ thuật... bắt đầu 
từ những năm đầu thập niên thứ hai, thế kỷ XX, đây tính chất chiến 
đấu mà đối tượng là chủ nghĩa thực dân - phong kiến và mục đích là 
làm một cuộc cách mạng dân tộc - dân chủ do giai cấp vô sản lãnh đạo 
mà Nguyễn Ái Quốc là một chiến sĩ Cách mạng tiêu biểu. 

Tất cả những bộ phận văn hóa này làm thành khuynh hướng 
văn hóa dân tộc - yêu nước, cách mạng, kháng cự lại chính sách 
nô dịch thực dân, trong đó có sự nô dịch về văn hóa, mà một phần 
quan trọng nội dung của khuynh hướng này sẽ được đề cập tới ở 


s2 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


các chương sau khi để cập đến các phong trào đầu tranh của nhân 
dân Việt Nam, trong đó cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa được 
coi là một bộ phận không thể thiếu. 


Về mặt tư tưởng chính trị thì bằng chủ nghĩa yêu nước, bằng 
hiện thực của chế độ thực dân, người Việt Nam đã nhanh sớm nhận 
ra chân tướng của những điều được đăng tải trên các phương tiện 
văn hóa lúc bấy giờ. Chủ trương đó, không những bị đáp trả quyết 
liệt bởi chính các phương tiện văn hóa yêu nước cách mạng, mà 
trên thực tế cách mạng Việt Nam vẫn tiến lên, chủ nghĩa cộng sản 
vẫn được du nhập vào Việt Nam, Cách mạng tháng Mười Nga vẫn 
là biểu tượng thành công của chủ nghĩa cộng sản đối với những người 
Việt Nam yêu nước. 


IV. THÀNH LẬP CÁC CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
PHỤC VỤ CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA 


Cùng với việc lập ra hàng loạt các tổ chức, các cơ quan tư vấn 
và quản lý việc khai thác các lĩnh vực kinh tế, chính quyền thuộc 
địa đã cho lập ra hàng loạt các viện nghiên cứu, các cơ sở nghiên 
cứu về nhiều vấn đề khoa học cũng không ngoài mục đích hỗ trợ 
công cuộc khai thác và nô dịch thuộc địa. 


Ngày 31-12-1918, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định lập 
Viện Khoa học Đông Dương, đặt tại Sài Gòn, có chức năng nghiên 
cứu để có vấn cho chính quyền trên các lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư 
nghiệp với nhiệm vụ là: 

- Theo dõi, tập hợp tất cả những tài liệu nghiên cứu, điều tra về 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Đông Dương, nghiên cứu xét 
nghiệm khảo sát khoa học nhằm phục vụ cho việc khai thác, sử 
dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

- Phối hợp với chính quyền cấp cao nhất của địa phương trong 
việc lập chương trình xây dựng các công trình kỹ thuật Nông - Lâm - 
Ngư nghiệp...; 

278 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


- Phát hiện cho chính quyền nguồn tài nguyên thiên nhiên động 
thực vật; 

- Sưu tập những mẫu động thực vật ở Đông Dương để thiết lập 
Viện Bảo tàng thiên nhiên đặt tại Sài Gòn; 


- Thông báo các thành tựu nghiên cứu khoa học của thế giới. 


Viện này đổi tên là Viện Nghiên cứu Nông nghiệp (năm 1925), 
đặt dưới sự kiểm soát tối cao của Học viện Quốc gia nghiên cứu về 
nông nghiệp thuộc địa Pháp, có hai trụ sở tại Hà Nội và Sài Gòn. 


Ngày 14-9-1922, Nghị định Toàn quyền thành lập Sở Nghiên 
cứu Hải dương học và nghề cá, đặt dưới quyên điều khiển trực tiếp 
của Toàn quyền chuyên nghiên cứu, thăm đò nguồn sinh vật biển 
để phục vụ cho phát triển nghề cá. Cơ quan này đổi thành Viện Hải 
dương học vào năm 1929 (trụ sở tại Nha Trang). 


Ngày 29-5-1925, Viện Pasteur Đông Dương được thành lập 
trên cơ sở sáp nhập giữa Viện Vị trùng Hà Nội, Sài Gòn, Nha 
Trang có trách nhiệm nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu của công tác 
y tế và vệ sinh của Đông Dương trong lĩnh vực vi trùng học và hóa 
học ứng dụng. Các phân viện Hà Nội, Sài Gòn chống dịch cho 
người, phân viện Nha Trang chống dịch gia súc. 

Cũng trong năm 1925, Ủy ban Trắc địa, Vật lý và Thiên văn 
Đông Dương được thành lập. Ủy ban này bao gồm đại diện các cơ 
quan như: Sở Địa lý, Sở Mỏ, Sở Vô tuyến truyền hình, Sở Thủy 
Nông và Sở Công chính, do Giám đốc Sở Mỏ làm Chủ tịch, có 
chức năng giải quyết tất cả những vấn đề kỹ thuật và kinh tế đối với 
các công việc liên quan đến ngành trắc địa, địa chất thiên văn, phục 
vụ cho việc khai thác thuộc địa. 

Ngày 25-3-1928, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định lập 
Hội đồng Nghiên cứu khoa học Đông Dương. Tổ chức này được 
thành lập với mục đích thu thập, khảo cứu và thông báo cho các 
cơ quan hữu quan đề áp dụng vào thực tiễn những thành tựu nghiên 


279 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


cứu khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng, tham gia các hội 
thảo khoa học quốc tế. Số thành viên của hội đồng này là 40 
người, đại diện cho tất cả các ngành có liên quan về kinh tế, giáo 
dục, y tế... 


Mặc dù ra đời muộn nhưng kết quả nghiên cứu của những cơ 
quan nghiên cứu này đã góp một phần quan trọng vào việc phát 
triển một số ngành kinh tế, chăng hạn như kỹ thuật trồng các loại 
cây mới, chăn nuôi những giống vật nuôi mới trên quy mô lớn, cho 
năng suất và giá trị thương mại cao, hay như là nghiên cứu ra các 
loại thuốc ngừa bệnh cho người và gia súc... 


V. CHÍNH QUYÈN THUỘC ĐỊA ĐÓI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG 
TÔN GIÁO 


Có một hiện tượng khá đặc sắc trong lịch sử Việt Nam giai 
đoạn sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất chính là sự hoạt động 
nhộn nhịp của các tôn giáo. Những tôn giáo đã được truyền vào 
Việt Nam từ trước, thì củng có địa vị, đây mạnh hoạt động; tôn giáo 
mới - đạo Cao Đài ra đời, phát triển nhanh chóng. Lý do của hiện 
tượng này có nhiều, trong đó, mỗi tôn giáo đã tìm ra cho mình 
những lý do thích hợp để xuất hiện và mở rộng ảnh hưởng. Tựu 
chung, đó là một xu hướng phản ánh tình trạng phân hóa gay gắt về 
giai cấp xã hội, về tư tưởng chính trị, dưới tác động của chính sách 
thuộc địa mới - chính sách "Pháp - Việt để huÊ", trong đó người Việt 
được "hưởng" một số quyền "fự đo" trong chừng mực "không phương 
hại đến lợi ích của chế độ thuộc địa", cùng với những chuyển biến 
đang diễn ra mau lẹ trong mọi lĩnh vực, dưới tác động của cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ hai và những thay đối diễn ra trong các 
lĩnh vực văn hóa, xã hội, được trình bày ở trên... 


Quản chúng đói khổ, đang bề tắc cần đến tôn giáo như tìm đến 
một chỗ dựa để giải tỏa những nhọc nhắn về thể xác và tâm linh, 
nuôi hy vọng vào một thế giới khác. 


280 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Các giai cấp xã hội khác (tư sản, địa chủ) thì cần đến các tôn 
giáo đề tập hợp quần chúng hướng theo một lối thoát khác khi tỏ ra 
bắt lực trong cuộc cạnh tranh cả với chính quyền thực dân về quyền 
lợi kinh tế và chính trị, cả với giai cấp vô sản đang trưởng thành 
mau chóng trong việc giành quyên lãnh đạo đối với phong trào chính 
trị, ngày càng đi vào quỹ đạo vô sản. 


Tình trạng các tôn giáo đua nhau cải cách và xuất hiện còn có 
nguyên nhân chính trong cuộc chạy đua gây ảnh hưởng giữa các 
tôn giáo và các luồng tư tưởng lúc đó. 


Đứng trước tình hình này, chính quyền thuộc địa đã tỏ ra e ngại 
và đã tỏ những thái độ khác nhau, tùy từng loại tôn giáo, khi thì 
"nới lỏng" cho việc tranh cãi về tôn giáo cũng như những cuộc bút 
chiến giữa các tôn giáo trên văn đàn, triệt đẻ lợi dụng danh nghĩa 
tôn giáo đẻ lôi kéo quần chúng nhân dân ra khỏi sức hút của phong 
trào chính trị, lúc lại cứng rắn trong những biện pháp kiểm soát, 
giám sát để hạn chế và đề phòng sao cho những tôn giáo đó không 
có những hoạt động chống lại, hay ngược lại với lợi ích của chủ nghĩa 
thực dân. 


Dưới đây, nỗi bật lên một vài hoạt động của các giáo phái 
điển hình. 


1. Phong trào ''chấn hưng Phật giáo" 


Ngay từ những năm 1923-1924, trên báo chí đã xuất hiện 
khuynh hướng muốn "cách tân Phật giáo" cho phù hợp với tình 
hình mới của xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ. Phong trào này 
được mở đầu ở Nam Kỳ. Trên báo Đông Pháp thời báo ở Sài Gòn 
có đăng máy chục bài về Phát giáo lược khảo, trong đó các tác giả 
đặt ra cho giới trí thức nhiệm vụ "chính đốn Phật giáo trong xứ". 


Từ đó, Phật giáo được nói đến ngày càng nhiêu, nhất là từ những 
năm 1926 trở đi. Đó cũng là lúc xuất hiện đạo Cao Đài - một tôn 
giáo ra đời khi muốn phủ nhận sự tồn tại của các tôn giáo cũ bị cho 


281 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


là đã "hư hỏng". Nhiều nơi Phật giáo mất tín đồ, mất cả chùa. Một 
lý do quan trọng nữa là, nhiều Phật tử sư tăng muốn tiến hành cải 
cách để cho Phật đóng một vai trò trong sự tiến tới của dân tộc. 
Trong các buồi diễn thuyết của Nguyễn An Ninh và của Phan Châu 
Trinh ở đường Lăng-da-rốt và ở trụ sở của Bắc Kỳ Ái hữu đã có 
hàng chục nhà sư tham dự. Hôm mít tình đón Bùi Quang Chiêu 
cũng có hơn 20 nhà sư. Bị chất vấn "ai xui thầy chùa đi biểu tình", 
giáo thọ Thiện Chiếu thuộc chùa Linh Sơn viết một bài trên báo 
rằng: "Thuyết từ bi cứu khổ của Phật tổ xui Phật tử tham gia những 
cuộc vận động yêu nước thương dân, chớ không ai xui cả". 


Vì điều này, cả triều đình Huế và chính quyền thuộc địa đều 
muốn kiểm soát được tình hình cho nên đã nhúng tay vào việc 
"chấn hưng Phật giáo". 


Năm 1928, giới Phật tử thành lập ở Sài Gòn Hội Nghiên cứu và 
Bảo tồn "Phát giáo Nam Kỳ" do Thượng tọa Khánh Hòa đứng đầu, 
có Thư viện nghiên cứu và truyền bá đặt tại chùa Linh Sơn. Tờ báo 
Phật học đầu tiên là Pháp âm ra đời năm 1929. Tổ chức này dần 
dần nhận được sự bảo trợ của nhà cằm quyền thực dân. Từ ngày 20 
đến ngày 22-12-1929, một cuộc "hồi thảo Phật học” được tổ chức, 
dưới sự chủ tọa của Thống đốc Nam Kỳ, nhằm bàn việc cải cách 
đạo Phật. Rồi, ngày 22-8-1931, giữa lúc cao trào cách mạng của 
quản chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản bị đàn áp đữ dội, 
chính quyên thực dân thấy cần kết hợp giữa đàn áp bằng vũ lực với 
việc sử dụng vũ khí tỉnh thần để chống lại cách mạng trên mặt trận 
tư tưởng, lôi kéo quần chúng, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định chính 
thức cho phép Hội Nghiên cứu Phật học được hoạt động hợp pháp 
với cơ quan ngôn luận là tờ Từ b¡ Âm. 


Phong trào này tiếp tục trong những năm sau đưới sự thao túng 
của chính quyền thuộc địa. 


1. Trần Văn Giàu, Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 
Cách mạng tháng Tám, Tập HH, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975, tr. 230. 


282 


Chương 1V. Tình hình văn hóa - xã hội 


Điều này đã được Nguyễn An Ninh vạch rõ trong cuốn Phê bình 
Phật giáo xuất bản năm 1937 của mình. 


Nhận định về phong trào Chấn hưng Phật giáo, Nghị quyết của 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương 
(tháng 3-1935) viết: "Cuộc vận động phô biến và mở rộng tôn giáo 
như: đại biểu hội nghị chắn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ là những mưu 
mô của đề quốc lẫy mê tín che lấp tư tưởng giai cấp tranh đấu để 

nÏ 


kéo quân chúng ra khỏi đường lối cách mạng tranh đấu"!. 


2. Đạo Cao Đài ra đời 


Năm 1925-1926, giữa lúc các phong trào yêu nước, đòi tự do 
dân chủ rằm rộ nôi lên xung quanh những vụ việc như: cụ Phan Bội 
Châu bị bắt, cụ Phan Châu Trinh từ trần, Nguyễn An Ninh bị xử tù, 
Varenne sang Đông Dương..., một tôn giáo hoàn toàn mới đã ra đời 
ở Nam Kỳ là đạo Cao Đài. 


Đạo Cao Đài do Ngô Văn Chiêu (còn gọi là Phủ Chiêu) đè 
xướng, chính thức ra đời trong một buổi lễ long trọng được tô chức 
tại Thánh thất Tây Ninh ngày 18-11-1926. 


Vẻ mặt giáo lý, Cao Đài tuyên bố là một Đại đạo, tức là dựa 
vào "sự tổng hợp các tôn giáo", "điều hòa các thuyết" cả Nhân đạo 
(đạo Không), Thần đạo (đạo của Khương Tử Nha), Thánh đạo (đạo 
Gia Tô), Tiên đạo (đạo Lão) và Phật đạo (đạo Thích Ca Mẫu Nì), 
thực ra thì Cao Đài dựa vào tục đồng cốt, cầu hồn, cầu tiên để hành 
đạo. Tác giả Trần Văn Giàu đã nhận xét như sau: 

"... không có gì cả, mà thực ra đạo Cao Đài cũng không muốn 
đi vào giáo lý, chỉ cần dựa vào các thánh ngôn, xem đó là đủ, nếu 
người ta có công kích lắm thì chức sắc Cao Đài cũng trả lời qua 
cho xong chu yện... ". 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng 1930-1945, Tập I, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1977, tr. 476. 
2. Trần Văn Giàu, Sự phát triển..., Sđd, tr. 213. 


283 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tuy nhiên, từ 249 tín đồ lúc đầu, đạo Cao Đài đã phát triển ra 
khắp các tỉnh Nam Kỳ, lên tận mấy tỉnh Nam Trung Kỳ và sang tận 
Cao Miên, với 500.00 tín đồ trong chỉ sau 4 năm từ khi lập đạo'. 


Một câu hỏi được đặt ra là tại sao trong tình hình chính trị lúc 
đó đạo Cao Đài lại được chính quyền thực dân cho phép thành lập 
một cách công khai và tại sao khi việc tập hợp dân chúng đông đảo 
thường bị Chính phủ cắm đoán, hạn chế, nhưng những buổi cầu cơ 
của đạo Cao Đài lại khá là tự do? 


Điều này chỉ có thê được giải thích bằng thái độ của chính quyền 
thực dân đối với nó. 


Trên thực tế, Cao Đài với những thành phần đứng đầu phần 
đông là những người có quan hệ ít nhiều về quyền lợi với chế độ 
thuộc địa mà chính quyền có thể lợi dụng và với những yếu tố 
mê tín dị đoan, có thể thu hút được những quần chúng kém hiểu 
biết, phù hợp với ý đồ của chính quyền trong việc lôi kéo quần 
chúng ra khỏi ảnh hưởng của những phong trào cách mạng đang sôi 
nổi lúc đó. 


Nhìn vào thành phần đứng đầu tôn giáo này thì ngoài Phủ Chiêu - 
một quan chức làm việc tại Phòng Nhì, Phủ Thống đốc Nam Kỳ, còn 
có Lê Văn Trung, người đã từng được chính quyền thuộc địa ban tặng 
Mè đay Bắc đâu bội tỉnh, cùng nhiều quan chức khác. Những tín đồ 
thân tín của nó là tầng lớp thị dân, công chức, địa chủ... Không những 
thế, tham gia một cách thành kính vào các buổi giảng cơ ở các thánh 
thất, người ta còn thấy có mặt cả các lãnh tụ của Đảng Lập hiến: Bùi 
Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long... Nguyễn Phan Long vào Cao Đài 
để trúng Hội đồng quản hạt. Hội đồng Lê Văn Trung bị phá sản tìm 
đến Cao Đài đề khôi phục sản nghiệp... 


Theo nhận xét của Coulet - một học giả người Pháp, chuyên gia 
về tín ngưỡng Việt Nam, thì: 


1. Trần Văn Giàu, Sự phát triển..., Sđỏ, tr. 191. 
284 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


"Các người cầm cơ đều là quan chức thuộc các phòng của Phủ 
Thống đốc..."' và về chính kiến của tôn giáo này, Coulet cho rằng 
Cao Đài là: "Linh hồn của Pháp - Việt mà chính chúng ta (tức 
là Pháp - Tạ Thị Thuý) đã đào tạo từ 60 năm nay”. 


Theo tác giả Trần Văn Giàu thì trong các buổi cầu cơ, Thầy giáng 
cơ cũng nói như thế. Thầy tán dương chủ nghĩa "Pháp - Việt đề huê" 
của Albert Sarraut”. 


Vậy là đã rõ, Cao Đài chính là một phong trào do giai cấp tư 
sản - địa chủ Nam Kỳ khởi xướng. Giai cấp này, như sẽ được nói tới 
ở chương sau về Sự phân hóa giai cấp trong giai đoạn 1919-1930, 
mà sự trỗi dậy muộn màng của nó về chính trị đã tỏ ra không hợp 
thời, vừa bị phong trào yêu nước cách mạng lướt qua, lại cũng bị 
chính giới thực dân phản đối, nên ngay cả cuồng nhiệt ủng hộ chủ 
nghĩa "Pháp - Việt đề huê", cũng không thể gượng dậy được. Năm 
1926, Đảng Lập hiến cáo chung, giai cấp địa chủ - tư sản rơi vào 
tình trạng thất vọng. Cũng năm này, Cao Đài ra mắt tại ngay xứ sở 
của đảng chính trị đó. Điều đó cho phép nghĩ rằng những giai cấp, 
những tầng lớp xã hội thân chủ nghĩa thực dân kia muốn tìm ra một 
lối thoát cho hoạt động chính trị của mình. 

Đúng như nhận xét của đồng chí Lê Duẫn: 

"Phong trào cách mạng quốc gia phát triển trong những năm 
1925-1926 đã biến ý thức chống đối của bọn tư sản và địa chủ bất 
lực và bất mãn thành phong trào Cao Đài. Đạo Cao Đài đã lan tràn 
khắp Nam Bộ và đã lôi kéo một số khá đông các tầng lớp nhân dân. 
Đạo Cao Đài có tính chất phản để nhưng lại là tôn giáo hỗn hợp 
bao gồm cả ý thức tập trung thống nhất của tư sản, hình thức địa 
phương của địa chủ phong kiến, hình thức tiểu sản xuất của tiểu tư 
sản trên nên tảng văn hóa suy đổi không cổ không kim, không Âu 
không Á, dưới sự lũng đoạn của đề quốc Pháp. 


1, 2. Dẫn theo Trần Văn Giàu, Sự phát triển..., Sđd, tr. 222. 
3. Trần Văn Giàu, Sự phát triển..., Sđủ, tr. 222. 


285 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Ở Nam Bộ, bên cạnh sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, của Đảng 
Cộng sản, còn tổn tại song song một hình thức lãnh đạo của giai 
cấp tư sản địa chủ trong tôn giáo Cao Đài với màu sắc quốc gia 
nông nỗi, thần bí và đã là thần bí thì cũng có sức mạnh nào đó. Đó 
là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Nam Bộ"!. 


Thế nhưng, chăng bao lâu, các quan chức chính quyền đã "ngửi" 
thấy mùi chính trị ở tôn giáo này khi biết được rằng, tuy mới chỉ 
nói một cách không rõ ràng về tôn chỉ, nó đã làm cho quản chúng, 
còn mơ hỗ vẻ chính trị nuôi hy vọng về một thiên cơ, rằng”: 


"Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc, 
Ngày sau làm chủ mới lạ kỳ” 


Hay như còn rõ hơn một chút: 


"Cao thượng chí tôn Đại đạo hòa bình dân chủ mục 
Đài tiền sùng bái Tam kỳ cộng hưởng tự do quyền” 


Và thế rồi, thay cho một thái độ hồ hởi tán thưởng, các chủ 
tỉnh đã yêu cầu Thống đốc đòi nhà cầm quyền phải ra tay đàn 
áp vì ngờ rằng đây là một tổ chức chỗng Pháp núp dưới chiêu 
bài tôn giáo. Chủ tỉnh Bạc Liêu, trong báo cáo chính trị tháng 9 
năm 1927: 


"Tôi tin rằng, thông thường, những tông đồ của cái tôn giáo 
mới này đã truyền giảng trong thực tế việc chống Pháp. Dưới chiêu 
bài truyền bá đạo, người ta đã đưa ra những luận điểm chống Pháp "?. 


1. Lê Duẫn, Giai cáp vô sản với vấn đề nông dân trong cách mạng Việt Nam, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 64. 
2. Dẫn theo Trần Văn Giàu, Sự phát triển..., Sđd, tr. 221, 222. 


3. Báo cáo của Grandjean sur Caodaisme - Sở Mật thám Sài Gòn, ngày 
20-12-1927. Dẫn lại của Patrice Morlat trong Pouvoir... Tome II, Sđd, 
Phần phụ lục (không có số trang). 


286 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Chủ tỉnh Mỹ Tho: 


"Nếu tất cả các tín đồ của đạo Cao Đài không thể bị coi là những 
phần tử khả nghỉ thì phần lớn những kẻ khả nghỉ và những kẻ quấy 


rối ở trong tỉnh đều gia nhập vào phong trào này"!. 
Chủ tỉnh Trà Vinh: 


"Những phần tử tuyên truyền hăng hái nhất đã được tuyên mộ 
trong đám những phân tử có tinh thần chống Pháp rõ ràng. Dưới cái 
vỏ bọc tôn giáo, một số người gia nhập để theo đuổi một mục đích 
chính trị"?. 


Cùng vì sợ rằng đạo này sẽ trở thành một hội kín có tư tưởng 
chống Pháp và trở thành "công c„" trong tay Nguyễn An Ninh nên 
chính quyền thuộc địa đã ra tay. Tháng 11 năm 1926, Thống đốc 
Nam Kỳ Le Fol ra lệnh cho các chủ tỉnh theo dõi một cách bí 
mật hoạt động của Cao Đài. Người kế nhiệm viên Thống đốc 
trên triệu tập Lê Văn Trung vào tháng 1-1927 vì cho là Trung có 
âm mưu. Hai tháng sau, các chủ tỉnh ra lệnh không được tuyển 
những người hoạt động Cao Đài vào làm nhân viên. Chính phủ 
buộc các giáo chức mỗi khi hành lễ đều phải xin phép trước. Cao 
Đài phát triển trên quy mô lớn và ngày càng lộ rõ tư tưởng chính 
trị bởi trong các bài giảng cơ của Cao Đài, sự chiếm đóng của 
người Pháp là sự trừng phạt của đẳng tối cao đối với những người 
Việt Nam quên giới luật, tức là đối lập nước Pháp với Việt Nam 
và đe dọa đối với nền an ninh của chế độ thuộc địa. Vì vậy, các 
cơ quan an ninh càng nghi ngờ Cao Đài, càng xiết chặt hơn sự giám 
sát và đối lập. 


Ngày 25-1-1928, Chính phủ Nam triều ban hành một chỉ dụ 
riêng về đạo Tin Lành và đạo Cao Đài như sau: 


1, 2. Báo cáo của Grandjean sur Caodaisme - Sở Mật thám Sài Gòn, ngày 
20-12-1927. Dẫn lại của Patrice Morlat trong Pouvoir... Tome II, Sđd, 
Phân phụ lục (không có số trang). 


287 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"Chúng ta được nghe rằng mới đây có những người giảng một 
tôn giáo mới (Tin Lành giáo) cũng như Cao Đài giáo ở Nam Kỳ và 
Nam Trung Kỳ. Nếu những tôn giáo này càng được thêm tín hữu, 
chắc chắn sẽ có người lợi dụng cơ hội này để gây rối trong xứ sở 
chúng ta... Rõ ràng từ nay trở đi, tôn giáo mới (Tin Lành giáo) và 
Cao Đài giáo phải được ngăn cấm tỏ tường, không được truyền 
giảng hoặc mưu hành tại Trung Kỳ. Nếu người nào bất tuân chỉ dụ 
này hãy hình phạt người ấy theo luật pháp. Quan Khâm sứ cũng 
thảo luận về vấn đề này, Hội đồng Cơ mật cũng giữ tờ giấy này để 
quan lại thông tri và hành động đích đáng"". 


3. Công giáo 


Theo tài liệu của Sở Mật thám Đông Dương, số giáo dân của 
Đông Dương được tính đến năm 1922 là 1.083.463 người được 
phân ra trên 13 giáo phận”, đông nhất là ở Việt Nam, khoảng l triệu 
người, số còn lại thuộc Lào và Cambodge. Theo thống kê chính thức 
của chính quyền thuộc địa, năm 1930, số giáo dân của Đông Dương 
đã là 1.297.228 người”. Có nghĩa là đã có khoảng hơn 200.000 giáo 
dân mới tăng thêm trong 8 năm, ở Đông Dương, trong đó chủ yếu 
là ở các giáo phận Việt Nam. Điều đó cũng nói lên rằng Công giáo 
đã phát triển trong giai đoạn đó. 


Số giáo dân tăng thêm, các cơ sở hành lễ của đạo này cũng 
được mở rộng nhiều. Có nhiều nhà thờ được phép xây dựng mới 
trong những năm 20: Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Phú Nhai (năm 
1923); Đền Thánh tử đạo Hải Dương (năm 1928); Nhà thờ Đồng 
Trì - Hà Nội (năm 1928)... 


1. Lê Hoàng Phu, Lịch sử Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam), Sài Gòn, 
1968, tr. 73. 


2. AOM. Gougal. Direction de la Surêté (F7), 60, Nomenclature, Étendue, 
Chiffre de la population catholique de lˆIndochine francaise, 27-10-1922. 


3. Anrtuaire statistique de Ï Indochine, 1930-1931, 3e vol. IDEO, Hà Nội, 1932. 
288 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Cũng có nhiều dòng tu ngoại quốc đến lập cơ sở tại Việt Nam, 
như: dòng Đức Bà truyền giáo Phát Diệm (năm 1924); địa phận 
Chúa Cứu thế (Huế năm 1925, Hà Nội năm 1928); địa phận Vinh 
Sơn Phao Lô Sài Gòn (năm 1928); địa phận Phanxico Vinh (năm 
1928). Các dòng tu Việt Nam mới thành lập có: Phước Sơn (năm 
1920); Sư huynh Thánh Tâm (Huế năm 1925); Thánh Giuse (Nha 
Trang năm 1926); Quy Nhơn (1928)... Để tăng cường quyền lực 
của Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng đã cử Tổng Giám mục Leroy từ 
Trung Quốc sang điều tra về Giáo hội Việt Nam. Sau đó, Tòa thánh 
buộc Giáo hội Việt Nam, do các Giám mục người Pháp khống ché, 
phải chấp nhận sự có mặt của một đại diện của Tòa thánh ở Đông 
Dương để kiểm soát việc hành đạo và truyền đạo. Điều đặc biệt là 
ngày 20-5-1925, qua Tông Thư, Giáo hoàng đã cho thiết lập Tòa 
Khâm sứ Tòa thánh tại Đông Dương và Thái Lan, trụ sở tại Việt 
Nam, cử Giám mục Constantino Ayuti, người Ý làm Khâm sứ đầu 
tiên. Thay mặt cho Giáo hoàng, Khâm sứ có quyền rất lớn trong 
toàn địa phận cai quản. Việc đặt Khâm sứ Tòa thánh ở Đông 
Dương này đã mở đường cho việc năm 1933, Giáo hội Công giáo 
Việt Nam có Giám mục người Việt Nam đầu tiên là J. B. Nguyễn 
Bá Tòng. 


Như vậy, đối với các hoạt động của Công giáo, chính quyền 
thuộc địa đã đáp ứng những yêu cầu mở rộng của nó trên địa hạt 
Đông Dương nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn như từ trước đến 
lúc bấy giờ. Bởi theo tỉnh thần các hiệp ước bảo hộ thì chi có đạo 
Thiên Chúa La Mã mới được hành lễ và truyền bá tự do ở Việt Nam 
và không phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan an ninh. 
Khuynh hướng dân tộc trong Giáo hội Thiên Chúa giáo ở Việt Nam 
chưa có điều kiện phát lộ. 


4. Đạo Tin Lành 


Năm 1911, đạo Tin Lành từ Mỹ thâm nhập vào Việt Nam. Nhưng 
do chính quyền thuộc địa lo sợ ảnh hưởng của Mỹ nên đã hạn chế 


289 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


sự phát triển của đạo này. Khi nhìn nhận đó là một tôn giáo nguy 
hiểm, chính quyền đã có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ. 


Tuy nhiên, trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Mỹ trở thành 
chủ nợ không lồ của Pháp nên sau chiến tranh, Pháp đã phải nới 
rộng ít nhiều quyển "# đo" cho đạo Tin Lành được phát triển ở 
Việt Nam trong một chừng mực nhất định. 


Năm 1927, Đại hội đồng Giáo hội Tin Lành được tổ chức ở Đà 
Nẵng (từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 3), đánh dấu việc hình thành về 
tổ chức của tôn giáo này ở Việt Nam, có tên Hội Tin Lành Đông 
Pháp. Đại hội đã bầu ra Ban trị sự Tổng liên hội. Năm 1928, Đại 
hội đồng họp lại ở Đà Nẵng (từ ngày 26-6 đến ngày 5-7), để thông 
qua dự thảo điều lệ của Hội thánh Tin Lành Việt Nam - một bản 
điều lệ dài nhất, chỉ tiết nhất gồm 37 chương, 156 tiểu mục... Đây 
là viên gạch đầu tiên cho việc hình thành tôn chỉ, mục đích, đường 
hướng, cơ chế hoạt động, cơ cấu tổ chức, và thể thức bầu cơ quan 
lãnh đạo giáo hội các cấp. Điều lệ cũng đã xác định tính độc lập của 
Hội thánh Tin Lành Việt Nam, trong quan hệ với CMA (Hội thánh 
Tin Lành Mỹ). 


Năm 1922, việc dịch Tân ước ra chữ Quốc ngữ được hoàn thành, 
rồi nó được đem in ở Thượng Hải và được phổ biến ở Việt Nam. 
Năm 1925, việc dịch Cựu ước ra chữ Quốc ngữ được hoàn thành. 
Năm 1926, toàn bộ Kinh thánh Tin Lành cả Cựu và Tân ước được 
in trọn bộ tại Hà Nội. Nhà in Tin Lành cũng được lập ra ở Hà Nội 
vào năm 1920. Số trang in của nhà in này trong một số năm: 12.807 
trang năm 1922; 13.606.280 trang năm 1925; 5.000.000 trang 
năm 1927". Kinh thánh nhanh chóng được phỏ biến để truyền bá 
và đóng vai trò khá quan trọng trong việc ra đời và phát triển của 
đạo Tin Lành ở Việt Nam. 


1. Nguyễn Thanh Xuân, Bước đâu tìm hiểu đạo Tin Lành trên thể giới và ở 
Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2002, tr. 374. 


290 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Năm 1921, Trường Kinh thánh Tin Lành được mở tại Đà Nẵng: 
khóa đầu có 8 học viên; khóa năm 1922 có 11 học viên; khóa 
năm 1928 có 87 học viên; khóa năm 1929 có 84 học viên; khóa 
năm 1930 có 99 học viên. Tổng cộng, cho đến năm 1930, đã có 
khoảng 300 người theo học. Tất nhiên không phải tất cả số này 
đều trở thành mục sư nhưng muốn trở thành mục sư thì phải trải 
qua việc đào tạo của trường này. 


Đó cũng chỉ là những "có gắng" "nới lỏng" bước đầu của chính 
quyên. Về căn bản, Tin Lành cũng như một số tôn giáo khác không 
được chính quyền thực dân ưu ái. 


Các mục sư chỉ được chính quyền cho phép tự do truyền đạo 
tại Nam Kỳ (thuộc địa) và trên những nhượng địa của Pháp (Hà 
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng). Ở Trung Kỳ cho đến năm 1929 và ở 
Bắc Kỳ cho đến năm 1930, việc tự do truyền đạo mới được chính 
quyền thực dân cho phép. Chính quyền bác bỏ thẳng thừng những 
đề nghị của các mục sư về việc mở trường Tin Lành tư thục. Sở 
Mật thám luôn luôn theo dõi đều đặn các hoạt động của đạo Tin 
Lành. Lúc ban đầu, các báo cáo của cơ quan này được xếp vào mục: 
"Những hoạt động không tác động đến an ninh của chế độ chính 
trị". Nhưng từ tháng 9 năm 1927, do áp lực của giới thực dân 
cực đoan và sau những sự va chạm nghiêm trọng với các mục 
sư ở Tân Đảo, Sở Mật thám tiến hành việc kiểm soát thư tín của 
các mục sư. Những cuộc họp của kỳ Hội đồng thường niên của 
Tin Lành cũng như sự di chuyển của các mục sư đều bị theo dõi 
chặt chẽ. 


Tháng 6 năm 1928, vì trong các bài giảng của mình, Mục sư 
Cadman ở nhà thờ Tin Lành Hà Nội đã tỏ ác cảm đối với chế độ cai 
trị thực dân Pháp nên đã bị Emile Grandjean, một quan chức cao cấp 


I. Nguyễn Thanh Xuân, Bước đâu tìm hiểu đạo Tìn Lành trên thế giới và ở 
Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2002, tr. 374. 


291 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


trong ngành mật thám thân cận với Toàn quyền Réné Robin, yêu 
À H * À 1 
cầu trục xuât cả hai vợ chồng. 


Vì điều đó, mặc dù các mục sư cố gắng phát triển đạo Tin Lành 
nhưng cho đến năm 1927, trên cả ba kỳ mới chỉ có 4.326 tín đồ theo 
đạo này?. 


Thậm chí, trong quá trình truyền giáo ở Trung Kỳ, đạo Tin 
Lành còn vấp phải sự canh chừng của Chính phủ Nam Triều. Ngày 
25-1-1928, Bảo Đại năm thứ ba, Hội đồng Cơ mật của Huế còn ra 
Chỉ dụ số 10, riêng về đạo Tin Lành và đạo Cao Đài. 


VL CHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI CÁC DÂN TỘC THIẾU SÓ 


Trong những năm sau chiến tranh, để có thể chiếm và tiến hành 
khai thác được những vùng đất "hoang" rộng mênh mông và rất 
phù hợp với việc trồng các loại cây có giá trị thương mại cao 
mà kinh tế công nghiệp và thương mại chính quốc đang cần, 
phân bó trên các vùng trung và thượng du Bắc Kỳ, trên các vùng 
cao nguyên Nam Trung Kỳ và Đông Nam Kỳ, nơi cư trú của các 
đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền thuộc địa đã phải sử 
dụng những biện pháp vừa lấy lòng, vừa dọa nạt, trần áp đối với 
cư dân bản địa. 


Về kinh tế, trong chính sách về thuế, chính quyền phân biệt giữa 
người bản xứ nói chung với đồng bào các dân tộc để thực hiện. 


Ở Bắc Kỳ, theo quy định mới được thể hiện trên các Nghị định 
ngày 11-12-1919, 26-8-1920, 8-11 và 11-12-1923, 17-6-1925, sự 
phân biệt giữa nội và ngoại tịch đã bị bãi bỏ, thay vào đó, tắt cả mọi 


1. F.AOM/ Affaires politiques/ Sơus série 7F: Rapport de Surêté du 12-9-1927 và 
Carton 62: Rapport sur les foyer des ếtudiants annamites. 

2. Nguyễn Xuân Hùng, "Về nguồn gốc và sự xuất hiện tên gọi đạo Tin Lành 
tại Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3 năm 2001, tr. 53. 


292 


Chương IV. Tình hình văn hóa - xã hội 


người bản xứ từ 18 tuôi đến 60 tuổi đều phải nộp mức thuế ấn định 
là 2,50 đồng. Thế nhưng, những quy định này lại không áp dụng 
đối với những người Thái ở lưu vực sông Đà, tức người Thái Tây 
Bắc. Họ vẫn hưởng chế độ thué cũ, tức 2,50 đồng/người nếu là dân 
nội tịch và 0,30 đồng/người nếu là dân ngoại tịch". 


Ở Trung Kỳ, theo quy định trong Nghị định ngày 30-10-1928, 
tất cả những người bản xứ từ 18 tuổi đến 60 tuổi đều phải nộp thuế 
thân ở mức 2,50 đồng/người. Nhưng đồng bào Mường ở Nghệ An 
vẫn được hưởng mức thuế thân được quy định trong Đạo dụ ngày 
8-10-1898 là 2,20 đồng cho 1 nóc nhà (maison), tức là không kể số 
người là bao nhiêu. Đối với các đồng bào dân tộc (được gọi chung 
là Mọi), mức thuế được phân ra như sau, theo các quy định tại các 
Đạo dụ từ năm 1905 đến năm 1914, 1917, 1927, 1929; 


- 1 đồng cho 1 hộ (cả thuế thân và thuế ruộng đất) ở Quảng Ngãi. 
-Ï đồng cho I nội tịch ở Quảng Trị. 


- 1 đồng cho một đàn ông từ 18 tuổi đến 60 tuổi đối với đồng 
bào các dân tộc ở những vùng còn lại, trừ Đắk Lắk (1 đồng 50). 


Đổi lại, ở Trung Kỳ, đồng bào các dân tộc thiểu sô phải chịu 
một số ngày lao dịch nhất định, từ 5 ngày đến 16 ngày, trong đó có 
thể trả thay băng tiền cho một số ngày tùy từng vùng". 

Hay như khi tiến hành cải cách giáo dục, chính quyền thuộc địa 
cũng đã chú ý tới việc phát triển giáo dục ở những vùng rừng núi, 
tức là tại những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống: lập ra 
các trường nội trú cho con em các dân tộc, dịch sách giáo khoa theo 
tiếng dân tộc, xây dựng các trường dạy nghề cho thanh niên dân 
tộc... Như vậy, một mặt sẽ đào tạo ra một tầng lớp tiêu trí thức làm 
chỗ dựa cho chính quyền trong việc khai thác kinh tế, lại vừa tạo 


1. J. de Galembert, Les administrations..., Sđd, tr. 939. 
2, 3. J. de Galembert, Les administrations..., Sđd, tr. 940. 


293 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


điều kiện cho việc nghiên cứu, hiểu biết về phong tục, tập quán của 
các dân tộc, tiện cho việc cai trị. 

Thế nhưng, đến khi những cuộc nổi dậy của đồng bào các 
dân tộc diễn ra quyết liệt, chống chiếm đất lập đồn điền hay 
chống lại chính quyền địa phương, sau đó là chống lại chế độ 
thuộc địa, thì chính quyền thuộc địa cũng không nương nhẹ, bộ 
máy đàn áp đã ra tay. Để dập tắt những cuộc khởi nghĩa của 
đồng bào, dẹp yên những vùng quan yếu mang tính chất không 
gian địa - chiến lược đối với các trục đường giao thông hay 
những vùng khai thác quan trọng, chính quyền đã tiến hành nhiều 
biện pháp mà chủ yếu là biện pháp chia rẽ, lấy dân tộc này chống 
lại đân tộc khác. Trong trường hợp này, các sĩ quan an ninh được 
giao cho nhiệm vụ nghiên cứu kỹ từng dân tộc để sử dụng các 
biện pháp chia rẽ hiệu quả. Cao hơn, trong đại đa số các trường 
hợp, chính phủ đã huy động đến biện pháp trấn áp bằng vũ lực 
tàn khốc. 


Ví dụ, tháng 5 năm 1927, một nhóm đồng bào Khơ Me ở Rạch 
Giá, do cuồng tín, bị một phù thủy xúi giục đã ngộ sát một số người 
Hoa. Chính quyền thuộc địa phái lính khó xanh và lực lượng hiến 
binh đến đẹp, nhưng đội lính này bị thiệt hại nặng. Cuối cùng, một 
cuộc đàn áp đẫm máu đã diễn ra đối với đồng bào, còn những 
chức dịch đã bao chiếm đất đai, nguyên nhân sâu xa của sự hận 
thũ và của cuộc đụng độ thì chỉ bị trừng trị vì "nổi loạn" và không 
có một chính sách nào được hoạch định về đồng bào dân tộc sau 
vụ này!. 

Tác giả Patrice Morlat công bó trong công trình của mình tài 
liệu về những cuộc tàn sát khác”. Đó là những cuộc tàn sát đối với 
đồng bào Xơ Đăng sống ở Tây Bắc cao nguyên An Khê và nhóm 
dân tộc sống giữa Cao nguyên Dakto Trà My và tỉnh Attopeu của 


1. Patrice Morlat, Pouvoir..., Tome [L, Sđd, tr. 217. 
2. Patrice Morlat, Pouvoir..., Tome I, Sđủd, tr. 218. 


294 


Chương ïV. Tình hình văn hóa - xã hội 


Lào: năm 1916, một vụ trấn áp; hai năm sau, lại một vụ trần áp 
khác; năm 1924, một vụ ném bom mở đầu cho hình thức đàn áp 
này và một loạt các cuộc đàn áp khác diễn ra vào năm 1929. Năm 
1930, những cuộc hành quân tăng cường, ba chiến dịch của lính 
khố xanh được triển khai để bình định vùng này. Mặt khác, những 
chính sách "hâm nhập" đã được đưa ra thực hiện: chiếm đoạt đất 
đai để nhượng cho các điền chủ người Pháp; xây dựng các tuyến 
đường giao thông và xây dựng các hệ thống lô cốt, đồn canh trên 
những vùng trọng yếu, hoặc là ngay trên những vùng có nhiều cơ 
sở kinh tế của người Pháp. 


Những hoạt động "sôi nổi" nói trên ở một số lĩnh vực văn hóa - 
xã hội Việt Nam trong những năm sau chiến tranh có căn nguyên 
từ nhu cầu của cuộc khai thác thuộc địa được triển khai trên quy 
mô ngày càng lớn và sự phát triển của phong trào đấu tranh của 
nhân dân ta. Chính quyền thuộc địa phải đây mạnh một số hoạt 
động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế để đào tạo ra một tầng lớp 
trí thức Tây học thân Pháp, một đội ngũ những thuộc viên, phục 
vụ trong bộ máy chính quyên, một đám nhân công có đủ sức 
khỏe làm việc trong những cơ sở kinh tế của Pháp. Chính quyền 
phải có một số hoạt động văn hóa đẻ tuyên truyền cho văn minh 
phương Tây, Pháp hóa đội ngũ trí thức, tạo tâm lý nẻ sợ chủ nghĩa 
thực dân, phục tùng chủ nghĩa "Pháp - Việt đề huê", lôi kéo quần 
chúng ra khỏi ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa cũng như ra khỏi 
ảnh hưởng của những luỗng tư tưởng mới và phong trào cách mạng 
đang lên. Chính quyền cũng phải lợi dụng hoạt động của các tôn 
giáo để mê hoặc quần chúng làm cho họ quên đi những nỗi thống khổ 
do chủ nghĩa thực dân gây ra và xa rời cuộc đầu tranh mà họ là lực 
lượng chính. 


295 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tuy nhiên, chính quyền thuộc địa không tính hết hậu quả của 
những hoạt động đó. Một tầng lớp trí thức mới đã xuất hiện, một 
nên văn hóa mới đã có cơ sở để phát triển. Nhiều hoạt động trong 
các lĩnh vực văn hóa - xã hội chống lại chính ngay chủ nghĩa thực 
dân và sự tồn tại của chế độ thuộc địa và ở chiều ngược lại, đã làm 
lợi cho sự tuyên truyền và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản cũng như 
phong trào yêu nước - cách mạng. 


29 


Chương V 


XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA 
THÊM SÂU SẮC SAU CHIẾN TRANH 


Có thẻ nói, ngay từ khi người Pháp đặt được ách đô hộ lên đất 
Việt Nam, trong bối cảnh "tiếp xúc Pháp - Nam", xã hội Việt Nam 
truyền thống, dù muốn hay không cũng đã thay đổi. Sự thay đổi ấy 
diễn ra ngày càng khẩn trương cùng với sự du nhập, dù là yếu ớt, 
của một nền sản xuất mang tính chất tư bản cũng như của lối sống 
phương Tây hiện đại. Cho đến hết Chiến tranh thế giới lần thứ nhắt, 
trải qua giai đoạn tiền khai thác thuộc địa 1884-1897 và cuộc khai 
thác thuộc địa lần thứ nhất 1897-1918, nhất là trải qua giai đoạn 
"phồn vinh" trong chiến tranh, với sự khởi sắc của một số ngành 
kinh tế, cạnh tranh với các ngành kinh tế chính quốc, xã hội Việt Nam 
đã chứng kiến một sự "chuyển mình" nhất định. Đó là sự xuất hiện 
của những nhân tố xã hội mới trong xã hội truyền thống hay là sự 
nảy sinh theo chiều hướng ngày càng sâu sắc của những mâu thuẫn 
xã hội - kết quả của sự phân hóa giữa các bộ phận dân cư, vốn đã gay 
gắt trước đây: một giai cấp công nhân non trẻ; một đội ngũ những 
người làm công ăn lương, ngày càng đông đảo trong hệ thống chính 
quyền thuộc địa; một tầng lớp tiểu tư sản bản xứ ăn theo sự mở 
rộng hay thu hẹp của nền sản xuất, của hệ thống dịch vụ, kinh 
doanh và của những ngành văn hóa, giáo dục, y tế; một tầng lớp 
những nhà tư sản "đán tộc” hoạt động buôn bán hay trong một sỐ 
ngành kinh tế khác (với quy mô và giá trị phụ thuộc vào sự cạnh 
tranh của tư bản Pháp kiều và Hoa kiều); một khu vực nông thôn mà 


297 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


vấn để ruộng đất, vốn đã là vấn đề nhạy cảm, nay lại trở nên phức tạp 
hơn do sự có mặt ngày càng đông của các nhà thực dân nước ngoài, 
cũng như sự phát triển của giai cấp địa chủ bản xứ làm trằm trọng 
thêm tình trạng chiếm đoạt ruộng đất của nông dân và tình trạng 
bóc lột đối với khu vực nông thôn, nông nghiệp. 


Sau chiến tranh, sự thay đổi trong kết cấu dân cư và sự phân 
hóa giai cấp xã hội đang diễn ra càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ hai về kinh tế, dựa trên chính sách "hợp 
tác"; sự tăng cường củng cố bộ máy chính quyển thuộc địa; những 
cải cách ít ỏi về xã hội cùng là những biến đổi trong nền văn hóa 
truyền thống; tác động của tình hình chính trị quốc tế và khu vực, 
được trình bày ở các chương trên, đã là những nhân tô tác động đến 
quá trình phân hóa này, làm cho sự khác biệt giữa các giai cấp về 
đời sống kinh tế và xã hội ngày càng lớn hơn và đi kèm là những 
diễn biến phức tạp về hệ tư tưởng và thái độ chính trị của các giai 
cấp, xung quanh một hệ quy chiếu là phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. 


L XÃ HỘI NÔNG THÔN BIẾN ĐỎI 


Sự phân hóa trong xã hội nông thôn là cơ sở của sự phân hóa 
toàn xã hội thuộc địa, bởi nông thôn, nông nghiệp cho đến lúc này 
vẫn đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ đời sống xã hội. Năm 1930, 
90% dân số của Việt Nam là nông dân. 


Có thể nói, so với ở những giai đoạn trước, chưa bao giờ dân cư 
nông thôn bị xáo trộn, xã hội nông thôn bị tác động và phân hóa 
như trong những năm 20 thế kỷ XX. Tác nhân chính của tình 
trạng này là sự đỗ vốn đầu tư vào khai thác nền nông nghiệp 
thuộc địa của tư bản thực dân Pháp, những biện pháp được thực 
hiện để đáp ứng nhu cầu về nhân công của các cơ sở kinh tế trong 
và ngoài Đông Dương; chế độ thuế khóa nặng nẻ đánh vào khu vực 
nông thôn. 


298 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Biểu hiện của sự tác động và phân hóa ấy là sự mở rộng của 
khu vực nông nghiệp dưới quyền quản lý trực tiếp của chính quyền 
thuộc địa, với sự can thiệp sâu rộng hơn của địa chủ người nước 
ngoài và đi kèm là sự du nhập, trong một chừng mực nhất định, 
phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp; sự phát 
triển mạnh hơn của đại địa chủ trong nước và ở phía đối diện, giai 
cấp nông dân ngày càng bị bản cùng, bị phân hóa vì sự chiếm đoạt 
ruộng đất của địa chủ, thực dân, vì sưu cao thuế nặng và vì chính 
sách bắt phu của nhà nước thực dân được coi là một cặp phạm trù 
đặc trưng cho sự phân hóa trong nông thôn thuộc địa. 


1. Giai cấp địa chủ 


Phải nói rằng, cho đến những năm 20 thế kỷ XX, giai cấp địa chủ 
Việt Nam - cơ sở xã hội của chế độ phong kiến, không những 
không suy giảm cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản mà trái 
lại, càng phát triển hơn về số lượng và quy mô sở hữu, càng đa 
dạng hơn về thành phần, về cách thức tích tụ ruộng đất và bóc lột 
giai cấp nông dân. Sự tiếp xúc với xã hội hiện đại đã tác động đến 
giai cấp này khiến cho một số không nhỏ đã tỏ hướng tư sản hóa 
(về mặt kinh doanh sản xuất cũng như lối sống). Về mặt xã hội, sự 
dung dưỡng và khống ché của chính quyền thuộc địa, sự cạnh tranh 
của địa chủ người nước ngoài cũng như cuộc đấu tranh của giai cấp 
nông dân và các lực lượng xã hội đã làm cho giai cấp này ngày càng 
phức tạp hơn. 


Sự mở rộng diện tích canh tác, do những biện pháp kỹ thuật 
và việc thực hiện những công trình thủy nông; công cuộc khẩn 
hoang được thúc đây dưới những hình thức nhượng đất, lập đồn 
điển đủ loại ở cả ba kỳ; việc tăng vốn đầu tư trong nông nghiệp 
cùng chính sách "hợp rác"của chính quyển thuộc địa đã làm cho 
cơ hội thăng tiến về tài sản ruộng đất và việc trở thành địa chủ 
trở nên dễ dàng hơn. Sở hữu lớn ngày càng chiếm ưu thế trong 
nông nghiệp. 


299 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Ngay cả trước khi Nghị định ngày 27-12-1913 là nghị định cho 
phép cả người Việt cũng được xin cấp nhượng đất, giống như các 
điền chủ người Pháp, được ban hành, người bản xứ, nhất là 
những người thân Pháp, đã chen chân được vào giới điền chủ. 
Không phải tất cả số họ đều đã có thể cạnh tranh được với các 
đại điền chủ người Pháp trong việc chiếm đất hoang hay được 
gọi là hoang, nhưng phần nhiều những đồn điền mà họ có được 
do mua lại, do được cấp nhượng đều là những đồn điền lớn, tức 
là những đồn điền có từ 50ha trở lên. Nghị định ngày 27-12-1913 
ra đời càng tạo thuận lợi cho người Việt trong việc bao chiếm và 
xác lập quyền sở hữu lớn về đất đai. Với nghị định này, những đại 
đồn điền được cấp nhượng một cách dễ dàng cho các đối tượng - 
được mở rộng hơn, khiến cho không những chỉ người Pháp mà 
ngay cả người Việt, có thể trở thành đại địa chủ. Theo tinh thần 
của những văn bản pháp lý, quy định về điều kiện nhượng đất, 
hiện hành trong những năm đó, đồn điền cho không có thể lên tới 
300ha, còn các đồn điền phải trả tiền thì có thể được cấp nhượng 
đến 15.000ha'. 


Trên thực tế, như đã trình bày ở chương II, đất nhượng dường 
như không giới hạn, và để khuyến khích các điển chủ đầu tư và 
khai thác đất đai chính quyền có nhiều lý do để giải thích cho sự 
lạm quyền và thái quá trong việc cấp nhượng những đồn điền có 
diện tích hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn hécta. Không những thế, 
việc khai thác đất, trong giai đoạn này, thường nằm trong tay các 
công ty tư bản có vốn lớn và việc sử dụng đất lại thường hướng vào 
việc trồng các loại cây cần được kinh doanh trên diện rộng và cần 
được tổ chức thành những vùng nông nghiệp thương phẩm, có quy 
mô càng lớn càng tốt, do đó, xu hướng thành lập các đại đồn điển 
dưới hình thức cấp nhượng hay bao chiếm, thu mua, chuyến nhượng... 


1. Tạ Thị Thúy, Việc nhượng đất, khẩn hoang ở Bắc Kỳ 1919-1945, Nxb. 
Thế giới, Hà Nội, 2001. 


300 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


của các điền chủ, các công ty điền chủ đã diễn ra một cách phô biến 
và được chính quyền tạo thuận lợi. 


Ở Bắc Kỳ, trong những năm 20 thế kỷ XX, vì nhiều lý do khác 
nhau, qua một thời gian dài thu lợi từ những đồn điền rộng mênh 
mông, hàng trăm, hàng nghìn hécta, được thành lập từ cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX của mình, một số điền chủ người Pháp đã 
"thanh lý” những đồn điền đó và đã có một số người Việt mua lại 
đồn điền này để khai thác, hoặc đơn giản chỉ là tích tụ làm theo lối 
của nhiều địa chủ truyền thống'. 


Thống kê từ nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến sự biến động 
của các đồn điền cho kết quả là từ năm 1919 đến năm 1930 có 18 
người Việt mua lại đồn điền của các điền chủ người Pháp, với diện 
tích tông cộng là 16.504,57ha trong tông số 45.499ha mà các điền 
chủ người Pháp đã bán cho các điền chủ người Việt ở Bắc Kỳ cho đến 
năm 1945”. Bình quân cho mỗi điền chủ là 916,92ha. Lớn nhất là 
Nguyễn Kim Lân (6.838ha), Đỗ Đình Thuật (1.678ha), Trần Viết Soạn 
(595ha), Nguyễn Hữu Tiệp (1.399ha)... Những người này thực sự 
đã trở thành các đại địa chủ nhờ vào việc mua bán trao đổi đất 
hoang hoặc đất đã được khai thác. 

Bên cạnh đó, nhiều người Việt khác lợi dụng quy chế nhượng 
đất "thoáng" của chính quyền thuộc địa đã xin được đất lập ra các 
đồn điền theo những quy chế nhượng đất khác nhau hiện hành lúc 
bẩy giờ. 

Ngoài hình thức tiêu đồn điền di dân tự do, với diện tích không 
quá 5ha cho mỗi người từ vùng đồng bằng lên các tỉnh trung và 
thượng du, đối với những hình thức còn lại, quy mô của các đồn 
điền của người Việt thường ở mức trung bình và đôi khi là lớn và 
rất lớn. Riêng ở hình thức nhượng đồn điền theo quy chế chung đã 
có 52 người Việt được nhượng đất trong giai đoạn từ năm 1919 đến 


1, 2. Tạ Thị Thúy, Việc nhượng đất... Sđd. 
301 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


năm 1930 với tổng diện tích 5.666,54ha, trong số đó có 18 người là 
các quan chức chính quyền, nhân viên hành chính, thương gia... xin 
cấp nhượng các đồn điển có diện tích từ 50ha trở lên, tổng cộng 
5.002,59ha, bình quân 277,92ha cho mỗi điền chủ. Những điển chủ 
lớn nhất là: Hàn Thế Chung (con trai Hàn Phẩm Hiền, Chánh thư 
ký Tòa Thống sứ) (1.129,302ha), Hoàng Gia Luận (con trai Hoàng 
Cao Khải, em trai Hoàng Trọng Phu) (988,83ha), Nguyễn Hữu Phong 
(599,7ha)'... 


Trong hình thức khẩn hoang tại chỗ theo quy chế quản lý đất 
phủ rừng đặc biệt phát triển trong những năm 20 thế kỷ XX, 26 người, 
chủ yếu là nông dân, đã xin khẩn những khoảnh đất cỡ nhỏ và vừa 
với diện tích tổng cộng khoảng 864,76ha, trong đó cũng có những 
điền sản lớn hàng trăm hécta (đồn điền 335ha của Phùng Hữu Đống 
là một ví dụ). 


Cũng có một số người xin cấp nhượng hoặc chiếm bãi bồi 
ven biển. 


Từ năm 1919 đến năm 1930, trên các vùng bãi bồi có 51 cá 
nhân người Việt xin đất, lập ra các đồn điển, với điện tích tổng 
cộng 2.908,68ha. Trong số này có 12 điền chủ có đồn điền rộng 
trên 50ha, chiếm tất cả 2.343,46ha, mà lớn nhất là Hoàng Trọng 
Phu có 2 khoảnh, tổng cộng 1.051ha ở Kiến An; hay là Nguyễn 
Văn Mâu có 432ha ở Thái Bình; Nguyễn Bá Chính có 15lha ở 
Kiến An'... 


Như vậy, Bắc Kỳ có khoảng 130 người Việt xin và được cấp 
những đồn điền thuộc các loại đất khác nhau chiếm 9.439,98ha. 
Nếu tính cả số người Việt có đồn điền do mua lại của các điển chủ 
người Pháp, số điền chủ là 147 người và diện tích thuộc về các 
điền chủ người Việt là 25.944,5ha. Tính trung bình, mỗi điển chủ có 


1, 2. Tạ Thị Thúy, Việc nhượng đát..., Sđd. 
3. Tạ Thị Thúy, Việc nhượng đát..., Sđd. 


302 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


176,49ha, tức là thuộc loại lớn so với các điển chủ người Pháp, lại 
càng là lớn so với bình quân ruộng đất của nông dân. 


Cũng như vậy đối với Trung Kỳ và nhất là ở Nam Kỳ. Vượt 
quá những con số thống kê chính thức, số người Việt có được 
ruộng đất thông qua việc cấp nhượng của chính quyền thuộc địa 
không phải là hàng trăm như ở Bắc Kỳ, mà là hàng nghìn. Ở đây, 
con đường dẫn đến đại sở hữu trong khu vực đất hoang, thuộc 
thầm quyền của chính quyền thuộc địa có nhiễu, tùy vào địa vị 
của mỗi điền chủ, bởi tham gia vào lĩnh vực này là những người 
thuộc các thành phần xã hội khác nhau: nông dân, địa chủ, quan 
lại, viên chức chính quyền, kể cả các đại trí thức. Có thể họ tự 
chiếm đắt và tiến hành khai khẩn rồi xin hợp thức hóa để trở thành 
các chủ điền. Đây là trường hợp rất phô biến ở miền Tây Nam Kỳ. 
Cũng có thể, họ xin cấp nhượng đất, để lập ra các đồn điền qua 
con đường chính thức. Hình thức này đã làm cho ngay từ cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ở Nam Kỳ đã có những đại điền chủ và 
sự tích tụ ruộng đất ngày càng làm cho sở hữu của họ lớn thêm 
lên, để cho đến giai đoạn 1919-1930, Nam Kỳ đã có hàng trăm điển 
chủ thuộc loại lớn. 

Ví dụ: 

Bạc Liêu có gần 50 điền chủ có đồn điền từ 50ha trở lên, trong 
đó lớn nhất là Trần Trinh Trạch (1.420ha), Đỗ Khắc Thành (1.126ha), 
Nguyễn Văn Giáo (1.015ha)... 


Sa Đéc có những đồn điền cực lớn của Huỳnh Hữu Nho (5.710ha), 
Trương Văn Bên (5.967ha), Trần Kim Kỳ (4.500ha), Lê Đạo Ngạn 
(2.780ha)... 

Long Xuyên có Lê Phát Tân (3.068ha), Võ Văn Tài (2.907ha), 
Từ Văn Khương (1.842ha), Võ Văn Thơm (1.51 5ha)... 

Ở Rạch Giá, chi kể một vài điền chủ lớn nhất: Huỳnh Ngọc Lân 
(2.003ha), Huỳnh Nhi (1.452ha), Trần Trinh Trạch (1. 135ha)... 


303 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tương tự, ở một số tỉnh khác, như Châu Đốc, Tân An, có những 
điền chủ có đến hàng nghìn hécta. 


Đối với các tỉnh miền Đông tình hình có khác, đất đỏ được nhượng 
để trồng cao su, một loại cây cần nhiều vốn, do đó, phần lớn các 
đồn điền lớn thuộc về các điển chủ người Pháp và các đại công ty 
trồng cây công nghiệp. Đa số người Việt chỉ được nhượng các đồn 
điền cỡ vừa và nhỏ. Tuy nhiên, ngay ở đây vẫn có những đại điền 
chủ nỗi tiếng là người bản xứ. Được tính trong số này có: Trần 
Văn Ký (2.742ha), Lê Phát Vĩnh (1.227ha), Lê Thanh An (971ha), 
Vương Quang Tôn (480ha) ở Bà Rịa; Nguyễn Quang Diêu (400ha) 
và một số người nữa được nhượng các đồn điền trong khoảng 50ha 
ở Thủ Dầu Một. 


Tại khu vực ngoài đồn điền, ruộng đất bị phân chia ngày càng 
manh mún do sự gia tăng dân số kéo theo sự phân chia ruộng đất cả 
đối với công và tư điền. Vì vậy, sở hữu nhỏ luôn chiếm ưu thế. 


Tuy nhiên, việc cho vay nặng lãi của các cá nhân hay của các 
quỹ tín dụng là hình thức khuyến khích sự bao chiếm ruộng đất của 
những người nhiều tiền ở thôn quê, nhất là ở Nam Kỳ. Cũng như 
vậy, việc chính quyển thuộc địa cần lấy lòng một số phần tử "iớp 
trên" ở nông thôn đã dung túng cho tầng lớp này tranh chiếm ruộng 
đất của nông dân bằng nhiều cách và ruộng đất của nông dân dù là 
tài sản riêng hay là do công lao mà họ bỏ ra để khai khẩn vẫn đã rơi 
dân vào tay địa chủ. 


Ở Bắc Kỳ, theo Pierre Gourou, lãi suất bằng tiền mà các chủ nợ 
thu của người vay, mà chủ yếu là nông dân, là từ 3% đến 10%/tháng, 
còn nếu cho vay bằng thóc thì trong khoảng 60% đến 100%/năm'. Ở 
Nam Kỳ, tình trạng cho vay nặng lãi còn dã man, thảm khốc hơn. Cũng 
tác giả trên cho biết lãi suất trong khoảng từ 50% đến 100%/bán niên”, 


1. Pierre Gourou, L`Uilisation du sol en Indochine, Paris, 1940, tr. 231. 
2. Pierre Gourou, LUHiisation..., Sđd, tr. 279. 


304 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


tức là khoảng từ 8,5% đến 17%/tháng. Đó là chưa nói đến những 
hình thức "bạc góp" khác, được Pierre Gourou tính ra khoảng 
3.650%/năm'. Tác giả Trần Văn Giàu cũng thống kê được các loại 
lãi suất mà nông dân Nam Kỳ vay nợ trong những năm này là: lãi 
ngân hàng 6%; lãi hội canh nông 12%; lãi vay địa chủ tối thiểu 25%, 
thậm chí đến 50% và 100%”. 


Vậy nên, mặc dù chi chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân chúng, 
cũng như trong số những chủ sở hữu nói chung, địa chủ vẫn chiếm 
đại đa số ruộng đất, dù hình thức chiếm đoạt là gì và sự phân loại 
ruộng đất theo tiêu chuẩn khác nhau như thế nào giữa các xứ Bắc, 
Trung và Nam Kỳ'. 


Thống kê của các tác giả đương thời vẫn còn được sử dụng cho 
đến ngày nay đã chứng minh điều đó. Bảng 43 xây dựng từ các số 
liệu được công bố trong cuôn Nên kinh tế nông nghiệp Đông Dương 
(Economie agricole de l'Indochine) của Yves Henry, năm 1930 
thống kê sô lượng các chủ ruộng, được chia thành 3 loại: nhỏ, trung 
bình và lớn: 


1. Pierre Gourou, Ù *Uilisation..., Sđủ, tr. 279. 

2. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam - Sự hình thành và phát triển 
của nó từ giai cấp "tự mình" đến giai cáp "cho mình", Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1957, tr. 280. 

3. Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, sự phân chia dựa vào hệ thông đo đạc là mẫu, sào, 
thước truyền thống của mỗi xứ. I mẫu của Bắc Kỳ là 3.600m”, I mẫu Trung 
Kỳ là 4.970m”. Còn Nam Kỳ thì dựa vào đơn vị đo lường mới là hécta. Về 
tiêu chuẩn phân loại, các tác giả dựa vào đặc điểm về số lượng ruộng đất và 
dân cư đề phân chia. Ở Bắc Kỳ, được gọi là nhỏ, tức là nông dân tự canh, các 
chủ ruộng có từ 0 đến 5 mẫu (tức là từ 0 đén 1,8ha); trung bình là các chủ 
ruộng có từ 5 mẫu đến 50 mẫu (từ 1,8ha đến 36ha), còn các chủ ruộng có từ 
50 mẫu, tức 36ha trở lên đã là đại địa chủ. Ở Trung Kỳ, do đơn vị đo lường 
khác với Bắc Kỳ, nên tiểu sở hữu được giới hạn đến 2,5ha; trung sở hữu được 
giới hạn đến 25ha; ngoài 25ha được gọi là đại sở hữu. Riêng Nam Kỳ tiêu 
chuẩn đó được tính băng hécta, những chủ ruộng có từ 0 đến 5ha gọi là nhỏ, 
những chủ ruộng có từ 5ha đến 50ha là trung và những chủ ruộng có từ 50ha 
trở lên là lớn - Yves Hemry, Econom..., Sđd, tr. 108, 144, 182, 183. 


305 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Bảng 43: Số chủ ruộng được thống kê theo loại 
ở Việt Nam (năm “— 


Bảng thống kê trong luận án của Aumiphin, được lập chủ yếu từ 
các số liệu trong Việc sử dụng đất ở Đông Dương của Pierre Gourou, 
xuất bản năm 1940. 


Bảng 44: Phân bố sở hữu ruộng đất nông nghiệp 
trên 3 xứ của Việt Nam (năm 193/0)? 


Diện 
tích 


E mE—IEOE—EIE—E 


1. Yves Hemy, Econormue..., Sđd, tr. 108, 144, 182, 183 và Aruadire statistique 
de † Indochine, 1930-1931, IDEO, Hà Nội, 1932, tr. 106. 


2. Jean Pierre Aumiphin, La présence financière et économique Francaise en 
Indochine (1859-1939), Thèse pơur le Doctorat de 3e cycle, Nice, 1981, tr. 179. 


306 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Theo các bảng thống kê trên, ở Bắc Kỳ, nơi đông dân, ít ruộng 
đất, theo tiêu chuẩn phân loại thường được xử dụng cho xứ này, 
trong số 963.981 chủ ruộng có 1.070 đại địa chủ - những chủ ruộng 
có từ 50 mẫu trở lên, tức là chiếm 0,1% tổng số chủ ruộng nhưng 
chiếm đến 240.000ha trong tông số 960.000ha ruộng tư (Bắc Kỳ có 
tông số 1.200.000ha canh tác vào năm 1930, trong đó 240.000ha 
công điền), tức là chiếm 20% tông số ruộng đất canh tác. Trong số 
1.070 đại địa chủ đó, 818 người có từ I8ha đến 36ha (từ 50 mẫu 
đến 100 mẫu), chiếm 0,08% tổng số chủ ruộng và 252 người có từ 
36ha trở lên, chiếm 0,02% tổng số chủ ruộng'. 


Tương tự như vậy ở Trung Kỳ, với chi có 394 đại địa chủ - 
những chủ ruộng có từ 25ha trở lên trong tổng số 655.004 chủ 
ruộng, tức là chỉ chiếm 0,058% nhưng đã chiếm 10% tổng số ruộng 
đất tư với 80.000ha trong tông số 800.000ha (trong đó có 200.000ha 
công điền)? và như vậy về phương diện này, Trung và Bắc Kỳ có 
cùng tỷ lệ ruộng đất thuộc về đại địa chủ. 

Ở Nam Kỳ, số đại địa chủ là 6.300 người trong tông số chủ ruộng 
của cả xứ là 255.050 người, tức là chiếm đến 2,46%. Trong đó, loại có 
từ 50ha đến 100ha có 3.623 địa chủ, chiếm 1,42% và loại có từ 100ha 
trở lên có 2.693 địa chủ, chiếm 1,04%. Về diện tích đất canh tác, số 
6.300 đại địa chủ này chi phối đến gần một nửa tông số đất canh tác 
của Nam Kỳ, tức là khoảng 1.035.000ha trong 2.300.000ha, tức là 
45% tông diện tích đất canh tác. Khác với hai xứ kia, số ruộng đất 
thuộc quyền sở hữu của đại địa chủ ở đây lớn hơn cả số ruộng của 
các chủ ruộng loại vừa, lại càng lớn hơn số ruộng của các tiểu chủ. 
Đáng lưu ý là trong số đại địa chủ đó có 2.449 người có điền sản từ 
100ha đến 500ha và 244 người có từ 500ha trở lên). 


1. Yves Henry, Econorue..., Sđd, tr. 108 và 211 và Pierre Gourou, /` Ufilisation..., 
Sđd, tr. 272. 

2. Yves Henry, Econome.... Sđd, tr. 144 và J. P. Aumiphin, 1⁄4 présence..., 
Sđd, tr. 179. 

3. Yves Hemy, Econơme.... Sđd, tr.182,183; Pxare Gourơu, L' Unlisartơn..., SẲd, 
tr. 273, 274 và J. P. Aunnphin, La présence..., Sđd, tr. 179. 


307 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Như vậy, tính tống cộng, cả Việt Nam lúc bấy giờ có 7.780 đại 
địa chủ' tức loại địa chủ có từ 50ha hay mẫu trở lên (tùy thuộc vào 
từng xứ). So với tổng số 1.874.059 chủ điền của cả nước, đại địa 
chủ chiếm 0,41%”. 


Đây là những con số thống kê chính thức, mà những con số 
này thì theo một số người đương thời, không hoàn toàn chính xác 
bởi vì luôn có tình trạng các địa chủ giấu giếm tài sản, khi mua, 
tậu ruộng đất thì không sang tên đổi chủ hoặc xin cấp nhượng đồn 
điền dưới tên một người khác. Sự kém cỏi của ngành địa chính 
lúc đó đã không cho phép chính quyền hay các nhân viên thống 
kê dễ dàng trong việc quy chủ. Điều đó có nghĩa là, trên thực tế, quy 
mô về sở hữu của các đại địa chủ còn lớn hơn, số đại địa chủ 
còn nhiều hơn và tổng số ruộng đất mà tầng lớp này chiếm giữ còn 
lớn hơn. 


Về mặt xã hội, nghề nghiệp, tầng lớp đại địa chủ bao gồm đủ 
loại thành phần bởi các hình thức chiếm hữu ruộng đất đa dạng 
hơn, kết cấu dân cư phức tạp hơn. Quan trọng hơn, trong một xã 
hội thuộc địa kém phát triển, hậu quả của chính sách thuộc địa "ăn 
bám" của chủ nghĩa đế quốc Pháp thì ruộng đất chính là "van an 
toàn" cho những đồng tiền mà đáng lẽ chủ của chúng - là những 
người bản xứ khá giả, có thể đầu tư vào những lĩnh vực kinh tế khác: 
công, thương nghiệp... nếu như không có sự cạnh tranh, chèn ép 


_ 


. Theo cách phân loại của Lê Thành Khôi, lấy tiêu chuẩn trên 18ha ở Bắc 
Kỳ, trên 25ha ở Trung Kỳ và 50ha ở Nam Kỳ đề định nghĩa về đại sở hữu, 
thì cả Việt Nam chỉ có 6.530 đại địa chủ, trong đó ở Bắc Kỳ: 180 người, 
Trung Kỳ: 50 người và Nam Kỳ: 6.300 người. Lê Thành Khôi, Le Việt Nam. 
Histoire et Civilisation, Paris, 1955, tr. 422. 

2. Còn nếu so với tổng số dân khoảng I7 triệu người vào năm 1931, đại địa 

chủ chi chiếm một tỷ lệ không đáng kế là 0,04%. Tuy nhiên, số những đại 

địa chủ này đã thâu tóm cả thảy 1.355.000ha trong tống số 4.300.000ha 
đất canh tác của cả nước, tức là chiếm 31,5% (kế cả công điển), còn nếu 

so với chỉ riêng đất tư (3.780.000ha), đại địa chủ chiếm 35,84%. 


308 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


của tư bản thực dân. Mặt khác, đề thực thi chính sách "hợp tác”, tạo 
dựng một tầng lớp "thượng lưu" thân Pháp trong xã hội thuộc địa, 
thì ruộng đất được coi là một phương tiện hiệu quả. Ruộng đắt, do 
đó, được ban phát bừa bãi cho mọi đối tượng. Vì những điều đó, 
bên cạnh các địa chủ "nhà quê" như xưa, lúc này trong tầng lớp đại 
địa chủ còn có những người bản xứ là: các quan chức chính quyên; 
các doanh nhân (những kỹ nghệ gia, thương gia, thầu khoán...); 
những người làm nghề tự do (nhà báo, bác sĩ...); các viên chức mọi 
ngạch; các quân nhân; các giáo sĩ, tu sĩ... và trong số đó, đại đa số 
vẫn giữ nguyên quốc tịch nhưng nhiều người đã xin được vào "làng 
tây", thực hành lối sống thời thượng, hiện đại, nhất là đối với các 
địa chủ Nam Kỳ. Mỗi thành phần ấy mang vào tầng lớp địa chủ đặc 
trưng nghề nghiệp và địa vị xã hội của mình, khả năng của mình, 
động cơ tích lũy ruộng đất riêng của mình và hơn thế cũng tiến 
hành việc khai thác và sử dụng nhân công theo cách riêng. Công 
cuộc khai thác thuộc địa về kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, 
càng tiến triển, tầng lớp này càng trở nên phức tạp hơn. Mọi thành 
phân xã hội đều có khuynh hướng địa chủ hóa. Song ở chiều ngược 
lại, do xu thế thời đại, nhiều địa chủ vươn lên để tư sản hóa. Nhưng 
đó chi là một vòng luẫn quân, không lối thoát, biểu hiện sự bế tắc 
của quá trình phân hóa giai cấp ở Việt Nam bắt đầu từ sự phát triển 
kém cỏi của nên kinh tế thuộc địa. Vậy nên, có những nhân vật lúc 
bấy giờ cùng một lúc có thể được xếp xét vào giai cấp nào cũng 
được: địa chủ, tư sản hay trí thức... 


Mặt khác, vì có nhiều địa chủ không phải là địa chủ tại chỗ 
mà ngụ tại các trung tâm đô thị, các thành phó, ở những nơi hành 
nghề nghiệp chính nên họ đã sử dụng lối quản lý vắng mặt và hệ 
thống tá canh (quá điền và tá điền) thời trung cô. Cũng như vậy, 
họ tiễn hành trồng trọt, chăn nuôi theo cách thức truyền thống mà 
chủ yếu là trồng lúa và nuôi trâu bò. Cũng đã có những địa chủ 
noi theo các điền chủ ngoại quốc tiến hành việc khai thác đất và 
sử dụng nhân công hiện đại, tức là trồng cây mới, có giá trị kinh tế 


309 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


cao, chăn nuôi đại gia súc để bán và sử đụng công nhân nông nghiệp. 
Thế nhưng, số này không phải là nhiều và do những khó khăn trong 
kinh doanh nông nghiệp theo lối mới, nhiều người đã quay trở lại 
với lối xưa. 


Với thành phần đa dạng như vậy, trong tằng lớp địa chủ cũng 
đã có những phân biệt, phân hóa một cách phức tạp. Đối với nhiều 
người, ruộng đất chỉ là một trong những quyễn lợi được tính đến 
trong quan hệ với những nhà thực dân và chính quyển thực dân. 
Lợi ích nghề nghiệp và địa vị xã hội mới là những cái gây cho họ 
sự mặc cảm, bức xúc, lòng tự ái, sự so sánh, suy bì với những đồng 
nghiệp người nước ngoài. Do tình trạng khác nhau ấy về lợi ích 
nghề nghiệp, mỗi cá nhân, mỗi bộ phận trong tầng lớp địa chủ cũng 
có những nhận thức khác nhau đối với thời cuộc và thể hiện thái độ 
khác nhau đối với phong trào dân tộc. 


Tuy nhiên, phải khăng định một điều là trong quan hệ với giai 
cấp nông dân, địa chủ có cùng điểm chung, đó là sự bóc lột vô hạn 
định. Trong một không gian rộng lớn, bao quát cả những vùng 
nông thôn mênh mông, giai cắp địa chủ được quyển thay mặt chính 
quyển thuộc địa cai quản, nắm quyển sinh, quyền sát đối với 90% 
dân số Việt Nam. Do chính quyển thuộc địa không với tay được tới 
các cơ sở xã thôn cho nên giai cấp này làm mưa làm gió ở hương 
thôn, bất chấp cả luật lệ do chính quyền thực dân đặt ra. Địa chủ, 
quan lại ở nông thôn tự ý đặt ra "lệ làng" để điều khiển khối dân 
chúng nghèo khổ và kém hiểu biết. Các cuộc cải lương hương 
chính được tiến hành trong giai đoạn này nhằm lựa chọn những 
thành phần có "rài sản và danh vọng", trung thành với chế độ thực 
dân để đưa vào bộ máy chính quyển nên địa vị của giai cắp địa chủ 
càng được nâng cao và củng cố ở nông thôn. Địa chủ chiếm số 
đông trong hệ thống chính quyển các cấp, trong hội đồng các loại ở 
xã thôn, do vậy mà họ tha hồ áp bức, bóc lột nông dân. Còn trong 
quan hệ với chế độ thực dân, trên căn bản đại địa chủ, kể cả đại địa 
chủ tư bản hóa - hợp thành một tầng lớp có của, quyền thế nhất 


310 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


trong xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của chế độ đó. Do có quyền 
lợi gắn với chế độ thuộc địa, nhiều địa chủ, đại địa chủ tỏ ra trung 
thành với chế độ thuộc địa, quay lưng lại với lợi ích dân tộc. 


Virginia Thomson bình luận như sau về đại địa chủ bản xứ: 


"Với giai cấp địa chủ bản xứ, người Pháp đã không tạo ra một 
giai cấp tư sản mà là một thứ thống trị của giai cấp giàu có và 
quyền thế lớn. Chúng được hưởng lợi hơn cả bọn thực dân người 
Pháp: cứ khoảng ] tư sản giàu có người Pháp ở Đông Dương thì có 
hơn 20 người Việt Nam và độ 100 người Hoa kiều. Giai cấp này tạo 
ra một mối nguy hiểm ngay đối với nên kinh tế nông nghiệp cũng 


như đối với nền thống trị của nước Pháp"!. 


Joseph Buttinger cũng viết: 


"Mặc dù tất cả các giai cấp của xã hội Việt Nam đều chống lại 
sự thống trị ngoại bang nhưng không phải tất cả các giai cấp đều 
tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập. Nhóm thứ nhất, mặc dù 
có mối ác cảm chính trị sâu xa nhưng vẫn bên bi làm việc cho một 
tạm ước với chế độ thuộc địa, là những đại địa chủ. Dumarest cho 
rằng trong khoảng 7.000 đại địa chủ Việt Nam có khoảng 50 triệu 
phú... Đồng minh với những địa chủ này là những viên chức Việt 
Nam cao cắp, chủ yếu là những người được tuyển mộ do hợp tác 
với chế độ thuộc địa, từ những hàng ngũ quan lại cũ. Không một 
địa chủ nào than phiên về vật chất. Chính sách của Pháp là duy trì 
và giúp chúng trở nên giàu có... Thế nhưng, khi có của rồi, địa chủ 
lại muốn có vai trò trong việc điều hành đất nước, muốn trở thành 
những nhà tài phiệt. Tuy nhiên, ý muốn loại bỏ người Pháp lại 
trùng hợp với lòng mong mỏi của chúng trong việc duy trì địa vị 
xã hội của mình do sự thống trị của người Pháp tạo ra và sự 
sụp đỗ của sự thống trị của người Pháp rất có thể sẽ dẫn đến việc 


1. Virginia Thomson, French Indochina, tr. 143, dẫn theo Joseph Buttingcr, 
Việt Nam a Dragon embattled, Tom l: From colonialism to the Việt Minh, 
Sđd, tr. 143. 


311 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


kết thúc đối với điều này... Mặc dù thường xuyên bắt hòa với chế 
độ thuộc địa bởi vì chế độ thuộc địa đã không cho chúng tiếng nói 
trong việc điều hành đất nước mình nhưng chúng không bao giờ 
đạt được mức gạt bỏ hoàn toàn sự thống trị ngoại bang. Vì quyền 
lợi kinh tế, chúng phải duy trì chế độ ngoại bang và muốn chia sẻ 
đất nước với người Pháp. Của cải và tính thích xa hoa đã làm 
cho phần lớn bọn chúng tin, nếu có ngờ nghệch một chút, vào sự 
hợp tác..."'. 


Dabezies nói rằng: 
"Người giàu ở Nam Kỳ không một tí mong muốn nào trong việc 


“.2 


tạo ra một sự xáo trộn xã hội". 


Trong sự so đo giữa quyền lợi kinh tế và chính trị, tầng lớp những 
đại địa chủ ngả hăn về chủ nghĩa cải lương, tức là chỉ yêu cầu ở 
Chính phủ Pháp những sửa đổi trong khuôn khổ chế độ thuộc địa, 
xin những cải cách từng phản, không đả động gì đến chủ quyền của 
người Pháp trên đất Việt Nam và ra sức chống lại hình thức đấu 
tranh cách mạng bằng bạo lực của quản chúng nhân dân. Năm 1923, 
Đảng Lập hiến ra đời ở Nam Kỳ, tiếp nối tinh thần của những nhóm 
cải lương được thành lập trước chiến tranh ở Bắc Kỳ như: nhóm 
Đông Dương tạp chí của Nguyễn Văn Vĩnh, nhóm Nam phong của 
Phạm Quỳnh - đều có tư tưởng chống bạo động cách mạng, chủ 
trương "Pháp - Việt nhất gia". Những người cầm đầu đảng phái này 
cũng xướng lên việc đòi tự do báo chí, tự do đi lại..., đòi được đối 
xử bình đăng giữa các viên chức Việt Nam và Pháp, đòi được cử 
người vào các hội đồng... Nhưng, đó chỉ là sự trỗi dậy muộn màng 
và lạc lõng trước sự lấn át của các phong trào yêu nước mang tính 
chất ôn hòa hay cách mạng và nhất là của phong trào vô sản đang 
tiến triển mau lẹ trên khắp thế giới, tác động một cách mạnh mẽ 


1. Joseph Buttinger, Việt Nam a..., Sđd, tr. 199. 
2. P. Dabczies, Forces poliiques au Việt Nam, tr. 52, dẫn theo Joseph Buttinger, 
Việt Nam a..., Sđd, tr. 200. 


k2, 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


đến phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam. Năm 1926, sự thất 
bại trong cuộc đón rước Bùi Quang Chiêu từ Pháp về nước đánh dấu 
chấm hết cho sự tồn tại của Đảng Lập hiến. Đảng này không những 
bị những người yêu nước tây chay mà còn bị chính giới thực dân ở 
thuộc địa phản đói. Buttinger viết: 


“Người Pháp cho địa chủ được tự do bóc lột tá điền, nhưng từ 
chối ngay cả những kẻ trung thành, tán thành hợp tác Pháp - Việt". 


Những người sáng lập và những đảng viên của đảng này đã mau 
chóng ngả hăn về xu hướng thỏa hiệp với chủ nghĩa thực dân, đối 
lập với quyên lợi dân tộc và phong trào cách mạng lúc đó. 


Tuy nhiên, trong giai cấp địa chủ, không phải tất cả đều có 
chung một thái độ chính trị như những đại địa chủ có thế lực trong 
xã hội thuộc địa kê trên. Nhiều địa chủ mới từ tầng lớp nông dân 
khá giả, lợi dụng sự mở cửa của chính quyên thuộc địa đối với công 
cuộc khẩn hoang đã xin được cấp nhượng những đồn điền cỡ vừa 
và nhỏ và vì vậy, được chuyển đổi loại hạng chủ điền nên chưa kịp 
vứt bỏ gốc gác nông dân. Cũng có nhiều địa chủ, đã tích tụ ruộng 
đất bằng những hình thức khác và tham gia vào việc bóc lột nông dân, 
có mặt trong bộ máy chính quyền làng xã nhưng vẫn mang trong mình 
tỉnh thân dân tộc như truyền thống xưa kia của giai cấp này, đứng 
trước những cuộc chống ngoại xâm mà họ luôn là người lĩnh xướng. 
Điều này được lý giải bằng sự tham gia của nhiều địa chủ vào các 
phong trào, các đảng phái yêu nước do giai cấp tiểu tư sản, hay vô sản 
cầm đầu... Chính vì thế, đối với giai cấp địa chủ, trong Chánh cương 
văn tắt năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói rõ: 


"... chỉ bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hăn về phe đề 
quốc chủ nghĩa..."? và chủ trương: 


1. Joseph Buttinger, Việt Nam a..., Sđd, tr. 200. 
2. Đảng Cộng sản Việ Nam, Văn kiện Đưng 1930-1945, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1977, tr. 18. 


313 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"... Thu hết ruộng đất của đề quốc chủ nghĩa làm của công và 
chia cho dân cày nghèo"' chứ không phải là tịch thu ruộng đất 
của tất cả mọi địa chủ. Cũng như vậy, Đảng chủ trương chỉ đánh 
đổ những "bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (Đảng Lập 
hiến...)..."?. Còn lại, Đảng kêu gọi sự đoàn kết toàn dân tộc để làm 
cách mạng dân tộc, dân chủ... 


2. Giai cắp nông dân 


Nếu như giai cấp địa chủ tìm được cơ hội để phát triển cả về số 
lượng và quy mô sở hữu trong những năm 1919-1930 thì giai cấp 
nông dân không có được may mắn ấy. Công cuộc khai thác thuộc 
địa càng tiến triển thì giai cấp nông dân càng bị rơi vào tình trạng 
khó khăn và phân hóa. 


Sự bao chiếm ruộng đắt của địa chủ "nhà quê" như trước đây 
đã làm cho ruộng đất của nông dân nói chung bị thu hẹp. Sự gia 
tăng dân số không có biện pháp kiểm soát đã làm cho ruộng đất 
thuộc về nông dân, vốn đã nhỏ hẹp, nay lại càng bị chia lẻ, manh 
mún hơn. Công cuộc khẩn hoang được mở rộng hơn nhiễu so với ở 
những giai đoạn trước đã tạo ra cơ hội cho một số nông phát triển 
tài sản đất đai, tạo thuận lợi cho không ít những nông dân khá giả 
vươn lên thành địa chủ hạng trung và thậm chí cả hạng lớn. Thế 
nhưng, khi những điều kiện về việc nhượng đất ngày càng chặt chế 
hơn (chăng hạn những quy định về khả năng tài chính của người 
xin hay như những quy định về giới hạn cắp đồn điền không phải 
trả tiền ở mức tối đa 300ha và giới hạn 5ha cho tiểu đồn điền di dân 
tự do...) và những điều kiện ban đầu cho việc di dân, khẩn hoang 
không được chính quyển thực dân nghĩ tới thì đại đa số nông dân 
không những không được lợi gì từ công cuộc này mà còn bị đe dọa 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng 1930-1945, Sđủ, tr. 19. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng 1930-1945, Sđd, tr. 20. 


314 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


rơi vào tình trạng không có đất trong tương lai. Nguồn đất hoang 
trước đây được dùng làm một giải pháp cho vấn đề dân số đã bị 
những điền chủ người nước ngoài, những đại địa chủ bản xứ, 
những người Việt thân Pháp làm việc trong bộ máy chính quyền 
Pháp chiếm đoạt với tốc độ phi mã trong cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ hai. Và thế là, một nghịch lý đã diễn ra: diện tích canh tác, 
do những biện pháp kỹ thuật và việc xây dựng các công trình thủy 
nông, lây vốn từ nguồn thu thuế của nông dân, được mở rộng đáng 
kể và hơn nữa, nguồn lợi nhuận thu về từ việc buôn bán nông phẩm 
cũng tăng lên rất cao trong những năm đó nhưng nông dân vẫn 
thiếu đất, ngày càng đói khố, những mâu thuẫn ở nông thôn ngày một 
g1a tăng. 


Buttinger nhận xét rất đúng rằng: 


"Tình hình này làm cho xã hội nông thôn, nhất là những vùng 
đông dân, phân hóa ngày một sâu sắc, giữa một bên là những 
người nông dân không có đất, thiếu đất và một bên là những địa 
chủ và những đại địa chủ. Nếu như ở Việt Nam tiền thuộc địa, 
bản chất của vấn đề ruộng đất được quy định bởi tình trạng thiếu 
đất canh tác thì từ khi Pháp chiếm không còn là như vậy. Những 
biện pháp kỹ thuật đã cho phép một sự thay đổi nhanh chóng từ 
một vùng không màu mỡ thành đất canh tác, một sự thay đi 
ngay sau khi Pháp chiếm xong Nam Kỳ. Sự gia tăng về ruộng đất 
này thật ghê gớm khiến người Pháp có thể thỏa mãn nhu cầu về 
đất của mỗi người nông dân - những người đáng được hưởng lợi 
tỪ sự gia tăng này. Thế nhưng, quyền lợi của những kẻ thực dân 
cũng những đòi hỏi chính trị của việc cai trị ngoại bang đã 
ngăn cản việc giải quyết vấn đẻ ruộng đất và vấn đề nghèo khô ở 
thôn quê. 


Nếu đã có đất rồi, sao vào những năm 30, nông dân lại có ít 
ruộng đất hơn bao giờ hết. Tư sản đã sản xuất đủ thóc lúa sao nông 
dân lại đói khổ hơn? 


315 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


... Ruộng đất không được chia, bán cho nông dân, nhiều cánh 
đồng rộng lớn đã được đem cấp cho kẻ thực dân và những người 
Việt Nam hợp tác với chúng... Gạo thì đem xuất khẩu... 


Bản chất của vấn đề ruộng đất đã thay đổi từ chỗ thiếu sang chỗ 
phân chia không công bằng"!. 


Bảng thống kê chỉ tiết hơn dưới đây về các loại hạng chủ ruộng 
được trích ra trong bảng thống kê tông hợp của Yves Henry cho 
thấy rõ phần nào sự chênh lệch lớn về sở hữu ruộng đất giữa các 
loại đại, trung và tiểu sở hữu chủ. Tắt nhiên, đó chỉ là sự phân chia 
mang tính chất lý thuyết. Trên thực tế, sự biến động về ruộng đất 
diễn ra phức tạp hơn rất nhiều. Hơn nữa, do việc phân loại chủ ruộng 
không dựa trên cùng đơn vị đo lường như đã chú thích ở trên, nên 
cùng một loại sở hữu, giữa các xứ lại khác nhau về diện tích. 


Bảng 45: Phân loại sở hữu ruộng đất ở Việt Nam 
cho đến năm 1930? 


Đơn vị: % 


Các bảng thống kê trên cho biết ngoài 7.780 đại địa chủ đã nói 
tới ở trên, cả nước còn có: 


- 186.663 chủ ruộng loại vừa (loại từ 5 mẫu đến 50 mẫu hay từ 
5ha đến 50ha ở Nam Kỳ)? tức là bằng 9,96% tổng số chủ ruộng 


1. Joseph Buttinger, Việt Nam a..., Sđd, tr 163. 

2. Dựa vào thống kê của Yves Henry, Economie..., Sđd, tr. 21 l. 

3. Có người đưa vào loại trung sở hữu, cũng có người đưa vào loại đại sở hữu. 
316 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


(trong đó, cũng theo con số của Yves Henry thì ở Trung Kỳ nhỏ 
nhất 6,142%, Bắc Kỳ đứng thứ hai 8,4% và Nam Kỳ lớn nhất 
25,77%), chiếm 1.200.000ha đất canh tác, tức là chiếm 31,66% tổng 
số đất tư. 


- 1.679.616 chủ ruộng loại nhỏ (loại từ 0 đến 5 mẫu hay từ 0 
đến 5ha) chiếm 89,62% tổng số chủ ruộng (trong đó theo những 
con số trong bảng thống kê của Yves Henry ở Trung Kỳ là lớn 
nhất với 93,8%, Bắc Kỳ đứng thứ hai 91,50%, rồi cuối cùng là 
Nam Kỳ với 71,73%) nhưng chỉ chiếm 1.225.000ha diện tích canh 
tác trong tổng số 3.780.000ha đất tư của cả nước, chiếm 32,32%. 


Như vậy, hai loại chủ ruộng lớn và vừa của cả ba xứ cộng lại 
mới là 194.443 chủ, chiếm 10,37% tổng số chủ ruộng, nhưng chiếm 
đến 2.555.000ha, tức 67,59% tổng diện tích ruộng đất tư của cả 
nước. Số 89,63% chủ ruộng còn lại là những tiêu nông chỉ chiếm 
chưa đầy 1⁄3 điện tích đất tư của cả 3 loại chủ ruộng. Trong khi 
bình quân diện tích của các đại địa chủ là 174,164ha, của loại chủ 
ruộng hạng trung bình là 6,42ha, thì đối với các chủ ruộng loại nhỏ 
chỉ là 0,72ha, tức là nhỏ hơn 9 lần so với diện tích của loại trung 
bình và 241 lần so với loại đại địa chủ. 


Ớ Bắc Kỳ: có vào khoảng 500 đại địa chủ Pháp và Việt sở hữu 
20% ruộng đất; khoảng 17.000 chủ ruộng hạng trung bình chiếm 
20% nữa. Tổng cộng, cả hai loại trên chỉ chiếm khoảng 2% số 
chủ ruộng ở Bắc Kỳ nhưng đã chiếm đến 40% ruộng đất. Số còn 
lại là 98% số chủ ruộng chiếm 60% ruộng đất. Số tiểu nông và 
nông dân nghèo đến gần 1 triệu, chiếm 40%, khoảng 480.000ha, 
mỗi gia đình có dưới lha. 

Loại chủ ruộng nhỏ, tập trung chủ yếu ở Bắc Kỳ (52,5%) và 
Trung Kỳ (36,6%) là hai xứ ít ruộng đất, lại đông dân (đến 91,50% 
chủ ruộng ở Bắc Kỳ và 93,8% chủ ruộng ở Trung Kỳ thuộc loại 
nhỏ); chỉ có 10,9% ở Nam Kỳ, là xứ chỉ có 71,73% chủ ruộng thuộc 
loại nhỏ. 


317 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Loại tiểu sở hữu có từ 0 đến 5 mẫu, tức là chỉ bằng từ 0 đến 
1,8ha, ở Bắc Kỳ nhỏ hơn ở Trung Kỳ và càng nhỏ hơn cùng loại ở 
Nam Kỳ. Pierre Gourou cho biết, trong số chủ ruộng loại nhỏ của 
xứ này, có đến 586.000 người có dưới 1 mẫu, 283.000 người khai 
thác từ 1 mẫu đến 5 mẫu. Cho nên ở đây, người ta coi những nông dân 
là chủ của 3 mẫu ruộng và I con trâu đã là địa chủ!. Trong số các tiểu 
chủ này, nhiều người trên thực tế là không có ruộng đất. Ở Hải Dương, 
36.000 nội tịch trong số 73.000, theo Pierre Gourou không phải là chủ 
ruộng và đó là chưa kể số những nội tịch sống cùng cha mẹ, không 
được tính là chủ ruộng”. Ở Nam Kỳ, bình quân ruộng đất cao nhưng 
cũng Piere Gourou cho biết, chỉ có 1 nông dân trong số 4 nông dân 
tráng định là chủ sở hữu, 3 người còn lại không có đất”. Nếu tính theo 
đơn vị gia đình thì có đến 2 gia đình trong số 3 gia đình không có đất". 
Ở Bắc Kỳ, trong số chủ ruộng có đến 952.485 chủ là nông dân tự canh 
và 12.005 chủ đất khai thác qua hình thức phát canh thu tô”. Ở Trung 
Kỳ, 589.563 chủ tự canh, 68.471 chủ phát canh thu tô”. Ở Nam Kỳ 
là 164.762 chủ tự canh và 90.285 chủ phát canh thu tô”. 


Nguồn thu chính ở nông thôn dựa vào ruộng đất, những thu 
nhập từ nghề phụ, chăn nuôi không đáng kể, trong khi thuế má 
nặng nề, các hủ tục phổ biến do đó phần lớn nông dân phải vay nợ 
với lãi suất cắt cổ để trang trải. Một khi không trả được nợ thì luôn 
luôn là họ phải bán ruộng hay gán ruộng đề có tiền nộp thuế, trả nợ 
và cuối cùng phải làm thuê, cấy rẽ cho địa chủ, nhiều khi ngay trên 
ruộng đất của chính mình. Theo ước tính của tác giả Aumiphin, ở Bắc 
Kỳ có đến 275.000 quá điền và tá điền, tức 24% số dân, còn ở Trung 
Kỳ con số đó là 100.000 quá điền và tá điền, chiếm 13% dân sốỶ. 


1. Pierre Gourou, L' Urilisarion..., Sđd, tr. 229. 
2. Pierre Gourou, L' Unlisation..., Sđd, tr. 228. 
3, 4. Pierre Gourou, L` Unlisarion..., Sđd, tr. 273. 
5. Yves Henry, Economie..., Sđd, tr. 108. 

6. Yves Henry, Econormuie..., Sđd, tr. 144. 

7. Yves Henry, Econorue..., Sđd, tr. 183. 

§. J.P. Aumnphin, La présence..., Sđd, tr. 192. 


318 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Ở một số tỉnh như Bình Định, Phú Yên, theo Yves Henry, có đến 60% 
nuộng đất được khai thác bằng tá điền'. Tại các tỉnh miền Trung và miền 
Tây Nam Kỳ, theo P. Gourou, có đến 80% số ruộng (1.800.000ha) 
được đem cho lĩnh canh dưới hình thức quá điền), tức là hình thức 
cho các quá điền (fermier géneral) thuê đất, để những người này lại 
cho tá điền lĩnh canh một lần nữa và ở giữa ăn chênh lệch. 


Với mức địa tô cao, khoảng từ 40% đến 50% vụ thu đối với cả 
ba xứ”, và nếu tính cả những khoản phụ thu khác thì phần thu của 
chủ, như ở Nam Kỳ lên tới 70%. Với khoảng 30% còn lại, làm sao 
người tá điền nuôi sống được mình và gia đình. 


Đối với những nông dân tự canh, đời sống có khá hơn nhưng 
cũng không thể làm giàu, với nhiều nhất là 5 mẫu ở Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ và 5ha ở Nam Kỳ. Bởi vì, trong nhiều năm, người Pháp 
đã không làm được bao nhiêu đề cải thiện năng suất cây trồng, vật 
nuôi. Nhiều nông dân là chủ ruộng nhưng vì số thu nhập không đủ 
để nộp đủ mọi loại thuế nên cũng phải lĩnh canh thêm đất của địa 
chủ. Đây là hiện tượng phỏ biến ở khắp mọi nơi, nhất là đối với 
những chủ sở hữu nhỏ. Ở Cần Thơ, một chủ ruộng có 1,2ha, thuê 
thêm 5ha. Thu nhập của người này là 440 đồng, trong đó phân cây 
rẽ là 203 đẳng. Sau khi ăn, nộp thuế, trừ vốn sản xuất, phần còn lại 
để tiêu cho chỗ ở, thắp sáng, may mặc và lễ tết là 157 đồng, nhiều 
hơn một quá điền lớn (140 đồng) và cũng hơn một quá điền hạng 
vừa (61 đồng)°. 


. Yves Henry, Economie..., Sđd, tr. 147. 

„ 4. Plerre Gourou, L' Unilisation..., Sđd, tr. 283. 

. Pierre Gourou, Ù} Urilisarion..., Sđd, tr. 236 và 282. 

. Theo Paul Bernard, ở miền Tây Nam Kỳ, năm 1931, một tá điền cấy 5ha, 
phân thu về (50% vụ thu) là 4.000kg, giá 0,64 đồng/giạ, thu nhập của gia 
đình là 128 đồng, trong khi những khoản chi ăn, mặc, ở... cho cả gia đình 
(5 người) phải là 164 đồng. Vậy nên người này phải làm thuê thêm mới đủ 
tiền chi cho gia đình. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 21, 22. 

6. Pierre Gourou, Ù' Urilisation..., Sđd, tr. 407. 


{ÀA G2 bò 


319 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Về lý thuyết, nông dân được chia thành ba loại: trung nông, bần 
nông và có nông, tức là những người có đất, những người thiếu đất 
và những người không có đất. Tằng lớp trung nông đời sống khá 
hơn hai loại kia một chút. Bần nông mặc dù có một ít đất nhưng 
vẫn phải đi làm thuê hoặc lĩnh canh thêm ruộng đất của địa chủ. Cố 
nông là tầng lớp vô sản ở nông thôn, "không một tắc đất cắm dùi", 
hoàn toàn làm thuê, bán sức lao động hoặc làm tá điền cho địa chủ. 


Đời sống khó khăn, tô thuế nặng nề, tệ nạn cường hào ác bá ở 
nông thôn đã làm cho nông dân điêu đứng, ngay cả trong lúc nền 
kinh tế thuộc địa gặp một thời thịnh vượng và có thể nói, chưa bao 
giờ nền kinh tế nông nghiệp phát triển và đem lại cho các nhà thực 
dân những nguôn lợi nhuận lớn, do xuất khẩu nông phẩm, như 
trong giai đoạn đó. 


Mâu thuẫn diễn ra giữa địa chủ, bọn cường hào ác bá và nông 
dân ở khu vực nông thôn ngày càng trở nên gay gắt. Điều đáng nói 
là sự có mặt của các điền chủ người Pháp và sự tham gia của tầng 
lớp này vào việc tranh chiếm ruộng đất, vốn đã luôn luôn là vấn đề 
rất bức xúc ở khắp mọi làng xã, nhất là ở những vùng đông dân, là 
một nhân tô quan trọng làm tăng thêm sự căng thăng ở nông thôn. 
Các địa chủ người Việt, các điền chủ người Pháp chính là tác nhân 
làm cho mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân thêm 
gay gắt. 

Ở Bắc Kỳ, nhiều vụ tranh tụng ruộng đất nói chung, về đất 
nhượng làm đồn điền nói riêng, dai dăng trong suốt thời kỳ thuộc 
địa và ngày càng đẫm máu. Ở Trung Kỳ và Nam Kỳ, vấn đề này 
cũng làm đau đầu chính quyên thuộc địa. 


Những cuộc cải lương hương chính diễn ra có mục đích đưa 
đến sự gắn bó về chính trị giữa chính quyền thuộc địa với thế 
giới làng xã càng làm gia tăng đối tượng áp bức và bao chiếm ruộng 
đất trong xã hội nông thôn. Mâu thuẫn giữa kẻ cướp nước và kẻ 
cướp đất, với những nông dân mất đất và mất nước, nhìn trên diện 


320 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


rộng, được biểu hiện ở nông thôn một cách cụ thể và giờ đây, 
không chỉ là giữa nông dân với địa chủ người Việt mà còn bao 
gồm cả mâu thuẫn giữa những người nông dân mất đất phải đi 
làm thuê cho những điền chủ ngoại quốc đã cướp đất của họ, cướp 
mắt nguồn đất đai mà họ coi là của tổ tiên và là sở hữu riêng chỉ 
của những người Việt. 


Bên cạnh vấn đề ruộng đất, một loạt chính sách về thuế khóa, 
mang tính chất cướp bóc và nô dịch do chính quyền thuộc địa ban 
hành và thực thi: cả thuế trực thu (thuế thân, thuế ruộng đất...), thuế 
gián thu (thông qua hệ thống các cơ sở độc quyển - Régie), thuế 
phụ thu, thuế đò, thuế chợ... rồi còn là công trái, quốc trái... đã đè 
nặng lên đời sống của những người nông dân, làm cho sự bất bình 
của họ với chế độ thuộc địa ngày càng được biểu lộ một cách rõ 
ràng hơn. 


Không chỉ có thế, trong những năm 20 thế kỷ XX, nông thôn 
Việt Nam còn bị tác động mạnh mẽ bởi sự xáo trộn về dân cư bởi 
những cuộc di dân có quy mô ngày một lớn. 


Tuy nhiên, ngay cả đến lúc đó, xu hướng dịch chuyển dân cư 
nông thôn chủ yếu vẫn không phải là do sức hút của những nguồn 
lợi nhuận, phản ánh sự phát triển tự nhiên của nên sản xuất mang 
tính chất tư bản chủ nghĩa. Trái lại, việc di dân có lý do chủ yếu là 
sức ép của chế độ thuế khóa, của tình trạng đất đai bị thu hẹp ở 
nông thôn và nhất là do nhu cầu rất lớn về nhân công cho cuộc khai 
thác thuộc địa trên phạm vi toàn để chế Pháp. Xu hướng di dân này 
không tạo ra một cuộc cách mạng triệt để về dân số, tức là sự di 
dân không luôn luôn đi liền với sự thay đổi về chất trong sự phân 
hóa xã hội, mặc dù, trong chừng mực nhất định, đã tạo ra sự phân 
bố lại dân cư và gây ra những hệ quả về kinh tế, chính trị, xã hội, 
tác động đến sự phân hóa giai cấp và ý thức giai cấp. 

Một bộ phận nông dân mắt đất hay vì không thể chịu nôi chế độ 
thuế khóa ở nông thôn bị lâm vào cảnh bần cùng phải ra thành phố 


321 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


và các khu công nghiệp, hằm mỏ tìm việc làm, nhưng không phải ai 
cũng may mắn có việc làm. 


Số khác, nhất là những người trong độ tuổi lao động tại những 
vùng đồng bằng đông dân Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ đã trở thành 
nạn nhân của chế độ mộ phu tăng cường, với những biện pháp dụ 
dỗ vô nhân đạo và cưỡng bức dã man của chính quyên thực dân. 
Làng quê Việt Nam bị rung động bởi những đợt bắt phu như bắt 
lính trong chiến tranh. Hầu hết các làng đều có "phu mộ" mà nhiều 
nhất là ở các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ: Hà Nam, Nam Định, Ninh 
Bình, Thái Bình, Hà Đông. Những tài liệu lưu trữ về vấn đề nhân 
công được khai thác cho biết ở nhiều làng, việc này diễn ra không 
phải chỉ một lần mà là nhiều lần và việc mộ phu không phải chỉ cho 
các tỉnh phía Nam mà là cho cả các thuộc địa khác của Pháp. Nông 
dân của các tinh đồng bằng châu thô được "mộ" với số lượng lớn 
hơn trước cho các mỏ than, mỏ kim khí ở vùng Đông Bắc Việt Nam, 
trong các khu công nghiệp, dịch vụ ở những thành phó lớn, trên các 
đồn điền tại các vùng ngoài đồng bằng và nhất là cho những đồn 
điền đất đỏ, đất bazan ở Nam Kỷ, Nam Trung Kỳ, Cambodge hay 
như là cho các thuộc địa trên biển Thái Bình Dương: Nouvelle 
Calédonie, Nouvelle Hébride... do Chính phủ thuộc địa tổ chức và 
do Tổng cục Nhân công Đông Dương đảm nhận. Hơn nữa, tuyệt 
đại bộ phận phu mộ đều là tráng đinh (phụ nữ chỉ chiếm tỷ lệ 15%). 
Điều này tạo ra một sự mắt cân đối trong kết cấu dân cư và ảnh 
hưởng đến lực lượng lao động ở các vùng có phu mộ. 

Sự biến động về dân cư không đi liền với sự cải thiện đời sống 
của dân cư đã trở thành tai biến đối với chế độ thuộc địa. Đời sống 
của "phu mộ" tại những nơi làm việc mới không những không tốt 
hơn mà còn tôi tệ hơn khi họ còn ở nhà. Bản chất của chế độ nô lệ 
thuộc địa không những không được che giấu mà còn được thẻ hiện 
một cách rõ ràng hơn, trước sự chứng kiến của hàng nghìn con 
người trước đây mới chỉ tiếp xúc trực tiếp với các quan lại bản xứ 
là chủ yếu. Điều đó gây cho họ sự phản cảm mạnh mẽ và lòng căm 


322 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


thù đối với chế độ phong kiến qua địa chủ bản xứ và hệ thống quan 
lại, cũng như đối với chế độ thực dân, qua các điền chủ người nước 
ngoài, qua đội ngũ mộ phu, cai ký trong các đồn điền. Sự kết hợp 
giữa chính quyền thực dân với thế lực phong kiến đã được phản 
ánh trong sự kết hợp giữa lối bóc lột truyền thống với lối bóc lột tư 
bản hiện đại đối với nông dân. Điều này được thể hiện trong những 
chính sách đối với nông dân, nông thôn, nhưng ở chiều ngược lại, 
lại làm cho mục tiêu về dân chủ găn liền với mục tiêu về dân tộc 
phản ánh trong ý thức của những người nông dân một khi họ được 
giác ngộ. 

Tuy nhiên, cũng phải thấy rõ một đặc điểm trong sự phân hóa 
của xã hội nông thôn trong giai đoạn này là sự phân hóa không 
triệt để, nhất là ở nông thôn Bắc và Trung Kỳ, nơi yếu tổ thị 
trường thâm nhập không mạnh mẽ như ở Nam Kỳ và sự tích tụ 
ruộng đất không mang tính chất tư bản chủ nghĩa. Đó thực ra chi 
là sự gom góp ruộng đất kiểu địa chủ phong kiến Việt Nam. 
Ruộng đất chưa thực sự trở thành một thứ hàng hóa tư bản chủ 
nghĩa, chưa thực sự trở thành nhu cầu của sự phát triển nên sản 
xuất hàng hóa. Những gì là mới ở đây chính lại được đưa vào từ 
việc khai khẩn vùng đất hoang, đất mới. Ở nông thôn, nhất là 
nông thôn Bắc và Trung Kỳ, tầng lớp những người nông dân tự 
canh còn tổn tại trên diện rộng, tầng lớp trung nông chưa bị bào 
mòn, chưa bị phân hóa đề đến mức biểu hiện ra là sự "bị ăn vào" 
tầng lớp này và để cho xã hội nông thôn được chia hăn làm hai 
cực, một bên là tư sản ruộng đất, kinh doanh theo lối tư bản và 
bên kia là giai cấp vô sản nông nghiệp (như đã từng diễn ra tại 
các nước tư bản trước đây). Ở đây, tiểu nông hay là những nông 
dân tự canh chiếm số đông trong các chủ ruộng. Địa chủ người 
Việt tích tụ ruộng đất nhưng không kinh doanh nông nghiệp, 
người có đất tách ra khỏi người tư bản kinh doanh theo lối tư 
bản, mặc dù điều này đã diễn ra trong chừng mực nhất định ở 
Nam Kỳ. Đối với tầng lớp cố nông, việc không có đất không đi liền 


323 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


với nhu cầu về nhân công do sự phát triển của các cơ sở công 
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Những yếu tố tư bản chủ yếu được du 
nhập vào một nông thôn khác là do chủ nghĩa thực dân tạo ra 
trong những khu vực kinh tế nông phẩm. Song đó vẫn chưa phải 
là những yếu tố tư bản điển hình mà là một thứ dị bản bắt bình 
thường, tư bản về quy mô sản xuất nhưng không tư bản ở hình 
thức khai thác và phương thức sử dụng nhân công. Vì những 
điều này, nông thôn và nông nghiệp Việt Nam trong những năm 
20 thế kỷ XX vẫn vòng vo, luẫn quân trong sự phân hóa nửa vời, 
còn người nông dân thì điêu đứng trong thân phận nửa tiểu nông, 
nửa vô sản của mình. Hai quá trình này dường như không luôn 
luôn song hành. Đời sống và thực tế của chế độ bóc lột thuộc địa 
đã hoàn thành "sứ mạng" bằn cùng hóa người nông dân nhưng đã 
không thay đổi triệt để thân phận của họ, nhìn dưới góc độ tiến 
bộ xã hội là xã hội tư bản thay thế hoàn toàn xã hội phong kiến. 
Cho nên, một khi được tuyên truyền về mục tiêu, lý tưởng của 
một chủ nghĩa mới - chủ nghĩa xã hội, nhằm thay đổi hoàn toàn 
thân phận của họ thành người chủ xã hội, người chủ thân phận 
của mình, họ đã tin theo và những người cộng sản đã thành công 
trong việc thu hút khối quảng đại quần chúng này. Nông dân 
được coi là chỗ dựa của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ. Ngay 
khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rõ điều đó. 
Chánh cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 
nêu rõ: 


"... Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và phải dựa 
vững vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn 
đại địa chủ và phong kiến... "!. 


Tuy vậy, nông thôn và nông dân cũng là một môi trường dễ bị 
lợi dụng bởi những thế lực chống thực dân phi cộng sản khác. Đây 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đứng 1930-1945, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1977, tr. 19. 


324 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


là sự ngộ nhận của những người nông dân, đói khổ, căm ghét chế 
độ thực dân, phong kiến đối với những luồng tư tưởng và tô chức 
chính trị khác trong những năm 20 thế kỷ XX. Điều đó cho thấy 
được những khó khăn của cuộc vận động, lôi kéo quần chúng nông 
dân của các tô chức cộng sản trong những năm này. 


II. SỰ PHÁT TRIÊN CỦA NHỮNG GIAI CÁP SÓNG Ở CÁC 
ĐÔ THỊ VÀ TRUNG TÂM KINH TÉ MỚI 


Trong những năm 20 thế kỷ XX, cùng với sự phát triển của hầu 
như tất cả các ngành kinh tế sau chiến tranh, sự tiến triển nhanh 
hơn của quá trình đô thị hóa; sự hình thành nên các vùng kinh tế 
mới, mang tính chất tư bản chủ nghĩa; sự tăng cường, củng có bộ 
máy chính quyền thuộc địa, dựa trên chính sách "hợp tác"; sự mở 
rộng của các ngành giáo dục, y tế, văn hóa làm cho số người thoát 
ly nông nghiệp và nông thôn tăng lên. 


Theo một số tác giả, ở Việt Nam, vào đầu thế kỷ XX, số dân đô 
thị mới chỉ chiếm 2% dân số toàn quốc', đến cuối những năm 20 đầu 
những năm 30, theo ước tính, số dân nông thôn chiếm 90% tổng số 
dân”. Điều đó cũng có nghĩa là 10% dân số còn lại là dân phi nông 
thôn. Số dân này sông ở các đô thị, các khu công nghiệp. các khu vực 
đồn điền và bao gồm đủ mọi loại: tư bản, tiểu thương, tiểu chủ, thợ 
thủ công, công nhân, viên chức, người làm nghề tự do, học sinh, 
sinh viên, trí thức hoặc giả là thoát ly tại chỗ để vào làm việc trong 
bộ máy chính quyền thực dân và thay đôi địa vị giai cấp xã hội. 

Từ năm 1913 đến năm 1921, Sài Gòn tăng thêm 33.000 người; 
Chợ Lớn tăng 20.000 người; Hải Phòng tăng 40.000 người; Hà Nội 
tăng 10.000 người”. 


1, 3. Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, 
Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam, Tập II, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1985, tr. 176. 

2. Paul Bernard, Le problème..., Sđủ, tr. l6. 


325 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Năm 1921, dân số của một số thành phố như sau: Hà Nội 75.000 
người; Hải Phòng 75.000 người; Sài Gòn 83.000 người; Chợ Lớn 
94.000 người". 


Vậy mà chỉ 7 năm sau, vào năm 1928, theo con số được công 
bố trong kỳ triển lãm thuộc địa năm 1931 thì số dân của tất cả 
các thành phố đều tăng lên đáng kẻ, do nhiều nhà máy, xí nghiệp 
được lập mới hay mở rộng quy mô, còn các cơ quan hành chính 
đều có xu hướng phình ra to hơn, hệ thống dịch vụ tăng cường: 
Hà Nội tăng gần gấp đôi, tổng cộng là 130.000 người; Hải Phòng 
tăng thêm hơn 20.000 người, tổng cộng là 98.000 người; Sài Gòn 
tăng thêm 42.000 người, tổng cộng là 125.000 người; Chợ Lớn 
tăng lên quá gấp đôi (tăng thêm 98.000 người), tổng cộng là 
192.000 người?. Như vậy, chỉ riêng 4 thành phố lớn này, số dân 
đã từ 327.000 người tăng lên 545.000 người, tức là tăng lên 60%. 
Đây là những số liệu mà nhiều nhà thống kê đều cho là đưới mức 
thực tế. 


Một số thành phố khác cũng có một số dân đáng kẻ: Cần Thơ: 
20.000 người; Nam Định: 38.000 người; Huế: 41.000 người; Đà 
Nẵng: 7.000 người”. 

Riêng thành phố Nam Định, theo Paul Bernard thì vào năm 
1930, số dân của nó đã tăng đột ngột lên đến con số là 75.000 người, 
tức là gần gấp đôi, do sự tăng lên của công nhân các nhà máy dệt. 


Dân cư đô thị tăng lên là do sự tăng lên của những nguồn bỗ 
sung: những doanh nhân, thương nhân, công nhân, thợ thủ công, 
người buôn bán nhỏ, học sinh, sinh viên, trí thức, viên chức, người 
làm nghề tự đo... 


1. Annuaire staristique de Ì'Indochine, 2” volume, 1923-1929, IDEO, Hà Nội, 
1931, tr. 61, 62. 


2, 3. Lévy Sylvain, Indochine, Tome II, Paris, 1931, tr. 205. 
4. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 16. 


326 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Cũng như vậy, số người làm việc tại các khu công nghiệp, các 
nhà máy ngoài thành phố, các hằm mỏ, đồn điền, các công trình 
công cộng cũng ngày càng tăng lên do sự phát triển của các ngành 
kinh tế này đòi hỏi phải tăng số nhân công cần thiết. 


1. Giai cấp tư sản "bản xứ" 


Đầu thế kỷ XX, trong xã hội thuộc địa xuất hiện một lớp 
những người có của, xuất thân từ việc kinh doanh trong một số 
ngành nghề truyền thống hay trong một số khâu của nền kinh 
tế thực dân mà chủ yếu là trong lĩnh vực buôn bán; cũng đã có 
những công trường thủ công tập hợp một số lượng khá lớn thợ 
làm thuê. Tất nhiên, đây mới chi là một lực lượng nhìn bè ngoài 
thì thấy số đông, xét về thực chất thì lại vô cùng yếu ớt so với tư 
bản nước ngoài về mọi phương diện, cả vốn sản xuất, lĩnh vực 
sản xuất, kỹ thuật sản xuất, tựu chung, đó là khả năng cạnh tranh 
yêu kém của hàng hóa mà họ sản xuất hay buôn bán. Trong bối 
cảnh đầu thế kỷ XX, khi mà những luồng tư tưởng và những 
cuộc cải cách mang tính chất dân chủ tư sản tác động vào Việt 
Nam thì lại chưa phải là do các nhà tư sản đích danh bản xứ khơi 
lên, thúc đây, cổ động cho tư tưởng tư sản và sự phát triển của 
một nên kinh tế tư bản bản địa. Các phong trào Đông Du, Duy 
Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục kêu gọi phát huy nội lực để canh 
tân đất nước theo con đường tư bản, thể hiện tinh thân yêu nước, 
lòng "# ái dân tộc” của các sĩ phu tân tiến, những trí thức phong 
kiến đã giác ngộ tư tưởng tư sản nhưng chỉ là những mong muốn 
chủ quan của tầng lớp này chứ không xuất phát từ thực lực của 
giai cấp tư sản bản xứ. Chính sách thuế khóa nặng nề làm cho 
dân chúng kiệt cùng không thể có tiền dành cho những thứ ngoài 
mục đích ăn uống. Những người có thế lực và giàu có thường là 
tích tụ ruộng đất để chắc ăn hơn việc bỏ vốn vào sản xuất và 
buôn bán. Thị trường trong nước không được mở rộng và vẫn 
luôn luôn là do tình trạng phân hóa xã hội nửa vời, thiếu triệt đề, 


347 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


hậu quả của chính sách không công nghiệp hóa của thực dân Pháp, 
hạn chế sự vươn lên của tư sản Việt Nam. 


Chiến tranh thế giới lần thứ nhất tạo ra những kẽ hở cho sự 
vươn lên của tư sản bản xứ trong những lĩnh vực kinh tế mà do 
chiến tranh, tư bản chính quốc không thể tiếp tục thực hiện được 
tư bản của mình. Đội ngũ những người có của bản xứ hoạt động 
trong nền kinh tế thực dân ngày một đông đảo hơn. Theo ước 
tính thì trên cả nước đã có hàng trăm xí nghiệp sản xuất và hãng 
buôn, trong đó có hàng chục xí nghiệp khá lớn có máy móc và 
kỹ thuật sản xuất tiến bộ. Mặc dù vậy, tư sản Việt Nam vẫn còn 
là một lực lượng hết sức yếu ớt, ý thức giai cấp chưa thực sự 
bộc lộ. 

Từ sau Chiến tranh thề giới lần thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam 
mới tìm được một cơ hội thực sự thuận lợi để ngoi lên. Đó là khi 
mà nền kinh tế bị tàn phá nặng nề của chính quốc không thể 
cung cấp được gì nhiều cho thuộc địa (năm 1919 giá trị hàng 
nhập vào Đông Dương là 319 triệu francs, năm 1920 là 418 triệu 
francs, năm 1921 là 505 triệu francs, so với 629 triệu francs năm 
1913 thì còn kém xa) làm cho thị trường Đông Dương rơi vào 
tình trạng mất cân bằng. Trong khi đó, do chiến tranh, nền kinh 
tế Việt Nam đã được dịp phát triển, nguồn hàng hóa trở nên dồi 
dào hơn. Hệ thống giao thông sắt, thủy bộ phát triển làm cho 
việc giao thương trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn trong nội địa 
cũng như ra nước ngoài. Đó cũng là khi mà tư bản chính quốc 
còn chưa kịp quay trở lại ngay sau khi chiến tranh kết thúc (phải 
từ năm 1924 trở đi, tư bản tư nhân Pháp mới đỗ dồn vào Đông 
Dương). Mặt khác, sau chiến tranh, sự chú ý của tư bản Pháp là 
hướng vào nông nghiệp. Vốn đầu tư của tư bản Pháp chủ yếu dồn 
vào việc phát triển những đồn điền trồng cây mới, các loại cây 
cho lợi nhuận cao, nhất là cao su, cà phê. Những khoảng trống, 
chưa bị tư bản chính quốc lắp đây trên thị trường sản xuất và tiêu 
thụ đã thúc đây tư sản Việt Nam tham gia. 


328 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Những điều kiện trên đã làm cho việc tích lũy tư bản trong 
nước được thực hiện một cách thuận lợi hơn so với ở những giai 
đoạn trước. Xã hội xuất hiện nhiều người giàu hơn và cũng có 
nhiều người không có ruộng đất và phương tiện sống sẵn sàng bán 
sức lao động của mình. Giai cấp tư sản Việt Nam đã phát triển trên 
những cơ sở kinh tế và xã hội như vậy. 


Số người tham gia kinh doanh, buôn bán tăng lên và số vốn 
đầu tư do đó cũng tăng lên. Họ mở rộng trường hoạt động trên 
hầu khắp các lĩnh vực, từ buôn bán lớn nhỏ; sửa chữa cơ khí; 
giao thông, vận tải; sản xuất các vật phẩm công nghiệp (sản xuất 
dầu nhờn, xà phòng, sơn, đường) đến các vật liệu xây dựng: gạch 
ngói, hay các đồ dân dụng (đồ sành sứ, gốm...); công nghiệp chế 
biến gạo; công nghiệp dệt... đến những lĩnh vực phi kinh tế khác, 
như: in ấn, phát hành sách báo hay mở rộng đầu tư vào nhà hát, 
phim ảnh... Nhiều doanh nhân có vốn lớn, kinh doanh tổng hợp 
trên nhiều lĩnh vực, có nhiều bất động sản lớn, cả về đất đai, hằm 
mỏ, nhà máy, xí nghiệp, đến các phương tiện vận tải. Có những 
công xưởng, nhà máy thu hút nhiều công nhân tới hàng chục, hàng 
trăm người. 

Trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế, các công trình 
công cộng được tiến hành ngày càng nhiều, nghề thâu khoán 
phát đạt. Tính riêng ở Bắc Kỳ, từ năm 1923 đến năm 1927, trong 
khi có 155 thầu khoán được tuyên bố trúng thầu những công 
trình công cộng, với tổng số tiền là 1.857.990 đồng thì có đến 
449 nhà thầu khoán người Việt, nhận thầu cũng trong lĩnh vực 
công chính với số tiền trên 4.356.417 đồng'. Nhu cầu xây dựng 
nhà cửa ở thành thị cũng làm cho số thầu khoán trong lĩnh vực 
này tăng lên. Số người lĩnh trưng về dịch vụ vận tải cũng ngày 
một nhiều do nhu cầu vận chuyển hàng hóa... Có những người 
đứng ra thầu trong những lĩnh vực được coi là "tế nhị" như thầu 


1. JOIF. 6-3-1929, tr. 837. 
329 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


lại (hay còn gọi là môi giới) việc mộ phu cho các nhà máy, hầm 
mỏ, đồn điền ở trong nội địa, cũng như cho các thuộc địa khác ở 
những quân đảo Thái Bình Dương (còn gọi là Tân thế giới) và 
thu được nhiều lợi nhuận. 


Ở Hải Phòng, Nguyễn Tiến Kỳ cùng Anstett mở công ty tập 
thể mang tên Công ty Anstett, Nornung và Nguyễn Tiến Kỳ vào 
ngày 31-10-1927 để nhận thầu mọi việc về xây dựng trong thời hạn 
6 năm'. 

Công ty Lê Võ lập năm 1927 ở Sài Gòn chuyên thầu việc làm 
đường với số vốn 60.000 đồng?. 

Công ty Thủy nông của Bùi Huy Tín (một thầu khoán, một điền 
chủ cỡ lớn ở Bắc Kỳ) được thành lập ở Quảng Nam năm 1926 nhận 
thầu việc chống úng cho các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Đa Lộc, 
với số vốn 60.000 đồng”. 

Nhiều nhà tư sản Việt Nam có tàu buôn bán cả với các nước 
trong khu vực: Cambodge, Lào, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, 
Indonesia và chính quốc. Từ Việt Nam, các thương lái có thể thu 
mua đủ mọi loại, từ mặt hàng nông phẩm (chủ yếu là lúa gạo, chè, 
đường, gia súc) đến các mặt hàng tơ, lụa, đồ kim khí... để xuất khẩu. 

Số tàu thuyền ra vào các cửa biển của Việt Nam mỗi năm một 
tăng lên như sau”: 


Năm 1912: 198 thuyên, trọng tải 2.951 tấn. 
Năm 1919: 353 thuyền, trọng tải 5.01 1 tắn. 
Năm 1920: 475 thuyền, trọng tải 7.086 tấn. 


1. Annuaire économique 1920-1928. 
2, 3. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc, 
Nxb Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1959, tr. 104. 


4. Rapport sur la navigation et le mouvement cornerciai de Llndochine... 
dẫn theo Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp..., Sđủ, tr.80. 


330 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Năm 1923: 515 thuyền, trọng tải 22.692 tấn. 

Năm 1924: 766 thuyễn, trọng tải 19.055 tắn. 

Tổng số hàng do thuyền buôn Việt Nam xuất sang các nước trong 
khoảng 6 nghìn đến 7 nghìn tân'. Nhiều hãng buôn đã giàu lên 
nhanh chóng. 

Công ty Hương Tân được thành lập ở Phan Ri vào ngày 12 
tháng l năm 1920, với thời hạn 20 năm để buôn bán cá hun khói. 
Vốn ban đầu của công ty này là 5.000 đồng, sau tăng lên 13.000 
đồng vào năm 1930. 

Công ty Quảng Hưng Long, tại 83 phố Panniers Hà Nội, được 
thành lập ngày 1-9-1907 trong thời hạn 24 năm để buôn bán đồ sắt, 
kim loại có số vốn ban đầu là 60.000 đồng, năm 1930, vốn của nó 
đã tăng lên gấp ba lần thành 180.000 đồng”. 

Nhiều công ty mở rộng phạm vi buôn bán ra nước ngoài: Công 
ty Tri Phú (Hải Phòng) từ năm 192l chuyên buôn bán các hàng 
nhập từ Nhật, Pháp, Mỹ...; Công ty Quế Dương (Hải Phòng); Công 
ty Đan Phong (Hà Nội) chuyên buôn bán hàng bông sợi và tạp hóa 
ngoại quốc, độc quyền một số mặt hàng ngoại hóa: kim khâu, xà 
phòng, nến thắp... mở chi nhánh tại Hải Phòng, Nam Định, Hưng 
Yên: Công ty Thuận Hòa của Nguyễn Phú Khai ở Nam Kỳ chuyên 
nhập cảng ô tô, xe đạp, thuốc lá, xăng... 

Nhiều công ty thương mại lớn được lập mới trong giai đoạn này. 

Năm 1923, Trung Kỳ Thiệt nghiệp Công ty có trụ sở tại Quảng 
Ngãi được thành lập để buôn, bán xuất nhập cảng. Đây là công ty 
hùn vốn của một số thương gia, thầu khoán, kể cả nông dân Quảng 
Ngãi: Huỳnh Khâm - thương gia, Vương Quang Nhơn - thầu khoán, 
Hồ Tự - thương nhân, Nguyễn Ngọc Toản - nông dân. Số vốn ban 
đầu là 2.000 đồng, sau tăng lên 16.000 đồng (năm 1927). 


1. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cáp..., Sđd, tr. 80. 
2,3. Direction des Finances 12489. 
4. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cáp..., Sđd, tr. 101. 


331 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Nam Hưng tư nghiệp hội xã của Nguyễn Tấn Hà lập năm 1926 
ở Hội An, vốn 42.000 đồng, chuyên buôn bán, xuất nhập cảng, sau 
còn mở thêm xưởng đệt, lò nhuộm tơ'. 


Vũ Văn An và Công ty, tại 18 phố Đồng Khánh, lập ngày 1-4-1927, 
vốn 100.000 đồng chuyên mua và bán vải”. 


Tại Bình Định, Phước An thương quán của Đào Phan Duẳn, Hồ 
Sĩ Tạo, Lâm Thành Can, Phạm Tham, Nguyễn Bồi Cư, Ngô Thế 
Vinh, Trần Ban, Lê Doãn San, Nguyễn Tuyên được thành lập ngày 
25-8-1927, vốn 42.100 đồng, thời hạn 20 năm. Mục đích của hội là: 
buôn bán thóc, gạo, mắm, muối, mọi mặt hàng và những sản phẩm 
xuất, nhập khấu; các dịch vụ vận tải ô tô trên cả Trung Kỳ, mua 
tậu, cho thuê mọi loại bất động sản, động sản cần cho công nghiệp 
ô tôỶ. 


Công ty Tư Phụ ở Chợ Lớn, chuyên đại lý xăng, phụ tùng ô tô, 
lập năm 1928, vốn 20.000 đồng. Đây là công ty hùn vốn của hơn 
một chục nghiệp chủ, thầu khoán, thương gia ở Sài Gòn, Chợ Lớn. 


Huỳnh Đậu và Công ty ở Chợ Lớn được thành lập để mua, bán 
hàng hóa các loại với số vốn là 10.000 đồng!. 


Có những hãng buôn đã thành lập các xí nghiệp sản xuất ra các 
mặt hàng để bán, kết hợp giữa công và thương nghiệp. Chăng hạn 
như: Nguyễn Tấn Hà đã đứng ra làm chủ công ty Nam Hưng tư 
nghiệp hội xã, chuyên buôn bán xuất nhập cảng tơ lụa sang các 
nước Lào, Cambodge, nay mở xưởng ươm tơ, dệt lụa ở Quảng 
Nam; Đào Thao Côn, vốn là chủ hãng buôn Hưng nghiệp hội (lập 
năm 1926, vốn 50.000 đồng) và Tiên Long thương đoàn ở Thanh 
Hóa, năm 1929 đã mở xí nghiệp dệt thảm cói ở Hà Nội và lập thêm 
một hãng buôn lớn (vốn 30.000 đồng) kinh doanh các loại vải lụa 


1. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp..., Sđd, tr. 102. 
2,4. Direction des Finances 12489. 
3. Annuaire économique 1920-1928. 


332 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


nội và ngoại. Các chủ công ty Quảng Hưng Long mở thêm xí nghiệp 
làm xà phòng... 


Tại Thanh Hóa, năm 1928, 7 nhà tư sản Việt Nam là Lê Thước, 
Lê Văn Thước, Bùi Tá Tri, Hoàng Văn Tham, Nguyễn Văn Huy, 
Phạm Văn Diêm và Phạm Văn Quang hùn một số vốn là 82.980 
đồng lập ra 1 công ty vô danh lấy tên là Công ty Thương mại và 
Công nghiệp Trung - Bắc Kỳ (Nam Đồng ích công thương hội) 
chuyên sản xuất rượu và buôn bán các loại sản phẩm'... 


Nhiều tiểu chủ trong cạnh tranh đã thôn tính các chủ khác để 
trở thành chủ xí nghiệp. Chăng hạn như: Lê Quang Long, vốn là 
một thợ thủ công, sau trở thành chủ xí nghiệp dệt với số công nhân 
là hàng chục người. Cũng như vậy đối với Lê Văn Dương (ở Hà 
Đông) và Lê Văn Nghi (ở Nam Trực, Nam Định) vốn là những thợ 
đệt vươn lên thành chủ các xưởng dệt có cả chục công nhân. 


Trong các lĩnh vực khác cũng có nhiều ví dụ về sự phát triển 
của đội ngũ những nhà doanh nghiệp mới. Họ thành lập ra những xí 
nghiệp, không sản xuất thủ công như trước mà được trang bị hiện 
đại hơn. 

Nghề dệt, thêu, nhiều hãng ươm tơ, dệt vải, lụa mà phần lớn 
được thành lập từ trước ở Thái Bình, Hà Đông, Bình Định, Phú 
Yên, Nghệ An... rất phát đạt. Công ty Đồng Lợi (Thái Bình), vừa 
ươm tơ, đệt lụa dùng trên 100 công nhân. Nhà máy dệt sa tanh, the, 
lụa của Lê Phát Vĩnh ở Sài Gòn sử dụng hàng chục công nhân, có 
cả khung dệt máy và có chỉ nhánh ở nhiều nơi. Cũng như vậy với 
xưởng dệt của Đào Thao Vỹ ở Hà Nội, có nhiều đại lý khắp cả nước, 
sử dụng nhiêu công nhân. 

Nghề dệt chiếu và thảm cói cũng đã hình thành các xưởng thủ 
công lớn, trong đó có xưởng của Đào Thao Côn ở Hà Nội; xưởng của 
công ty Tống Nguyên và Nguyễn Bá Thiệu ở Thái Hà Ấp, Hà Nội. 


L. Répertoire des Sociétes nionymes indochinoises, Sđd. 


333 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Nghề sản xuất vật liệu gạch, ngói và làm đồ sành sứ, thủy tinh 
có nhiều xưởng sản xuất được mở rộng, những xưởng khác tiếp tục 
được lập mới. Xưởng gạch Hưng Ký của Trần Văn Thanh ở Yên 
Viên (Hà Nội) dùng đến 300 thợ, mỗi tháng sản xuất hàng triệu 
viên. Xưởng đóng gạch của Nguyễn Văn Diệm ở Cầu Giấy cũng 
là một xưởng lớn. Xưởng gạch của Cao Hoài Tung ở Sa Đéc dùng 
15 công nhân. 


Nghệ làm sành sứ nỗi tiếng có: Công ty Nguyễn Bá Chính, tại 
46 phố Borgnis Desbordes, Hà Nội, lập ngày 1-8-1922, thời hạn 
30 năm, chuyên sản xuất và bán đồ sành sứ, có số vốn ban đầu là 
110.000 đồng, năm 1930 tăng lên 130.000 đồng. Giám đốc công ty 
là Nguyễn Bá Chính, doanh gia kiêm địa chủ có I đồn điền rộng 
15Ilha ở Kiến An. Tham gia vào công ty này còn có cả Hoàng 
Trọng Phu. Công ty có nhà máy hiện đại, trang thiết bị của hãng 
Limoges, được xây dựng từ năm 1917, tại Thanh Trì, sử dụng thường 
xuyên trên 200 thợ”. 


Năm 1923, một nhà máy sành sứ của Nguyễn Văn Tân được 
xây dựng tại Hải Phòng. Năm 1925, trên cơ sở nhà máy này, một 
công ty mới ra đời - công ty hùn vốn của ba người Việt là Nguyễn 
Văn Tân, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Ry với số vốn ban đầu 
200.000 đồng). 


Trong nghề làm vật liệu còn có một vài xưởng thủy tinh của 
người Việt: Xưởng thủy tình Vĩnh Hưng Thạnh của Dương Vĩnh, 
lập năm 1919, 20 công nhân; Xưởng Vĩnh Phát, lập năm 1921, 
10 công nhân”. 


l. Annuaire economique de L`Indochine 1920-1928. 


2. Direction des Finances 12489 và Annuaire économique de Ï`Indochine 
1920-1928. 


3. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp..., Sđd, tr. 93. 
4. Annuaire economique de L`Indochine 1920-1928. 


334 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Tại Chợ Lớn, một số xưởng làm thủy tinh được thành lập trong 
giai đoạn sau chiến tranh sử dụng hàng chục công nhân: Xưởng Lợi 
Hồng Hiếu, lập năm 1925, 12 công nhân; Xưởng Tài Lợi (Quang 
Nghiên), lập năm 1920, 13 công nhân; Xưởng Thái Sanh Chanh 
(Lâm Sĩ Kinh), lập năm 1923, 12 công nhân; Xưởng Vĩnh Xương 
của Ngô Văn Ti, lập năm 1926, 15 công nhân; Xưởng Vương Phát 
Thanh (Dương Đường), lập năm 1920, 18 công nhân; Xưởng Xương 
Long của Hà Đạc Văn, lập năm 1923, 14 công nhân'. 


Một loạt cơ sở chế biến gạo của người Việt ra đời cạnh tranh 
với những nhà máy loại vừa của tư sản Hoa kiều ở Nam Kỳ để 
đáp ứng nhu cầu xuất khẩu gạo ngày càng tăng sau chiến tranh. 
Theo Niên giám kinh tế, 1920-1928, có đến 42 nhà máy ở Chợ 
Lớn và 8 nhà máy ở Sài Gòn, Gia Định, Châu Đốc, Rạch Giá, 
Cần Thơ được thành lập. trong những năm 1919-1928... Những 
nhà s. này có công suất từ vài chục đến vài trăm mã lực, sản 
xuất mỗi ngày từ vài chục đến vài trăm tấn gạo, có từ vài ba 
công nhân đến vài chục và cả hàng trăm công nhân. Lớn nhất là 
Nhà máy gạo Đông Hưng của Lưu Thoại Ký, lập năm 1925, 
công suất 150 mã lực, sản xuất mỗi ngày 100 tắn gạo, có 100 
công nhân; Nhà máy gạo Nam Thuận An, lập năm 1921, công 
suất 210 mã lực, năng suất 70 tân gạo/ngày, có 15 công nhân; 
Nhà máy gạo Duy Long của Nguyễn Văn Nhiên, 100 mã lực, sản 
xuất 30 tấn gạo mỗi ngày, có 12 công nhân; Nhà máy gạo Tư 
Nhuận, lập năm 1925, công suất 300 mã lực, năng suất 100 
tân/ngày, sử dụng 40 công nhân; Nhà máy gạo Vĩnh Kiết Lợi, 
lập năm 1924, công suất 150 mã lực, sản suất 70 tắn gạo/ngày, 
sử dụng 20 công nhân và một số nhà máy gạo, hay xưởng xay 
xát gạo nhỏ nữa. 


Nghề làm nước mắm gần như là độc quyền của người Việt cũng 
rất phát triển. Có một số công ty lớn như: 


1. Annuaire economique de L`Indochine I920-1928. 
cm 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Công ty Liên Thành, chuyên sản xuất nước măm tại Phan Thiết 
được thành lập từ năm 1917 do bác sĩ Hồ Tá Khanh làm chủ cùng 
12 thành viên người Việt khác. Năm 1930, số vốn của công ty này 
là 93.200 đồng, chia làm 1.864 cỗ phần'. 


Công ty Nam Lợi được thành lập ngày 8-11-1919 ở Phan Thiết 
để chế biến nước mắm, thời hạn 10 năm, có thể đáo hạn. Số vốn 
ban đầu là 20.000 đồng, năm 1930 đã tăng lên 30.000 đồng). 


Hãng Vạn Vân ở Cát Hải có đại lý ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải 
Dương, Đáp Cầu, Quảng Yên. 


Ngoài ra, còn có nhiều xưởng chế biến nước mắm vừa và nhỏ 
khác có mặt ở khắp mọi vùng biển Việt Nam. 


Các xưởng sản xuất xà phòng cũng đua nhau mọc lên, nhất là ở 
các tỉnh Nam Kỳ, nơi có sẵn nguyên liệu. Lớn nhất là xưởng của 
Trương Văn Bên, Nguyễn Thanh Liêm... và một số xưởng khác của 
Lý Tích, Châu Kỳ Lang, Tăng Nhâm, Thái Quang, Dương Thượng 
Khê, Tư Hằng, Vĩnh Xương ra đời ở Chợ Lớn. 

Cũng có một số cơ sở sản xuất đầu nhởn của Bùi Văn Lai, 
Nguyễn Văn Can, Nguyễn Văn Của, Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Văn 
Kẻ, Phạm Văn Đang được lập ra ở Tân AnỶ. 

Nguyễn Sơn Hà và Nguyễn Tiến Ân cũng rất nổi tiếng với 
những xưởng chế biến sơn ở Hải Phòng và Hà Nội có thể cạnh tranh 
được cả với sơn Tây. Mỗi xưởng sử dụng hàng chục công nhân. 

Các xưởng sửa chữa cơ khí ra đời sớm ở các thành phố, nhất là 
Hải Phòng, Chợ Lớn... nay mở rộng hoạt động và nâng cao chất 
lượng dịch vụ: 

Nhà máy Cảnh Hưng thiết khí xưởng của Công ty Chu Miện ở 
Hải Phòng, năm 1920 đã tiến sang sản xuất được máy in, đúc được 


1. Répertoire des Sociétes annonymes indochinoises, Sđd. 
2. Direction des Finances 12489. 
3. Annuaire économique de L`Indochine 1920-1928. 


336 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


máy bào, máy khoan, máy tiện. Xưởng có lò nâu gang mỗi ngày 
sản xuất 4.000kg. Nhà máy Chấn Hưng ở Hải Phòng, năm 1921 
cũng đúc máy tiện, máy khoan, máy bào, máy cắt. Ngoài ra, còn có 
nhiều xưởng nhỏ đúc gang, đóng xe tay, xe ngựa, lắp xe đạp, làm 
giấy, cưa gỗ...., sử dụng một vài chục thợ ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài 
Gòn'... Tại Chợ Lớn có Xưởng cơ khí An Nguyên của Lưu Lương, 
được thành lập ngày 15-6-1925, sử dụng 20 công nhân; Xưởng Diệp 
Kỳ của Ma Tiu, lập từ năm 1916, có 60 công nhân; Xưởng Liên 
Phát của Huỳnh Hoàn, có 40 công nhân; Xưởng Nghệ Tình Lạc Kỳ 
của Phan Lạc, lập năm 1925, có 10 công nhân; Xưởng Thái Sanh, 
của Lâm Sĩ Kinh, lập năm 1923, có 16 công nhân... và một vài xưởng 
cơ khí ở Cần Thơ”. 


Một số chủ xưởng đã liên danh với người Pháp lập ra các xưởng cơ 
khí lớn, đầy tham vọng. 


Ngày 22 tháng 9 năm 1927, Hoàng Văn Tú cùng Louis Petit và 
Pierre Félino thành lập công ty chuyên sửa chữa đồ kim khí mang 
tên Hoàng Văn Tú và Công ty, có trị sở tại 83 đại lộ Bonal, Hải 
Phòng với số vốn 50.000 đồng (trong đó Hoàng Văn Tú chiếm 
30.000 đồng, Louis Petit 8.000 đồng và Pierre Félino 7.500 đồng)”. 


Kỹ nghệ điện là loại kinh doanh đặc biệt, trước đây thuộc về 
các nhà máy, các công ty của Pháp, nay do nhu cầu về điện sản 
xuất, điện thắp sáng tại các khu đô thị mới tăng lên, đã có một số 
người Việt mở nhà máy, rồi kinh doanh về điện: 

Năm 1921, Cao Thiện Toàn, Nguyễn Chánh Ngô, Bùi Văn Mâu, 
Tôn Quang Ngọc là những đại điền chủ có nhiều đồn điền, đất đai ở 
các tỉnh miền Tây Nam kỳ đã lập ra Công ty điện Rạch Giá với số 
vốn ban đầu là 150.000 đồng, cung cấp điện cho thị xã Rạch Giá!. 


1. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp..., Sđd, tr. 101. 
2, 3. Annuaire economique de L'Indochine 1920-1928. 
4. Répertoire des Sociétes anonymes indochinoises, Sđd. 


337 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Các nhà đoanh nghiệp Phan Tùng Long, Lê Phát An cũng đứng 
ra thành lập các công ty sản xuất điện năm 1926, vốn 400.000 
đồng, có 12 máy phát điện cho các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, 
Trà Vinh'. 

Một số địa chủ ở Trà Vinh đã lập Nhà máy điện Long Đức vào 
năm 1922. 


Trong ngành vận di, tư sản Việt Nam hoạt động khá mạnh như 
cho thuê xe cao su, vận chuyển bằng ô tô và tàu thủy: 


Ở các thành phó lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ 
Lớn có tới một vài trăm hãng xe cao su. Riêng Hải Phòng có hơn 
30 hãng. Có hãng có trên 100 xe cho thuê. Hà Nội có các hãng xe 
Hưng Ký, Nguyễn Thị Hảo, Vũ Văn Giang, Nguyễn Huy Hợi... 


Việc cho thuê vận tải bằng ô tô cũng rất phổ biến ở cả ba kỳ. Ở 
Bắc Kỳ có Công ty Mão - Cảnh, Công ty Đoàn Đình Thảo. Ở 
Trung Kỳ có Công ty ô tô Phạm Văn Phi, Công ty Hào Hưng, Công 
ty Nguyễn Văn Tùng, Phạm Phú Hào. Ở Nam Kỳ có Công ty xe 
hơi Nguyễn Thành Điểm là lớn nhất (lập năm 1923, vốn 120.000 
đồng, có nhà máy sửa chữa ô tô, có ô tô chạy khắp các tỉnh Nam 
Kỳ, có tới 30 tài xế, 30 thợ sửa chữa và nhiều công nhân sửa chữa 
khác). Ở Nam Kỳ còn nhiều hãng xe hơi khác”. 


Vận tải đường thủy có hãng tàu: Vĩnh Hiệp công ty ở Mỹ Tho; 
Vĩnh Long thương nghiệp công ty ở Sài Gòn; Công ty Bạch Thái 
Bưởi và Nguyễn Hữu Thu ở Hải Phòng. Riêng Công ty Bạch Thái 
Bưởi, từ chỗ thuê 3 tàu chở khách của Pháp năm 1909 đã mua được 
15 tàu năm 1915 và 30 tàu vào năm 1919, chạy khắp các tuyến 
sông: từ Hà Nội xuống phía nam, sang phía đông, lên phía bắc, về 
phía tây. Mỗi năm chuyên chở 1,5 triệu hành khách, 15 vạn tấn 
hàng hóa, sử dụng 723 nhân viên. Công ty này có xưởng sửa chữa 


1. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp..., Sđd, tr. 95. 
2. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp..., Sđd, tr. 91. 


338 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


tàu riêng sử dụng 692 công nhân. Bạch Thái Bưởi còn khai thác mỏ 
than Bí Chợ, sử dụng 240 cu li'. 


Hãng Vĩnh Hiệp lập năm 1926, vốn ban đâu 60.000 đồng, là 
một công ty hùn vốn của 4 nghiệp chủ ở Vĩnh Long, Cà Mau, 
Rạch Giá.... 


Nghề khai mỏ: Tập trung chủ yếu ở Bắc Kỳ, do đó, các chủ mỏ 
người Việt cũng chủ yếu là những người hoạt động ở Bắc Kỳ. Nỗi 
tiếng lúc bấy giờ là các mỏ than của Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu 
Thu và Nguyễn Thị Tâm, Bùi Xuân Trường; mỏ ăngtimoan của 
Nguyễn Thị Huề ở Quảng Yên; mỏ kẽm của Nguyễn Thị Sáu ở 
Thái Nguyên... Mỗi khu mỏ dùng hàng trăm cu li. Nguyễn Thị Tâm 
dùng 781 culi vào việc khai thác”. 


Mạnh dạn hơn, các nhà tư bản Việt Nam còn kinh doanh cả 
trên lĩnh vực văn hóa mới mẻ và rất khó kiếm lợi nhuận. Trong 
số đó, Dương Bá Hàn và Công ty là một ví dụ. Được lập vào ngày 
10-12-1925 tại Chợ Lớn để khai thác các rạp chiếu phim trong thời 
hạn 20 năm, công ty này có số vốn ôn định ở mức 32.000 đồng". 


Tại Hà Nội, Nhà hát Bắc Kỳ Sán Nhiên Đài Chấn Hưng là nhóm 
nhà hát do Nguyễn Văn Long, Nguyễn Hữu Long, Phúc Thành, 
Phạm Xuân Phương, Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Đình Đạc, Nguyễn 
Đình Đạo, Nguyễn Huy Cảnh và Trần Hữu Mận đứng ra thành lập 
ngày 4-12-1927, có số vốn 10.000 đồng, thời hạn 99 năm, chuyên 
kinh doanh các loại nhà hát. 


Một số người kinh doanh trong lĩnh vực in ấn: Công ty ấn loát 
và buôn bán giấy miền Tây của Võ Xuân Hạnh, Võ Văn Hinh và 


1. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cáp..., Sđỏ, tr. 98. 
2. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp..., Sđd, tr. 99. 
3. Direction des Finances 12489. 

4. Annuaire économique de Ì`Indochine 1920-1928. 


339 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Đỗ Văn Y được thành lập năm 1916 tại Cần Thơ, số vốn ban đầu là 
25.000 đồng, tăng lên 80.000 đồng vào năm 1929!. 


Còn mạnh dạn hơn, can đảm hơn, một số địa chủ và nhân vật 
có thế lực ở Nam Kỳ đã chung vốn lập ra các công ty hoạt động 
trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng, vốn xưa nay là lĩnh vực dành 
cho các tô chức tín dụng, ngân hàng của người Pháp, người Hoa, 
người Ấn. Trên lĩnh vực này, tiêu biểu là hai công ty của các địa 
chủ dưới đây: 

Năm 1927, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh cùng Lưu Văn Lang, 
Nguyễn Tấn Văn, Alexis Thái Văn Lan, Trương Văn Tuấn, Hà 
Quang Biện, Nguyễn Thành Lập, Nguyễn Văn Chúc lập Công ty 
tín dụng An Nam do Nguyễn Văn Lập làm giám đốc, trụ sở 
tại Sài Gòn và số vốn 250.000 đồng chia thành 10.000 cỏ phần. 
Hoạt động của công ty là tín dụng ngân hàng, ủy thác và thực hiện 
hối đoái”. 

Năm 1929, 5 nhà tư sản người Việt là Trương Tấn Vị, Ngô 
Trung Tính, Trương Văn Tuấn, Nguyễn Tấn Vạn, Đặng Văn Dân 
lập Công ty vô danh bảo hiểm ô tô An Nam, vốn 200.000 đồng, có 
trụ sở tại Sài Gòn. Công ty này nhận bảo hiểm cho mọi chủ xe hơi, 
xe Ô tô các loại, đối với mọi loại tai nạn, rủi ro có thể lường trước 
hay do quá trình sử dụng ô tô gây ra”. 


Trong hoạt động của các quỹ tín dụng ở Nam Kỳ còn có nhiều 
địa chủ đứng ra làm trung gian vay tiền của các ngân hàng, các quỹ 
tín dụng lại cho nông dân vay lại để ăn phần chênh lệch. 

Một số đại địa chủ, quan lại hùn vốn với người Pháp mở các 
công ty kinh doanh những vụ việc lớn, ngay cả là các công ty vô 
danh, trong nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp để trở thành 
các nhà tư sản, vẫn được gọi là " sản mại bản". 


1, 2. Réápertoire des Sociétes anonymes indochinoises, Sđd. 
3. Répertoire des Sociétes anonymes indochinoises, Sád. 


340 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Một công ty lớn có tên Công ty nông nghiệp Pháp - Nam chuyên 
khai thác nông nghiệp tại các tỉnh miền Tây Nam Kỳ được thành 
lập trên cơ sở "hợp rác" Pháp - Nam. Về phía Pháp là các công ty 
tài chính và công nghiệp cỡ lớn: Công ty tài chính Pháp - Thuộc 
địa; Tín dụng nông phố Đông Dương; Công ty Pháp nạo vét và 
công trình công cộng; về phía Việt Nam là các đại địa chủ, các 
nhân vật cỡ bự như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Duy Hinh và Trần 
Văn Hựu. Công ty này được thành lập từ năm 1908 với số vốn 
16.450 đồng và năm 1930 được chuyển thành công ty vô danh với 
số vốn là 460.000 đồng!. 


Năm 1924, Nguyễn Duy Hinh chung vốn với Lefèbvre, Darousin, 
Hoareau, Deshors lập ra một công ty dân sự có tên gọi Công ty 
Nông nghiệp Long Chiểu để chuyển thành Công ty vô danh vào 
năm 1930. Mục đích của công ty này là khai thác, mua và tiến hành 
trồng trọt mọi loại cây nhiệt đới, nhất là cây cao su. Số vốn của công ty 
là 230.000 đồng (riêng Nguyễn Duy Hinh có 1.575 cổ phản). 


Năm 1927, Tổng đốc Hoàng Trọng Phu cùng một số đại điền 
chủ người Pháp: Marius Borel (Chủ tịch Phòng Canh nông Bắc Kỳ, 
một điền chủ có hàng nghìn hécta đất trồng cà phê), Perroud, 
Demolle, Lasseres, Rostaing, Victor Reynaud thành lập Công ty 
nông nghiệp Đông Dương (Compagnie Agricole Indochinoise) với 
số vốn 225.000 đồng và đóng trụ sở tại Hà Nội. Mục đích của công 
ty là mọi hoạt động liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi, nhất là 
trồng cà phê ở Đông Dương". 

Năm 1928, Công ty nông nghiệp và kỹ nghệ Tháp Mười được 
thành lập, với mục đích kinh doanh mọi dịch vụ nông nghiệp ở tất 
cả các xứ mà chủ yếu là trồng lúa, cà phê, cao su, cây lẫy dầu, mía. 
Vốn ban đầu của công ty này là 900.000 đồng, năm 1929 tăng lên 
1.350.000 đồng. Điều đáng nói là trong hội đồng quản trị, bên cạnh 


1,2,3. Répertoire des Sociétes anonymes indochinoises, Sđủ. 


34I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


các nhà doanh nghiệp người Pháp: P. Gannay, A. Vogue, L. Brondeau 
có 1 địa chủ người Việt là Trương Văn Bên (có 5.967ha đất canh 
tác ở Sa Đéc, tổng cộng 18.000ha)'. 


Năm 1929, Trần Văn Kem hợp tác với George Le Bret và Jean 
Le Brt lập ra Công ty nông nghiệp, thương mại và kỹ nghệ Rạch 
Giá, một công ty vô danh, có số vốn là 250.000 đồng, chuyên khai 
thác ruộng cấy lúa, mua, bán đất, bán cá, cho thuê máy nông cụ”. 


Công ty ấn loát Đông Dương thành lập năm 1919 ở Sài Gòn của bà 
quả phụ Abrin, Nguyễn Văn Chanh và J. Coderch có số vốn ban đầu là 
850.000 francs, năm 1929 tăng lên 4 lần, với 3.500.000 francsỶ. 


Công ty đồ gốm Pháp - Việt - Hoa ở Nam Kỳ thành lập năm 1923 
tại Sài Sòn, vốn 120.000 đồng chia làm 240 cỗ phần". 


Năm 1925, Vũ Văn An cùng các nhà tư bản người Pháp lập ra 
Công ty vô danh đánh cá và nước mắm Bắc Kỳ, vốn 250.000 đồng”. 


Có một số đại địa chủ cũng có một số nhà doanh nghiệp xin 
đất, lập ra các đồn điền trồng cây mới, sử dụng công nhân nông 
nghiệp. Về phương diện này, trong danh sách các điền chủ ở Nam 
Kỳ, chúng tôi thấy có: 

Vương Quang Tôn (480ha), Lê Phát Vĩnh (1.227ha và 318ha), 
Lê Thanh An (971ha), Trằn Kim Ký (2.742ha), Khâm Văn Ngọc 
(486ha), Đặng Ngọc Khai ( 287ha), Lê Phát Tân (224ha)... ở Bà 
Rịa; Nguyễn Quang Diệu (400ha) và Trần Kim Ký (869ha) ở Thủ 
Dâu Một; Võ Hà Đạm (30ha), Bùi Văn Huê (216,90ha), Lê Phát 
Tân (72ha), Nguyễn Văn Của (200ha) ở Biên Hòa... Một số khác 
xin hoặc mua lại những đồn điển có diện tích nhỏ hơn để trồng cao 
su theo cách của các điền chủ khác. 


Như vậy, sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cùng với tiến 
trình tư bản hóa nền kinh tế thuộc địa diễn ra nhanh hơn, giai cấp tư 


1, 2, 3. Répertoire des Sociétes anonymes indochinoises. Sđd. 
4, 5. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp.... Sđd, tr. 105. 


342 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


sản Việt Nam trưởng thành. Cơ sở của sự trưởng thành ấy là sự 
phát triển của những bộ phận kinh tế do những nhà tư sản bản 
xứ đảm nhận. Từ một lực lượng phân tán, hoạt động riêng lẻ, cá 
nhân, giờ đây, những nhà doanh nghiệp, những chủ xưởng đã 
biết hợp tác với nhau lập ra các công ty có quy mô ngày một 
lớn, biểu hiện ở số vốn tham gia, ở mục đích kinh doanh, ở 
phương tiện, kỹ thuật trang thiết bị và cuối cùng là ờ phạm vi 
hoạt động. Do địa vị kinh tế được củng có và khăng định, giai 
cấp tư sản Việt Nam đã ý thức được vai trò của mình trong xã 
hội và một giai cấp tư sản bản xứ đã thành hình sau chiến tranh. 
Các công ty, các hội đoàn của các nhà tư sản Việt Nam nối nhau 
ra đời, nhiều nhà tư sản lớn đã xuất hiện. Nhiều công ty có danh 
tính của người Việt đứng ngay bên cạnh các nhà tư bản và các 
công ty tư bản nước ngoài: Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu, 
Bùi Huy Tín, Nguyễn Huy Hợi, Nguyễn Sơn Hà, Trương Văn 
Bên, Lê Phát Vĩnh, Lê Phát An... và một loạt các công ty lớn nhỏ 
tham gia các hoạt động từ thương mại tới sản xuất đủ loại hàng 
hóa và dịch vụ. 


Các tờ báo của tư sản Việt Nam ra đời là một minh chứng 
cho sự trưởng thành của giai cấp này: tờ Thực nghiệp dân báo 
(1920-1933) của Nguyễn Hữu Thu và Bùi Huy Tín; Tờ Khai hóa 
nhát báo (1921-1927) của Bạch Thái Bưởi; tờ Lực tính tân văn 
của Nguyễn Văn Của. Nội dung của những tờ báo đó, một mặt là 
kêu gọi thực nghiệp và mặt khác là khơi dậy tính thần tự cường 
dân tộc đề phát triển một nền kinh tế tư bản dân tộc. Trong các 
tờ báo đó, Thực nghiệp dân báo ra mắt từ năm 1920 phản ánh rõ 
nhất ý thức, ý chí và nguyện vọng của giai cấp tư sản Việt Nam. 
Tờ báo đã đề cập nhiều vấn đề liên quan đến thương mại, đến 
mỗi quan hệ giữa thị trường tiêu thụ và thị trường sản xuất trong 
nước. Một phong trào chấn hưng kinh tế, dùng hàng nội hóa được 
dấy lên khắp cả nước. Từ trên báo chí, những cuộc tây chay, 
những phong trào đấu tranh chống lại sự chèn ép, cạnh tranh của 


343 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tư bản Pháp - Hoa đã diễn ra công khai trước sự chứng kiến của 
chính quyền thuộc địa. 


Với tư bản Pháp, giai cấp tư sản Việt Nam đòi được bình đăng, 
được lập riêng Phòng Thương mại để bênh vực quyền lợi của họ. 
Năm 1923, họ đòi giảm thuế xuất khẩu đường để đường Việt Nam 
được bán chạy hơn. Cũng năm 1923, họ tham gia phản đối tư bản 
Pháp định độc quyền xuất cảng gạo ở cảng Sài Gòn. Họ cũng đòi 
bỏ chế độ độc quyền xuất cảng nước mắm của tư bản Pháp. Nhiều 
sự cạnh tranh khác cũng diễn ra khốc liệt giữa các nhà tư bản và 
các công ty tư bản trong cùng một lĩnh vực... 


Với tư bản Hoa kiều, năm 1919, giai cấp tư sản Việt Nam dây 
lên một phong trào tây chay "khách trá" tại hầu hết tất cả các thành 
phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Nam Định... 


Trong quan hệ với giai cấp công nhân, giai cấp tư sản Việt Nam 
cũng tham gia vào việc bóc lột giống với cách thức bóc lột của tư 
bản Pháp. Năm 1924, họ đòi chính quyền thực dân ban bố nghị 
định cắm công nhân Việt Nam trong các xí nghiệp của người Việt 
Nam tự ý xóa bỏ giao kèo. Họ đòi được hưởng Nghị định ngày 
26-8-1899 là nghị định quy định thể thức công nhân Việt Nam làm 
trong các xí nghiệp của tư bản Pháp. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản 
Việt Nam và giai cấp công nhân, dù chỉ là mâu thuẫn thứ yếu trong 
xã hội thuộc địa, cũng đã tỏ ra quyết liệt. 

Giai cấp tư sản Việt Nam không chỉ biểu hiện ý thức giai cấp 
trong lĩnh vực kinh tế mà còn biểu hiện thái độ cả trong lĩnh vực 
chính trị và văn hóa. Họ muốn có hiến pháp, có nghị viện theo kiểu 
tư bản, muốn có tiếng nói trong các loại hội đồng quản hạt và dân 
biểu, muốn được ban bố mọi quyền tự do - dân chủ tư sản; muốn có 
chính đảng của mình; muốn được học tập, có bằng cấp tương đương 
với người Pháp đề thực nghiệp. 


Tựu chung, ngay sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 
1897-1918, giai cấp tư sản Việt Nam trên đà phát triển trong Chiến 


344 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


tranh thế giới lần thứ nhất đã hội đủ những điều kiện để hình thành 
nên một giai cấp có vị trí về kinh tế và tiếng nói về chính trị trong 
quan hệ với chủ nghĩa thực dân và tách biệt với những khối dân 
chúng còn lại trong những năm 1919-1930. 


Tuy nhiên, tư tưởng thuộc địa lớn nhất, bao trùm nhất của thực 
dân Pháp là không công nghiệp hóa xứ thuộc địa; sự cạnh tranh của 
tư bản thực dân và tư sản Hoa kiều đã không tạo ra cho tư sản Việt 
Nam cơ hội để thực hiện quá trình tích lũy tư bản và thích nghi với 
một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mang tính cạnh tranh 
cao. Sự phân hóa xã hội nửa vời, bế tắc đã làm cho chủ nghĩa tư 
bản không trở thành xu hướng tự nhiên trong xã hội thuộc địa, 
tức là đã không tạo ra được cả tư bản lẫn những người vô sản 
bản xứ. Trái lại, chủ nghĩa tư bản dưới hình thức thực dân được 
áp đặt một cách tùy tiện và cưỡng bức không phải là do sự phát 
triển thực sự của xã hội, cũng không phải là nhu cầu của chính 
xã hội thuộc địa mà chỉ là do nhu cầu về lợi nhuận của chính 
quốc và tư bản chính quốc. Cái được gọi là tư bản đã được gá 
ghép trên nền tảng một phương thức sản xuất lỗi thời, lạc hậu - 
phương thức sản xuất phong kiến và do đó, nó dường như là một bộ 
phận tách rời, không dính gì đến xã hội truyền thống. Trong đó, các 
nhà tư bản chính quốc chỉ đến đây đẻ thực hiện tư bản chứ không 
phải là để xây dựng một nền kinh tế mang tính chất tư bản ở thuộc 
địa, đã thực hành sự độc quyền đối với cái bộ phận ấy. Tư bản bản 
xứ cố chen chui vào trong thế giới đó nhưng thường là đã thất 
bại và chi dành được một chút quyền lợi trong những hoàn cảnh 
đặc biệt, khi mà tư bản chính quốc do khoảng cách về địa lý, do 
những biến động ở chính quốc, phải ngừng việc thực hiện tư bản ở 
thuộc địa. 

Thân phận của tư sản Việt Nam vậy là đã được định đoạt một 
cách may rủi trong cuộc cạnh tranh, không phải chỉ với tư bản 
chính quốc mà còn là tư bản Hoa kiểu, dày dạn trên thương trường, 
có bề dày văn hóa kinh doanh, thương mại. Điều đó nói lên rằng, tư 


345 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


sản Việt Nam thực ra chỉ là cái phần "thêm vào", là "cái đuôi" của 
tư bản thực dân. 


Do yếu kém, giai cấp tư sản Việt Nam đã bị thua ngay tại "sân 
nhà", chịu đứng nhìn các thế lực kinh tế khác hoành hành và thu 
lợi. Vốn của tư sản Việt Nam chi bằng 5% vốn của tư bản nước 
ngoài và chỉ sử dụng chừng vài vạn công nhân, bị tư bản nước 
ngoài chèn ép nhưng lại có quan hệ với tư bản nước ngoài, bị 
chủ nghĩa phong kiến cản trở nhưng lại dính líu với lối bóc lột 
phong kiến'. 

Vậy nên, ngay khi vào sâu trong cuộc khai thác thuộc địa lần 
thứ hai, kể từ năm 1924 trở đi, khi mà nền kinh tế Pháp phục hồi, 
hàng hóa Pháp lại tràn ngập thị trường Việt Nam, tư bản tư nhân 
Pháp đỗ vốn vào thị trường truyền thống này, sự cạnh tranh lại bắt 
đầu quyết liệt thì nhiều xí nghiệp và cơ sở sản xuất của tư sản Việt 
Nam đã rơi vào tình trạng bị thua lỗ và phá sản. 


Thống kê kinh tế cho thấy từ năm 1925 đến năm 1928, trong cả 
ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn - Chợ Lớn có 57 tư sản, 
tiểu thương, tiểu chủ bị Tòa tuyên phát mại tài sản và 292 bị vỡ 
nợ”. Sự thất bại của Bạch Thái Bưởi là một ví dụ điển hình của sự 
non kém trong cạnh tranh của tư sản bản xứ. 


Khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến Việt Nam 
từ năm 1929, giai cấp tư sản Việt Nam tiếp tục bị giáng thêm một 
đòn chí mạng bằng những quy định về chế độ bảo hộ thị trường của 
Pháp thông qua công cụ là thuế quan. Tư sản Việt Nam điêu đứng 
vì chính sách kinh tế của thực dân Pháp trong thời kỳ khủng hoảng. 
Từ năm 1928, hàng của chính quốc vào Đông Dương được miễn 
thuế. Chính quyền thuộc địa cũng tăng thuế đối với công thương 


1. Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, 
Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam..., Sđd, tr. 174. 


2. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cáp.... Sđủ, tr. 121. 
346 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


nghiệp Việt Nam. Mức thuế môn bài tăng từ 6 đồng lên 20 đồng'. 
Giá đồng bạc lên cao, tư sản Việt Nam không trả được nợ ngân 
hàng nên vỡ nợ. Giá đồng bạc lên, giá sinh hoạt cũng vì thế mà lên 
theo, giá nông phẩm hạ, nông dân càng không có tiền để mua sắm 
các vật dụng sinh hoạt khác. Thị trường đối với các thứ hàng hóa 
do các xí nghiệp của người Việt sản xuất bị thu hẹp dân. Nhiều cơ 
sở sản xuất phải đóng cửa. 


Còn nữa, ở các nước tư bản, tư sản và công nhân là một cặp 
phạm trù không tách rời, phản ánh bản chất của chủ nghĩa tư bản 
và trình độ phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhưng 
ở Việt Nam, sự vươn lên của giai cấp tư sản không đồng hành 
với sự phát triển của giai cấp công nhân bản xứ, con đẻ của tư 
bản ngoại lai, chứ không phải là của chính tư bản dân tộc. Làm 
công cho nhà tư bản ngoại quốc - trong các nhà máy, hầm mỏ, xí 
nghiệp khác với làm công cho các nhà tư bản trong nước - trong 
những công xưởng mà phần lớn là quy mô nhỏ mang nhiều tính 
chất gia đình. 


Vì điều này, nói mâu thuẫn giữa tư sản và công nhân ở Việt Nam 
có lẽ là để ám chỉ mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân Việt Nam và 
giai cấp tư sản ngoại quốc, cùng một bộ phận đại tư sản bản xứ hơn 
là nói một cách chung chung với giai cấp tư sản "nội địa". 

Hơn nữa, giai cấp tư sản Việt Nam, do có nhiều nguồn gốc khác 
nhau nên cũng phức tạp và thái độ đối với phong trào giải phóng dân 
tộc cũng khác nhau. 

Tư sản lớn (không kể là mại bản hay dân tộc) phần nhiều trở 
thành từ những đại địa chủ, do đó quyền lợi cũng gắn với vẫn đề 
ruộng đất và khi phá sản họ lại trở về với thân phận cũ của mình là 
những địa chủ bóc lột nông dân. Vậy nên, dù là ai, cho đến cùng họ 
cũng là một thế lực có của, có quyền thế nhất trong xã hội thuộc địa 


1. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp..., Sđủ, tr. 123. 
347 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


và không đi cùng đường lối giải phóng dân tộc của những giai cấp 
và tầng lớp xã hội khác. Một số khác là từ những thương nhân, 
những thầu khoán lớn mà thành. Những người này, cũng có quyền 
lợi gắn với chế độ thuộc địa, có nhiều liên hệ với chính quyển và 
giới doanh thương Pháp, do đó cũng có thái độ chính trị phức tạp. 
Trong đó, có không ít người đã vào "làng tây", được cấp đến tổng số 
150.000ha ruộng đất'. Tuy nhiên, đó chỉ là một thiểu số. Số những 
nhà tư sản mới lên, xuất thân từ những tầng lớp khác nhau trong xã 
hội, chủ yếu từ tầng lớp những tiểu chủ, có nhiều quan hệ với đại bộ 
phận dân chúng, do đó những người này có những cơ sở sản xuất sử 
dụng một vài chục công nhân, nhưng vẫn bị đế quốc thực dân chèn 
ép, dễ bị phá sản nên còn có tinh thần dân tộc. Vì vậy, giai cấp tư sản 
Việt Nam dễ hòa đồng vào khối đại đoàn kết dân tộc để chống lại 
phong kiến và đề quốc. 

Chánh cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: 

"Tư sản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản Pháp hết sức 
ngăn trở sức sinh sản làm cho công nghệ bản xứ không thể nào mở 
mang được... Vậy tư bản bản xứ không có thế lực gì ta không nên 
nói cho họ đi về phe đề quốc được..."Ê. 

Cũng như đối với giai cắp địa chủ ở trên, Chánh cương văn tắt 
chủ trương: 

"... Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản 
Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít nữa 
làm cho họ trung lập..."?. 


Và vì vậy, mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này là: 


1. Phụ nữ tân văn, 24-7-1930. 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng 1930-1945, Nxb. Sự thật, Hà Nội 
1977, tr. 18. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng 1930-1945, Nxb. Sự thật, Hà Nội 
1977, tr. 20. 


348 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


"Thu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng...) 
của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công, 
nông, binh"!. 


Về giai cấp tư sản Việt Nam, một số quan lại thực dân và học 
giả nước ngoài cũng có cùng một nhận xét về nguồn gốc xuất thân, 
sự yếu kém vẻ kinh tế và chính trị của nó. 


Louis Marty viết: 


"Tại nước này, không có một giai cấp tư sản thực sự. Người ta 
chỉ đếm được một vài nhà kỹ nghệ, một vài thương gia hay thầu 
khoán giàu có nhưng không có học thức. Đó là những người mới 
giàu chứ chưa phải là "sản phẩm của giai cấp". Họ hòa lẫn với những 
thành phần xã hội khác, họ không tạo thành giai cấp có một giáo 


dục đặc biệt và những quyên lợi riêng biệt”. 


Buttinger viết: 


"Giai cấp trung gian, theo nghĩa kinh tế, không chỉ nhỏ bé mà 
còn ít tầm quan trọng về xã hội. Chủ nghĩa tư bản thực dân đã ngăn 
cản giai cấp trung gian chiếm giữ vị trí mà giai cấp tư sản mới nảy nở 
giành được ở những nước khác. Từ đó, một nên kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, dù ở quy mô nhỏ bé. đã tiến triến... Những vị trí quan trọng rơi 
vào tay người Pháp, rồi sau đó là Hoa kiểu và chỉ ở bên rìa là giai cấp 
trung gian Việt Nam với một tỷ lệ nhỏ trong tống số vốn đầu tư... 


Trọng lượng kinh tế không đáng kể của giai cấp tư sản là lý do 
chính cho sự yếu kém về chính trị của giai cấp này. Reynaud - Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa, sau một lần thanh tra Đông Dương đã nói: 
"Đăng sau bức màn thưa những trí thức, ở Châu Âu có một giai cấp 
trung gian, thì ở đây, lại có một khoảng trống. Trừ những địa chủ 
mà chính sách của chúng ta là gia tăng diện tích trồng lúa đã tạo 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng 1930-1945, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1977, tr. 19. 
2. Loulis Marty, Contribution..., Tập I, tr. 52. 


349 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nên và trừ một vài người sở hữu những doanh nghiệp có liền quan tới 
các công trình công cộng của chúng ta và của một ít người hoạt động 
trong thương mại, không có giai cắp trung gian. Không có một thứ tạo 
thành cấu trúc chính trị tại các nước Tây Âu". Một thứ giai cấp có thể 
trở thành xương sống cho phong trào quốc gia miễn dịch với chủ 
nghĩa cộng sản đã khó tổn tại ở Việt Nam. Ở Java thuộc Hà Lan, 50% 
tổng số các đồn điển trồng cao su loại nhỏ thuộc về người bản xứ, 
trong khi ở Đông Dương, người bản xứ chỉ sở hữu dưới 5%"". 

Phillipe Franchini cũng viết: 

"Giai cấp tư sản giàu có Việt Nam là loại được ưu đãi thứ ba. 
Giai cấp này được tạo thành chủ yếu từ những đại địa chủ, mà phần 
lớn là ở Nam Kỳ (1/5 trong tổng số từ 9.000 đến 10.000 gia đình 
liên quan) và tầng lớp quan lại mới, hai nhóm này luôn luôn hòa lẫn 
với nhau trong giai cấp, sinh ra cùng với cái chế độ thuộc địa được 
nó ủng hộ này. Tuy nhiên, thế lực tài chính của nó đã không được 
khuếch trương và lại luận quần trong vòng ruộng đắt, dù có một số 
đã được đầu tư vào vận tải, công nghiệp phụ trợ cho việc trồng lúa 
và sự thiết lập lần đầu tiên trong lĩnh vực tín dụng, được thành lập 
năm 1927, Ngân hàng Tín dụng Việt Nam. Một kiểu phong kiến 
mới có khuynh hướng đô thị hóa, muốn hướng tới mốt văn hóa 
Pháp... Kinh tế yếu, giai cấp tư sản bạc nhược về chính trị. Trong 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sau chiến tranh, vai trò chủ yếu 
lại thuộc về tầng lớp tiểu tư sản thành thị, chứ không phải giai cấp 
tư sản. Sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại thì mọi tham 


"2 


vọng của giai cấp tư sản đã chấm dứt"?. 


2. Tầng lớp tiểu tư sản 

Bộ phận quan trọng trong cư dân gắn với đời sống đô thị là 
tầng lớp tiểu tư sản. Tầng lớp này gồm thị dân, thợ thủ công, những 
1. Joseph Buttinger, Việt Nam a..., Sđd, tr. 197. 
2. Phillipe Franchim, Les guerres đ`Indochine, Paris, 1988, tr. 125. 
350 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


viên chức trong hệ thống chính quyên thuộc địa, những học sinh, 
sinh viên, trí thức, những người làm nghề tự do (kỹ sư, bác sĩ, nhà 
báo, nhà giáo...), những người nghèo thành thị, những tiểu thương... 
Quá trình đô thị hóa mạnh hơn, dân đô thị tăng hơn trong những 
năm 20 thế kỷ XX đã làm cho tầng lớp tiểu tư sản được bổ sung về 
số lượng và do đó tầng lớp này là một tác nhân quan trọng của sự 
gia tăng số dân đô thị và quá trình đô thị hóa. 


Giới trí thức và học sinh các trường là bộ phận quan trọng của 
đội ngũ tiểu tư sản. 

Theo thống kê chính thức thì vào năm 1929, số giáo viên các 
trường tiểu học và trung học có khoảng 12.000 giáo viên; số học 
sinh sơ học là 328.000 học sinh; số học sinh trung học là 7.545 học 
sinh; số sinh viên cao đăng là 509 sinh viên'. 


Theo một thống kê khác, so với năm 1913, vào năm 1929, số 
học sinh sơ cấp tăng từ 50.000 học sinh lên 244.000 học sinh; số 
giáo viên (giáo sư, giáo viên, trợ giảng...) từ 774 giáo viên tăng lên 
9.500 giáo viên; tông số học sinh trường công tăng từ 100.000 học 
sinh lên 325.000 học sinh”. 


Năm 1924, số người đi học ở Việt Nam là 70.000 người và 6 
năm sau, năm 1930, con số đó là 378.000 người”. 


David Marr ước tính vào năm 1925, có thê có khoảng 5.000 trí 
thức, được đào tạo tại các trường hiện đại ở Việt Nam”. Theo tác giả, 
đại bộ phận họ là các học sinh, sinh viên, thư ký tại các cơ quan hành 
chính hay những doanh nghiệp, những giáo viên, nhà báo và thường là 
thuộc các gia đình của tầng lớp thượng lưu nho học. 


1. Annuaire statbstique de P'Indochine, 2” volume, 1923-1929, IDEO, Hà Nội, 
1931, tr. 84, 88. 

2. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. I 19. 

3. Joseph Buttinger, Việt Nam a..., Sđd, tr. 197. 

4. Dẫn theo P. Brocheux et D. Hémery, Indochine..., Sđd, tr. 295. 


351 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Riêng về số giáo viên tiểu học người bản xứ ở Việt Nam, một 
thống kê khác đưa ra những con số sau': 


Bảng 4ó: Số giáo viên tiểu học người Việt các năm 1914, 1918-1923 


Đơn vị: người 


1914: 1.216 1918 : 3.034 1923 : 4 8óó 
1921:4.334 1922:4.572 max 


Tức là số giáo viên tiểu học năm 1923 đã tăng 4 lần so với 
năm 1914. 


Số thầy thuốc (bác sĩ) người Việt từ l người vào năm 1904, 
tăng lên 36 người vào năm 1913 và 270 người vào năm 1929. Số y 
tá và bà đỡ người bản xứ tăng nhanh hơn: năm 1904 có 143 người, 
tới năm 1913 đã có 642 người (tăng lên 4,5 lần) và năm 1929 là 
2.345 người (gấp 3,6 lần năm 1913 và 16,4 lần năm 1904). 

Số viên chức và nhân viên người Việt vượt quá 40.000 người 
vào đầu năm 1929”. Chỉ riêng trong ngành hỏa xa, Paul Bernard đã 


thống kê được 10.500 nhân viên người bản xứ (số viên chức người 
Âu là 280 người). 


Riêng số viên chức người Việt làm việc trong các cơ quan hành 
chính dân sự trên toàn Đông Dương, sự gia tăng hằng năm trong 
các năm 1919-1930 thật là đáng kẻ. 


Năm 1899, cả Đông Dương mới chỉ có 11.699 người làm công 
ăn lương trong các cơ quan hành chính thuộc địa, năm 1913, tức là 


1. Indochina Statistical Yearbooks, ViệtNam Statistcal Yearbooks -u.a.Jp./ 
COE/ Japanese/discussion papers/ DP98.7/1.htm- http: //www.Ier.hit- 

2. Paul Bernard, Le problème..., Sđủd, tr. 119. 

3. JOIF 6-3-1929. 

4. Paul Bernard, Le problème..., Sđủ, tr. 52. 


352 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


ngay sát Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, con số đó tăng lên 
14.948 người, còn trong các năm sau chiến tranh, từ năm 1919 đến 
năm 1930, số nhân viên "nhà nước" đã là!: 


Bảng 47: Số nhân viên "nhà nước"' ở Đông Dương 
trong những năm 1919-1930 


Đơn vị: người 


1919: 75.223 1920: 75.838 1921: 76.228 1922: 716.915 
1923: 17.105 1924: 77.900 1925: 78.940 1926: 19.577 


1927: 20.805 1928: 22.166 1929: 23.249 1930: 24.574 


Số viên chức của năm 1930 đã tăng lên gần 13 nghìn người so 
với năm 1899, 10 nghìn người so với năm 1913 và gấp đôi những 
năm chiến tranh. 


Trong tầng lớp tiểu tư sản cũng phải kể thêm khoảng 130.000 
người buôn bán nhỏ phải nộp thuế môn bài trên cả nước”. 


Ngoài ra, còn phải kể đến một số thợ thủ công chuyên nghiệp 
tập trung tại các làng nghẻ, các phường hội ở các đô thị, được phân 
bố tại nhiều nơi trong cả nước, mà số lượng có thể được ước tính là 
hàng vạn, mặc dù chưa có những số liệu thống kê chính xác. 


Nếu lấy những kết quả điều tra được Pierre Gourou công bố 
trong "Người nông dân đông bằng Bắc Kỳ" thì đồng băng Bắc Kỳ 
có khoảng 250.000 nông dân đã dành ít hoặc nhiều thời gian của họ 
để làm những nghề thủ công, chiếm vào khoảng 6,89% số dân của 
vùng này vào những năm 1930. Đây là số thợ của 108 nghề thủ công 


1. Indochina Statistical Yearbooks: ViệtNam Statistical Yearbooks - u.a.]p./ 
COE/ Japanese / discussion papers/ DP98.7/1.htm- http: //www.ier.hit- 


2. Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, Bùi 
Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam..., Sđd, tr. 176. 


3. Pierre Gourou, Les Paysans dụ Delta tonkinois, Paris, 1936, tr. 453. 
353 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


khác nhau. Trong đó, tính riêng những nghề có số thợ đông nhất 
(dệt; thực phẩm; đan lát; mộc; nẻ, nung gạch ngói, làm vôi; làm 
giấy và hàng mã; thợ kim loại; làm nông cụ; thợ gốm), số thợ là 
vào khoảng 21,6 vạn người'. 


Đó là những số liệu thống kê về thợ thủ công nói chung của 
Bắc Kỳ, số thợ thủ công chuyên nghiệp chắc chắn nhỏ hơn bởi thủ 
công nghiệp là nghề phổ biến trong khung cảnh một nên kinh tế tự 
cấp, tự túc không phải chỉ ở Bắc Kỷ mà là trên phạm vi cả Việt 
Nam. Vì vậy, tổng số thợ thủ công của cả nước nếu cứ lấy tỷ lệ 
6,89% số dân làm nghề thủ công của Bắc Kỳ để áp dụng cho cả hai 
xứ Trung và Nam Kỳ thì số thợ thủ công của cả nước sẽ là (6,89% 
của l7 triệu người) khoảng 1,l triệu người. Tất nhiên đó chưa phải 
là số thợ chuyên nghiệp. 


Một điều đáng lưu ý là trong giai đoạn này, xu hướng tiểu 
công nghệ hóa được biểu lộ một cách rõ nét. Nhiều thợ thủ công do 
nắm bắt được cơ hội đã tự bỏ vốn hay chung vốn lập ra các xưởng 
sản xuất, kinh doanh những mặt hàng nhất định và trở thành các 
tiểu chủ. 


Tóm lại, bối cảnh của Việt Nam, trong những năm 20 thế kỳ XX, 
đã tạo cơ hội cho tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam được bố sung thêm về 
số lượng và đa đạng hơn về thành phản. 

Phillipe Franchini nhận xét: 

"Trong khi thiếu vắng một loại trung gian, người ta sau đó đã 
thấy có một giai cấp tiểu tư sản Việt Nam, với nguồn thu thấp 
kém nhưng lại là những người hưởng lợi từ sự tiến triển do chế 
độ thuộc địa tạo ra, gồm: những tiểu chủ, những viên chức, những 
nhân viên, những giáo viên, những tiểu và trung thương (khoảng 
10% dân số)"?. 


1. Pierre Gourou, Les Paysans..., Sđd, tr. 460. 
2. Phillpe Franchini, Les guerres đ Indochine, Paris, 1998, tr. 125. 


354 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Do chủ trương không công nghiệp hóa thuộc địa, sự bủn xin 
và kỳ thị trong những chính sách xã hội của chính quyền thuộc địa 
đã làm cho giai cấp tiểu tư sản, mặc dù ngày càng đông hơn vẻ số 
lượng, thiếu sinh lực một cách thảm hại. 

Đời sống tiêu thị dân ngày một khó khăn do sưu thuế và giá 
sinh hoạt gia tăng. Năm 1925, so với những năm trước chiến tranh, 
giá cả ở Hà Nội tăng lên 68%'. 

Cuộc khai thác thuộc địa càng tiến triển thì đời sống của dân 
tiểu tư sản càng khó khăn hơn. Nhiều thợ thủ công bị phá sản. Quan 
sát của các tác giả đương thời cho hay: 

"Tất cả những nghề thủ công sản xuất các loại hàng bán chạy 


đều bị xí nghiệp của người Âu đánh bại"? 


Những nghề chịu tác động nhiều nhất là nghề dệt, nghề làm 
đường, nghẻ chăn tăm ươm tơ. 

Công ty đường Đông Dương lập năm 1923 làm cho nhiều lò 
đường thủ công phải đóng cửa. Nhà máy dệt Nam Định tăng sản 
xuất làm cho 2.500 khung dệt thủ công ở Phát Diệm (Ninh Bình) 
mỗi năm chỉ hoạt động được trong 2 tháng”. Một số ngành nghề 
còn sống được chỉ là nghề phụ ở nông thôn hoặc những nghề mà 
Pháp chưa mây quan tâm như mỹ nghệ. 

Viên chức hạng vừa và nhỏ tuy có thu nhập khá hơn các tầng 
lớp bình dân khác trong xã hội nhưng phải chịu một sự phân biệt 
đối xử một cách công khai trong so sánh với những đồng nghiệp 
người Pháp trong cùng một ngạch bậc. 


Paul Bernard cho biết, vào năm 1930, tiền lương của một viên 
chức người Âu lớn gấp 10 lần 1 viên chức bản xứ cùng loại. 


1, 3. Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, 
Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam..., Sđd, tr. 176. 

2. André Dumarest, L4 ƒformailon des classes sociales en pays annamile, 
Lyon, 1935, bản đánh máy, tr. 31. 

4. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 51. 


ShỊ 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Thu nhập bình quân hằng năm của một công chức dân sự người 
Pháp là 5.000 đồng', của một viên chức trung cấp người bản xứ là 
166 đồng? và 1 viên chức cấp thấp là 49 đồng”. Điều đó có nghĩa là 
thu nhập đồng niên của 1 công chức người Pháp nhiều gấp 30 lần 
một công chức hạng trung và 100 lần một công chức hạng thấp 
người Việt. 

Cùng một trình độ học vấn và nghiệp vụ như nhau trong cùng 
công sở nhưng người Việt bao giờ cũng lép về so với đồng nghiệp 
người Pháp và chịu sự sai khiến của những người này; và bao giờ 
lương cũng thấp hơn từ 5 đến 8 lần!. 


Đối với tầng lớp học sinh, sinh viên, trí thức, chế độ thuộc địa 
vẫn đối xử nặng nề, hà khắc như trước kia. 


Chương trình giáo dục được điều chỉnh, hay gọi là được cải cách, 
qua việc bãi bỏ hệ Hán học. Thế nhưng, nên học vấn mà người 
Pháp chủ trương đưa vào cũng chỉ là để đào tạo các viên chức hạng 
thứ, các tùy phái, thông ngôn... phục dịch trong các công sở của 
chính quyền thực dân và những người phục vụ dễ bảo, ngoan ngoãn 
và trung thành với chế độ thuộc địa. 


A1 


Thực tế, ngay cả chế độ giáo dục bê ngang” của Toàn quyền 
Merlin cũng không được thực hiện dù là ở mức thấp nhất và có 
mục đích chính là hạn chế trình độ học vấn của thanh niên. Năm 
1926, chỉ có 6% số trẻ em ở độ tuôi đi học được đến trường”. Gọi là 


1. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 18. 

2. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 20. 

3. Paul Bernard, Le problème..., Sđd, tr. 2l. 

4. G. Garos, Forceries humaines, Paris 1926, tr. 169 và Nguyễn Khánh Toàn, 
Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, Bùi Đình Thanh, Lịch sử 
Việt Nam... Sđd, tr. 177. 

5. G. Garoœ, Forceries..., Sđd, tr. 185 và Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, 
Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam..., Sđa, tr. 177. 


356 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


cải cách, nhưng chương trình học lại nhiêu khê hơn với nhiều cấp 
học, nhiều hệ học hơn. 


Năm 1927, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định đặt thêm 
bằng Tú tài bản xứ, tức là băng Trung học đệ nhị cấp. Bằng tú 
tài này tương đương với bằng "/ứ /ài Tây". Người có bằng này 
có thể thi vào các trường cao đăng, đại học ở cả Đông Dương 
cũng như ở Pháp. Bên cạnh đó, chính quyên thuộc địa cũng cho 
mở một số trường cao đăng, đại học và dạy nghề... Nhưng rất ít 
gia đình thường dân có điều kiện cho con em theo học tại 
những trường học đó. Việc đi du học lại thực sự là hi hữu và 
chỉ có con em những nhà giàu hoặc có thế lực mới làm được 
việc này. 


Vả lại, Joseph Buttinger nói rất đúng rằng: 


"Ước mong làm viên chức, thầy giáo, bác sĩ, luật sư, nhà báo và 
những nghề giáo dục khác không phải là một đặc tính bắt biến. 


Nó là kết quả của những điều kiện lịch sử. Chính sách thuộc địa 
của Pháp lại càng làm tăng cường chiều hướng này. Với một chính 
sách khác thì thái độ của người Việt Nam với doanh nghiệp cũng 
sẽ thay đổi nhanh chóng như Nhật Bản. Đó là lý do tại sao mà 
một phân lớn sự mắt cân đối của giai cấp trung gian lại bao gồm 
luật sư, bác sĩ, nha sĩ, được sĩ, giáo sư, thầy giáo, nghệ sĩ, và cả 
những nhà hóa học, kỹ sư... Tuy nhiên, nhóm viên chức bản xứ 
chuyên nghiệp lớn nhất năm trong chính quyền - không phải như 
các quan chức vẫn do Triều đình Huế bổ nhiệm và gắn với quan 
công sứ, mà là các quan chức hạng vừa và nhỏ của bộ máy dân sự 
do chế độ thuộc địa tạo ra. Cũng với những nhà chuyên nghiệp có 
học vấn, họ tạo thành bộ phận của giai cấp trung gian mà các nhà 
phân tích chính trị gọi là tầng lớp trí thức (André Dumarest gọi là 


giai cấp riêng biệt) "!. 


1. Joseph Buttinger, Việt Nam a..., Sđd, tr. 197, 198. 
357 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tằng lớp trí thức Việt Nam bị chèn ép, bị khinh miệt, bị phân 
biệt đổi xử ngay trên đất nước của mình. Vì điều này, bất mãn là 
tình trạng phố biến lúc bấy giờ trong giai cấp tiêu tư sản, nhất là 
trong giới trí thức và đối với những trí thức, con cái các nhà giàu, 
được đi du học ở bên Pháp - sản phẩm của chính sách "hợp tác với 
người bản xứ" bởi họ thắm nhuằn tư tưởng: tự do, bình đăng, bác ái 
của Cách mạng Pháp và cũng có điều kiện để so sánh giữa hiện 
trạng thuộc địa và đời sống bên chính quốc. Khi thì tiêu cực, lúc lại 
tích cực và cuối cùng, họ đã dấy lên một làn sóng phản ứng. 


Buttinger nhận xét: 


"Quy mô của tầng lớp trí thức và nỗi bất mãn sâu sắc của họ 
dẫn đến hậu quả chính trị sâu rộng cho sự phát triển của phong trào 
quốc gia trong và sau thập kỷ 20". 


Cũng tác giả này viết: 


"Tầng lớp trí thức mới hãy còn yếu vào giữa thập kỷ 20 nhưng 
tầng lớp này vẫn đủ mạnh để tạo thành hạt nhân của tất cả những tổ 
chức cách mạng và bất hợp pháp sau này... "2. 


Để bày tỏ sự phản ứng đối với chủ nghĩa thực dân, giai cấp tiểu 
tư sản có rất nhiều hoạt động đáng kẻ. Thấp là những cuộc bãi 
khóa của học sinh, những cuộc đấu tranh ủng hộ các hoạt động yêu 
nước, những cuộc ám sát cá nhân và cao hơn là tổ chức ra các đảng 
phái của mình và chuyền từ tư tưởng đấu tranh đòi quyền lợi một 
cách ôn hòa sang tư tưởng dùng vũ lực lật đỗ chế độ thực dân 
phong kiến. 

Thế nhưng tầng lớp tiểu tư sản yếu ớt đã không làm được gì 
nhiều hơn. Tất cả mọi hoạt động của các đảng phái trên đều rơi 
vào tình trạng thất bại hoặc đã bị phân hóa bởi sự đàn áp của kẻ thù 
và sự hấp dẫn của chủ nghĩa cộng sản. Đảng Thanh niên Cao vọng 


1. Joseph Buttinger, Việt Nam a..., Sđd, tr. 198. 
2. Joseph Buttinger, Việt Nam a..., Sđd, tr. 204. 


358 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


bị dẹp. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề sau cuộc khởi 
nghĩa Yên Bái rồi rơi vào tình trạng phân hóa quyết liệt để cuối 
cùng một số đảng viên đã chuyển sang Đảng Cộng sản. Cũng như 
vậy, Đảng Tân Việt bị phân hóa dần và một số trí thức gia nhập 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 


3. Giai cấp công nhân 


Theo tác giả André Dumarest vào năm 196, tính gộp cả ba xứ 
của Việt Nam, có khoảng 200 nhà máy được vận hành bằng máy 
móc, tông công suất 26.400CV, với số vốn đầu tư là 122 triệu francs 
và sử dụng 50.000 công nhân'. Nếu tính cả các loại công nhân 
khác, như công nhân mỏ..., cả nước có vào khoảng 55.000 người”. 


Nếu tính cả các loại công nhân khác nữa như công nhân nông 
nghiệp, các tác giả cho rằng, cho đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất, tổng số công nhân của cả nước mới có khoảng 10 vạn người. 


Trong chiến tranh, một số ngành kinh tế phát triển, làm cho số 
công nhân tăng lên đáng kẻ. Chăng hạn, trong ngành khai thác mỏ, 
năm 1913, số công nhân toàn mỏ là 12 nghìn người, nhưng năm 1914 
đã tăng lên thành 15 nghìn người, năm 1916 và 1917, thành 17 nghìn 
người và năm 1918 là 16 nghìn người”. 


Trên đà đó, khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai được đẩy 
mạnh, vốn đầu tư được tăng cường, tất cả các ngành kinh tế, các 
cơ sở kinh tế muốn phát triển thì đều cần đến nhân công, làm cho 
số lượng công nhân đã tăng lên từng ngày. Có thẻ nói, chưa bao giờ 
trước đó, sự dịch chuyên dân cư trong nước lại mạnh mẽ như vậy 


1. André Dumarest, La formation.... Sđd, tr. 3]. 

2. André Dumarest, La formation..., Sđủd, tr. 39. 

3. Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, 
Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam..., Sđd, tr. 183. 

4. André Dumarest, La ƒormaiion.... Sđủ, tr. 32. 


359 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


và cùng với quá trình đó, giai cấp công nhân không ngừng được 
bổ sung. 


Từ những kết quả thống kê về số lượng công nhân của các 
ngành khác nhau, André Dumarest đã tông hợp thành con số 
221.052 công nhân cho cả nước vào năm 1931'. Đây luôn được coi 
là con số chuẩn cho đến hiện nay về số lượng công nhân vào thời 
kỳ đó. Con số này lớn gấp 4 lần so với số công nhân của cả nước, 
năm 1906 (50.000 người) ở trên”. Còn nếu đem so với con số 
khoảng 10 vạn trước chiến tranh ở trên, rõ ràng là chỉ trong vòng 
hơn một chục năm, số lượng công nhân của Việt Nam đã tăng hơn 
gấp đôi. 

Số 22 vạn công nhân này được phân bó chủ yếu tại Bắc Kỳ là 
trung tâm công nghiệp và khai thác mỏ và tại Nam Kỳ, nơi tập 
trung các đồn điền trồng cây công nghiệp. Lấy ví dụ về những 
công nhân làm trong các lĩnh vực công nghiệp và thương nghiệp, 
thì số 86.600 người chia ra như sau: Bắc Kỳ 38.870 người; 
Trung Kỳ 6.960 người; Nam Kỳ 31.790 người; Cambodge 9.420 
người; Lào 270 người”. 


Trong tổng số công nhân này, theo André Dumarest, 36,8% 
thuộc về các cơ sở nông nghiệp; 39,2% thuộc về các công ty công 
nghiệp và thương mại; 24% thuộc về các công ty mỏ”. Tức là có 
khoảng hơn 81.000 công nhân nông nghiệp; 86.624 người trong 
lĩnh vực công nghiệp và thương mại và 53.240 công nhân mỏ. 


- Trong lĩnh vực công nghiệp của người Âu thì lớn nhất là số 
công nhân đường sắt, 11.209 người vào năm 1929, tăng gần gấp 
đôi so với 6.697 người vào năm 1913. 


1, 2, 4. André Dumarest, La formation...,. Sđd, tr. 39. 


3. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam sự hình thành và phát triển 
của nó từ giai cáp "tự mình" đến giai cấp "cho mình", Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1957, tr. 169. 

5. André Dumarest, La ƒorrnation.... Sđd, tr. 36. 


360 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


- Nhà máy xi măng Hải Phòng mới chỉ có 1.500 công nhân vào 
năm 1912, nhưng sau đó, do việc sản xuất được mở rộng, nên nhà 
máy phải tuyên thêm công nhân, số công nhân đã tăng lên đến 
3.500 người vào năm 1918 và 5.000 người vào năm 1923!. 


- Trong công nghiệp dệt, theo báo cáo của Thống sứ Bắc Kỳ thì 
số công nhân của Công ty bông sợi Bắc Kỳ, được sử dụng chủ yếu 
tại hai nhà máy ở Hải Phòng và Nam Định tăng lên như sau: năm 
1920: 1.993 người; năm 1922: 3.191 người; năm 1924: 5.200 người; 
năm 1925: 5.800 người Ÿ. 


Cũng bản báo cáo trên đã cho biết về số công nhân của SFATE 
(Công ty Pháp - Nam bông sợi và xuất khẩu) đã tăng lên một 
cách nhanh chóng trong một vài năm sau chiến tranh: năm 19109: 
430 người; năm 1920: 554 người; năm 1921: 603 người; năm 
1922: 807 người; năm 1923: 2.000 người; năm 1924: 2.000 người 
và năm 1925: 2.100 người”. Tức là số công nhân của năm 1925 
đã tăng lên gấp gần 5 lần năm 1919. 

Trong các ngành công nghiệp, có nhiều cơ sở sản xuất cơ khí, 
chế biến (gạo, xà phòng...) được thành lập và sử dụng hàng trăm, hàng 
chục công nhân. 

André Dumarest ước tính số nhân viên văn phòng của các công 
ty thương mại và ngân hàng đạt tới 32.000 người riêng ở Bắc Kỳ. 

Trong công nghiệp khai thác mỏ, số công nhân tăng hàng nghìn, 
có khi hàng chục nghìn mỗi năm, do sự phát triển của ngành khai 
khoáng như đã biết, bởi sau nông nghiệp, mỏ là lĩnh vực đã thu hút 
phân nhiều vốn đầu tư trong giai đoạn này. 


Do sự tăng lên như vậy, công nhân mỏ đã chiếm đến 24% tổng 
số công nhân Việt Nam vào năm 1929. 


I. GG, 2356. 
2, 3. RST. 72582. 
4. André Dumarest, L2 formation..., Sđủ, tr. 36. 


361 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Bảng 48: Số công nhân mỏ ở Đông Dương 
trong những năm 1919-1930 


 Tnn 


Trong công nhân mỏ, công nhân làm việc trong mỏ than chiếm 
đến 60% (38.665 người); kế đến là công nhân mỏ thiếc (7.000 người); 
rồi công nhân mỏ kẽm (4.810 người); công nhân mỏ phốt phát 
(1.110 người)?. Riêng ngành than, các công ty than đã sử dụng đến 
5,2% dân số Bắc Kỳ vào năm 1927 và 6,7% vào năm 1928-1929? 
mà đại bộ phận công nhân than tập trung tại Công ty Than Bắc Kỳ 
(30.000) và Công ty Than Đông Triều (từ 5.000 người đến 7.000 người)". 

Công nhân nông nghiệp 

Số công nhân làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp là 81.000 
người, chiếm già 1/3 tổng số công nhân của cả nước. 

Công nhân nông nghiệp tăng nhanh cùng nhịp với sự gia tăng 
của các đồn điền đất đỏ, đất xám ở Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ, trồng 
cao su, cà phê, chè... 


Từ năm 1920 đến năm 1925, quy mô của các đồn điền cao su 
tăng 18.000ha. Từ năm 1926 đến năm 1929, diện tích trồng cao su 


1, 2. André Dumarest, La ƒormation.... Sđd, tr. 34. 
3. André Dumarest, La ƒormarion..., Sđd, tr. 35. 
4. André Dumarest, 1⁄2 formation..., Sđd, tr. 37. 


362 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


tăng lên 46.000ha. Số công nhân ăn lương tăng từ 3.500 người lên 
18.000 người hằng năm'. 


Riêng năm 1927, diện tích đất cấp cho các công ty Châu Âu và 
những người ngoại quốc trồng cao su ở Nam Kỳ để trồng cao su là 
hơn 200.000ha, trong đó 54.000ha đã được trồng. Ngoài ra, còn có 
các đơn xin đôi với 90.000ha đã được chấp nhận. Số công nhân có 
giao kèo ở Nam Kỳ lên tới 20.000 người”. 


Đại bộ phận công nhân làm việc trong các đồn điền ở Nam 
Kỳ và Nam Trung Kỳ là được tuyên mộ từ các tinh thuộc đồng 
bằng Bắc Kỳ (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải 
Dương, Thái Bình) và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 
của Trung Kỳ. 


Bảng 49: Nhân công của Bắc Kỳ và Trung Kỳ được tuyến mộ 
theo giao kèo có mặt tại Nam Kỳ từ năm 1922 đến năm 1930° 
(tính đến ngày 31-12) 
Đơn vị: người 


1922: ø.700 1927: 29.800 
1924: 9.300 1929: 28. 500 


1925: 14.000 1930: 22.200 


1. Lê Thành Khôi, Le Việt Nam..., Sđd, tr. 428 và Martin J. Muray, The 
Development..., Sđd, tr. 241. 


2. Goudal, Problèmes..., Sđd, tr. 19, và Martin J. Muray, The Development..., 
Sđd tr. 241. 


3. Résumé siatistique relatƒ aqux années 1913-1940, Sđd, tr. 2. 
363 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Như vậy, số công nhân được tuyến mộ hằng năm sẽ là! : 


Năm 1919-1922: 9.143 người, năm 1923: 3.846 người; năm 
1924: 3.482 người; năm 1925: 3.684 người; năm 1926: 16.861 
người; năm 1927: I7.606 người; năm 1928: 17.997 người; năm 
1929: 7.428 người; năm 1930: 10.828 người; 


Trên đây mới chỉ là số công nhân làm việc trong các cơ sở kinh 
tế của người Âu. Số công nhân làm thuê cho các xưởng, các nhà 
máy của người Việt và người Hoa được ước tính vào khoảng vài ba 
vạn không được tính trong thống kê này. Cũng như vậy, số công 
nhân nói trên chỉ là những con số thống kê được tiến hành trong 
một thời điểm nhất định mà chưa tính đến sự dao động của các con 
số do những công nhân làm việc theo mùa, làm khoán trong những 
lúc mùa vụ thu hoạch trên các đồn điền; hoặc giả là chưa tính đến 
số công nhân là đàn bà và trẻ em, mà số này luôn luôn chiếm tỷ lệ 
lớn trong các hầm mỏ, đồn điền... 


Bên cạnh những công nhân làm việc cho các công ty và các chủ 
tư bản Pháp ngay tại thuộc địa là những công nhân Việt Nam được 
mộ sang Pháp trong chiến tranh. Đây phần nhiều là những công 
nhân có trình độ kỹ thuật vì họ được mộ sang để làm việc tại các 
sân bay, các xướng đóng tàu, các nhà máy ô tô, đường sắt... Điều 
quan trọng là những công nhân này tiếp xúc với lối sống mới, 
chịu ảnh hưởng của những luông tư tưởng mới, những khát vọng 
về chính trị và xã hội và khi trở về, trong chừng mực nhất định, 
họ đã có đầu óc công nghiệp và những yếu tố tạo thành giai cấp 
công nhân. 


Công nhân tuyệt đại bộ phận xuất thân từ tầng lớp bằn, cố nông 
ở nông thôn, không có ruộng đất hay chỉ có một ít ruộng đất, quanh 
năm làm thuê, cấy mướn, hoặc là thợ thủ công, tiểu thương, tiểu 
chủ bị phá sản. 


1. André Dumarest, La formation...,. Sđd, tr. 44. 
364 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Để có đủ nhân công cho các cơ sở kinh tế của người Pháp, 
chính quyền thuộc địa đã thực hiện mọi biện pháp để bần cùng hóa 
những người lao động: sưu cao thuế nặng, phu phen, tạp dịch và 
bằng chính sách cưỡng bức, đây họ vào làm việc tại các nhà máy, 
hầm mỏ, đồn điền. 


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chính quyền thuộc địa 
phải thay chính sách bắt phu băng chính sách mộ phu, mộ ":héo 
giao kèo", mang tính chất mị dân, trá hình bằng thủ đoạn lừa gạt 
tỉnh vi hơn đối với những người dân ít học, ít hiểu biết luật lệ, nhất 
là thứ luật lệ bằng tiếng nước ngoài. Đảm nhiệm việc mộ phu là Sở 
Mộ phu Đông Dương do Chính phủ thuộc địa lập ra và một mạng 
lưới các cai thầu nhiều cấp, đứng đầu là các cai mộ người Pháp, 
tiếp đến là các chủ thầu người Việt và cuối cùng là chân rết các 
cộng tác viên ở các tỉnh, huyện, xã. 


Những người phu chờ đi Tân Đảo (1929) 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 596 - 22/Ð1-g 


365 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trong những năm 20 thế kỷ XX, đó thực sự là một hệ thống 
buôn bán nô lệ da vàng (Jaunier). Cảnh tượng của việc mua bán này 
đã được chính De Monpezat, viên thực dân cáo già ở thuộc địa, viết 
trên La Volonté Indochinoise ngày 10-8-1927 như sau: 


"Đó là sự tái diễn giữa thế kỷ XX này của cái chợ buôn nô lệ". 
Nhà báo Pháp Louis Roubaud viết: 


"Dù danh từ này chẳng làm cho người ta bằng lòng, nhưng người 
ta cũng vẫn phải viết: người công nhân Việt Nam đã ký một hợp đồng 


nô lệ trong vòng 3 năm”. 


Chẳng thế, phu mộ được chuyến tới địa chỉ tiếp nhận từng 
chuyến, mỗi chuyến hàng trăm người, khi thì bằng đường xe 
lửa, khi bằng đường thuỷ, mà chủ yếu bằng đường thuỷ, có hộ 
tống, như một thứ hàng hóa. Tới nơi, họ cũng bị các cai thầu 
giao nộp cho chủ như một thứ hàng buôn chuyến để được trả 
hoa hồng. 


Cứ mỗi phu mộ được, cai thầu nhận được từ chủ tư bản từ 
10 đồng đến 12 đồng?. Vậy mà từ năm 1919 đến năm 1929 đã 
có trên 87.300 người ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ được mộ vào 
Nam Kỳ và trên 14.600 người sang Tân Đảo và Tân Thế Giới. 
Số tiền mà những viên mộ phu thu được, do đó, sẽ là hàng triệu 
đồng. Đối với phu mỏ cũng vậy, các nhà thầu nhận tiền của chủ 
và trả cho người lao động sau khi trừ đi một tỷ lệ nào đó, đổi lại 
việc cung cấp chỗ ở cùng đồ ăn với giá cắt cỗ và tiền giám sát 
người lao động”. 


1. Louis Roubaud, Việt Nam - La Tragédie tndochinoise, Paris, 1931, tr. 181. 
2. Louis Roubaud, Việt Nam - La..., Sđd, tr. 183. 

3. Ngô Văn Hòa, Dương Kinh Quốc, Giai cáp công nhân..., Sđd, tr. 212. 

4. Jean Albecrti, L`Indochine đ autrefois et đ'aujourd` hưi, Paris, 1934, tr. 529. 


366 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Ngay từ khi ký, hoặc điểm chỉ vào cái mà các nhà thực dân gọi 
là "giao kèo" (Contrat), người phu mộ không biết rằng mình đang 
bắt đầu một cuộc hành trình đến cõi âm trên trằn thế, nạn nhân của 
một chế độ bóc lột đặc biệt thực dân - phong kiến, đưới roi vọt của 
xu-ba-giăng, cai, ký, bị hành hạ bởi đói khát, bệnh tật, bị vắt đến 
kiệt cùng sức lực, bị xúc phạm về nhân cách và tình cảm dân tộc. 


Công nhân vận chuyền hàng ở Cảng Hải Phòng (1921) 
Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 7222 - 56/ĐI-a 


Cho đến trước năm 1927, trừ Nam Kỳ ra, Bắc Kỳ và Trung Kỳ 
đều chưa hề có một văn bản chính thức nào quy định giờ làm việc 
cho công nhân. Điều đó có nghĩa là chủ tư bản có thể tự ý ấn định 
số giờ làm cho những công nhân làm việc trong các cơ sở của 
chúng. Mãi đến ngày 25 tháng 10 năm 1927 mới có Nghị định 
Toàn quyền Đông Dương về "Nhân công bản xứ và Châu Á làm 
việc theo giao kèo ở đồn điên, xí nghiệp, hâm mỏ" quy định ngày 
làm 10 giờ, kể cả thời gian đi, về và nghỉ giữa buổi. Nhưng trên 


367 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thực tế, công nhân phải làm việc 12 giờ đến 14 giở, có khi tới 15-16 
giờ một ngày'. 


Giờ lao động tăng, nhưng cường độ lao động không giảm mà 
ngày một tăng lên. Tổng giám đốc Công ty Suzannah báo cáo mỗi 
công nhân cạo mủ 125 cây/ngày nhưng năm 1921 tăng lên cho nam 
công nhân 500 cây/ngày!. 


Điều kiện ăn ở của cu li thực sự tôi tệ. Họ thường chen chúc 
trong những lán trại có từ 300 cu li đến 500 cu li, với đủ mọi tệ nạn 
cờ bạc, nghiện hút... mà giới chủ không những không ngăn cấm 
mà còn khuyến khích. 


Tại khu vực đồn điền, lương tháng của đàn ông được ấn định ở 
0,35 đồng và trong những năm 1925-1927 cũng không tăng được 
bao nhiêu: đàn ông được trả 0,40 đồng, còn đàn bà 0,30 đồng”. Nếu 
tính ra gạo thì được khoảng từ 2kg đến 3kg”. Xu hướng chung là 
bọn điền chủ muốn thuê phụ nữ và trẻ em để chỉ trả cho họ bằng 
1/2 hoặc 1/3 của đàn ông. 


Năm 1930, theo số liệu của chính quyền thực dân, trung bình 
tiền công ngày của công nhân chuyên nghiệp ở mỏ là 1,20 đồng, ở 
đồn điền là 1,47 đồng, ở xí nghiệp là 1,66 đồng và tiền công ngày 
của công nhân không chuyên trong các ngành trên là 0,40 đồng, 
0,44 đồng, 0,51 đồng”. Một tài liệu khác cho biết, từ năm 1923 đến 
năm 1930, lương trung bình hằng ngày của công nhân mỏ là đàn 
ông tăng từ 0,40 đồng lên 0,70 đồng”. 


. André Viollis, indochine S.O.S - Les Editeurs Francais réunis. Paris, 1949 
(2” édition), tr. 106-107. 

. AOM, Agence FOM, carton, 190, dossier 106. 

. Martin J. Muray, The Developmeni..., Sđd, tr. 284. 

. Mass, Viernam Ressource Cenrer, 1974, Vol I, The French périod, tr. Š]. 

. Viện Sử học, Một số vấn đề về lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam, 
Nxb. Lao động, Hà Nội, 1974, tr. 117. 

6. Martin J. Muray, The Developmen:i..., Sđd, tr. 336. 


368 


{hà + 0Ó) t9 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


Thực tế, cu li than được trả 0,30 đồng đến 0,32 đồng/ngày đối 
với đàn ông, 0,20 đồng đến 0,25 đồng/ngày đối với đàn bà và 
0,09 đồng đến 0,15 đồng/ngày đối với trẻ em. Còn ở các đồn điền, tiền 
công thợ chỉ là 0,12 đồng đến 0,15 đồng/ngày. Ở các nhà máy dệt, 
thợ đàn ông được trả 0,17 đồng đến 0,20 đồng/ngày, còn đàn bà từ 
0,12 đồng đến 0,15 đồng/ngày, trẻ em được trả 0,07 đồng/ngày'. 


Trên thực tế, do giá sinh hoạt tăng lên nên mức sống của công 
nhân ngày một giảm đi. Theo những con số thống kê chính thức, 
được công bố trên Niên giám thống kê Đông Dương, nếu lẫy năm 
1925 làm cơ sở (100%) thì giá sinh hoạt của công nhân tại hai 
thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn đều tăng lên 121% vào năm 
1930. Còn nếu lây năm 1914 làm cơ sở, thì giá sinh hoạt của công 
nhân ở Hà Nội tăng lên đến gần gấp đôi, chính xác là 192%, vào 
năm 19301. 


André Dumarest công bố một kết quả điều tra trong công trình 
của mình như sau: lấy năm 1912-1914 làm chuẩn, ở Hà Nội, giá 
sinh hoạt của năm 1923 đã tăng lên đến 56% trong khi lương của 
công nhân chi tăng 30%). 


Vậy là, vốn đầu tư của tư bản Pháp tăng lên chỉ là để mở rộng 
việc bóc lột công nhân chứ không đồng thời làm cho đời sống của 
họ được cải thiện. 

Đồng lương của công nhân đã quá thấp, lại luôn bị cai ký cắt 
xén và xu hướng chung là chủ luôn trì hoãn việc trả lương để giữ 
công nhân lại đồn điền. Chủ thường cho công nhân gạo hằm để 
công nhân phải mua lại gạo ngon của vợ chủ điền”. 


Không những thế, trong đồng lương ít ỏi, người công nhân còn 
dành đề đóng thuê thân và nhiều thứ lạm bố khác ở làng quê mình. 


1. André Viollis, Indochines.... Sđd, tr. 106-107. 

2. Résumé statistique relatƒ aux anné es 1913-1940, tr. 32. 
3. André Dumarest, La ƒormation.... Sđủ, tr. 95. 

4. Martin J. Murray, The Development.... Sđd, tr. 284. 


369 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Giờ lao động và cường độ lao động tăng, đồng lương chết đói, 
chế độ cai ký dã man, điều kiện ăn, ở, vệ sinh, y tế tôi tệ... đã làm 
cho nhiều công nhân gục ngã khi chưa hết hạn giao kèo. 


Năm 1922, theo báo Nhán đạo (LHumanité) của Đảng Cộng 
sản Pháp, ở Công ty cao su nhiệt đới có 474 người chết trong số 
1.000 công nhân. Tính chung, tỷ lệ tử vong của công nhân các đồn 
điền cao su là 4%!. 


Các Nghị định ngày 11-11-1918, 25-10-1927 được ban hành để 
giúp các chủ tư bản có cơ sở pháp lý để quản lý và bóc lột công 
nhân. Nghị định năm 1927, quy định rõ 11 lý do để công nhân bị 
phạt tiền và những hình phạt khác. Để quản lý được "lý lịch" của 
công nhân khi họ thay đối nơi làm việc, Nghị định ngày 8-3-1924 
quy định việc làm "sổ công nhân" (livre ouvrier). 

Để ngăn chặn công nhân tranh đấu, chính quyền thuộc địa cắm 
công nhân tụ họp, lập hội, bãi công. Mọi hành vi tham gia tổ chức 
và bãi công đều bị khép vào "rồi hình" và bị phạt rất nặng. 


Chính quyền thuộc địa còn cho phép tổ chức một mạng lưới 
những mật thám, chỉ điểm để theo dõi hoạt động của công nhân. 
Một số nơi, giới chủ (chủ mỏ, chủ đồn điền) còn ngang nhiên lập ra 
nhà tù riêng để giam giữ, tra tắn những công nhân có ý định bỏ trốn 
hay chống đối. 


Vậy là, người công nhân, vốn là những nông dân từng một lần 
là nạn nhân của ách áp bức, bóc lột của các quan lại, địa chủ cường 
hào ác bá ở làng quê, nay lại thêm một lần chứng kiến chế độ bóc 
lột, nô dịch của chủ tư bản. Hơn bắt cứ tầng lớp nào trong xã hội, 
họ là người trực tiếp trải nghiệm nỗi thống khổ của những người 
dân nô lệ, mất đất, mất nước, mất độc lập tự do. Trong họ, kẻ thù 


1. Báo Nhân đạo, 1-12-1929; J. Doriot, La lute révolutionnaire en Indochine, dẫn 
theo Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, 
Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam..., Sđủ, tr. 185. 


370 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


dân tộc và kẻ thù giai cấp là một, mối thù giai cấp và mối thù dân 
tộc gắn chặt với nhau. 


Mặc dù ra đời trong một nước thuộc địa, giai cấp công nhân 
Việt Nam, giai cấp chịu nhiễu tầng áp bức nhất, đau khổ nhất, vẫn 
mang trong nó những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc 
tế: tập trung nhất, gắn với nền kinh tế tư bản hiện đại, có tính kỷ 
luật cao nhất, có tỉnh thần cách mạng triệt đề. 


Mặt khác, sinh ra trong một nước thuộc địa, nhất là một thuộc 
địa của đế quốc Pháp, với chính sách truyền thống là chỉ bóc lột 
thuộc địa chứ không phát triển một nền công nghiệp tư bản hiện 
đại như ở chính quốc nên giai cấp công nhân Việt Nam chỉ chiếm 
một tỷ lệ rất nhỏ trong dân chúng, khoảng 1,3% dân số'. Tuy nhiên, 
cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai mở rộng quy mô của các cơ sở 
công nghiệp và các vùng nông nghiệp thương phẩm đã làm cho 
công nhân ngày càng đông về số lượng và ngày càng tập trung hơn. 
Có những khu mỏ có tới hàng vạn công nhân, có những đồn điền, 
những nhà máy có tới hàng nghìn công nhân... Năm 1929, Hà Nội 
có tới 2 vạn công nhân trong tổng số 13 vạn dân (chiếm 15%). 

Theo thống kê công bố trên Miên giám thống kê Đông Dương, 
tổng số công nhân ngành than ở Bắc Kỳ là 3#.UU00 công nhân, tập 
trung tại các công ty: Công ty than Bắc Kỳ có 23.200 công nhân; 
Công ty than gầy Bắc Kỳ 2.800 công nhân; Công ty than Đông 
Triều 6.000 công nhân; số còn lại thuộc Công ty than Kế BàoŸ. 
Điều này tạo sự dễ dàng cho công nhân trong việc tô chức những 
cuộc đấu tranh dưới những hình thức khác nhau, chống lại giới 
chủ, cũng là tạo thuận lợi cho những người cộng sản trong việc 
tuyên truyền, giác ngộ đường lỗi cách mạng trong công nhân. 


I, 2. Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, 
Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam..., Sđủ, tr. 187. 


3. Annuaire statistique de Ì'Indochine, 2” volume, 923-7929, IDEO, Hà Nội, 
1931, tr. 16]. 


371 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Công nhân phản lớn là lực lượng trẻ trong xã hội bởi những 
công nhân được tuyên mộ đều là những người đang độ tuổi lao 
động. Sống và lao động tập trung trong các nhà máy, xí nghiệp, đồn 
điền, hầm mỏ theo tác phong công nghiệp hiện đại làm cho ý thức 
tổ chức, kỷ luật của công nhân ngày càng được nâng cao, ý thức về 
sức mạnh tập thể của họ cũng ngày càng lớn. Trong họ không có 
công nhân quý tộc nên tránh được tình trạng phân hóa ngay trong 
đội ngũ. 

Công nhân chủ yếu là được mộ từ nông thôn nên trình độ rất 
thấp. Không những thế, để tăng cường lợi nhuận, giảm chi phí 
sản xuất, chủ tư bản đã không chú ý đến đào tạo công nhân và 
mua sắm trang thiết bị máy móc mà chủ yếu sử dụng lao động 
giản đơn nên công nhân thường là không có trình độ kỹ thuật. 
Năm 1929, số công nhân có trình độ kỹ thuật chỉ chiếm 0,43% 
tổng số công nhân'. Vì vậy mà công nhân, cũng như nông dân, đại 
bộ phận vẫn là mù chữ. Tuy vậy, do xuất thân nông dân nên hơn ai 
hết, công nhân là người hiểu được nguyện vọng của nông dân 
và những người dân lao động nói chung nên mới dễ dàng trong 
việc lôi kéo, tập hợp được lực lượng đông đảo ấy trong liên minh giai 
cấp và đi theo đường lối cách mạng của mình. 


Khi giai cấp công nhân Việt Nam bước vào những năm 20 thế 
ky XX, phong trào giải phóng dân tộc đang rơi vào tình trạng khủng 
hoảng trầm trọng về lãnh đạo, trên cả hai phương diện lý luận và tô 
chức. Tầng lớp quan lại, địa chủ phong kiến hoàn toàn hết vai trò 
lịch sử. Thế lực tài phiệt ở thuộc địa quay trở lại cấu kết với chủ 
nghĩa thực dân, mưu lợi ích riêng, phản bội lại quyền lợi của quốc 
gia dân tộc. Một giai cấp tư sản dân tộc ra đời chậm muộn, hậu quả 
của chính sách không công nghiệp hóa thuộc địa của chủ nghĩa thực 
dân Pháp, non yếu về kinh tế, bạc nhược về chính trị nên không thể 


1. Viện Sử học, Một số vấn để về lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam, Nxb. 
Lao động, Hà Nội, 1974, tr. 111. 


372 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


giương lên ngọn cờ đâu tranh giải phóng dân tộc, không thể tập hợp 
được quân chúng. Trong tình hình ấy, lịch sử đã đặt lên vai giai cấp 
công nhân Việt Nam quyền lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc của nhân dân ta. 

Mặt khác, với Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào công 
nhân thế giới đã phát triển mạnh mẽ và điều đó ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến phong trào công nhân Việt Nam qua nhiều luồng khác 
nhau: qua những cuộc đấu tranh của thủy thủ quốc tế, trong đó có 
các thủy thủ Việt Nam; qua phong trào lập công hội của công nhân 
Trung Quốc; qua những người công nhân Việt Nam từ Pháp trở về 
sau chiến tranh... Chính từ các kênh ấy, công nhân Việt Nam đã 
tiếp thu được những trào lưu tư tưởng mới, để rồi lựa chọn cho 
mình một học thuyết cách mạng thích hợp nhất nhằm giải phóng 
mình và giải phóng dân tộc - học thuyết Mác - Lênin do lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã dày công nghiên cứu và lựa chọn. 


Với tất cả những đặc điểm ấy, trong xu hướng hội nhập vào 
phạm trù vô sản chung của phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới trong những năm sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, giai cấp 
công nhân Việt Nam đã hội đủ những điều kiện, sẵn sàng năm bắt 
thời cơ để bước lên vũ đài chính trị. Phong trào đấu tranh của công 
nhân diễn ra quyết liệt dưới nhiều hình thức khác nhau và đã có 
những bước chuyên biến về chất để cho nó có thể khăng định sự 
trưởng thành và vai trò của mình trong cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc trước những giai cấp khác. 


Tóm lại, trong bối cảnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của 
thực dân Pháp ở Việt Nam cũng như trong bối cảnh của cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, xã hội 


1a 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Việt Nam phân hóa một cách mạnh mẽ hơn. Giai cấp địa chủ phát 
triển cả về số lượng và quan hệ sở hữu và do được chủ nghĩa thực 
dân dung dưỡng nên có quyền lợi ngày càng gắn bó với nó. Cùng 
với các quan lại trong bộ máy chính quyền, tầng lớp những đại địa 
chủ, đại địa chủ tư bản hóa đã trở thành đổi tượng của chính sách 
"hợp tác với người bản xứ" của chính quyền thuộc địa và tạo 
thành cơ sở xã hội cho chủ nghĩa quốc gia cải lương, chủ nghĩa 
"Pháp - Việt để huế", quay lưng lại với quyền lợi quốc gia dân tộc. 
Thế nhưng, giai cấp này đã hết vai trò lịch sử, không đủ sức lôi 
kéo lực lượng quần chúng nhân dân. Sự thất bại của Đảng Lập 
hiến ở Nam Kỳ cáo chung cho sự nghiệp chính trị của nó. Giai 
cấp tư sản bản xứ ra đời muộn màng, non yếu về kinh tế, lép về về 
chính trị, nên cũng không làm được gì hơn là những hành động 
đòi quyên lợi cho riêng mình. Giai cấp tiểu tư sản đông đúc, mặc 
dù do bộ máy chính quyền thuộc địa sinh ra nhưng là bộ phận 
nhạy cảm nhất, đễ tiếp thu những tư tưởng mới nhất. Giai cấp này 
thực hành một chủ nghĩa, gọi là chủ nghĩa quốc gia cách mạng, thế 
nhưng lại không lập được chính đảng bền vững, có tôn chỉ mục 
đích rõ ràng, không có đường lối tập hợp đông đảo quần chúng 
nhân dân. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại chứng tỏ sự non yếu 
của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam. Ở về đối lập, giai cấp nông dân 
ngày càng bị bản cùng hóa, do chính sách chiếm đất của giai cấp 
phong kiến địa chủ trong nước và bọn điền chủ nước ngoài, do chế 
độ sưu cao thuế nặng, do chính sách bắt phu, bắt lính của chính 
quyển thuộc địa. Giai cấp công nhân ngày càng đông đảo và chuyển 
biến về ý thức chính trị. 

Phong trào yêu nước và phong trào công nhân ngày càng lên 
cao nhưng phong trào giải phóng dân tộc nói chung lại rơi vào tình 
trạng khủng hoảng trầm trọng cả về lãnh đạo, về lý luận và tổ chức. 
Những bế tắc không được khai thông, những mâu thuẫn không tìm 
được phương pháp giải quyết, trong bối cảnh bị tác động mạnh 
mẽ của hoàn cảnh khách quan đã làm nảy sinh nhiều loại tổ chức, 


374 


Chương V. Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc... 


nhiều luồng tư tưởng của các giai cấp khác nhau: các đảng phái chính 
trị, các tổ chức tôn giáo - chính trị... thể hiện lợi ích của những giai 
cấp khác nhau; nhưng không có đảng phái nào, tổ chức nào có thể 
đảm đương được sứ mệnh lịch sử tập hợp được phong trào dân tộc 
để tiền hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong khi đó, giai 
cấp công nhân đã trưởng thành, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dìu 
dắt, có chủ nghĩa Mác - Lênin dẫn đường, nên có đủ mọi điều kiện 
để tô chức ra Đảng Cộng sản của mình, lãnh đạo cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. 


375 


Chương VỊ 


ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG TRÀO 
CÁCH MẠNG THÉ GIỚI TỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


Giữa lúc trong xã hội Việt Nam đang có những thay đổi quan 
trọng như được trình bày ở trên, thì từ bên ngoài những diễn biến 
chính trị đã tác động theo chiều hướng tích cực tới phong trào công 
nhân và phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. 
Đó là sự thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, sự phát 
triển của phong trào công nhân và phong trào cộng sản của các nước đế 
quốc, sự phát triển của phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân 
dân chống chủ nghĩa đề quốc. 


IL CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 


Cuộc cạnh tranh giữa các nước đề quốc nhằm chia lại thể giới, 
chia lại thuộc địa và các khu vực ảnh hưởng đã gây ra Chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất. Nhưng cuộc chiến tranh này đã đưa tới một hệ 
quả ngoài ý muốn của các nước đề quốc: ngay giữa lúc các nước 
này đang lao vào cuộc chém giết quyết liệt tại chiến trường Châu 
Âu, một sự kiện làm rung chuyển toàn thế giới đã diễn ra - cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi 
vang dội. 

Mùa thu năm 1917, nước Nga Sa hoàng rơi vào bước đường cùng 
về chính trị kinh tế, quân sự. Chính sách của Chính phủ Sa hoàng, 
rồi Chính phủ tư sản bị phá sản thảm hại. Trước mắt, nhân dân Nga 
chỉ còn một lối thoát duy nhất là đập tan Nhà nước tư sản, xây dựng 


376 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


chính quyên vô sản. Lúc bẫy giờ, cũng chỉ có giai cấp vô sản mới có 
thể cứu vãn được nước Nga. Sau cách mạng tư sản tháng Hai, nước 
Nga đã hội đủ những tiền đề vật chất cho cách mạng vô sản để từ 
chế độ tư bản chuyển sang chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Chiến 
tranh thế giới đã làm suy yếu và rạn nứt hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa, tạo ra cơ hội để cách mạng vô sản có thể được tiến hành 
thắng lợi dễ dàng ở một nước riêng lẻ. 


Trong hai ngày 6 và 7 tháng I1, toàn bộ thành phố Petrograd 
đều đã lọt vào tay quân khởi nghĩa. Viện Smonưi, một học viện quý 
tộc trước kia, là trụ sở của Xô viết Pectrograd, trở thành Bộ Tư lệnh 
của quân khởi nghĩa. Trung ương Đảng Cộng sản Bônsơvích đứng 
đầu là Lênin chuyển ra hoạt động công khai đẻ lãnh đạo cuộc cách 
mạng. Đêm khuya ngày 7-lI (lịch Nga ngày 25 tháng 10), quân 
khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông, các thành viên của 
Chính phủ lâm thời tư sản đều bị bắt. Sáng sớm hôm sau, Đại hội 
đại biểu Xô viết thông qua nghị quyết toàn bộ chính quyền thuộc về 
Xô viết. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, cuộc cách mạng 
vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người đã thành công. 

Văn kiện đầu tiên được Đại hội đại biểu Xô viết thông qua là 
Sắc lệnh hòa bình. Sắc lệnh này có nội dung là đề nghị các nước 
tham chiến ký kết một hòa ước công bằng không cắt đất, không bồi 
thường, trên cơ sở dân tộc tự quyết. Tiếp theo là Sắc lệnh ruộng đất 
tuyên bố quốc hữu hóa ruộng đất và chuyển giao toàn bộ ruộng đất 
của địa chủ, tu viện và giáo hội gồm trên 150 triệu hécta cho Xô viết 
nông dân và ủy ban nông dân, đem chia cho nông dân. 

Đại hội đại biêu Xô viết thành lập Chính phủ mới là Xô viết ủy 
viên nhân dân do Lênin đứng đầu. Các chức vụ trong Chính phủ đều 
do những người Bônsơvích đảm nhiệm. 


Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga là nó đã chứng 
minh trong thực tiễn lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lần 
đầu tiên trong lịch sử thế giới, chính quyền của giai cấp bóc lột đã 


377 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


bị đánh đỗ và nền chuyên chính của giai cấp vô sản được thiết lập. 
"Mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cho cả loài người, 
mở ra một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới" và "mở ra thời đại 
thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các 
nước tư bản và ở khắp nơi đang tiến tới một cuộc đời mới, tới chỗ 
chiến thắng giai cấp tư sản, tới chỗ thành lập chuyên chính vô sản, 
tới chỗ giải phóng nhân loại khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc 
chiến tranh đế quốc chủ nghĩa"2. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga là thắng lợi của học 
thuyết Lênin về chủ nghĩa để quốc và cách mạng vô sản, về độc 
quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản và vai trò của quần chúng nhân 
dân lao động trong sự nghiệp cách mạng. Học thuyết ấy trở thành 
"cảm nang" soi đường chỉ lối cho các lực lượng cách mạng đứng 
lên đấu tranh trên khắp địa cầu, đặc biệt đối với các dân tộc phương 
Đông đang bị các nước đề quốc nô dịch lúc bấy giờ. 


Cách mạng tháng Mười Nga là một bước ngoặt trong lịch sử 
thế kỷ XX, mở ra một thời đại mới trong lịch sử toàn thế giới. 


II. QUỐC TẾ THỨ BA ĐƯỢC THÀNH LẬP 


Chịu ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào 
cách mạng bắt đầu lên mạnh ở các nước tư bản chủ nghĩa cũng 
như các nước thuộc địa và phụ thuộc. Khắp nơi, quần chúng lao 
động đều đã vùng lên đấu tranh chống các giai cấp cầm quyên. Các 
đảng cộng sản trên thế giới ra đời. Ngày 6-1-1918, Đảng Cộng sản 
Achentina được thành lập. Ngày 29-8-1918, Đảng Cộng sản Phần 
Lan ra đời trên cơ sở phái tả là Đảng Xã hội dân chủ. Tháng 1 năm 
1918, các Đảng Cộng sản Áo và Hunggari ra đời. Tháng 12-1918, 
Đảng Cộng sản Ban Lan được thành lập trên cơ sở Đảng Xã hội 


1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 301. 
2. Lênin, Toàn :ập, Tập 44, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr. 184-185. 


378 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


dân chủ Ba Lan và Estonia hợp nhất với Đảng Xã hội Ba Lan cánh 
tả. Ngày 30-12-1918, Đảng Cộng sản Đức họp đại hội thành lập 
Đảng. Về sự kiện này, Lênin nhận định rằng việc thành lập Đảng 
Cộng sản Đức có một ý nghĩa to lớn đối với việc thành lập tổ chức 
cách mạng quốc tế của giai cấp vô sản. 


Ở Châu Á, phong trào đấu tranh cũng sôi nổi không kém: 
tháng 3 năm 1919, nhân dân Triều Tiên khởi nghĩa chống Nhật; 
tháng 5 năm 1919, phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc bùng nỏ. Cũng 
cùng thời gian này, các nước Apganistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai 
Cập cũng trở thành vũ đài của những cuộc đấu tranh và khởi 
nghĩa chống chủ nghĩa đế quốc; ở Châu Mỹ Latinh cũng diễn ra 
tương tự. 


Trước tình hình đó, những người cộng sản thế giới đã nhóm 
họp Hội nghị Cộng sản Quốc tế tại Mátxcơva từ ngày 2 đến ngày 6 
tháng 3 năm 1919. Tham dự Hội nghị này có đại biểu các Đảng 
Cộng sản nước Nga Xô viết, Đức, Áo, Hungan, Ba Lan, Phần Lan, 
Ucraina, Litva, Estonia và các nước khác, có đại biểu của nhiều 
nhóm và nhiều tổ chức xã hội phái tả. Lần đầu tiên trong một cuộc 
Đại hội công nhân quốc tế, những người lao động Trung Quốc, 
Triều Tiên, Thổ Nhĩ Kỳ và những nước Trung Á đã có đại biểu 
tham dự ngang hàng với đại biểu các nước Châu Âu và Châu Mỹ. 
Tất cả có 51 đại biểu thay mặt cho 30 nước đến tham gia Đại hội. 
Đại biểu nhiều đảng và tổ chức muốn tham gia Đại hội nhưng đã 
không đến được vì hồi đó nước Nga Xô viết đang bị bao vây. 


Trong những ngày đầu của Hội nghị, vấn đề chủ yếu được đưa 
ra thảo luận là vấn đề tổ chức Quốc tế thứ ba. Tất cả các đại biểu, 
trừ 5 đại biểu không bỏ phiếu, đã chấp nhận đề nghị thành lập Quốc 
tế Cộng sản. Ngày 4-3-1919, Hội nghị tuyên bố là Đại hội lần thứ 
nhất Quốc tế thứ ba - Quốc tế Cộng sản. Như vậy, Quốc tế Cộng 
sản được thành lập, trung tâm cách mạng quốc tế mới, trung tâm 
của phong trào cộng sản quốc tế đã hình thành. 


379 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Đại hội lần thứ nhất đã thông qua Cương lĩnh và Bản Tuyên ngôn 
gửi những người vô sản toàn thế giới. 


Đại hội này cũng bầu ra Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản để 
chịu trách nhiệm lãnh đạo hoạt động của các chỉ bộ Quốc tế Cộng 
sản trong thời kỳ giữa hai kỳ đại hội. Tất cả các chi bộ, các Đảng 
Cộng sản các nước đều bắt buộc phải chấp hành nghị quyết của 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Quốc tế thứ ba - Quốc tế Cộng 
sản trên thực tế đã khôi phục nguyên tắc tập trung dân chủ, là nguyên 
tắc làm cơ sở cho việc thành lập Quốc tế thứ nhất đã bị Quốc tế thứ 
hai vứt bỏ. 

Trong bài "Quốc tế thứ ba và địa vị của nó trong lịch sử" được 
viết vào tháng 4-1919, Lênin đã vạch rõ Quốc tế Cộng sản III là tổ 
chức kế thừa và kế tục sự nghiệp của Quốc tế thứ nhất: 


"Ý nghĩa lịch sử của Quốc tế thứ ba đối với toàn thể thế giới là 
đã bắt đầu đem thực hiện cái khẩu hiệu vĩ đại nhất của Mác, khẩu 
hiệu tóm tắt cả một thế kỷ tiến bộ của chủ nghĩa xã hội và của 
phong trào công nhân, tức là khẩu hiệu quy định bởi khái niệm này 
là "chuyên chính vô sản""!. 

Đại hội lần thứ II Quốc tế Cộng sản II (họp tháng 7-1920) đã 
thông qua một Văn kiện cực kỳ quan trọng là những điều kiện gia 
nhập Quốc tế Cộng sản - trong lịch sử, người ta coi đó là "27 điều 
kiện" - do Lênin soạn thảo. Đó là, để gia nhập Quốc tế Cộng sản 
đòi hỏi tất cả các đảng phái tiến hành công tác tuyên tuyên và cỗ 
động có nội dung cộng sản triệt đẻ, phải thừa nhận chuyên chính vô 
sản và tuyên truyền cổ động cho chuyên chính vô sản, cho các xô 
viết như là hình thức nhà nước của chuyên chính vô sản. Những 
điều kiện gia nhập Quốc tế Cộng sản đòi hỏi phải hoàn toàn đoạn 
tuyệt với chủ nghĩa cơ hội, loại trừ những người theo chủ nghĩa cải 
lương và phái giữa ra khỏi mọi chức vụ quan trọng trong phong trào 


1. Lênin, Toàn tập, Tập 38, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 364. 
380 


Chương VI. Ảnh hướng của phong trào cách mạng... 


công nhân; phải xây dựng Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, 
có kỷ luật sắt; xây dựng bộ máy không hợp pháp song song với bộ 
máy hợp pháp của Đảng, kết hợp hình thức đấu tranh hợp pháp và 
hình thức đấu tranh không hợp pháp, thường xuyên tiến hành cộng 
tác trong các đơn vị quân đội, trong tất cả các tổ chức công nhân; 
ủng hộ một cách vô điều kiện mỗi một nước cộng hòa Xô viết vừa 
mới chào đời; phải tuyên truyền thường xuyên và có kế hoạch ở 
nông thôn; có đường lối rõ ràng trong vấn đẻ thuộc địa và vạch trần 
chính sách thực dân của chính quyền đề quốc "nước mình", tích cực 
ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. 

Điều kiện thứ 8 nêu rõ: 

“Trong vấn đề thuộc địa và các dân tộc bị áp bức, các Đảng ở 
những nước mà giai cấp tư sản có thuộc địa hoặc áp bức các dân 
tộc thì phải có một đường lối hành động đặc biệt rõ ràng. Mọi Đảng 
thuộc Quốc tế thứ ba có nhiệm vụ tố cáo không thương tiếc thủ 
đoạn của những tên đề quốc "của họ” ở thuộc địa, ủng hộ không 
phải bằng lời nói mà bằng việc làm mọi phong trào giải phóng ở 
các thuộc địa, đòi trục xuất bọn đế quốc ra khỏi các thuộc địa, nuôi 
trong trái tìm người lao động nước mình những tình cảm thật sự 
anh em đối với nhân dân lao động các thuộc địa và các dân tộc bị 
áp bức và duy trì trong quân đội chính quốc một hoạt động liên tục 


uÌ 


chống mọi sự áp bức các dân tộc thuộc địa"". 

Nhận thấy cuộc đầu tranh cách mạng của các dân tộc thuộc địa 
có tác dụng làm suy yếu vị trí của chủ nghĩa đề quốc thế giới, Đại 
hội giao cho các Đảng Cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa có 
nhiệm vụ tiếp xúc chặt chẽ với các đảng vô sản các nước thuộc địa 
và trực tiếp giúp đỡ phong trào cách mạng các nước thuộc địa. 

Từ rất sớm Quốc tế Cộng sản đã chú ý tới cách mạng Việt Nam. 
Ngày 27-1-1924, Quốc tế Cộng sản đã gửi tới nhân dân Việt Nam 


1. Le Congrès de Tours, Editions Sociales, Paris, 1980, tr. 125-126. 
381 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


một lời kêu gọi, trong đó đã giới thiệu sự ra đời cùng mục tiêu cách 
mạng của Quốc tế Cộng sản: "Giúp hàng triệu, hàng mấy muôn 
người làm ăn ngũ phương, nhất là công dân khốn khổ về thuộc địa 
như An Nam ta vậy..." và hô hào các dân tộc bị áp bức đoàn kết 
chiến đấu dưới ngọn cờ của Quốc tế Cộng sản. Văn kiện này, viết 
bằng tiếng Việt, sau đó được tờ Cowrrier đHaiphong (Tin tức Hải 
Phòng) dịch, đăng lại bằng tiếng Pháp ngày 9-8-1924'. Có thể nói, 
đây là văn kiện sớm nhất của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng 
Việt Nam. 


Việc đề ra sách lược đúng đắn đối với vấn đề dân tộc và thuộc 
địa là một sự kiện đặc biệt quan trọng. Điều đó chứng tỏ rõ ràng 
Quốc tế Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Lênin đã khôi phục và phát 
triển một cách sáng tạo lý luận về vấn đề dân tộc và thuộc địa của 
chủ nghĩa Mác. Cũng như vậy, điều đó đã làm cho Quốc tế Cộng 
sản trở thành người lãnh đạo phong trào công nhân và phong trào 
giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 


HI. ĐĂNG CỘNG SẢN PHÁP RA ĐỜI 


Chiến tranh đã làm tăng thêm thu nhập cho các nhà đại tư bản 
nhưng đồng thời cũng càng làm cho giai cấp vô sản bị bần cùng 
hóa một cách tương đối và tuyệt đối. Năm 1918, tiền lương thực tế 
trung bình của công nhân Pháp chỉ bằng 80% so với năm 1900. 
Giai cắp tiểu tư sản và nông dân đã mắt gần năm phần sáu động 
sản của mình trong thời kỳ chiến tranh. Đời sống vật chất và địa 
vị pháp lý của giai cắp công nhân bị hạ thấp đã thúc đầy phong 
trào cách mạng Pháp lên cao. Ngay từ năm 1916, giữa lúc Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất đang diễn ra ác liệt, số cuộc bãi công 
đã tăng lên. Công nhân đấu tranh đưa ra yêu sách đòi chấm dứt 
chiến tranh, thực hiện ngày làm việc 8 giờ, tăng lương, cải thiện 


1. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6, 1984, tr. 59-63. 
382 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


điều kiện lao động. Trong quân đội, phong trào hòa bình cũng được 
mở rộng. 


Phong trào bãi công bắt đầu phát triển từ năm 1916, đến năm 
1918 đã chuyển thành cao trào cách mạng mạnh mẽ. Trong khắp cả 
nước, những cuộc bãi công, những cuộc biểu tình chính trị, những 
cuộc đầu tranh chống chiến tranh, phong trào quần chúng lao động 
tỏ tình đoàn kết với nước Nga Xô viết đã được mở rộng. Cao trào 
cách mạng diễn ra cùng lúc với những thay đổi quan trọng trong ý 
thức của giai cấp công nhân: tư tưởng cách mạng càng lan rộng và 
phát triển thì ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội cải lương ngày càng 
thu hẹp và giảm sút. 


Cách mạng tháng Mười Nga đã kích thích mạnh mẽ phong trào 
cách mạng vô sản toàn thế giới, trong đó có nước Pháp. Phong trào 
cách mạng ở Pháp đã lôi cuốn được cả giai cấp vô sản công nghiệp 
và các tầng lớp nông dân đông đảo cũng như quân đội. Trong khi 
đầu tranh để cải thiện điều kiện lao động, nâng cao mức sống vật 
chất, giai cấp công nhân còn đề ra những yêu sách nhằm hạn chế sự 
thống trị của tư bản tài chính, đòi quốc hữu hóa ngân hàng, các xí 
nghiệp công nghiệp lớn, đường sắt. Công nhân còn đòi châm dứt 
can thiệp vũ trang vào nước Nga Xô viết. 


Vì sợ rằng công nhân Pháp sẽ đi theo con đường của giai cấp 
vô sản Nga; đồng thời đẻ tìm cách cứu lại những khoản tiền đầu tư 
vào nước Nga và xâm chiếm một bộ phận đất đai nước Nga, để 
quốc Pháp đã đóng vai trò một trong những kẻ chủ mưu gây ra vụ 
can thiệp vũ trang chống lại Nhà nước Xô viết non trẻ. Cuộc đấu 
tranh quên mình của quân chúng lao động Pháp đẻ bảo vệ nước Nga 
Xô viết là vật chướng ngại quan trọng trên con đường thực hiện 
những kế hoạch tội ác của các tập đoàn cầm quyền Pháp. Các cuộc bãi 
công đã ngăn cản hoặc phá vỡ kế hoạch cung cấp vũ khí, đạn dược, 
quân trang quân dụng cho thế lực chống lại chính quyền Bônsơvích ở 
nước Nga và cho lực lượng can thiệp. 


383 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tháng ] năm 1918, các tàu chiến của quân đội Pháp tiến vào 
Xêbáttôpôn. Pháp muốn xâm chiếm miền Nam nước Nga để cắt đứt 
nguỗn cung cấp lúa mỳ, chất đốt, kim loại cho chính quyền Xô viết 
và tiêu diệt Nhà nước Xô viết. Nhưng binh lính và thủy thủ Pháp đã 
cự tuyệt việc chiến đấu chồng lại những người anh em vô sản Nga, 
đòi Chính phủ đình chỉ can thiệp và trở về nước Pháp. Nhiều đơn vị 
quân đội Pháp đóng ở Xêbáttôpôn và Ôđétxa đã tiền lên khởi nghĩa. 
Ngày 5-4-1919 diễn ra cuộc nổi dậy của binh lính một trung đoàn 
quân Pháp ở Ôđétxa. Chính phủ Pháp phải vội vã rút trung đoàn đó 
về nước. Trước khi lên tàu về nước, binh lính Pháp đã tặng công 
nhân Ôđétxa tất cả vũ khí của mình. Ngày 18-4-1919, thủy thủ trên 
các chiến hạm "Jean Bart" và "France", đậu tại Biển Đen, đã kéo 
cờ đỏ lên tàu, tuyên bố chống lại cuộc chiến tranh với nước Nga. 
Họ nêu cao khẩu hiệu: "Không chiến tranh với nước Nga!", "Quay 
trở vê Tu Lông!" Cho đến ngày 20-4, cuộc binh biến lan rộng toàn 
hạm đội buộc chi huy hạm đội phải cho hạm đội quay trở về căn cứ. 
Trong cuộc nỗi dậy này có sự tham gia của một thủy thủ Việt Nam 
là Tôn Đức Thắng. 


Trước sức tấn công của Hồng Quân cũng như của phong trào 
cách mạng đang lôi cuốn thủy quân Pháp và các đơn vị bộ binh, 
Chính phủ Pháp đã buộc phải rút quân đội can thiệp của mình ra 
khỏi nước Nga Xô viết. Ở ngay nước Pháp, phong trào bãi công 
được tăng cường, các cuộc biểu tình chính trị đã lan rộng. Cuộc 
biểu tình ngày 1-5-1919 gồm 3 triệu người tham gia; những người 
tham gia biêu tình đòi thả chính trị phạm và chấm dứt can thiệp vào 
nước Nga Xô viết. Năm 1919, hằu như tất cả công nhân đều tham 
gia bãi công. 

Phong trào đầu tranh của nhân dân lao động Pháp đã buộc Chính 
phủ phải thỏa mãn một số yêu sách của công nhân. Tháng 4 năm 
1919, Đạo luật về chế độ ngày làm việc 8 giờ đã được thông qua; 
quyển hạn của công đoàn được mở rộng. Công đoàn có quyền thay 
mặt công nhân ký hợp đồng tập thể với chủ xí nghiệp. Một số loại 


384 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


công nhân đã được tăng lương. Năm 1920, phong trào bãi công ở 
Pháp đã đạt tới đỉnh cao nhất của nó. Tháng 2 năm 1920, trên 25 
vạn công nhân đường sắt bãi công. Họ đòi theo đúng Đạo luật ngày 
làm 8 giờ, tăng lương, quốc hữu hóa đường sắt; nhưng ban lãnh đạo 
cải lương chủ nghĩa của Tổng Liên đoàn lao động đã kết thúc cuộc 
đâu tranh bằng sự thỏa hiệp. Ngày 1-5-1920, công nhân đường sắt 
lại nghi việc và lần này họ còn được công nhân khai khoáng, công 
nhân bến tàu, thủy thủ tàu buôn ủng hộ. Cuộc bãi công đã có tính 
chát chính trị tiếp diễn trong suốt máy tuân lễ và lôi cuốn hàng triệu 
người tham dự. Công nhân đòi nước Pháp phải cự tuyệt tham gia 
cuộc hành quân thứ ba của các nước Đồng minh và ngăn cản việc 
chở vật liệu chiến tranh ra nước ngoài. Được những người theo chủ 
nghĩa cải lương ủng hộ, Chính phủ đã đàn áp cuộc bãi công. Hơn 
25.000 công nhân đường sắt bị sa thải. Các nhà lãnh đạo đều bị bắt. 
Những người theo chủ nghĩa cải lương đang đứng đầu Đảng Xã 
hội Pháp. Các tổ chức công đoàn nằm trong Tổng Liên đoàn lao 
động Pháp lại chịu ảnh hưởng của những người theo chủ nghĩa công 
đoàn vô chính phủ, không quan tâm đến cuộc đấu tranh chính trị 
của phong trảo công nhân. 

Vì không có một đảng cộng sản thật sự nên những người vô 
sản tích cực nhất muốn tập hợp lực lượng của mình lại để đâu 
tranh chống giai cấp tư sản đều gia nhập vào đội ngũ của Đảng Xã 
hội và các tô chức công đoàn. Số đảng viên của Đảng Xã hội đã từ 
34.000 người năm 1918 tăng lên thành 150.000 người trong năm 
1920. Tổng Liên đoàn lao động đã bao gồm tới 2,5 triệu đoàn 
viên. Ngay từ những năm chiến tranh, trong Đảng và trong Tổng 
Liên đoàn cũng đã hình thành phái đối lập cách mạng. Đấu tranh 
giai cấp càng phát triển, ý thức giai cấp của công nhân cũng ngày 
càng được nâng cao. Thăng lợi của Cách mạng tháng Mười đã góp 
phân vào việc truyền bá tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - 
Lênin vào trong hàng ngũ của giai cấp công nhân Pháp. Ủy ban 
khôi phục quan hệ quốc tế, được thành lập năm 1916 ở Pháp, đến 


385 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tháng 5 năm 1919 được tổ chức lại và mang tên là Ủy ban Quốc tế 
thứ ba. 


Ủy ban Quốc tế thứ ba đây mạnh công tác tuyên truyền trong 
Đảng và quân chúng lao động Pháp để Đảng Xã hội gia nhập Quốc 
tế Cộng sản nhưng những người theo quốc tế chủ nghĩa đã vấp phải 
sự phản ứng của phái hữu và phái giữa là những phái đang nắm giữ 
quyền lãnh đạo Đảng Xã hội. Họ chủ trương duy trì sự hợp tác với 
giai cấp tư sản đề quốc chủ nghĩa. 


Tháng 2 năm 1920, Đảng Xã hội họp Đại hội đặc biệt ở Strabua 
và sau cuộc tranh luận gay go, đa số đã thông qua nghị quyết rút 
khỏi Quốc tế thứ hai và quyết định phái một đoàn do Marcel Cachin 
dẫn đầu sang Matxcơva. Đoàn đại biểu Pháp đến Matxcơva tham 
dự Đại hội lần thứ II Quốc tế Cộng sản, Đại hội thông qua "21 điều 
kiện" gia nhập Quốc tế thứ ba do Lênin để ra. Điều này đã ảnh 
hưởng lớn đến việc hình thành đảng vô sản cách mạng chân chính 
ở Pháp. 


Trước sự ra đời của Quốc tế Cộng sản, chính giới Pháp được 
chia ra làm 2 phái: phái tả và phái hữu. Phái tả chủ trương duy trì 
và khai thác các thuộc địa để làm cho nước Pháp trở nên hùng 
cường, mong giành lại vùng Alsace - Lorraine bị mắt vào tay nước 
Đức sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ. Phái tả bao gồm những 
nhà thực dân cỡ lớn (grands coloniaux) như 3Jules Femy, Paul 
Bert, Lanessan và sau này là Albert Sarraut... Những người chống 
thực dân lại phần lớn là những người phái hữu. Phái này cho rằng 
nước Pháp đã phí phạm quá nhiều tiền bạc và công sức vào các thuộc 
địa mà đáng lẽ nên dành những thứ này cho những mối liên minh ở 
Châu Âu để chống Đức và giành lại Alsace - Lorraine. 

Phái tả trong Đảng Xã hội Pháp hồi đó chiếm đa số đã tập hợp 
được lực lượng của mình. Các cuộc hội nghị hàng tỉnh của Đảng 
Xã hội đã bằu đa số những người theo Quốc tế thứ ba làm đại biểu 
đi dự Đại hội Tours. Tại cuộc Đại hội này, từ ngày 25 đến ngày 30 


386 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


tháng 12 năm 1920, một cuộc đấu tranh gay gắt đã diễn ra giữa 
phái tán thành Quốc tế Cộng sản và phái cơ hội chủ nghĩa đủ mọi 
màu sắc. Đa số trong Đại hội, với 3.208 phiếu chống lại 1.022 phiếu, 
đã thông qua đề nghị của Marcel Cachin về việc Đảng Xã hội gia 
nhập Quốc tế Cộng sản trên cơ sở thừa nhận "27 điêu kiện" gia 
nhập Quốc tế Cộng sản. Sự chia rẽ giữa Đảng Xã hội tại Đại hội 
Tours có tính nguyên tắc. Bộ phận tiên tiến, giác ngộ nhất của giai 
cấp vô sản đã thành lập ra Đảng Cộng sản. Sự hình thành về danh 
hiệu của Đảng đã kết thúc vào tháng 5-1921, khi Đảng thông qua 
nghị quyết lấy tên là Đảng Cộng sản Pháp. Đảng Cộng sản Pháp 
ra đời gồm gần 10 vạn đảng viên (89 tỉnh đảng bộ của Đảng Xã 
hội trong tổng số 96 tỉnh đảng bộ đã gia nhập Đảng Cộng sản). Đó 
là thành quả quan trọng nhất của giai cấp công nhân Pháp trong 
thời kỳ cao trào cách mạng sau chiến tranh. Cùng với việc thành 
lập Đảng Cộng sản, trung tâm cách mạng của phong trào công 
đoàn Pháp cũng ra đời. Đến năm 1922, những người cách mạng 
đã thành lập ra tổ chức công đoàn mới tách ra khỏi tổ chức công 
đoàn cũ theo khuynh hướng cải lương chủ nghĩa lấy tên là Tổng 
Liên đoàn lao động thống nhất, tổ chức này chịu sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Pháp. 

Trong những người tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp có một 
người Việt Nam là Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng trở thành 
một yếu nhân của Đảng Cộng sản Pháp. Không những vậy, thái độ 
kiên quyết ủng hộ lập trường bênh vực phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân của các dân 
tộc thuộc địa của Nguyễn Ái Quốc trong Đảng Cộng sản Pháp đã 
làm cho Đảng Cộng sản Pháp trở thành một Đảng Cộng sản chân 
chính theo đường lối của Quốc tế Cộng sản ba. 

Sự có mặt và những hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc 
trong Đảng Cộng sản Pháp có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong 
cuộc đời cách mạng của Nguyễn Ái Quốc cũng như đối với cách 
mạng Việt Nam. Chính ở đây, nhờ sách báo tuyên truyền của Đảng 


387 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Cộng sản Pháp và nhờ được tiếp xúc với các đảng viên tích cực của 
Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã đến được với chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tức là tìm ra con đường cứu nước, giải phóng đất nước cho dân tộc. 
Cũng nhờ tham gia tích cực trong Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái 
Quốc đã có thể tiếp xúc với Quốc tế Cộng sản và bằng những hoạt 
động trong phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã gắn 
phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cộng sản quốc tế, 
làm cho nó trở thành một bộ phận của phong trào này. 


Ngoài Nguyễn Ái Quốc, những người Việt Nam đầu tiên chịu 
ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười, những người con được giác 
ngộ trước tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, đã có cơ hội để 
tiếp thu ảnh hưởng đó trên đất nước Pháp, hầu hết là những công 
nhân hay thủy thủ dưới các tàu Pháp như Bùi Lâm, Nguyễn Văn 
Tạo và nhiều người khác nữa. Đảng Cộng sản Pháp, ngoài việc tổ 
chức xuất bản còn tìm cách đưa các tài liệu mác xít vào Việt Nam 
theo những chuyến tàu, trên đường hàng hải Pháp - Việt Nam. Hiện 
tượng người trí thức, người công nhân Việt Nam yêu nước sau Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất khát khao tìm đọc các sách báo cộng sản từ 
Pháp chuyển về, mặc dù chịu nhiều nỗi khó khăn, nguy hiểm, khủng 
bố của thực dân, là một hiện tượng rất phô biến lúc bấy giờ. Theo 
thông tin từ tờ Vô / (Impartial) số ra ngày 15-9-1922 tại Sài Gòn, 
Đảng Cộng sản Pháp hồi đó có 8 tờ nhật báo, 43 tuần báo và nguyệt 
san, một nhà xuất bản lớn. Những quyền Làm gì, Bệnh ấu trĩ tả 
khuynh của phong trào cộng sản, Nguyên lý chủ nghĩa cộng sản, 
Bản án chế độ thực dân Pháp cũng như tờ Người cùng khổ 
(Le Paria)... lưu hành trên đất Việt Nam đều được in từ Pháp 
gửi về. Hơn thế, một số báo chí chữ Pháp xuất bản tại Sài Gòn 
như Chuông rạn! (La Cloche /£lée), An Nam (L`Annam) cũng đã 
đăng lại nhiều bài của báo Nhân đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng 
Cộng sản Pháp. 


1. Nhiều tài liệu thường dịch là Chuông rè hoặc Tiếng Chuông rè. 
388 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


Đứng trước hiện tượng này, nhà cằm quyền thực dân đã lớn tiếng 
kêu gọi Chính phủ Pháp "phải tranh đâu chống chủ nghĩa cộng sản, 
tranh đấu mau mau, tranh đấu cho có phương pháp"'. Thực dân 
Pháp cũng đã tỏ ra lo lắng về những hoạt động của Đảng Cộng sản 
Pháp ở các thuộc địa: 


"Đảng Cộng sản Pháp được ủy nhiệm việc chỉ huy phong trào ở 
các thuộc địa Pháp. Gần đây sự tuyên truyền mới được thực hiện 
theo những chỉ thị có phương pháp, những sự tuyên truyền đã biểu 
hiện trong những điều kiện mà ta không khờ đại gì để phủ nhận sự 
nghiêm trọng ở Đông Dương"°. 


Như vậy là ánh sáng Cách mạng tháng Mười Nga đã truyền vào 
Việt Nam thông qua con đường của Đảng Cộng sản Pháp và trong 
việc truyền bá tư tưởng Mác - Lênin vào Việt Nam, Đảng Cộng sản 
Pháp đã đóng một vai trò quan trọng mà những người cộng sản 
Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và trị ân. 


IV. SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUÓC 


Cách mạng tháng Mười Nga đã làm cho nhân dân Trung Quốc 
nhanh chóng thức tinh và phong trào giải phóng dân tộc của Trung 
Quốc bước vào một kỷ nguyên mới: phong trào cách mạng dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân Trung Quốc. Nhận thấy lực lượng 
cách mạng Trung Quốc rất to lớn, Lênin đã hết sức ủng hộ cuộc 
cách mạng, giúp đỡ tận tình phong trào giải phóng của nhân dân 
Trung Quốc. Năm 1919 và 1920, Chính phủ Xô viết đã hai lần ra 
tuyên bố về Trung Quốc. Trong tuyên bố, Chính phủ Xô viết bãi bỏ 
tất cả những đặc quyền của đề quốc Nga đã có từ trước, đồng thời 
yêu cầu Chính phủ Trung Quốc trục xuất các quan chức cũ của đề 
quốc Nga chạy trốn sang Trung Quốc. Đây là nước đầu tiên bãi 
bỏ đặc quyền ở Trung Quốc. Lúc bấy giở, học sinh và giới báo chí 


1. Báo Indochine, 16-7-1925. 
2. Báo Imparrial, 18-2-1925. 


389 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tự động đứng lên tuyên truyền cho thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười, ca ngợi chính sách đối ngoại của Chính phủ Xô viết là "ngọn 
hải đăng của nên ngoại giao quốc tÊ", ngợi ca chính quyền Xô viết 
mới ra đời là "con cưng của chính nghĩa và nhân đạo". 


Phong trào yêu nước Ngũ Tứ (4-5-1919) đánh dấu cho làn sóng 
cách mạng mới và chứng tỏ cách mạng Trung Quốc đã bước vào 
giai đoạn mới. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng 
dân chủ của giai cấp tư sản, vì thiếu một bộ phận lãnh đạo kiên 
quyết và do nhiều nhược điểm khác nên có nhiều sơ hở để thế 
lực phong kiến và các nước đế quốc xâm lược bên ngoài lợi 
dụng. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Hội nghị hòa bình 
được triệu tập tại Versailles Pháp tháng 1-1919. Vì trong chiến 
tranh, Trung Quốc có tham gia liên minh Anh - Pháp - Mỹ chống 
lại Đức - Áo nên Trung Quốc cũng được cử đại biểu đến dự. Do 
áp lực của dư luận nhân dân nên đại biểu Trung Quốc đưa điều 
kiện hy vọng Hội nghị hòa bình thủ tiêu đặc quyền của đế quốc 
trên lãnh thổ Trung Quốc và đưa yêu sách đòi bãi bỏ Điều ước 
21 điều của Chính phủ Viên Thế Khải đã ký kết với đế quốc 
Nhật và thu hồi quyền lợi của Đức ở tỉnh Sơn Đông mà đế quốc 
Nhật đã thừa lúc chiến tranh cướp đoạt. Các yêu cầu của đoàn đại 
biểu Trung Quốc không được chấp nhận, Hội nghị quyết nghị 
giao Sơn Đông cho Nhật. Tin tức này truyền về Trung Quốc đã 
làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự tôn dân tộc của nhân dân, 
trước hết là học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh. 


Ngày 4-5-1919, hơn 3.000 học sinh, sinh viên Bắc Kinh tập 
hợp tại Quảng trường Thiên An Môn phản đối chính sách ngoại 
giao bán nước của Chính phủ Bắc Dương. Hàng nghìn người đồng 
lòng hô to các khẩu hiệu "(hủ tiêu 21 điêu", "Trả Thanh Đảo (Sơn 
Đông)", "Thà chết đấu tranh đến cùng", "Giết hết bọn giặc bán nước 
Tào Nhữ Lâm, Chương Tông Đường, Lục Tông Dư". Tào Nhữ Lâm 
là Bộ trưởng Ngoại giao, người ký "21 điều" giữa Chính phủ Viên 
Thế Khải và Nhật Bản. Lục Tông Dư từng làm Công sử tại Nhật Bản 


390 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


trong lúc ký "27 điêu". Chương Tông Đường là người, năm 1918, 
lúc trao đổi văn kiện về Sơn Đông đã nói: "Đói với các điêu kiện 
Chính phủ quý quốc đê xuất, chúng tôi biểu thị sự vui mừng đồng ý". 
Trong cuộc mít tinh, học sinh, sinh viên còn công bố bản Tuyên 
ngôn yêu nước trong đó có những câu: "Lãnh thổ Trung Quốc có 
thể bị chinh phục chứ không thê đem cắt nhượng, nhân dân Trung 
Quốc có thể bị giết hại chứ không thể cúi đầu! Nước đã mất rồi! 
Đông bào hãy vùng lên". Sau đó học sinh, sinh viên tuần hành thị 
uy. Lúc học sinh phá nhà Tào Nhữ Lâm thì cảnh sát đến đàn áp và 
bắt đi hơn 30 người. Cùng ngày Trần Độc Tú trên báo Bình luận 
hằng tuân số 12 đăng bài: "Hai hòa hội đều vô dụng", chỉ rõ "Hòa 
hội Pari các nước đều coi trọng quyền lợi nước mình, nào là công 
lý, nào là hòa bình vĩnh cửu, nào là Tuyên ngôn 14 điều của Tổng 
thống Mỹ Uynxơn đều biến thành những lời trống rỗng vô giá trị". 
Ngày 3 tháng 6, theo lệnh đề quốc Nhật, Chính phủ Bắc Kinh điều 
nhiều cảnh sát đến bắt hơn 300 học sinh và ngày mùng 4 còn bắt 
hơn 1.000 người nữa để dập tắt phong trào yêu nước. Chính sách 
đàn áp của Chính phủ phản động làm cho phong trào học sinh càng 
phát triển sôi nỗi khắp nơi. 

Sau ngày 3 tháng 6, trung tâm của phong trào yêu nước từ Bắc 
Kinh lan đến Thượng Hải, chủ lực của phong trào từ học sinh chuyên 
sang giai cấp công nhân. Giai cấp tư sản cũng tham gia phong trào 
yêu nước với hình thức bãi thị. Phong trào Ngũ Tứ từ Bắc Kinh đã 
lan ra khắp nước và các thành phó lớn như Thượng Hải, Nam Kinh, 
Hàng Châu, Thiên Tân, Đường Sơn, Trường Tân Điểm... và trở 
thành phong trào quần chúng yêu nước gồm các tầng lớp công 
nhân, học sinh và thương nhân. Lực lượng đầu tranh rộng lớn của 
nhân dân Trung Quốc đã buộc Chính phủ phản động phải thả số 
học sinh bị bắt, cách chức ba quan chức bán nước Tào Nhữ Lâm, 
Chương Tông Đường, Lục Tông Dư. Từ sau ngày bãi chức ba quan 
chức này, yêu cầu cự tuyệt ký vào Hòa ước Versailles trở thành nội 
dung trung tâm của phong trào yêu nước Ngũ Tứ. Hàng trăm đoàn 


391 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thể của các giới nhân dân từ mấy chục thành phó lớn cử đại biểu 
đến Phủ Tổng thống đưa đơn thỉnh nguyện với sự hậu thuẫn của 
hàng vạn quần chúng hừng hực khí thế đấu tranh. Ngày ký Hòa ước 
28-6, công nhân Trung Quốc và lưu học sinh bao vây trụ sở đoàn 
đại biểu Trung Quốc tại Paris không cho họ đi ký. Dưới áp lực 
mạnh mẽ của nhân dân toàn quốc, đoàn đại biểu Trung Quốc từ 
chối ký vào Hòa ước Versailles. Phong trào yêu nước Ngũ Tứ đã 
thu được thắng lợi to lớn. 


Qua phong trào Ngũ Tứ, giai cấp công nhân đã biểu thị sức 
mạnh của mình và đòi hỏi phải có một chính đảng chân chính đại 
biểu cho quyền lợi của giai cấp mình để lãnh đạo sự nghiệp cách 
mạng. Trong bối cảnh thế giới sau Cách mạng tháng Mười Nga, 
những người trí thức ưu tú hoạt động trong phong trào văn hóa mới 
đã tiến gần đến học thuyết cách mạng Mác - Lênin và chính họ đã 
góp phân to lớn truyền bá chủ nghĩa Mác -Lênin vào Trung Quốc, 
giác ngộ quần chúng, mở ra con đường cách mạng giải phóng dân 
tộc kiểu mới của Trung Quốc. Những nhân vật tiêu biểu, đi tiên 
phong trong phong trào văn hóa mới nói riêng và phong trào Ngũ 
Tứ nói chung là Lý Đại Chiêu, Trần Độc Tú, Mao Trạch Đông, 
Chu Ân Lai... Những người trí thức tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin 
hoạt động rất mạnh mẽ, tích cực tuyên truyền chống đề quốc, tây chay 
hàng hóa Nhật Bản, phối hợp hành động với đồng bào cả nước 
trong phong trào Ngũ Tứ. Phong trào Ngũ Tứ thu hút hàng triệu 
học sinh, công nhân và quần chúng tham gia đã bắt gặp phong trào 
văn hóa mới của những trí thức tiến bộ. 


Để học tập và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, những người 
trí thức tiên tiễn ở Trung Quốc đã thành lập các Hội nghiên cứu chủ 
nghĩa Mác ở Thượng Hải (1918) và ở Bắc Kinh (1919). Tiếp theo 
là các Tiểu tổ cộng sản và Đoàn thanh niên xã hội chủ nghĩa ra đời 
ở nhiều thành phó lớn. Đầu năm 1920, Lý Đại Chiêu, Trần Độc Tú 
thảo luận chủ đề thành lập Đảng Cộng sản. Những hoạt động ban 
đầu của những người cộng sản có tác dụng thức tỉnh, giác ngộ giai 


392 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


cấp công nhân và nhân dân lao động, chuẩn bị điều kiện để thành 
lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. 


Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, ngày 23-7-1921', Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
khai mạc tại Thượng Hải. Tham dự Đại hội có 13 đại biểu, đại diện 
cho hơn 50 đảng viên của các tiểu tổ cộng sản trong cả nước. Ngoài 
ra còn có đại biểu của Quốc tế Cộng sản. Đại hội thông qua cương 
lĩnh đầu tiên của Đảng quy định tên Đảng là Đảng Cộng sản Trung 
Quốc. Mục tiêu đấu tranh của Đảng là lật đồ giai cấp tư sản, thực 
hiện chuyên chính vô sản, xóa bỏ chế độ tư sản tiến tới thủ tiêu sự 
khác biệt giai cấp. Cương lĩnh còn quy định nguyên tắc tổ chức của 
Đảng là tập trung, dân chủ. Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung 
Quốc cũng thông qua các nghị quyết về công tác quốc tế, nhất trí 
tán thành đường lối của Quốc tế thứ ba, phản đối Quốc tế thứ hai. 
Đại hội xác định nhiệm vụ trung tâm của Đảng là tổ chức giai cấp 
công nhân và lãnh đạo phong trào công nhân. Đại hội bầu ra ban 
lãnh đạo, gọi là Trung ương cục, gồm 3 người là Trần Độc Tú, 
Trương Quốc Đào và Lý Đạt; Trần Độc Tú làm Bí thư. 


Đại hội lằn thứ II họp tháng 7 năm 1922 quyết định việc Đảng 
Cộng sản Trung Quốc gia nhập Quốc tế Cộng sản và nhiều vẫn đề 
quan trọng khác. Tháng 6 năm 1923, Đại hội lần thứ III của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Quảng Châu. Ba mươi đại biểu 
thay mặt cho 432 đảng viên tham gia Đại hội. Đại hội đề ra nghị 
quyết về việc thành lập Mặt trận thông nhất cách mạng giữa Đảng 
Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Đảng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. 

Voitinsky công tác ở Cục Viễn Đông của Quốc tế Cộng sản 
đã gặp Tôn Trung Sơn tại tô giới Pháp ở Thượng Hải vào mùa 
thu năm 1920. Tháng 3-1923, Tôn Trung Sơn thành lập Chính phủ 


1. Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồ Sĩ Thăng 
chủ biên, Bảy mươi năm Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb. Lịch sử Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh, 1991, tr. 230. 


393 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


cách mạng ở Quảng Châu. Tháng 10, Tôn Trung Sơn cho công bố 
bản Tuyên ngôn cải tổ Quốc dân Đảng và xác định 3 chính sách lớn 
là "Liên Nga, Liên Cộng, Phù trợ công nông". Tháng 1-1924, Đại 
hội lần thứ nhất của Quốc dân Đảng họp ở Quảng Châu. Tham dự 
Đại hội có 165 đại biểu trong đó hơn 20 người là đảng viên cộng 
sản như Lý Đại Chiêu, Mao Trạch Đông, Lâm Bá Cừ, Cù Thu Bạch... 
Đại hội thông qua quyết định chấp nhận đảng viên cộng sản và 
đoàn viên thanh niên xã hội chủ nghĩa gia nhập Quốc dân Đảng với 
tư cách "cá nhân”, ra tuyên ngôn, giải thích lại chủ nghĩa Tam dân. 
Chủ nghĩa Tam dân mới là cơ sở chính trị của sự hợp tác giữa Đảng 
Cộng sản và Quốc dân Đảng. 


Sự hợp tác đó là cơ sở thúc đây phong trào cách mạng phát 
triển. Ngoài ra còn có hai sự kiện lớn khích lệ phong trào cách 
mạng Trung Quốc là Điều ước hữu nghị Trung Quốc - Liên Xô và 
việc xây dựng củng cố lực lượng vũ trang cách mạng ở Trung 
Quốc. Điều ước Trung Quốc - Liên Xô ký ngày 31-5-1924 là văn 
bản ngoại giao bình đăng đầu tiên trong lịch sử cận đại Trung Quốc. 


Trong Điều ước này, Liên Xô tuyên bố hủy bỏ không điều 
kiện tất cả các điều ước bắt bình đẳng của đế quốc Nga đã ký 
với Trung Quốc, bãi bỏ tất cả đặc quyền về tô giới, đất thuê, khu 
vực buôn bán và đóng quân, bãi bỏ số bồi thường chiến tranh 
năm 1900 và quyên trị ngoại, thủ tiêu mọi đặc quyền, ngoài việc 
buôn bán trên đường sắt Trung - Đông. Đây thực sự là một sự 
kiện chưa từng có trong lịch sử ký kết điều ước với nước ngoài 
của Trung Quốc, vì thế, nó được nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt 
hoan nghênh. 


Liên Xô còn giúp đỡ Tôn Trung Sơn xây dựng lực lượng vũ 
trang cách mạng. Nhờ rút ra được những bài học kinh nghiệm 
thất bại trong cách mạng, Tôn Trung Sơn đã nhận thấy tầm quan 
trọng của cách mạng vũ trang và quyết định theo nguyên tắc thành 
lập quân đội của Hồng Quân Liên Xô để mở trường quân sự. Với sự 


394 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


giúp đỡ của Liên Xô, Trường Hoàng Phố đã được thành lập ở 
Quảng Châu tháng 5-1924 và trên cơ sở học sinh Trường Hoàng 
Phó, quân đội cách mạng Trung Quốc được thành lập. Những thanh 
niên Việt Nam đầu tiên vào học Trường Hoàng Phố là Lê Hồng 
Phong, Lê Thiết Hùng, Trương Văn Lĩnh... Báo cáo của mật thám 
Pháp cho biết, vào tháng 12-1924, có 9 người Việt Nam và 7 người 
Triều Tiên theo học tại Trường Hoàng Phố'. 


Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc (với bí 
danh Lý Thụy) được bố trí trong phái đoàn cố vấn của Chính phủ 
Liên Xô do Borodine dẫn đầu tới Quảng Châu giúp Chính phủ Tôn 
Trung Sơn. Giữa tháng 12-1924”, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng 
Châu. Trong thời gian ở đây, từ tháng 12-1924 đến khi xảy ra vụ 
phản biến phản cách mạng của Tưởng Giới Thạch tháng 4-1927, 
Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quốc tế và dành 
nhiều thời gian, sức lực đẻ tiếp xúc, tập hợp và tổ chức những người 
Việt Nam yêu nước đang hoạt động tại Trung Quốc lúc đó. 


Việt Nam ở sát cạnh Trung Quốc, giữa nhân dân hai nước đã có 
những quan hệ mật thiết và lâu đời về các mặt chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Mọi biến có lịch sử lớn xảy ra ở Trung Quốc nhất 
định có ảnh hưởng đến Việt Nam. Lúc đó Quảng Châu có sức hút 
mạnh mẽ đối với nhiều thanh niên yêu nước Việt Nam, trở thành 
trung tâm đào tạo và căn cứ hoạt động của cán bộ cách mạng Việt 
Nam trong buổi đầu mới gây dựng phong trào. Chủ nghĩa Mác - 
Lênin qua sách báo Trung Quốc được truyền về Việt Nam và phổ 
biến tương đối rộng hơn trước. 


1. Patrice Morlat, indochine..., Sđd, tr. 463. 

2. Có tài liệu ghi là ngày 11-11-1924. Ở đây, chúng tôi căn cứ câu mở đầu 
Báo cáo gửi Chủ tịch Đoàn Quốc tế Cộng sản đẻ ngày 18-12-1924, rằng: 
"Tôi đến Quảng Châu vào giữa tháng I2..." trong tác phẩm Hồ Chí Minh, 
Toàn tập, Tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. § và dẫn theo 
Dương Trung Quốc, Việt Nam - Những sự kiện lịch sử (1919-1945), Sđd, tr. 81. 


322 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Thực dân Pháp cũng nhận thức rất rõ được nguy cơ này. Ngay 
từ năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết: 


"Chủ nghĩa đế quốc Pháp, kẻ áp bức nhân dân Đông Dương, 
đang lo ngại về ông bạn láng giềng khó chịu ấy, vì những tư tưởng 
phá hoại của ông láng giềng cũng có thể xuyên qua biên giới và 
thâm nhập vào những người nô lệ An Nam của họ"". 


Phan Văn Trường trên tờ báo ra công khai hồi đó L'Indochine 
(Đông Dương) số ra ngày 30-6-1925 viết: 


"Chúng ta hãy chăm chú theo rõi những sự kiện phát xuất từ 
Trung Quốc. Những sự kiện này sẽ dẫn đến những hậu quả thế giới. 
Chúng ta không được quên rằng thân phận của chúng ta được gắn 
bó mật thiết với thân phận của toàn vùng Viễn Đông ?. 


Rõ ràng là phong trào cách mạng Trung Quốc từ sau Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất đến năm 1927 đã là một điều kiện quốc 
tế vô cùng thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. 


Thực dân Pháp biết rất rõ Cách mạng tháng Mười Nga đã 
chắn động địa cầu và không thể không có tiếng vang đến tận Việt 
Nam. Cho nên, một trong những chính sách lớn của thực dân 
Pháp nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười 
Nga và chống lại sự du nhập của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt 
Nam là tiếp tục công kích, vu cáo cách mạng Nga, xuyên tạc, bôi 
đen chủ nghĩa cộng sản. Thực dân Pháp còn ra sức bài xích và 


1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập L, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 319. 
2. Trích lại của Ngô Văn, trong Viet Nam 1920-1945... Révolution et contre 
révolution sous la domination coloniale, Paris, 1995, tr. 52. 


396 


Chương VI. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng... 


xuyên tạc phong trào cộng sản ở Pháp và ở Trung Quốc vì họ biết 
rằng đó là hai trung tâm cách mạng có ảnh hưởng đến phong trào 
cách mạng Việt Nam, là hai nguồn du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào Việt Nam. Bằng cả một bộ máy đàn áp với tất cả các lực lượng 
quân đội, cảnh sát, an ninh, nhà tù, và những biện pháp phòng ngừa 
từ xa, cũng như khủng bố ở gần, chính quyền thực dân muốn "làm 
sạch" môi trường chính trị của Đông Dương, nghĩa là không cho 
những luồng tư tưởng mới, ảnh hưởng của những cuộc cách mạng 
đang diễn ra trên thế giới cũng như trong khu vực thẩm thấu vào 
lãnh thổ này. 


Thế nhưng, trớ trêu thay là chính cái chiến dịch công khai của 
chủ nghĩa thực dân chống lại Cách mạng tháng Mười Nga lại có 
một hiệu ứng ngoài ý muốn của chúng. Một số người Việt Nam 
yêu nước kể lại rằng: từ những năm 20 của thế kỷ XX trở đi, 
chính thông qua báo chí công khai, phản động của chính quyền 
thực dân mà họ bắt đầu chú ý đến Cách mạng tháng Mười, đến 
nước Nga Xô viết, đến chủ nghĩa cộng sản. Nhiều người biết đến 
chủ nghĩa cộng sản là do sự công kích ấy. Điều này đã được nhà 
văn hóa Đặng Thai Mai mô tả sinh động trong một đoạn hồi ức của 
mình như sau: 


“Trong thời gian chúng tôi học trung học, vào những năm 
1920-1924, bọn quan lại thực dân Pháp luôn luôn tuyên truyền 
chống lại chủ nghĩa cộng sản. Giáo trình của giáo sư sử học đã cô 
tình miêu tả chế độ Xô viết như là một tai vạ của lịch sử hiện đại. 
Chúng tôi cũng thường xuyên phải đọc những bài báo, phải nghe 
những buổi diễn thuyết nói xâu Liên Xô, bôi nhọ các nhà lãnh đạo 
Cách mạng tháng Mười. Trước luồng "dư luận" phản động, một số 
bạn đọc cũng hóa ra hoang mang. Chúng tôi đã có những buỗi thảo 
luận vẻ vấn đề này. Một câu kết luận của anh Tôn Quang Phiệt, 
cuối cùng đã được hoan nghênh: "Tôi tưởng chúng ta đang ngồi cãi 
vã dài dòng... Đối với ta, kẻ thù là ai? Tây lấy nước ta. Tây cướp 
thuộc địa ở khắp nơi... Nếu như chúng nó ghét chế độ Xô viết đến 


397 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


mức đó thì chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể là người bạn tốt của những 
người dân thuộc địa chứ sao"". 


Hồ Chí Minh đã tổng kết như sau về ảnh hưởng lớn lao của 
Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cộng sản quốc tế, nhất 
là sự thành lập của các đảng có quan hệ gần gũi như Đảng Cộng sản 
Trung Quốc và Đảng Cộng sản Pháp đối với phong trào cách mạng 
giải phóng dân tộc ở Việt Nam như sau: 


"Cuộc Cách mạng tháng Mười đã thúc đẩy phong trào giải phóng 
dân tộc, làm cho nó trở thành làn sóng mãnh liệt trong tắt cả các 
nước phương Đông: Trung Quốc, Án Độ, Nam Dương, Việt Nam... 

.. Nhờ Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
những người cách mạng Việt Nam đã tiếp thu ảnh hưởng đầy sức 
sống của Cách mạng tháng Mười và chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Điều đó tựa như người đi đường đang khát nước mà có nước 
uống, đang đói mà có cơm ăn"Ẻ, 


1. Đặng Thai Mai, "Anh Tôn Quang Phiệt trong lòng tôi", Báo Văn nghệ, số 531, 
ngày 5-1-1974. 

2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 8, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 569, 
570, 571. 


398 


Chương VH 


_ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÔNG NHÂN 
Ở VIỆT NAM ĐẦU NHỮNG NĂM 20 THÉ KỶ XX 


Thế giới sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã được mở ra 
trên một cục diện mới. Sự liên hệ giữa những cuộc đấu tranh cách 
mạng giữa các nước được tăng cường. Phong trào cách mạng diễn ra 
trên thế giới tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc 
Việt Nam. Điều đó làm cho nhiều trào lưu tư tưởng mới nảy sinh 
và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi độc lập, tự do dân 
chủ mang những mâu sắc mới, phong phú, đa dạng nhưng cũng rất 
phức tạp. 


L CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGOÀI 


1. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - tiếp thu và bắt đầu 
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam 


Cuối năm 1917, Nguyễn Ái Quốc từ Luân Đôn vẻ Pháp và ở lại 
cho đến khi đi Mátxcơva vào giữa năm 1923 để tham dự Đại hội 
Quốc tế Cộng sản. 


Đây phải nói là những năm tháng cực kỳ quan trọng trong cuộc 
đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc cũng như của cách 
mạng Việt Nam, như đã khăng định ở phần viết về Đảng Cộng sản 
Pháp. Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến được với 
chủ nghĩa Mác - Lênin thông qua những hoạt động thực tiễn trong 
phong trào lao động Pháp, qua ảnh hưởng của Cách mạng tháng 
Mười cũng như của chủ nghĩa Mác - Lênin được chuyển tải trên 


399 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


sách báo cộng sản Pháp và qua những hoạt động tích cực của Nguyễn 
Ái Quốc trong Đảng Cộng sản Pháp. 


Năm 1918, Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Xã hội Pháp và trở 
thành người Việt Nam đầu tiên tham dự một chính đảng tại Pháp. 
Lịch sử Đảng Xã hội Pháp gọi khóa đảng viên cuối năm 1918 là 
"thế hệ lửa đạn". Kê từ đây, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu những hoạt 
động chính trị trực tiếp đề tìm ra con đường giải phóng đất nước. 


Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động trong giới Việt kiều cũng 
như trong phong trào công nhân chính quốc, cùng với một số trí 
thức Việt Nam tại Pháp, lập ra Hội Những người Việt Nam yêu nước 
tại Pháp. 


Nguyễn Ái Quốc phân phát truyền đơn của Đảng Xã hội phản 
đối đế quốc Pháp, chống lại sự can thiệp của Pháp vào nước Nga 
Xô viết non trẻ; ủng hộ những thủy thủ đã đấu tranh đòi Pháp đưa 
hạm đội từ Biến Đen về nước; bày tỏ cảm tình với cuộc Cách mạng 
tháng Mười Nga. Nguyễn Ái Quốc tham gia những cuộc thảo luận 
trong Đảng Xã hội về thái độ của Đảng này đối với các loại Quốc 
tế: Quốc tế thứ hai, Quốc tế thứ hai rưỡi và Quốc tế thứ ba để lựa 
chọn ra một chỗ dựa đúng đắn về tổ chức. 

Năm 1919, một sự kiện trọng đại đã diễn ra trong hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc tại Pháp: Đó là việc thay mặt Hội Những người 
Việt Nam yêu nước tại Pháp đưa bản Những yêu sách của nhân 
dân An Nam tới Hội nghị Versailles. 


Sau chiến tranh, Hội nghị hòa bình Versailles (Paris) được tố 
chức với sự tham gia của 27 quốc gia. Đây là hội nghị của các nước 
thuộc khối Hiệp ước thắng trận bàn về những điều kiện đầu hàng 
của Đức và các Đồng minh của Đức. Tắt cả các quyết định quan 
trọng của hội nghị đều được thông qua tại "Hội đồng 10 người" (gồm 
những người đứng đầu nhà nước và bộ trưởng ngoại giao các nước 
Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Nhật) và "Hội đồng 4 người" (gồm những người 
đứng đầu nhà nước Mỹ, Anh, Pháp, Ý). Hội nghị hòa bình Versailles 


400 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


khai mạc ngày I8-I-1919 và kéo dài tới ngày 21-1-1920. Hội nghị 
Versailles về danh nghĩa là một hội nghị hòa bình quyết định các 
vẫn đề an ninh cho thế giới sau chiến tranh nhưng thực ra nó chỉ là 
hội nghị chia lại thị trường thế giới giữa các nước chiến thắng. Để 
tuyên truyền cho hình ảnh của nước Mỹ đối với thế giới, Tống 
thống Mỹ Wilson đưa ra đề nghị 14 điều về quyền dân tộc tự quyết 
nhằm tranh giành ảnh hưởng nhân dân thuộc địa của các nước để 
quốc khác. 


Ngày 18-6-1919, đúng 6 tháng sau ngày khai mạc hội nghị 
này, Hội Những người Việt Nam yêu nước tại Pháp mà hạt nhân là 
Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn 
Thế Truyền, Nguyễn An Ninh đã tung ra một văn kiện quan trọng, 
đó là Những yêu sách của nhân dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc 
ký tên. Văn kiện này được viết bằng ba thứ tiếng Pháp, Việt, Trung 
Quốc và được gửi cho đại biểu của Pháp, Mỹ, Nicaragoa; đồng thời 
được công bố trên báo L"Hưnanité (Nhân đạo) và Jourmal du Peuple 
(Nhật báo dân chúng). Nội dung yêu sách gồm 8 điểm), yêu cầu 
chính phủ trong Đồng minh nói chung và Chính phủ Pháp nói riêng 
phải thực hiện những quyền tự do, dân chủ tối thiểu đối với nhân 
dân Việt Nam như sau: 

"1. Tổng ân xá cho tất cả những người bị án tù chính trị; 


2. Cải cách nên pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người 
bản xứ cũng được quyên hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật 
như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm 
công cụ để khủng bổ và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân 
dân An Nam; 


3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận; 


4. Tự do lập hội và hội họp; 


I. Hồ Chí Minh, Toàn rập, Tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tr. 435-436. 


401 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương, 


ó. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp 
ở tắt cả các tỉnh cho người bản xứ; 
7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật; 


8. Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản 
xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những 
nguyện vọng của người bản xứ". 


Để gây ảnh hưởng và giành lấy thắng lợi chính trị, Nguyễn Ái Quốc 
đã cho in Bản Yêu sách trên thành hàng nghìn bản để gửi các tòa 
báo ở Paris, phân phát tại tắt cả các cuộc họp, các cuộc mít tỉnh của 
Tổng Công đoàn Pháp, Đảng Xã hội Pháp và của Việt kiểu tại 
Pháp, gửi đến các Nghị sĩ Quốc hội Pháp và nhân dân Pháp; đồng 
thời gửi về Việt Nam cũng như đến các thuộc địa của Pháp bằng 
nhiều cách. Nhận xét về văn kiện này, bản báo cáo của Bộ Nội vụ 
Pháp khăng định: 


"Qua cuộc điều tra về sự tuyên truyền trong các giới Việt Nam 
ở Paris ủng hộ bản yêu sách của nhân dân Việt Nam, có thể rút ra 
kết luận rằng hiện nay linh hồn của phong trào đó chính là Nguyễn 
Ái Quốc, Tổng thư ký của nhóm những người Việt Nam yêu nước "!. 


Ngay từ lúc bấy giờ, viên mật thám Pháp chuyên theo dõi 
người Việt Nam ở Pháp là Arnoux, sau này là Chánh mật thám 
Pháp ở Đông Dương, đã có những nhận xét về Nguyễn Ái Quốc 
như sau: 


"Con người thanh niên mảnh khánh và đầy sức sống này có thể 
sẽ là người sẽ đặt cây chữ thập cáo chung lên nền thống trị của 
chúng ta ở Đông Dương ?. 


1. Hồng Hà, Thời thanh niên của Bác Hỏ, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1976, 
tr. 80. 


2. Hồng Hà, Thời thanh niên..., Sđd, tr. 81. 
402 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Cũng giống như yêu sách của các đoàn đại biểu khác, Bản 
Yêu sách 8 điểm này của Nguyễn Ái Quốc đã không được Hội 
nghị Versailles xem xét và chấp nhận vì đây chi là nơi phân chia 
kết quả thu được trong chiến tranh giữa các nước đề quốc thắng 
trận mà bất chấp quyền lợi của nhân dân các nước thuộc địa. 
Mặc dù vậy, "Những yêu sách của nhân dân An Nam" đã là văn 
kiện đầu tiên ghỉ nhận Nguyễn Ái Quốc chính thức bước vào 
những hoạt động chính trị. Sự kiện này gây một tiếng vang lớn 
cả ở trong và ngoài nước Việt Nam, không những chỉ thức tỉnh 
và kêu gọi nhân dân Việt Nam vùng lên tranh đấu mà còn làm 
chấn động cả giới thực dân ở thuộc địa. Đây không những là dấu 
hiệu của một bước chuyên biến lịch sử của phong trào giải phóng 
dân tộc Việt Nam từ nay gắn liền với tên tuổi Nguyễn Ái Quốc 
mà còn là một thời điểm đánh dấu những thay đổi trong chính 
sách đối phó của chính quyền thực dân đối với phong trào chính 
trị ở Việt Nam. 


Thực tế này đã giúp cho Nguyễn Ái Quốc hiểu rõ hơn về sự bịp 
bợm trong những lời tuyên bố vẻ tự do, dân chủ và quyên tự quyết 
của các dân tộc mà các chính khách thực dân tuyên truyền. 

Nhưng vào thời điểm đó, cái thiếu nhất đối với Nguyễn Ái Quốc 
chính là lý luận cách mạng: Cứu nước bằng con đường nào đúng 
đắn nhất thì lại chưa tìm ra; Ngưỡng mộ muốn đưa đất nước đi theo 
gương Cách mạng tháng Mười Nga, nhưng làm như thế nào thì lại 
chưa biết được. 


Vì điều đó, Nguyễn Ái Quốc lao vào hoạt động để tìm ra chân 
lý cách mạng và phương pháp vận động cách mạng. Người hăng 
say tham gia vào các cuộc hội họp và sinh hoạt chính trị, những 
cuộc tiếp xúc, đọc sách báo, học tập để nâng cao sự hiểu biết. 


Năm 1920, qua báo chí của Đảng Cộng sản Pháp, điều mà 
Nguyễn Ái Quốc quan tâm nhất đã được thỏa mãn. Người đã tìm 
thấy câu trả lời cho những băn khoăn về đường lối cứu nước. 


403 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua (1920) 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 


Trong hai ngày, 16 và 17-7-1920, lần đầu tiên ở Pháp, báo Nhân 
đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội, cho công bố toàn văn tác 
phẩm quan trọng của Lênin: "án cương vẻ các vần đẻ dân tộc và 
vấn đề thuộc địa". Lênin viết: 

"Ta thấy rằng điều quan trọng nhất trong chính sách của Quốc 
tế Cộng sản về vấn đề dân tộc và vẫn để thuộc địa phải là làm cho 
vô sản và quần chúng lao động của tắt cả các dân tộc và tất cả các 
nước gần gũi nhau để tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng chung 
nhằm lật đỗ bọn địa chủ và giai cấp tư sản. Bởi vì chỉ có sự gần gũi 
ấy mới đảm bảo việc chiến thăng chủ nghĩa tư bản, nếu không có 
chiến thắng đó thì không thể thủ tiêu được ách áp bức dân tộc và 
tình trạng bắt bình đăng. 


... mặt khác là tắt cả các phong trào giải phóng trong các thuộc 
địa và trong các dân tộc bị áp bức mà kinh nghiệm đau đớn đã 
làm cho họ tin chắc răng đối với họ không có con đường cứu vãn 


404 


Chương VII Phong trào yêu nước và công nhân... 


nào khác ngoài sự chiến thăng của chính quyền Xô viết đối với chủ 


ze0Ï 


nghĩa đề quốc thế giới"!. 


Tác phẩm này của Lênin đã làm cho Nguyễn Ái Quốc vô cùng 
xúc động, tin tưởng và vui mừng đến rơi lệ: 


"Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho 
chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta". 


Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đứng hăn về lập trường của những 
người chủ trương gia nhập Quốc tế thứ ba trong Đảng Xã hội. 
Cuối tháng 12-1920, Người được cử đi dự Đại hội Đảng Xã hội lần 
thứ 18 họp tại thành phố Tours. 


Gần 80 tham luận được trình bày tại Đại hội xoay quanh tiền đồ 
của Đảng Xã hội và vấn đề có nên đi theo con đường của Lênin hay 
không. Nhân danh "Liên đoàn xã hội chủ nghĩa Trung Kỳ - Bắc Kỳ" 
và "Hội Những người xã hội Đông Dương"?, Nguyễn Ái Quốc đã 
đanh thép tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân và đề cập đến một 
vấn đề cực kỳ quan trọng gây được sự chú ý của Đại hội là giải 
phóng các nước thuộc địa. Dưới đây là đoạn đối thoại giữa Nguyễn 
và những đại biếu trong Đại hội), 


Nguyễn nói: 


"Thưa các bạn, đấy là cách mà người ta đã đối xử với hơn 20 triệu 
người Annam, bằng hơn một nửa dân chúng nước Pháp. Và trong 


1. Lênin, Toàn tập, Tập 41, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 199-200. 

2. O. M. Slotfom, Serie I, Carton 2: rapport Guesde le 18-2-1922. Dẫn theo 
Patrice Morlat, 12s affairres poliiques de PIndochine (I§95-1923), Editions 
[Harmattan, Paris, 1995, tr. 299. 

3. Le Congrès de Tours, Sđủd, tr. 326, 327, 328. Những lời phát biểu của 
Nguyễn Ái Quốc đã được dịch theo biên bản tốc ký của Đại hội Tours. 
Nguyễn Ái Quốc dùng lối chơi chữ của người Pháp, rất khó chuyền ngữ. 
Trước đây có tài liệu dịch "Tôi yêu cầu mọi người tuyệt đổi im lặng". Xem 
thêm: Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr. 22-24. 


405 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


khi đó thì những người Annam này lại là những người được nước 
Pháp bảo hộ” (vỗ tay). "Đảng Xã hội cần phải hoạt động một cách 
thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức (hoan hô!)". 


Jean Longuet!, một người theo phái cải lương, ngắt lời Nguyễn 
Ái Quốc: 

"Tôi đã phát biểu ý kiến để bảo vệ người bản xứ". 

Nguyễn Ái Quốc đã phản bác lại: 


"Ngay từ khi tôi bắt đầu nói, tôi đã yêu cầu một nên độc tài 
của sự im lặng... (mọi người cùng cười). Đảng phải tuyên truyền 
chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa. Chúng tôi thấy 
rằng việc Đảng Xã hội gia nhập Quốc tế thứ ba có nghĩa là Đảng 
hứa một cách cụ thể rằng từ nay, Đảng sẽ đánh giá đúng tắm 
quan trọng của vấn đề thuộc địa. Chúng tôi rất sung sướng khi 
nghe tin thành lập một đoàn đại biểu thường trực nghiên cứu vấn 
đề Bắc Phi; và mai đây chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu Đảng phái 
một đồng chí của Đảng sang Đông Dương để nghiên cứu tại chỗ 
những vấn đề ở xứ đó, và nghiên cứu những hoạt động cần phải 
tiến hành". 


Một đại biểu phái hữu phản đối. Nguyễn Ái Quốc lập tức trả lời: 
"Hãy im đi, phái nghị viện" (vỗ tay). 
"Nhân danh toàn thể loài người, nhân danh tất cả các đảng viên 


xã hội, cả phái hữu lẫn phái tả, chúng tôi kêu gọi: các đồng chí, hãy 
cứu lấy chúng tôi" (vỗ tay). 


Chủ tịch phiên họp nói: 


"Đại biểu Đông Dương có thể thấy bằng những tràng vỗ tay 
chào mừng nhiệt liệt mình rằng toàn thể Đảng Xã hội đã cùng đứng 


1. Jean Longuet - cháu ngoại Các Mác, là một người nỗi tiếng của Đảng Xã 
hội. Ông đã giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc rất nhiều trong việc viết báo và hoạt 
động chính trị. 


406 


Chương VI]. Phong trào yêu nước và công nhân... 


về phía đại biểu Đông Dương đẻ phản đối những tội ác của giai cấp 
tư sản". 


Đây là bài phát biểu đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc tại diễn đàn 
của một chính đảng quan trọng và điều này đã diễn ra vào ngày thứ 
hai của Đại hội Tours, tức ngày chủ nhật 26 tháng 12 năm 1920, tại 
phiên họp buổi chiều. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã chính thức từ chủ 
nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản. Người tán thành Quốc 
tế thứ ba, rồi gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. 


Tháng 6 năm 1921, theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Ban lãnh 
đạo Đảng Cộng sản Pháp lập ra Ban Nghiên cứu thuộc địa, văn 
phòng được đặt ngay trong trụ sở của Đảng, số 120 phố La Fayette, 
Paris'. Nguyễn Ái Quốc được cử vào nhóm phụ trách ban này gồm 
một số đảng viên từng ở thuộc địa và am hiểu vấn đề thuộc địa. 
Đây là một cơ quan có nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu các vấn đẻ 
thuộc địa, giúp các đại hội Đảng và ban lãnh đạo Đảng giữa hai kỳ 
đại hội định ra những chủ trương công tác thích hợp về mặt lý luận, 
chiến thuật và tuyên truyền. Ban chia ra 5 tiểu ban theo dõi 5 khu 
vực thuộc địa của Pháp gồm: Bắc Phi, Tây Phi và Châu Phi xích đạo, 
Đông Dương, Madagasca và thuộc địa cũ. Nguyễn Ái Quốc là trưởng 
tiểu ban nghiên cứu về Đông Dương. Người bỏ ra nhiều ngày để 
soạn bản dự thảo báo cáo cho tiểu ban Đông Dương để trình bày 
trước Đại hội Đảng sắp tới. Bản báo cáo được kết luận như sau: 


"Ban Nghiên cứu thuộc địa của phân bộ Pháp của Quốc tế 
Cộng sản cho rằng việc nghiên cứu các vấn đề thuộc địa từ nay về 
sau phải là bộ phận không tách rời các đề cương đưa lên Quốc tế 
Cộng sản, vì cách mạng cộng sản chủ nghĩa không chỉ có mục 
đích ở Châu Âu mà còn ở toàn thể giới. Vì vậy, không được đề một 


1. Theo Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử thì cuộc họp bàn việc thành lập 
Ban Nghiên cứu thuộc địa diễn ra ở trụ sở Hội Cộng hòa của các cựu 
chiến binh số 241 phố La Fayette, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, 
tr. 103. 


407 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nơi nào trên thế giới do câu thả hoặc không am hiểu vấn đề, lọt ra 
ngoài những hoạt động có ích cho mục đích cách mạng cộng sản 
chủ nghĩa"". 


Ban Nghiên cứu thuộc địa bầu Nguyễn Ái Quốc làm đại biểu 
chính thức đi dự Đại hội Đảng Cộng sản Pháp tại Marseilles tháng 
12-1921. Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Đoàn chủ tịch Đại hội và 
đọc bản tham luận lên án chủ nghĩa thực dân Pháp và nêu nhiệm vụ 
của Đảng đối với các thuộc địa. Người đấu tranh chống những tư 
tưởng thành kiến chủng tộc, tư tưởng sô vanh đang tổn tại trong 
một số đảng viên và phê bình báo Nhân đạo ít nói đến vấn đề thuộc 
địa. Nguyễn Ái Quốc cũng đã trình bày trước Đại hội bản dự thảo 
nghị quyết về vấn đề Chủ nghĩa cộng sản và các thuộc địa, mở đầu 
bằng việc nhắc lại những chỉ thị của Quốc tế Cộng sản. Toàn thể 
Đại hội tán thành và thông qua nghị quyết nói trên. Điều này đã 
góp phần đáng kể vào việc thổi luồng gió tư tưởng cách mạng tới 
khắp các thuộc địa của đế quốc Pháp. 


Tháng 10 năm 1921, tại Paris, cùng với một số chiến sĩ yêu nước 
của các thuộc địa khác: Algeri, Maroc, Madagasca, Martinique..., 
Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa nhằm 
tập hợp nhân dân các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chung 
chống chủ nghĩa đế quốc và liên kết chặt chẽ với giới lao động 
chính quốc. 

Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo 
có nội dung: 

"Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa để quốc, quyễn lợi 
của chúng ta (những người lao động bị áp bức ở cả thuộc địa và 
chính quốc) là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các 
Mác: Vô sản tắt cả các nước đoàn kết lại"2. 


1. Hồng Hà, Thời thanh niên..., Sđd, tr. 120. 
2. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập 1, Sđd, tr. 28. 


408 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


^^ 
` 


== „ lọ Paria?: % 3 


_—— Trfese đu Preltterial Lolealal 


Tân 'G: bàn =a mltndoehie s et Paciique 


.——_ A.~a. 


Báo Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, 
phát hành từ năm 1922 đến năm 1924 tại Pháp 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 


Đề mở rộng việc tuyên truyền đến các thuộc địa, ngày 1-4-1922, 
Nguyễn Ái Quốc đã cùng các đồng chí ra tờ Le Paria (Người cùng 
khô). Là "Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa" sau đó đổi thành 
"Diễn đàn của vô sản thuộc địa", tờ Le Paria tồn tại cho đến tháng 
4-1926, tông cộng ra được 38 số, mỗi số từ 1.000 bản đến 5.000 bản, 


409 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


trong đó một phần được gửi tới các nước thuộc địa của Pháp ở 
Châu Phi và Đông Dương. Với nội dung chống chủ nghĩa thực dân, 
kêu gọi đoàn kết các dân tộc thuộc địa, đặc biệt là với nhiều bài viết 
đặc sắc của Nguyễn Ái Quốc, việc xuất bản Le Paria "là một vố 
đánh vào thực dân"!. Mặc đù bị cắm đoán rất gắt gao, tờ báo vẫn được 
phổ biến khắp các nơi, thúc đây phong trào đầu tranh chống chủ nghĩa 
thực dân của các dân tộc bị đễ quốc Pháp áp bức. Ở Việt Nam, tờ 
Le Paria đã được lưu hành bí mật khá rộng rãi tại Sài Gòn, Hải Phòng, 
Hà Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng... Đây là tờ báo đầu tiên tuyên 
truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa yêu nước ở Việt Nam 
cũng như ở các thuộc địa. Tờ báo đã làm tròn mục tiêu tôn chỉ của 
nó là "vữ khí để chiến đấu, sử mạng của nó đã rõ ràng: giải phóng 
con người" (Lời kêu gọi nhân báo ra số đầu). 


Ngoài những việc đó ra, để phục vụ cho hoạt động chính trị của 
mình là chống lại chủ nghĩa thực dân, giải phóng các dân tộc bị áp bức 
Nguyễn Ái Quốc còn tổ chức những buổi diễn thuyết, viết nhiều bài 
cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, Thư tín Quốc tế... không 
phải chỉ về Châu Á mà còn cả về Châu Phi, Châu Mỹ... Những bài 
viết của Người toát lên sự xót xa vô hạn đối với nỗi thống khổ của 
những người dân vô tội và ở phía kia là sự căm hờn tột độ đổi với 
những tội Ác mà bợn cá mập thực dân đã gây ra cho nhân loại cần lao. 
Những bài viết đó có tác dụng thức tỉnh đồng bào, chỉ cho họ kẻ thù 
đích thực cũng như chỉ cho họ con đường liên hiệp trong cuộc đấu 
tranh chống lại kẻ thù chung - đưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. 


Riêng về chủ nghĩa thực dân Pháp, những bài viết của Nguyễn 
Ái Quốc (trong những năm 1921-1925) đã được Thư quán Lao động 
(Librairie du Travail) tập hợp và xuất bản thành một cuỗn sách nỗi 
tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp (Le Procès de la colonisation 
ƒrancaise) vào năm 1925. 


1. Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, 
Nxb. Văn học, Hà Nội, 199, tr. 45. 


410 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Bìa cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc 
xuất bản lần đầu tiên ở Pháp năm 1925 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 


Bằng những dẫn chứng xác thực được rút ra từ sách báo của chính 
người Pháp viết về tình cảnh bị đọa đày của các dân tộc thuộc địa của 
đề quốc này, với những lập luận chặt chẽ, cách viết sinh động, lôi 
cuốn, thuyết phục, hấp dẫn, với 12 chương sách, Bản án chế độ thực 
dân Pháp đã vạch trần tội ác không thể tưởng tượng được của tư 
bản Pháp ở Đông Dương cũng như ở tất cả các nước thuộc địa khác 
của họ. Nguyễn Ái Quốc tố cáo các chính sách tước đoạt, áp bức 


411 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tàn nhẫn chưa từng có đối với nhân dân Việt Nam của bọn tư bản, 
địa chủ. Người viết: 

"Chưa bao giờ, ở một nước nào mà người ta lại vi phạm mọi quyền 
làm người một cách dã man độc ác trắng trợn đến thế"! 


Tác phẩm đanh thép lên án thực dân Pháp núp dưới danh nghĩa 
"khai hóa" để thỏa mãn lòng tham tiền bạc và nô dịch hóa đối 
với nhân dân thuộc địa của họ, bằng sự kết hợp giữa những chính 
sách tàn bạo của "nên văn minh tư bản" với "chế độ đáng nguyên 
rủa của thời trung cổ"?. Thực dân Pháp bòn rút không thương 
xót nhân dân Việt Nam bằng các thứ thuế ngày một nặng nẻ và 
vô lý, bằng chế độ phu phen tạp dịch, bắt phu bắt lính không 
ngừng, bằng những đợt công trái lạc quyên để nuôi sống cả một 
bộ máy chính quyền, đàn áp ngày một công kẻnh thêm. Đẻ dễ 
dàng thống trị, thực dân Pháp dùng biện pháp "chia rẽ" nham 
hiểm và chính sách ngu dân triệt để cũng như chính sách đầu độc 
bằng rượu, cồn, thuốc phiện. Từ quan to nhất đến loại thuộc hạ 
nhỏ nhất ở thuộc địa đều bị phanh phui hiện nguyên hình là 
những kẻ tham lam, tàn bạo đến Việt Nam không phải để làm sứ 
mệnh "khai hóa" mà là để hiếp dâm đàn bà, đánh đập dân lành, 
giết hại những người vô tội... Tác phẩm cũng không quên tỏ thái 
độ khinh bỉ đối với tầng lớp "thượng lưu" bản xứ xu phụ thực 
dân, tâng bốc kẻ thù dân tộc. Trước công luận quốc tế, tác phâm 
nêu rõ tình cảnh bi thảm của mọi tầng lớp nhân dân lao động 
Việt Nam. 

Ngoài Việt Nam và Đông Dương ra, Bản án chế độ thực dân 
Pháp còn dành nhiều trang nói về những nỗi thống khổ của nhân 
dân các nước thuộc địa khác ở Bắc Phi, Trung Phi, Tây Phi, ở các 
vùng đảo trên Thái Bình Dương... 


1. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập 2, Sđd, tr. 112. 
2. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập 2, Sđd, tr. 84. 


412 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Bằng hình ảnh "con đa hai vòi" đề chỉ bản chất của chủ nghĩa 
thực dân, có nghĩa là sự bóc lột đối với cả nhân dân thuộc địa và 
nhân dân chính quốc, tác phẩm còn nói lên sự tương tác, mối quan 
hệ tự nhiên giữa cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc ở thuộc địa với 
cuộc đấu tranh giải phóng người lao động ở chính nơi sinh ra chủ 
nghĩa thực dân ấy. 


Băng nhiều cách khác nhau, Bản án chế độ thực dân Pháp đã 
về được Việt Nam. Đang lúc chủ nghĩa "Pháp - Việt đề huê" "lên 
ngôi" sau chiến tranh, Bản án chế độ thực dân Pháp đã khai tâm 
cho những người còn mù mở về kẻ thù dân tộc, kẻ thù giai cấp, 
giúp họ thấy được bộ mặt thật của kẻ thù để không còn mơ hồ về 
một chủ nghĩa quốc gia cải lương hay cầu xin chính quyền thực dân 
ban hành những cải cách nhỏ nhặt; cũng có nghĩa là giúp nhân dân 
nhận thức được sự cần thiết đối với một đường lối cách mạng bạo 
lực của giai cấp vô sản. 

Đáp ứng đúng yêu cầu của thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước 
đang muốn xả thân vì đất nước, Bản án chế độ thực dân Pháp đã 
nhanh chóng trở thành sách gối đầu giường của họ. 

Vậy là vào đầu những năm 20 thế kỷ XX, từ chủ nghĩa yêu 
nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi tới chủ nghĩa Mác - Lênin, vũ khí sắc 
bén của giai cấp công nhân và nhân dân các nước bị áp bức trong 
cuộc đầu tranh xóa bỏ chế độ áp bức, xây dựng xã hội mới - xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 


Những hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả của Nguyễn Ái Quốc 
đã làm cho giới thực dân lo ngại còn những người cộng sản Pháp 
chân chính thì nhìn thấy ở Người một tài năng, sự mẫn tiệp của một 
chiến sĩ cộng sản quốc tế. Vì điều đó, trong Đại hội lần thứ hai 
Đảng Cộng sản Pháp tháng 10-1922, Nguyễn Ái Quốc đã được cử 
đi dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. 


Nhận lời mời tham dự Đại hội Quốc tế cộng sản, với tư cách 
"Đại biểu các dân tộc thuộc địa", tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc 


413 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


đã rời Paris sang Đức để vào Liên Xô với bí danh Chen Vang" và ở 
lại đây cho đến cuối năm 1924. Tuy thời gian không dài nhưng đây 
là một giai đoạn rất quan trọng đối với cách mạng Việt Nam thông 
qua hoạt động của Người. Từ sách vở, Người đã được nhìn thấy tận 
mắt và có dịp tìm hiểu về đất nước của cuộc Cách mạng vô sản đầu 
tiên thắng lợi trên thế giới. Nguyễn Ái Quốc có điều kiện để so 
sánh, để phân tích và rút ra những điều cần thiết cho cách mạng 
Việt Nam. Bằng những hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế, 
Nguyễn Ái Quốc đã làm cho nhân dân thế giới biết tới Việt Nam, 
ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Bằng cách đó, 
Nguyễn Ái Quốc làm cho phong trào giải phóng dân tộc của Việt 
Nam dần dân tiến vào phạm trù vô sản, hòa vào phong trào cộng 
sản thế giới và trở thành một bộ phận của phong trào đó. 


Tháng 10-1923, Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị lần thứ I Quốc tế 
nông dân với tư cách đại biểu chính thức của nông dân Đông Dương. 
Đại hội có 158 đại biểu, trong đó 122 là chính thức. Tại đây, Nguyễn 
Ái Quốc tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với các thuộc địa, nêu 
lên nỗi thống khổ của người nông dân. 

Cũng tại đây, Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Hội đồng quốc tế 
nông dân, trở thành một trong 52 ủy viên của Hội đồng, rồi được 
bầu vào Đoàn chủ tịch của Hội đồng gồm 11 người. 


Nguyễn Ái Quốc viết bài Lênin và các dân tộc thuộc địa đăng 
trên báo Pravda của Liên Xô, số ra ngày 27-1-1924, thể hiện tình 
cảm và niềm xúc động mạnh mẽ của mình đối với đường lối chiến 
lược và sách lược đúng đắn của Lênin đối với vấn đề thuộc địa. 


Trong thời gian ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc còn viết những bài 
viết quan trọng khác về chủ nghĩa đế quốc Pháp và tình hình phong 


1. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992, 
tr. 188, 189. 
2. Hô Chí Minh biên niên tiểu sử, Sđd, tr. 199. 


414 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


trào cách mạng ở Việt Nam nói nêng, ở Đông Dương nói chung: 
Đông Dương và Thái Bình Dương (tháng 4 năm 1924), Thư gưi Tổng 


thư ký Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản... 


Nguyễn Ái Quốc phát biểu 
tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V tại Matxcơva (1924) 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 


Marlb Maje:svá: RUSKO0 ỄTE , 


Max Adqcveod rô dtv 3 họngriin PÍ/ ÍlsớtnnSSSElfr œ caa 1026 


Nguyễn Ái Quốc và một số đại biểu 
dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V tại Matxcơva (1924) 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 


415 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Ngày 17-6-1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội V Quốc tế 
Cộng sản với tư cách đại biểu tư vấn. Người nhắn mạnh và làm cho 
Đại hội phải đặc biệt chú ý đến vận mệnh của các dân tộc thuộc địa. 
Ngay trước khi Đại hội biểu quyết thông qua lời kêu gọi, Nguyễn 
Ái Quốc yêu cầu bỗ sung câu sau: "Gửi các dân tộc các nước thuộc 
địa"'. Nguyễn Ái Quốc lên tiếng tố cáo chế độ thuộc địa của đề 
quốc Pháp và kêu gọi Quốc tế Cộng sản quan tâm giúp đỡ phong trào 
đấu tranh của các nước thuộc địa đó. 


Trong thời gian đó, Nguyễn Ái Quốc còn tích cực học hỏi lý 
luận tại Trường Đại học Phương Đông (từ cuối năm 1923). Nhận 
thấy rõ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, Người đi đến khăng 
định rằng giai cấp công nhân là giai cấp độc nhất, duy nhất có sứ 
mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng. Cũng 
như vậy, qua lý luận và thực tế lịch sử đất nước, Nguyễn Ái Quốc 
cũng đã nhận thức được vai trò cách mạng của giai cấp nông dân 
trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 


Sau khi dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản và Đại hội V Quốc tế 
Công hội đỏ, Quốc tế Thanh niên..., Nguyễn Ái Quốc được Quốc tế 
Cộng sản quyết định cử về Trung Quốc công tác. 


Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về tới Quảng Châu (Trung 
Quốc). Tháng 12, Người đã kịp gửi ngay cho Quốc tế Cộng sản bản 
báo cáo về Tình hình Đông Dương tháng 1], 12-1924, trong đó nêu 
rõ tình hình kinh tế (Người thông báo về việc phê chuẩn ngân sách, 
mà 1/5 là do bán thuốc phiện; tình hình đói kém do lụt lội và việc 
siết nợ của các ngân hàng) và chính trị của Đông Dương (việc 
Chính phủ thuộc địa ngăn cản thanh niên Việt Nam sang Pháp du 
học, việc Pháp đang có ý định bán Đông Dương cho một đề quốc 
khác, việc học sinh bãi khóa...)?. 


1. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Sđủ, tr. 223. 
2. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Sđủ, tr. 241. 


416 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Một thời gian ngắn sau khi tới Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc 
đã gặp gỡ nhiều thanh niên Việt Nam yêu nước, chủ yếu là nhóm 
Tâm Tâm xã, trong đó có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn... (Phạm 
Hồng Thái lúc này đã hy sinh sau vụ ám sát Toàn quyền Merlin 
ngày 19-6-1924) và bắt đầu tuyên truyền cho họ vẻ chủ nghĩa 
Mác - Lênin, về Cách mạng tháng Mười, về Quốc tế Cộng sản, 
về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản... Nguyễn Ái Quốc tổ 
chức ngay vào đầu năm 1925 một lớp huấn luyện cách mạng 
tại số nhà 13/1 phố Văn Minh (Quảng Châu). Người trực tiếp 
lãnh đạo và giảng dạy lớp huấn luyện này. Các giảng viên còn 
có Hỗ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn... và một vài cán bộ trong đoàn có 
vấn Liên Xô đang công tác tại Trung Quốc, một số cán bộ của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. 


Nhà sử học Mỹ W. J. Duiker cho biết về những hoạt động phong 
phú và thiết thực của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian đó như sau: 


"Nhiều người trong nhóm Tâm Tâm xã đều cùng quê hương 
với Ông. Ông đặc biệt chú ý tới Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu và 
Lê Hồng Phong. Ông báo cáo với Quốc tế Cộng sản đó là những 
"người cách mạng dân tộc", trong đó nhiều người có thể trở thành 
đảng viên cộng sản của Đảng Cộng sản trong tương lai. Ông liên hệ 
và tranh thủ được sự hợp tác của Phan Bội Châu. Ông lập thêm nhóm 
Cộng sản đoàn và tổ chức huấn luyện hoạt động cả trong nước và 
ngoài nước, gửi người đi học ở Liên Xô, thiết lập cơ sở cách mạng ở 
một số tỉnh Nam Trung Hoa, ở Thái Lan, trong số các thủy thủ trên 


mÌ 


các tàu qua lại vùng biến Nam Trung Hoa... "!. 


1. W. J. Duiker, Hồ Chí Minh a Lực, Sđd, tr. 219-221. Cũng tài liệu này, tr. 121 
cho biết một quan chức mật thám Pháp tới Quảng Châu với mật danh Noel 
đề điều tra xem Lý Thụy là ai. Người của Noel ở Quảng Châu là Lâm Đức 
Thụ (mật danh là Pinot) đã chụp ảnh và cung cấp cho mật thám Pháp vào 
Hi 3-1925. Qua ảnh, mật thám Pháp khăng định Lý Thụy chính là Nguyễn 

¡ Quộc. 


417 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tắt cả những việc làm ấy là để chuẩn bị cho việc thành lập một 
đảng cộng sản ở Việt Nam. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, 
bắt đầu được thành lập vào đầu năm 1925 và chính thức ra đời vào 
tháng 6 cùng năm, chính là kết quả cụ thể của việc truyền bá về lý 
luận chủ nghĩa Mác - Lênin và xúc tiến về tổ chức cho cách mạng 
Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ này. 


Bằng những hoạt động lý luận, thực tiễn thiết thực và đúng 
hướng ở Pháp, ở Liên Xô và Trung Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước, 
Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy chân lý cho cách mạng Việt Nam, đưa 
dần phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam ra khỏi 
tình trạng khủng hoảng kéo dài về lãnh đạo cũng như hướng dân nó 
vào quỹ đạo của phong trào vô sản thế giới. 


Từ là một thanh niên yêu nước ra đi tìm đường cứu nước 
ngay trong những năm đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện 
như một vị cứu tỉnh dân tộc. Những người dân nô lệ nói chung, nhân 
dân lao khổ Việt Nam nói riêng hướng về Người với một niềm hy 
vọng được giải phóng khỏi ách áp bức của chế độ thực dân. 


2. Hoạt động của những người Việt Nam yêu nước tại Pháp 


Cho đến khi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, số lượng 
những người Việt Nam tại Pháp ngày thêm đông đảo, gồm những 
lính thợ (O.N.S. - Ouvriers non spécialisés) mà thực dân Pháp đưa 
sang trong chiến tranh chưa được hồi hương và con em của những 
gia đình khá giả, nhất là ở Nam Kỳ, sang Pháp du học. Được tiếp 
xúc hằng ngày với nhân dân và lối sống Pháp ở ngay tại chính 
quốc, họ ý thức về thân phận mắt nước của người dân thuộc địa 
cùng những đời hỏi tối thiểu về tự do dân chủ tr sản mà họ chưa 
được hưởng. Phong trào yêu nước của họ cũng có điều kiện được 
nâng lên và dẫn dần đi vào tổ chức. 


Năm 1922, vua Khải Định lên đường sang Pháp. Ngày 13-3-1922, 
trong bản châu dụ, Khải Định nêu rõ mục đích chuyến "ngự giđ" 
qua Pháp: "Nhằm chúc mừng nước Đại Pháp về sự thắng trận và tỏ 


418 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


những sự giao hảo với nước Đại Pháp hơn một trăm năm nay". 
Khải Định sang Pháp tiếng là đẻ dự cuộc triển lãm Marseilles nhưng 
thực ra là nhằm mục đích củng cô quyền thừa kế sau này của con 
trai là Vĩnh Thụy cũng như nhiều mục đích khác. Cùng đi với Khải 
Định có Nguyễn Hữu Bài, Bửu Phong, Bửu Trác, Nguyễn Hữu Tiến, 
Thái Văn Toản và Khâm xứ Trung Kỳ Pasquier. Ngày 21-6, Khải 
Định tới Marseilles. Ngày 24-6, Khải Định đi tầu hỏa tới Paris, yết 
kiến Tổng thông Pháp Millerand. Ngày 10-8, Khải Định thăm Hội chợ 
thuộc địa Marseilles và ngày I 1-8, ông vua này xuống tàu trở về nước. 
Đây là lần đầu tiên một ông vua của triều Nguyễn đi ra nước ngoài 
nên thực dân Pháp đã nhân cơ hội này quảng cáo và tuyên truyền cho 
công cuộc chinh phục và "khai hóa" thuộc địa của chúng ở Đông 
Dương ngay trong kỳ tô chức Hội chợ thuộc địa. Trong đáp từ đọc 
trước Tổng thống Pháp tại Paris, Khải Định nói rõ: 


"Vì tắm lòng ghi ân nhớ nghĩa của quả nhân đã trái hăn di 
truyền nghìn năm cũ mà khởi giá ra khỏi bờ cõi nước nhà, ngự đến 
nước Pháp để cảm tạ một nước rất đáng tôn kính... Ngày nay quả 
nhân mới đem Đông Cung Hoàng Thái tử thác cho nước Pháp giáo 
dục, là cốt để sau này cái vận mệnh hai nước Pháp - Việt được gắn 
bó với nhau như một vậy"'. 


Bà con Việt kiều ở Pháp rất phẫn nộ khi nghe tin Khải Định 
qua Pháp. Nhiều cuộc biểu tình đã được tô chức để phản đối sự kiện 
này. Tháng 4-1911, sau khi được thả khỏi nhà tù Côn Đảo, Phan 
Châu Trinh qua Pháp và tại đây Phan Châu Trinh trở thành một nhân 
vật có uy tín tập hợp các lực lượng yêu nước trong bà con Việt 
kiều. Ngày 15-7-1922, Phan Châu Trinh viết: "Thất điêu trần" gửi 
Khải Định. Bức thư công khai mở đầu bằng lời lên án quyết liệt: 


"Chính phủ Nam triều lâu nay quen thói chuyên chế, chỉ cầu vinh 
thân phì gia một mình, thấy ai nói đến cải cách thì ghét như cừu thù, 
coi nhân dân như cỏ rác: chính là cái mầm cách mạng nỗi lên đấy!". 


l. Nghiên cứu Lịch sư, số 66, tháng 9-1981, tr. 15, 21, 31. 
419 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Tiếp theo là những lời lên án Khải Định: 


"Bệ hạ lên ngôi đã được bảy năm mà tuyệt nhiên chưa được 
nghe có chính sách nào hay; nay có biết bao điều ngang trái tai 
hại... Nói ra không hết, bây giờ hãy đem bảy tội mà bệ hạ đã phạm 
với quốc dân vạch ra cho rõ. Bệ hạ nhận được thư này hãy tỉnh ngộ 
lại mà tự xử lấy mình". 

Liền đó, Phan Châu Trinh nêu ra 7 tội đáng chém của Khải Định 
là: tôn bậy quân quyên - lạm hành thưởng phạt - thích chuộng những 
việc quỳ lạy - xa xỉ quá độ - ăn vận không phải lối - chơi bời vô độ - 
chuyến đi Tây này có một sự ám muội. Bức thư kết thúc, bằng lối 
cảnh cáo quyết liệt: 


"Bệ hạ nếu còn một chút thiên lương mà biết hối ngộ, thấy 
quân quyền không thể dựa được, dân quyền không thể đoạt được, 
mau mau quay đầu lại mà thoái vị đi, đem chính quyền giao trả lại 
cho quốc dân, để quốc dân được trực tiếp ngay với Chính phủ Pháp 
mà làm việc, đặng mưu sự ích sau này. Như vậy, may ra quốc dân còn 
thương cái lòng mà tha cái tội, ấy là kế sách của bệ hạ ngày nay. 
Không còn gì hơn nữa. Chớ vì bằng thói cũ không chừa, choán cái 
ngôi chí tôn ra cái ngôi chuyên chế, hãm chìm quốc dân xuống cái vực 
sâu hang thắm đời đời thì Trinh này sẽ bố cáo với quốc dân và thương 
thuyết với Chính phủ Pháp lãnh mệnh hai mươi lăm triệu đồng bào 
Việt Nam cùng bệ hạ tuyên chiến một trận kịch liệt"". 


Bức thư đã có một tiếng vang rất lớn hồi đó, vừa làm cho đồng 
bào Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại hả dạ vừa góp 
phần tố cáo bộ mặt phản dân hại nước, sự hủ bại của Khải Định và 
Nam triều mà thực dân Pháp đang ra sức tô vẽ. Nhưng cũng qua 
bức thư này, người ta thấy quan điểm của Phan Châu Trinh từ năm 
1906 gửi cho Toàn quyền Beau đến nay vẫn chưa tiến lên một bước 
nào. Phan Châu Trinh vẫn chưa nhìn ra sự câu kết giữa thực dân Pháp 


1. Nghiên cứu Lịch sử, số 66, tháng 9-1981, tr. 15, 21, 31. 
420 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


và Nam triều và chưa nêu được yêu cầu giành độc lập dân tộc khỏi 
tay đề quốc Pháp. Từ đầu thế kỷ XX cho đến lúc này cũng như cho 
đến lúc qua đời, Phan Châu Trinh vẫn kiên trì theo đuôi chủ trương 
cải cách bất bạo động vì trong thâm tâm Phan Châu Trinh nghĩ rằng: 


"Tôi không phải là nhà tiên tri. Nhưng tôi dám khăng định rằng, 
nếu Chính phủ không thay đổi chính sách trong xứ và không tiến hành 
các cải cách này thì dân chúng Đông Dương, nhất là dân An Nam ở 
Bắc Kỳ và Trung Kỳ đã mệt mỏi vì chế độ hiện hành, chắc chắn sẽ 
dùng bạo lực để buộc nhà đương cục cao cấp phải thay đổi cách cai trị 
trong xứ. Tôi không hề mong ước có sự có khốn khổ đó. Nhưng tôi 
tiên đoán điều đó! Máu sẽ chảy. Dân sẽ chết. Tôi cầm chắc điều đó và 
tôi sẽ đau xót nếu tôi còn sống đến ngày ấy. Trái lại, chắc chắn tôi sẽ 


vui mừng được trông thấy một cuộc thay đổi có lợi cho dân chúng"'. 

Từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, số lượng người Việt Nam 
có mặt trên nước Pháp cũng ngày càng đông thêm, do nhiều nguồn 
khác nhau. Vào khoảng từ năm 1900-1911, nhiều công ty vận tải 
đường biển bắt đầu tuyển mộ nhiều người Việt Nam làm bồi, bếp 
hoặc thủy thủ. Trong chiến tranh, chính quyền thực dân đã đưa 
sang Pháp 48.955 người lao động trong các công xưởng, nhà máy, 
đó là những công nhân không có chuyên môn (O.N.S.). Sau chiến 
tranh, nhiều người đã đấu tranh để về nước nhưng có những người 
vẫn ở lại làm việc ở một số những ngành nghề chuyên môn. Thêm 
nữa, nhiều gia đình khá giả, nhất là ở Nam Kỳ, đã gửi con em sang 
Pháp du học ở các trường trung học và đại học. Số học sinh này đã 
từ 36 người tháng 3-1923 tăng lên I77 người tháng 5-1924 và 1.700 
người vào tháng 1-1929?. Trong quân đội Pháp, thực dân Pháp thực 


. Tư liệu Thư khô Bộ Nội vụ Pháp FO7-13405. Tài liệu 306 tại CAOM chỉ 
có bản trích sao. Bản gốc toàn văn lưu tại Thư khố Bộ Nội vụ ký hiệu 
FO7-13.405. Trích lại theo Xưa và Nay, số 135 (183), tháng 3-2003, tr. 15. 

. Daniel Hemery, Du patriotisme au marxisme: Ì`immigration vietnamienne 
en France de 1926 à 1930, Exưait de "Le mouvemenr social", n-90. 
Janvier-Mars 1975, tr. 6. 


t 


421 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


hiện chế độ quay vòng lính khố đỏ giữa chính quốc và Rhénanie 
(Rênani) với thuộc địa. Tính đến tháng 3-1923, số lính khố đỏ được 
đưa sang Pháp đã lên đến 4.276 người. Ngoài ra, nhiều người Pháp 
mãn hạn làm việc ở Việt Nam đã mang theo cả những người giúp 
việc Việt Nam về Pháp. Sự tăng lên về mặt số lượng Việt kiểu sau 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã làm hình thành những cộng 
đồng kiều bào Việt Nam ở Pháp, nhất là tại các thành phố và khu 
công nghiệp. Trước chiến tranh đã có người Việt Nam sinh sống 
bên Pháp nhưng họ chỉ là những cá nhân đơn lẻ. Bảng thống kê 
dưới đây cho ta thấy số liệu về lượng người Việt Nam có mặt tại 
Pháp và Bắc Phi vào những năm 1923-1924: 


Bảng 50: Số người Việt Nam tại Pháp và Bắc Phi 
trong những năm 1923-1924 


Đơn vị: người 


ngày 30-3-1923 ngày 12-5-1924 
PT NET. 
Qummmsim | 1 — 
oaseesmaa| +] 


Sinh viên, học sinh 


2. Daniel Hémery, KRévolutionnaires.... Sđd, tr. 6 và 22. 


Ở đây Daniel Hémery có sự nhằm lẫn về con số, ở cột 2, dòng dân sự, thay 
cho 1.239 người phải là 1.289 mới đúng và cơn số tổng cộng phải là 8.705 
người thay cho 8.655 người (Tạ Thị Thúy). 


422 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Từ chỗ đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau ở nơi đất khách quê người, 
tình cảm yêu nước đã ngày càng phát triển trong cộng đồng 
người Việt. Cùng với thời gian, phong trào yêu nước của Việt 
kiều ở Pháp cũng đã có sự phân hóa về lập trường chống chủ 
nghĩa đề quốc và giải phóng dân tộc. Vào những năm 1923, 1924, 
1925, một số công nhân và trí thức Việt Nam tham gia vào Đảng 
Cộng sản Pháp. Một số thanh niên Việt Nam ưu tú đã được Đảng 
Cộng sản Pháp giới thiệu sang Liên Xô học tập tại Trường Đại 
học Đông Phương. Nhiều người lao động Việt Nam làm việc 
trong các hãng vận tải đường biển đi từ Pháp sang Viễn Đông, từ 
Đông Dương đến các nước Đông Nam Á, đã lập ra những "đường 
dây" bí mật để vận chuyên những sách báo cộng sản, yêu nước 
phát hành ở bên Pháp về nước và đưa đón các chiến sĩ cách mạng 
ra ngoài hay về nước. Ngoài ra, còn có nhiều người Việt Nam 
tham gia vào Hội Liên hiệp thuộc địa của Nguyễn Ái Quốc. Chi hội 
Việt Nam của Hội Liên hiệp thuộc địa là chỉ hội mạnh nhất. 
Khuynh hướng quốc gia tư sản cũng đã xuất hiện trong phong 
trào Việt kiều. Một số sinh viên con em các gia đình địa chủ và 
tư sản đã gia nhập Đảng Việt Nam Độc lập (Parti annamite de 
l'Indépendance - P.A.I) của Nguyễn Thế Truyền và người thừa 
kế là Tạ Thu Thâu. Đảng Việt Nam Độc lập không có cơ sở ở 
trong nước và ngay như ở bên Pháp, ngoài trung ương ở Paris 
ra cũng chỉ có một số chi nhánh ở các tỉnh có kiều bào và du học 
sinh Việt Nam. Đảng An Nam Độc lập đã phát hành được một 
vài tờ báo, như tờ Tái sinh (Résurrection), tờ Việt Nam hồn'. 
Những tờ báo này có tiếng vang nhất định trong cộng đồng người 
Việt ở Pháp. 


Từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, phong trào yêu nước 
trong Việt kiều ngày càng phát triển đã đóng một vai trò quan trọng 
I. Trong 2 số đầu của Việt Nam hồn có bài viết của Nguyễn Ái Quốc nên 


được người đọc nhiệt liệt hoan nghênh và sau khi Người rời Pháp, tờ báo 
do Nguyễn Thé Truyền hoàn toàn kiểm soát và viết bài. 


423 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


trong việc truyền bá những tư tưởng và sách báo cách mạng giữa 
trong nước và ngoài nước. 


3. Hoạt động của những người Việt Nam yêu nước tại 
Trung Quốc và sự thành lập các tổ chức cách mạng Việt Nam 
ở Trung Quốc 


a. Những hoạt động cuối cùng của Phan Bội Châu 


Sau những thắt bại liên tiếp của Việt Nam Quang phục Hội trong 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, có lúc Phan Bội Châu thoái chí nản 
lòng. Thêm vào đó, ông còn bị Phan Bá Ngọc, Lê Dư cam tâm làm 
tay sai cho thực dân Pháp bao vây, lừa bịp khiến vào tháng 3-1918, 
Phan Bội Châu nhất thời sai lầm viết bài "Pháp - Việt đề huê luận". 
Thực dân Pháp nắm lấy cơ hội này, dịch tài liệu này ra chữ Quốc ngữ 
và xuất bản dưới đầu đề "Pháp - Việt đề huê chính kiến thư". Về bản 
dịch tiếng Việt của bài "Pháp - Việt đề huê chính kiến thư", theo Phan 
Bội Châu cho biết là không chính xác, có nhiều đoạn nhiều ý sai hẳn 
so với nguyên văn chữ Hán. Sau này, khi về nước, Phan Bội Châu có 
viết bài "Kính cáo bạn đọc" về bản dịch "Pháp - Việt đề huê luận" 
đăng báo Thực nghiệp ra ngày 20-1-1926, rằng: 


"Khi tôi ở ngoại quốc, có làm quyển Pháp - Việt đề huê luận 
bằng chữ Hán. Nay thấy có người đã dịch ra Quốc ngữ mà dịch thì 
có nhiêu nơi không đúng ý tưởng của tôi". Trong tiểu luận này, 
Phan Bội Châu viết: 

"Tôi biết cái thời kỳ người Nhật muốn cướp lấy Việt Nam cũng 
không xa là máy... Bởi thế mà tôi lo cho người Pháp, tôi lại sợ cho 
người Nam... Tôi khuyên người Nam chớ nên coi người Pháp là kẻ 
thù vì sợ rằng kẻ thà thứ hai mà đến thì thảm khốc có phần gấp 
trăm gấp nghừn người Pháp ngày nay, biết làm thể nào?... 


1. Phan Bội Châu, Toàn tập, Tập 7, Nxb Thuận Hóa, Trung tâm Ngôn ngữ 
Đông Tây, Hà Nội 2000, tr. 30. 


424 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Tôi muốn từ nay về sau, người Pháp chớ coi người Nam như tôi 
tớ, như trâu ngựa mà coi người Nam như bạn bè, như thân thích. 
Người Pháp mà thực lòng coi người Nam như bạn bè, như thân 
thích, thì người Nam dẫu ngu, vấn là loài người, có lẽ nào người ta 
coi mình như bạn bè, thân thích, mà chính mình lại không biết coi 
người ta như bạn bè, thân thích hay sao?... 


Nạn lớn tới rồi! Hung thân ác sát đã gõ cửa mà vào rôi! Nào 
người Pháp, nào người Nam, có chịu nén lòng để cùng theo nhau 
hay không"'. 


Nội dung đó tất nhiên đã làm cho người đương thời rất ngạc 
nhiên sửng sốt. Thực dân Pháp ra sức lợi dụng danh tiếng Phan Bội 
Châu để quảng cáo cho chủ trương "Pháp - Việt đề huê". 


Khoảng tháng 6-1919, Toàn quyền Đông Dương Sarraut tưởng 
Phan Bội Châu đã hết ý chí đấu tranh nên đã cử phái viên Nêrông 
(Néron) làm việc ở Phòng Những vấn đề chính trị của Phủ Toàn 
quyền đến gặp Phan Bội Châu ở Hàng Châu. Pháp đưa ra những 
điều kiện như sau đối với Phan Bội Châu: 


- Làm một bài gửi về nước tuyên bố thủ tiêu ý chí hành động 
cách mạng. 


- Phải trở về nước và sẽ được ưu đãi một địa vị trọng yếu trong 
chính phủ Nam triều cùng cấp lương tháng hậu hĩnh, nếu không về 
nước thì phải nói rõ địa điểm cư trú lâu dài tại nước ngoài gần tô 
giới Pháp, Chính phủ Pháp sẽ chịu mọi tiền phí tốn, chu cấp hằng 
tháng một khoản tiền 100 đồng Đông Dương'. 


Phan Bội Châu đã cự tuyệt các điều kiện trên. Cuộc 8ặp gỡ 
này đã giúp Phan Bội Châu nhận rõ bản chất kẻ thù và sai lầm 


1. Phan Bội Châu, Toàn rập, Tập 3, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1990, tr. 457-458, 
462-463. 


2.A.O.M. Slotfom, série X, carton 1, Mission Karr du 25-5-1925. Trích lại của 
Patrice Morlat, Pouvoir..., Sđd, tr. 250. 


425 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


trong ảo tưởng "đề huê" với thực dân Pháp đề từ đó Phan Bội Châu 
tiếp tục tìm kiếm con đường hoạt động cứu nước, dưới những ảnh 
hưởng của biến động cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. 


Năm 1924, trước sự kiện Quốc - Cộng hợp tác vào tháng 6-1923 
và phong trào cách mạng Trung Quốc có những chuyền biến và 
thắng lợi to lớn, Phan Bội Châu nhận thấy "phong trào hiện nay 
đã dân dân khuynh hướng về cách mạng thế giới" nên đã quyết 
định thủ tiêu tổ chức Việt Nam Quang phục Hội và dự định cải 
tô (tháng 8-1924) thành một tổ chức mang tên Việt Nam Quốc dân 
Đảng mà "quy mô và tổ chức đại lược cũng theo như chương trình 
của Quốc dân Đảng Trung Hoa mà châm chước thêm bới ít nhiều". 
Ngày 23-6-1924, Phan Bội Châu viết Thư Thanh mình của Việt Nam 
Quốc dân Đảng nhằm nêu rõ những tôn chỉ, mục đích của Đảng, 
trong đó viết: 


"Chúng tôi phải phẩn đấu đến cùng, phấn đấu một cách kiên 
quyết với Chính phủ Pháp. Nếu người Pháp có súng đạn thì chúng 
tôi có bút và lưỡi, người Pháp có hải lục quân thì chúng tôi có lòng 
dân cả toàn quốc Việt Nam; người Pháp có sự viện trợ của các 
nước đề quốc chủ nghĩa trên thế giới thì chúng tôi có sự viện trợ 
của các nước bình dân chủ nghĩa trên toàn thế giới. Thắng lợi cuỗi 


cùng thể tắt về Đảng chúng tôi". 


Văn kiện này cùng một số tác phẩm sau đó mà tiêu biểu là 
Truyện Phạm Hông Thái đã đánh dẫu bước chuyền quan trọng trong 
đường lối cứu nước của Phan Bội Châu. Không những Phan Bội 
Châu đã thoát khỏi "Pháp - Việt để huê luận" mà còn hướng tư 
tưởng của mình tới những vấn đề nóng bỏng của thời đại. Những 
mối quan hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc, lúc này đang 
hoạt động ở Quảng Châu vào cuối năm 1924, đã thúc đầy quá trình 


1. Phan Bội Châu, Toàn ráp, Tập 3, Sđd, tr. 602. 
426 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


chuyên biến tích cực đó. Nhưng ngày 30-6-1925', Phan Bội Châu 
bị mật thám Pháp bắt cóc ở nhà ga Thượng Hải và đưa về Việt Nam. 
Sự kiện này đã chấm dứt cuộc đời hoạt động cứu nước sôi nỗi, đồng 
thời đã cắt đứt những khả năng tốt đẹp của Phan Bội Châu có thẻ 
vươn tới trong sự nghiệp cứu nước của mình, dưới tác động của tình 
hình cách mạng thế giới. Tinh thần cũng như cuộc đời chiến đấu 
của Phan Bội Châu đã được nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ và 
chính việc thực dân Pháp bắt và mang ra xét xử Phan Bội Châu lại 
châm ngòi cho một phong trào rộng lớn trong toàn quốc đòi thả Phan 
Bội Châu. 


b. Tổ chức Tâm Tâm xã và tiếng bom Phạm Hông Thái 


Khoảng đầu năm 1923, 7 thanh niên Việt Nam yêu nước sống 
tại Quảng Châu là Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Giản 
Khanh, Đặng Xung Hồng, Trương Quốc Huy, Lê Câu, Nguyễn 
Công Viễn đã họp nhau thành lập ra tổ chức có tên Tâm Tâm xã, 
với mục đích: "Liên hiệp những người có trí lực trong toàn dân 
Việt Nam, không phân biệt ranh giới, đảng phái, miễn là có quyết 
tâm hy sinh tất cả tư ý và quyên lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến 
hành mọi việc để khôi phục quyên làm người của người Việt Nam"? 
nhưng không có xu hướng chính trị rõ ràng. Những thanh niên chi 
nghĩ đơn giản là: 


— 


. Nhiều tài liệu cho Phan Bội Châu bị bắt ngày 18-6-1925, nhưng theo 
Dương Trung Quốc, Phan Bội Châu bị bắt một ngày trước lễ kỷ niệm 1 năm 
"Tiếng bom Phạm Hông Thái" và việc giỗ được tô chức theo âm lịch (15-5), 
nghĩa là Phan Bội Châu bị bắt ngày 14-5 âm lịch, tức 30-6-1925 đương 
lịch. Dương Trung Quốc, Việt Nam - Những sự kiện lịch sử (1919-1945), 
Nxb. Giáo dục, 2000, tr. 90, 

2. Có tài liệu ghi tháng 3 năm 1921. Xem W. J. Duiker, Hồ Chí Minh a Lực, 
Hyperon, New York, 2001, tr. I16 

. Đảng Cộng sản Việt Nam, Các tổ chức tiên thân của Đảng, Ban Nghiên 
cứu Lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1977, tr. 319-322. 


G3 


427 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"Sau này chính thể phải lập như thế nào đến lúc đó sẽ do toàn 
thể đoàn viên và toàn thể quốc dân quyết định sao cho hợp với trào 
lưu thế giới và tình thế của nước ta mà đại đa số tán thành"'. 


Chỉ vì nhiệt huyết yêu nước nên họ muốn lập ra tổ chức đẻ 
đánh Pháp mà chăng có sự hiểu biết nào về phương pháp chiến đấu. 
Họ theo khuynh hướng ám sát cá nhân và muốn làm những việc 
kinh thiên động địa. 


Thời cơ đã đến với họ vào năm 1924, khi Toàn quyền Merlin 
sang Nhật Bản, Hồng Kông, Vân Nam và trên đường về có ghé lại 
Quảng Châu - một trung tâm sôi động của các tổ chức cách mạng 
của người Việt Nam lúc đó, thăm tô giới Sa Diện của Pháp. Tổ 
chức Tâm Tâm xã (Tân Việt thanh niên đoàn) quyết định trừng trị 
tên thực dân đầu sỏ này để mong thức tỉnh quốc dân đồng bào và 
làm cho thế giới chú ý đến nước Việt Nam. 


Phạm Hồng Thái? được sự hỗ trợ của Lê Hồng Sơn (tức Lê Văn 
Phan hay Lê Tản Anh) được giao thực hiện sứ mạng này. Mặc dù 
mật thám Pháp đã bó trí lưới canh phòng rất nghiêm mật và hai 
lần bị hỏng kế hoạch nhưng cuối cùng Phạm Hồng Thái đã tạo ra 
được cơ hội để thực hiện nhiệm vụ. Tối 19-6-1924, trong bữa tiệc 
chiêu đãi Toàn quyên Merlin tại khách sạn Victoria của nhà đương 
cục Pháp ở Sa Diện, Phạm Hồng Thái giả trang là một phóng viên 
nhiếp ảnh, đã lọt được vào phòng ăn. Một trái bom nỗ, ba người 
Pháp chết ngay tại chỗ, 6 người khác bị thương nhưng Merlin vẫn 
sống sót, mục đích của việc mưu sát không đạt được. Rồi giữa vòng 
vây của bính lính và cảnh sát Pháp tại tô giới, Phạm Hồng Thái có 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Các tổ chức tiên thân của Đảng, Ban Nghiên 
cứu Lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1977, tr. 319-322. 

2. Phạm Hồng Thái (còn có tên Phạm Đài) sinh ngày 14-5-1895 tại làng Do 
Nha (nay là Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An), làm công nhân nhà 
máy điện của hãng SIFA, tham gia đấu tranh, bị chủ sa thải, ra Hải Phòng 
làm tại một nhà máy xi măng (đâu năm 1923), sau đó vượt biên giới sang 
Quảng Châu, Trung Quốc rỗi gia nhập Tâm Tâm xã. 


428 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Lê Hồng Sơn hộ vệ, vừa bắn trả vừa chạy định vượt qua cầu sang 
thành phố Quảng Châu. Cuối cùng do bị đuôi riết, Phạm Hồng 
Thái phải nhảy xuống sông Châu Giang, con sông ngăn cách giữa 
thành phố Quảng Châu với tô giới Sa Diện và hy sinh. Lê Hồng Sơn 
trồn thoát. 


Một tở báo địa phương mô tả về vụ nỗ bom như sau: 


"Tiếng nỗ khủng khiếp khiến cả đảo Sa Diện đều nghe thấy. 
Sức của nó mạnh đến mức làm toàn bộ các thìa dĩa trên bàn tiệc 
đều bắn cả lên, gây nhiều thương tích cho khách dự tiệc. Một 
nhân chứng có mặt gần khách sạn lúc đó chạy tới giúp sức chỉ 
dám kể lại với chúng tôi ngắn gọn: Khủng khiếp! Khủng khiếp! 
Nhiều khách dự tiệc năm trên ghế hoặc dưới sàn nhà, mình mẫy 
đầy thương tích"?. 


Quả bom Sa Diện có một tiếng vang rất lớn. Báo chí Trung Quốc 
và báo chí các đế quốc như Anh, Mỹ ở Trung Quốc đều đăng tin 
này liên tiếp trong máy ngày đã làm cho thế giới chú ý đến phong 
trào cách mạng Việt Nam. Quả bom Sa Diện nỗ ra ở một tô giới 
chứ không phải tại lãnh thổ Trung Quốc nên Chính phủ Trung Quốc 
không gặp E1HHE rắc rối về mặt ngoại giao. Đặc biệt, nhân dân 
Trung Quốc rất đồng tình với hành động này. Thi hài của liệt sĩ Phạm 
Hồng Thái, đến tháng 12 năm ấy, được Chính phủ Tôn Văn cải táng 
tại Hoàng Hoa Cương, bên cạnh mộ của 72 liệt sĩ Trung Quốc đã 
hy sinh ở Quảng Châu trước Cách mạng Tân Hợi, với tắm bia đề 
"Mộ của liệt sĩ Việt Nam Phạm Hông Thái" bất chấp việc cho nhà 
cằm quyền thực dân Pháp ở Đông Dương nhiều lần can thiệp phản đối. 


Phan Bội Châu lúc đó tuy không tham dự vào hành động oanh liệt 
này nhưng sự việc đã khiến ông rất khâm phục. Trong Thư Thanh minh 


1. Xem các ảnh chụp vụ mm sát trơng luận án của Patrice Morlat, Pouvơir..., Tập IL 
Sđd, Phụ lục, tr. 157-I59 và Patrice Mơrlat, /ndochine..., Sđd, tr. 468-470. 


2. Theo báo Souh China Moming Posi, tài liệu của J. Boudarel, dẫn lại trong 
cuôn sách của W. J. Duiker, Hó Chí Minh a Lực, Sđd, tr. 600 và tr. 118. 


429 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


của Việt Nam Quốc dân Đảng, Phan Bội Châu đã kịch liệt lên án chủ 
nghĩa để quốc Pháp: 


"Việc ám sát Méclanh của Đảng chúng tôi không phải là vì 
một cá nhân người Pháp, mà việc ám sát Merlin là một tên đại 
biểu cho Chính phủ vạn ác. Nếu như Merlin lấy tư cách là một 
cá nhân bình dân của nước Pháp mà gặp chúng tôi thì người 
nước chúng tôi cũng bắt tay chào hỏi thân mật mà coi đó là đồng 
bào anh em trong bốn biển và quyết không dùng thủ đoạn kịch 
liệt để đối đãi với Merlin. Nay Đảng chúng tôi phải dùng đến 
thủ đoạn kịch liệt để đối đãi với hắn bởi vì hắn là kẻ đại biểu 
cho Chính phủ cực kỳ vô nhân đạo. Đồng bào muốn biết kẻ chủ 
mưu gây ra vụ ném tạc đạn đó là người nào? Xin thưa rằng, kẻ 
chủ mưu đó không ai khác ngoài Chính phủ Pháp cực kỳ vô nhân 
đạo kia... 


Chính phủ Pháp nếu như muốn không đẻ xảy ra những sự kiện 
như thế thì phải cải cách cho thật thích hợp những điều mà Đảng 
chúng tôi yêu cầu. Phải để cho nhân dân Việt Nam chúng tôi được 
hưởng quyền dân tộc tự quyết"". 


Sau đó, Phan Bội Châu còn viết cuốn Truyện Phạm Hông Thái 
biểu hiện sự đoạn tuyệt với luận điểm "Pháp - Việt để huê" vài năm 
trước. Theo Phan Bội Châu thì việc viết truyện này là nhằm: 


"Đề các đồng chí của liệt sĩ ghi nhớ công lao, để không những 
làm sống lại hồn nước, làm mắt vía bọn giặc, mà còn để làm phần 
chấn những người nhu nhược hèn yếu, để làm cho kinh động thế 
giới... Tôi mong rằng từ nay về sau sẽ có những người nối tiếp 
nhau làm công việc như liệt sĩ và sẽ hay hơn, rằm rộ hơn và ngời 
sáng hơn"?. 


1. Phan Bội Châu, Toàn tập, Tập 3, Sđd, tr. 600-601. 
2. Lời tựa Truyện Phạm Hồng Thái trong Phan Bội Châu, Toàn tập, Tập 3, 
Sđd, tr. 573. 


430 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Phan Bội Châu đánh giá: 


"Mục đích hy sinh của Phạm cao thượng trong trắng hùng vĩ tuyệt 
luân như vậy... Chúng ta sở dĩ sùng bái Phạm Quân không những vì 
Phạm Quân có mục đích đó, không những chỉ ở thủ đoạn hy sinh của 
Phạm Quân mà còn ở chỗ Phạm Quân đã mở ra cho nước ta một kỷ 


nguyên mới, điều đó làm cho tôi hết sức khâm phục vậy"'. 
Trong bài Văn tế liệt sĩ Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu còn viết: 


"Tráng liệt thay, việc làm của Phạm Quân, ném một quả tạc 
đạn làm chấn động cả hoàn cầu! Hùng tráng thay cái chí của 
Phạm Quân, nghìn thu còn chói lọi trong sử sách. Anh đã làm việc 
ấy trước chúng ta, mong người sau sẽ ké tiếp. Một người xướng lên 
mà muôn người họa lại, tiếng hô ứng vang dậy rằm rằm. Cờ cộng 
hòa rực rỡ, chuông tr do vang ngân, anh dẫu chết mà vẫn còn mãi 
mãi, dưới suối vàng mắt vẫn quắc lên, trên trời xanh hồn vẫn sáng 
ngời, văng vặc suốt hai miền Nam Bắc"?. 


Ngày 19-6-1924, cả Việt Nam bừng tỉnh vì tiếng bom Sa Diện. 
Tiếng bom Sa Diện đội mạnh về nước làm cho đồng bào Việt Nam 
trong nước phắn khởi và làm cho chính quyền thực dân lo sợ: 


"Quả bom ở Quảng Châu ném vào Toàn quyền Merlin đã gây 
nên một ảnh hưởng lớn trong các giới người bản xứ””. 


Tiếng bom Sa Diện đã thức tỉnh lòng yêu nước của đông đảo 
quần chúng nhân dân Việt Nam. Mặc dù mục đích trừng trị Toàn 
quyền Merlin không thành, tiếng bom oanh liệt của Phạm Hồng 
Thái đã "báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc, như chỉm én 
báo hiệu mùa xuân". 


I. Phan Bội Châu, Toàn tập, Tập 3, Sđd, tr. 590. 

2. Phan Bội Châu, Toàn ráp, Tập 3, Sđd. tr. 605. 

3. Outrey, S¡ j étais russe et bolchévik. Le Temps đ Asie, sô ra ngày 29-1 1-1924. 

4. Trản Dân Tiên, Những mẫu chuyện vẻ đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, 
Sđd, tr. 62. 


431 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


c. Đường dây Xiêm La (Thái Lan) 


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, từ năm 1918 đến năm 
1925, Đặng Thúc Hứa đã đóng một vai trò quan trọng trong việc 
thiết lập đường dây liên lạc, đưa đón những người yêu nước, hoạt 
động cách mạng giữa Xiêm La và Việt Nam. Từ năm 1922, ông đã 
thành công trong việc thành lập cả một hệ thống cơ sở trong các 
cộng đồng người Việt dọc theo sông Mê Kông. Các cộng đồng này 
từ lâu vẫn duy trì các mối liên lạc thân hữu với những người quen 
hoặc gia đình còn ở lại trong nước. Đường dây này là một trong 
những con đường vận chuyên nhiễu tài liệu cách mạng phát hành ở 
Trung Quốc và nước ngoài về trong nước và đưa đón những chiến 
sĩ cách mạng từ trong nước, nhất là những người ở Nghệ Tĩnh, 
Trung Kỳ, muốn qua Trung Quốc qua đường Lào, Xiêm La (Thái 
Lan)!. Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Phạm Hồng Thái... đã dùng 
con đường này để dừng chân một thời gian ở Xiêm La trước khi 
sang Quảng Châu. Con đường này hoạt động rất hữu hiệu, che mắt 
hoàn toàn được Sở Mật thám Pháp. Mãi đến năm 1927, cơ quan 
Những vấn đề chính trị của Phủ Toàn quyền mới biết được những 
người cách mạng Việt Nam đã đặt được một cơ sở ngay tại sát cửa 
ngõ Đông Dương". 


IL PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CỦA CÁC TÀNG LỚP NHÂN 
DÂN VIỆT NAM TRONG NƯỚC 


Giữa lúc những hoạt động ở nước ngoài của các chiến sĩ cách 
mạng Việt Nam diễn ra sôi nổi đa dạng phong phú thì ở trong nước 
phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam cũng ngày một lên cao 
và mang những sắc thái mới. 


_— 


. Christopher Goscha, Thailand and the Southeast Asian networks öøƒ 
Vietnamese revolution, North institute of Asian studies, Curzon Press 
1999, tr. 45. 

. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd. tr. 463. 


432 


là) 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


1. Việc chế tạo bom ở Vĩnh Yên (năm 1920) 


Ngay từ năm 1917, hai ông có tên là Đo Y và Đo Co' ở làng 
Kim Bang?, những người đã từng tiếp xúc với những dư đảng cách 
mạng ở Nam Trung Quốc và Xiêm, định tiến hành một cuộc khởi 
nghĩa để đánh đuôi người Pháp và lập lại uy quyền của nhà vua ở 
trong nước. Để thực hiện điều này, họ cùng nhiều người khác xúc 
tiền việc chế tạo bom (bom tự tạo). Họ cho rằng năm Canh Thân là 
"năm nhà vua sẽ trở về và việc khởi nghĩa sẽ thành công" và dự 
định khởi sự vào ngày 5-8-1920, tức ngày 2l tháng Sáu âm lịch. 
Nhưng ngày 17-7-1920, một phần tử "can phạm" đi tô cáo với 
Công sứ Vĩnh Yên. Công xứ Vĩnh Yên đã cùng với Thanh tra Sở 
Mật thám vây bắt được tất cả những người "chủ mưu" và độ ba chục 
"nghỉ can" cùng rất nhiều bom. 


Trong quá trình điều tra, nhiều vụ bê bối trong ngành mật thám 
Pháp bị phát hiện. Nhiều thám tử đã hoạt động hai mang, vừa làm 
việc cho Sở Mật thám vừa cộng tác với những người khởi nghĩa. 
Mặt khác những mâu thuẫn tranh giành quyền lợi giữa những 
nhân viên của Tòa Công sứ và Sở Mật thám đã được phơi bày. Vào 
đầu tháng 3-1921, cuộc điều tra được tiếp tục và người ta thấy hai 
thám tử, một người nhận lương của viên quan đầu tinh và người kia 
nhận lương của Sở Mật thám, đã lợi dụng vụ "âm mưu làm loạn” 
này vào mục đích cá nhân. Họ tiết lộ tin tức cho những người khởi 
nghĩa biết là mật thám đã hay biết kế hoạch của họ để thúc đây 
họ đây mạnh việc khởi sự; mặt khác, họ làm như vậy đề tăng thêm 


1. Trong nguyên bản tiếng Pháp không có dấu, chúng tôi đoán có lẽ là Đỗ Ý 
và Đỗ Cô. 

2. A.O.M. Aix-en-Provence, sous série 7K, carton 52. "Affaire đes bouteilles 
de Perrier" en 1920. Dẫn lại của Patrice Morlat, Pouvoir..., Sđd, tr. 16]. 
Theo tài liệu này, hai ông Đỗ Ý, Đỗ Cô ở làng Kim Biảne) Hưng Yên. 
Chúng tôi chưa xác minh được địa danh này, có thể các ông này đã lên 
Vĩnh Yên thực hiện ý định của mình hoặc tài liệu nhằm Vĩnh Yên thành 
Hưng Yên. 


433 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


giá trị tin tức mà họ thu lượm được và bán cho mật thám Pháp. Kết 
quả của vụ án là những phần tử khiêu khích này được trắng án còn 
những người dự định khởi nghĩa thì bị nhiều năm tù đày. 


Vụ chế tạo bom ở Vĩnh Yên bị phát giác cho thấy nhiều phương 
thức đấu tranh kiểu cũ thời trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 
nay không còn phù hợp với sự biến chuyển của tình hình tại Việt Nam. 


2. Hoạt động của tư sản, địa chủ đòi quyền lợi về kinh tế và 
chính trị 


Giai cấp tư sản Việt Nam phát triển mạnh trong Chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất. Sau chiến tranh, trong những năm 20, sức mạnh 
kinh doanh của giai cấp này càng được khăng định trong đời sống 
kinh tế xã hội của đất nước. Nhờ vào địa vị kinh tế này, họ đã bắt 
đầu ý thức về những trở ngại trên con đường phát triển của mình và 
bắt đầu đấu tranh cho những quyễn lợi giai cấp. 


a. Phong trào vận động "Tẩy chay khách trú " 


Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, có 189.000 Hoa kiều 
sinh sống tại Việt Nam và phân chia như sau giữa các miễn: 
141.100 người ở Nam Kỳ, 41.800 người ở Bắc Kỳ và 6.100 người 
ở Trung Kỳ. Riêng ở Nam Kỳ, tính đến năm 1926, số người Hoa 
đã lên đến 237.000, trong đó, hai phần ba sinh sống ở Sài Gòn và 
Chợ Lớn, số còn lại sống ở các tỉnh miền Tây sản xuất nhiều lúa 
Bạo như Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu!. Hoạt động 
của người Hoa rất đa dạng nhưng chủ yếu là trong lĩnh vực buôn 
bán, thương mại. 


Sự vươn lên của giai cấp tư sản Việt Nam nói chung, đặc biệt là 
ở Nam Kỳ, đã vấp phải sự cạnh tranh gay gắt, không những là của 
tư bản người Pháp mà còn là cả của các thế lực thương nhân Hoa 
kiểu (Khách trú), nhất là trên lĩnh vực mua bán, xay xát lúa gạo. 


1. Patrice Morlat, Indochine..., Sđd, tr. 481. 
434 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Tháng 8-1919, nhân một sự việc là một số cửa hàng cà phê của 
Hoa kiều ở Sài Gòn tự ý tăng giá và có thái độ miệt thị đối với 
khách mua người Việt, một phong trào "Tấy chay khách trú" đã 
được thổi bùng lên. Lúc đầu, giới thương nhân người Việt phản 
ứng lại bằng cách tự mở quán cà phê và hô hào người Việt không 
vào quán của người Hoa. Sau đó, phong trào được đây lên tới mức 
các thương gia bản xứ hô hào người Việt Nam dùng hàng nội hóa, 
không mua hàng của thương lái Hoa kiều nữa và kêu gọi đẩy mạnh 
các hoạt động kinh tế của chính người Việt Nam. 


Ngày 30-8-1919, tờ L2 Tribune Indigène (Diễn đàn bản xứ) 
xuất bản ở Sài Gòn đăng bức thư của một thương nhân Hoa kiểu có 
tên là Lý Thiên gửi đăng trên các báo ở Nam Kỳ để sỉ nhục người 
Việt và thách đố phong trào tây chay. Như lửa cháy đỏ thêm dầu, 
bức thư đã gây ra một sự phẫn nộ. Phong trào "Tẩy chay khách trá" 
trở nên sôi động và lan rộng ra cả nước, từ Hải Phòng, Hà Nội đến 
nhiều tỉnh ly như Nam Định, Phủ Lý, Thái Bình... Những hoạt động 
như biểu tình và rải truyền đơn diễn ra rất tự do ngoài đường phố dưới 
con mắt ":rưng lập" của chính quyền thực dân. Những người tham gia 
phần đông là học sinh các trường trung học và cao đẳng, con cháu các 
gia đình tư sản lớn nhỏ, một số viên chức. Họ tung ra các khâu hiệu 
"Người Nam không chịu gánh vàng đi đỏ sông Ngô nữa"!, rằng: "Hãy 
lập cửa hàng, cửa hiệu của người Nam" và "Người Nam mua bán với 
người Nam". Ở Hà Nội, cứ chiều đến là có cuộc biểu tình ở phố Hàng 
Buôồm, nơi có nhiều Hoa kiều cư ngụ và có những cuộc xung đột nhỏ 
xảy ra. Ở Nam Kỳ, Nguyễn Chánh Sắt, chủ bút tờ Nông Cổ mín đàm 
hô hào người Việt Nam hùn vốn đề thành lập một tố chức kinh doanh 
gọi là An Nam Thương Cuộc công ty với số vốn ban đầu khoảng 
100.000 đồng Đông Dương, đầu tư vào việc xây dựng các kho tàng, 
mua sắm các phương tiện vận tải, cơ sở xay xát... để cạnh tranh với 
tư sản Hoa kiểu trong việc thu mua và xuất cảng lúa gạo trực tiếp với 


1. Lúc bấy giờ người Việt Nam dùng từ "Ngô", "quân Ngô" đề chỉ Hoa kiều. 
435 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


chính quyền hoặc với các thương nhân nước ngoài mà từ trước vẫn do 
tư sản Hoa kiều lũng đoạn. 


Phong trào "Tẩy chay khách trú" đã có tác động cỗ vũ cho 
cuộc vận động mở mang các hoạt động kinh tế và mặt khác, kích 
thích một tinh thần dân tộc có phần nào cực đoan. Lúc đầu, thái 
độ của chính quyền thực dân là lợi dụng để hướng phong trào 
quần chúng vào những mục tiêu không nguy hại đến nền thông trị 
thực dân. Nhưng đến cuối năm 1919, sợ phong trào vượt quá ý đồ 
của giới cầm quyền, trong kỳ họp của Hội đồng Chính phủ Đông 
Dương, quyền Toàn quyền Đông Dương Monguillot nhận định: 
"Cuộc tranh thương với người Hoa thật ra là một cuộc bạo động 
khinh xuất". 


Sau đó nhà cằm quyền ban bố nhiều biện pháp để chấm dứt 
phong trào như cắm tụ tập, "gây mát trật tự trên đường phó". Đánh 
giá ý nghĩa của phong trào này, báo cáo chính trị của Phủ Toàn quyền 
năm 1919 có viết: 

"Phong trào tây chay xảy ra ở Sài Gòn này tuy rằng quá trớn 
nhưng cũng có ý nghĩa rằng tư tưởng đã đổi mới, mới đây ít năm 
thì người Nam Kỳ chăng những không thích mà còn sợ cái việc 
buôn bán, bây giờ thì họ thấy thương mại là quan trọng cho họ và 
họ cần phải cố gắng trên cái hướng này... Những người chủ chốt 
trong vụ tây chay (ở Bắc) nói chung là thuộc vào hạng thương gia 
giàu có, hạng thâu khoán lớn"". 


b. Cuộc đấu tranh chống độc quyên hải cảng Sài Gòn năm 1923 


Trước đây, việc xuất cảng lúa gạo Nam Kỳ qua hải cảng Sài Gòn 
do một số tư sản Hoa kiều năm giữ. Sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất, tư bản Pháp phát triển thế lực, họ thấy cần giành giật lại 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại Việt Nam, 
Tập 4 (1919-1930), Nxb. Giáo đục, Hà Nội, 1963, tr. 127. 


436 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


một mối lợi to lớn và lâu dài này từ tay Hoa kiều. Do đó, một 
công ty tư bản Pháp đã vận động chính quyền thực dân ở Đông 
Dương đẻ xin được độc quyền xuất khẩu tại hải cảng Sài Gòn 
trong một thời hạn là 20 năm. Việc này đã được đem ra biểu 
quyết tại Hội đồng thuộc x.i Do được sự ủng hộ ra mặt của chính 
quyền thuộc địa cùng với số tiền mua chuộc rất lớn, tập đoàn tư 
bản Pháp chiếm được đa số phiếu trong Hội đồng thuộc địa, 
trong đó có hằu hết những đại biểu người Pháp và một số đại 
biểu người Nam theo Pháp. Phái phản đối cũng đồng thời là 
phái thiểu số là những đại biểu của tập đoàn đại địa chủ tư sản 
trong Đảng Lập hiến và một số người Pháp trong phe đối lập. Tuy 
vậy, cuộc đấu tranh không phải chi hạn chế trong nghị trường 
mà đã lan ra cả bên ngoài. Phái phản đối vận động trên các báo chí, 
tô chức các cuộc mít tỉnh, lôi kéo được các tầng lớp địa chủ, tư 
sản và một số tiểu tư sản trí thức thành thị tham gia đầu tranh. 
Lập luận tuyên truyền của họ là mặc dù hiện nay việc xuất cảng 
lúa gạo ở Sài Gòn thực tế do Hoa kiều nắm giữ nhưng không có 
gì bảo đảm về mặt pháp lý cho quyền lợi đó cả, một khi thương 
mại của người Việt phát triển thì có thể lấy lại. còn nếu để hải 
cảng Sài Gòn lọt vào tay công ty độc quyền Pháp thì sẽ không 
còn cách nào cứu vãn được. Do sự phản kháng mạnh mẽ của 
nhân dân vang dội đến các chính giới bên Pháp, chính quyền thực 
dân buộc phải tạm gác nghị quyết của Hội đồng thuộc địa. Thực 
chất cuộc đấu tranh này là sự xung đột quyền lợi giữa phe tư sản 
Hoa kiều đồng minh với tập đoàn đại địa chủ tư sản Nam Kỳ, và 
các tập đoàn tư bản Pháp dựa vào nhà cầm quyền Pháp. Nhưng 
cũng trong dịp này, một số đại biểu của tập đoàn đại địa chủ 
trong Đảng Lập hiến Nam Kỳ như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan 
Long, Lê Quang Liêm... đã được dịp nhảy lên vũ đài chính trị, 
tự nhận là yêu nước, thương dân để rồi sau đó một thời gian họ 
bộc lộ là những người thân Pháp, ùng hộ chủ thuyết "Pháp - Việt 
đề huê" 


437 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


c. Phong trào báo chí tư sản và tiểu tư sản với tư tưởng quốc 
gia cải lương 


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, giai cấp tư sản và tiểu tư 
sản đã phát triển và vươn lên từ trơng chiến tranh. Ảnh hưởng của 
những biến động trên trường quốc tế đã liên tiếp dội vào Việt Nam. 
Tại các thành phố, những phương tiện ấn loát hiện đại và phát hành 
đã khá phố biến. Lực lượng những người cầm bút, sinh viên học 
sinh cũng ngày càng đông đảo. Chính sách thuộc địa của thực dân 
Pháp mâu thuẫn với quyển lợi và nguyện vọng của tẳng lớp người 
mới khiến họ buộc phải lên tiếng đòi hỏi, phản đối, lúc đầu thường 
ôn hòa nhưng do sự đàn áp của chính quyền thực dân, một số họ đi 
đến hành động chống lại. Một trong những mặt trận được họ lợi 
dụng chính là báo chí. 


Tại Nam Kỳ, giai cấp tư sản và đại địa chủ phát triển khá mạnh 
mẽ. Ngoài việc đụng độ, cạnh tranh với tư sản Hoa kiểu, họ cũng 
có những va chạm về quyên lợi với thực dân Pháp. Họ muốn có 
những cải cách rộng rãi hơn hay được đối xử bình đăng hơn. Theo 
chế độ báo chí lúc bấy giờ, những tờ báo viết bằng tiếng Pháp được 
tương đối tự do hơn so với những tờ báo được viết bằng chữ Quốc 
ngữ, nghĩa là không phải kiểm duyệt trực tiếp mặc đù quyền tự do 
ngôn luận vẫn bị cắm đoán. Điều đặc biệt là lúc bấy giờ đã có một 
số đông đảo người Việt biết và am hiểu tiếng Pháp. Do đó, trong 
cuộc đấu tranh công khai và hợp pháp, những báo chí bằng tiếng 
Pháp đã trở nên một công cụ của phe đối lập. Thêm vào đấy, có một 
số người Pháp làm nghề tự do như viết báo, luật sư, giáo viên... 
vì quyển lợi cá nhân bị xâm phạm, lại mang tư tưởng tự do và dân 
chủ của cuộc cách mạng năm 1789 của nước Pháp nên trong cuộc 
đầu tranh hợp pháp ở Nam Kỳ lúc bấy giờ, họ đã bắt tay với một số 
chính khách người Việt, đứng vào phe phản đối nhà cằm quyển 
thực dân. Tờ La Tribune Indigène (Diễn đàn bản xứ) của Nguyễn 
Phú Khai, Bùi Quang Chiêu đả kích vào cá nhân những nhà thống 
trị đương thời như Cognacq, Thống đốc Nam Kỳ, Outrey, Nghị sĩ 


438 


Chương VII Phong trào yêu nước và công nhân... 


Quốc hội đại biêu những người Pháp ở Nam Kỳ tại Nghị viện Pháp, 
De la Chevrotière tư sản ở Nam Kỳ; đồng thời bênh vực cho giới 
địa chủ người Nam có quyên lợi xung đột với tư bản Pháp. Tờ 
LIndochine (Đông Dương) của luật sư Monin và " voix libre"” 
(Tiếng nói tự do) của Giáo sư Ganovsky đều lên tiếng tố cáo những 
hành vi tham tàn và độc ác của nhà cầm quyển Pháp. Cố nhiên là 
họ công kích cá nhân chứ không phải công kích chế độ thuộc địa 
cũng như họ bênh vực cho giới địa chủ tư sản người Việt Nam có 
quyên lợi xung đột với tư bản Pháp hơn là bênh vực cho nhân dân 
Việt Nam. 

Sau phong trào chống độc quyền hải cảng Sài Gòn, một số tư 
sản và địa chủ Nam Kỳ bao gồm những nhà công nghiệp, thương 
mại, điền chủ, công chức cao cấp đang tại chức hoặc về hưu (trong 
số này có một số người gia nhập quốc tịch Pháp) liên kết thành một 
tập đoàn chính trị, lấy tên là Đảng Lập hiến An Nam do Bùi Quang 
Chiêu làm lãnh tụ. Gọi là đảng nhưng sự thực họ "không có hệ 
thống tổ chức, không có điều lệ, không có cán bộ... là một tố chức 
tập hợp nhau về mặt tỉnh thần"'. Sở đĩ họ tự gọi là "lập hiến" vì họ 
chỉ muốn đi đến chỗ xin Pháp ban cho một hiến pháp, một mức độ 
tự trị nào đó dưới quyền của Pháp. Tư tưởng chính trị của Đảng 
Lập hiến ở Nam Kỳ chủ yếu là chủ nghĩa quốc gia cải lương, chủ 
nghĩa "Pháp - Việt đề huế". Cơ quan ngôn luận của họ là hai tờ báo 
La Tribune indochinoise (Đông Dương diễn đàn) và Echo Annamite 
(Tiếng vang Annam). Những tờ báo này đứng trên lập trường của 
tư sản và địa chủ Nam Kỳ và đề ra một vài điều cải cách tự do, 
dân chủ. 

Tiến hơn một bước và khác với mấy tờ báo kế trên là tờ L4 
Cloche Fêlée (Chuông rạn) của Nguyễn An Ninh, một thanh niên 
Tây học có ảnh hưởng lớn trong giới tư sản và tiểu tư sản trí thức ở 
Nam Kỳ hồi đó. Mặc dù tờ báo mang tiêu đề "Cơ quan tuyên truyền 


1. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 232. 
439 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


cho tư tưởng dân chủ của nước Pháp" (sau đó đổi thành "cơ quan 
tuyên truyền dân chủ") nhưng thực tế đã trở thành diễn đàn lên án 
chế độ thực dân Pháp, truyền bá các tư tưởng dân chủ cấp tiến và 
thấm nhuằn tinh thần yêu nước, chống áp bức. Số 1 của tờ báo ra 
ngày 10-12-1923 do Nguyễn An Ninh làm chủ nhiệm và sau này, 
khi Nguyễn An Ninh bị bắt thì Phan Văn Trường thay thế. Tờ báo 
ra đến ngày 3-5-1926 thì tự đình bản để đến ngày 6-5-1926 lại tục 
bản với tên mới là L'ÁAnzm (An Nam). Trong suốt thời gian tồn 
tại, tờ báo thực sự trở thành diễn đàn của các lực lượng yêu nước và 
dân chủ chống lại nền thống trị thực dân, đả kích chủ nghĩa cải 
lương của Đảng Lập hiến. Nét đặc biệt là những người chủ trương 
tờ báo, trong một chừng mực nào đó, đã sử dụng nó để đóng góp 
vào việc truyền bá những tư tưởng cộng sản. Trên tờ báo này, các 
tác giả đã trích đăng nhiều bài rút ra từ báo chí cộng sản nước ngoài, 
nhất là tờ L" Hưmaniré (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp. 


Bằng ngòi bút sắc sảo, tác giả những bài báo trên tờ Chuông 
rạn đã phê phán mạnh mẽ những luận điểm do chính quyền thực 
dân đưa ra trên các báo chí công khai hồi bấy giờ. Hai tiếng Giống 
nòi đã từng vang lên trong tâm hồn người Việt, nay được khơi dậy 
nhiều lần đưới ngòi bút của Nguyễn An Ninh, đó là niềm kiêu hãnh 
dân tộc và là cái tát đối với giới thực dân quen thói khinh miệt dân 
bản xứ là "giống nòi dơ dáy" (sale race annamite). Vững tin ở sức 
mạnh dân tộc, ông viết: 

"Chúng ta là một giống nòi đã luôn luôn trả giá đắt cho cái 
quyền được sống... đã bao phen chống chọi với những kẻ thù mạnh 
hơn và đã chiến thắng"!. 


Theo Nguyễn An Ninh, nền tảng vững chắc tạo nên sức sống 
đó chính là di sản văn hóa của người Việt Nam sáng ngời đạo lý 
độc lập tự do trải máy nghìn năm, rằng: 


1. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Tạp chí Xưa và Nay, Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr. 34. 


440 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


"... dân tộc Việt Nam là một dân tộc tự do, đã từng có một nên 
văn hóa vào cái thời mà ở Pháp, người ta còn sống tụ tập quanh 


những đầm nước"!. 


Nguyễn An Ninh lên án chính sách "chia để trị" của chính quyền 
thuộc địa. Với tình cảm yêu nước thiết tha, ông khăng định sự gắn 
kết thống nhất của đất nước Việt Nam trong chiều dài lịch sử. Ở 
chiều kia, ông vạch trần "sứ mệnh khai hóa văn mình" của thực dân 
Pháp. Trong tập sách nhỏ La France en Indochine? (Nước Pháp ở 
Đông Dương), Nguyễn An Ninh viết: 


"Không phải vì tình cảm mà nước Pháp đã vượt qua con đường 
14.000 cây số để sang Đông Dương..." và "... chỉ trong một thời 
gian hết sức ngắn ngủi đã đưa một dân tộc đến tận cùng của sự dốt 
nát, nô lệ, tối tăm dày đặc "4. 


Mục đích chính trị của ông là bác bỏ chủ thuyết "Pháp - Việt để 
huế" đang được thực dân đề cao. Trên báo chí, ông kêu gọi quần 
chúng nhân dân: 


"Đừng có tin ở chính sách liên hiệp mà người ta đang nói đến 
nhiều. Muốn liên hiệp ít nhất cũng phải có hai người và chỉ có liên 


hiệp giữa các bên bình đăng ngang nhau'Š. 


Ông thắng thắn cảnh tỉnh những người nuôi ảo tưởng "hợp tác” 
"đề huê" với Pháp. Ông nói: 


"Liên hiệp! Hợp tác! Người ta muốn liên hiệp với ai? Người ta 
muốn hợp tác với ai? Một dân tộc đang bị ngoại bang thống trị mà 
tính chuyện "liên hiệp" "đề huê" thì chăng khác nào "muốn dựa vào 
ông chủ của mình để mong thoát ra khỏi vòng nô lệ", chăng khác 


1. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr. 56. 

2. La France en Indochine, Paris, Nxb. A và F, Debeau, 1925. 
3, 4. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr. 34. 

5. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđủ, tr. 55. 


441 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nào họ đã quên đi quá nhanh cái lý do vì sao người ta biến họ thành 
nô lệ”!. 


Càng ngày càng tỏ ra tỉnh táo vẻ chính trị, Nguyễn An Ninh cũng 
bày tỏ thái độ bắt tín vào chủ nghĩa Lập hiến của Bùi Quang Chiêu. 
Ông viết: 

"Do đó, đối với chúng tôi, khi thấy một nhóm trí thức cứ đòi 
người bảo hộ của họ, ban cho những quyển hạn, khi thấy họ cứ la hét, 
cứ nài ni, cứ lạy lục van xin, cứ quy lụy để kêu nài cho những người 
anh em cùng nòi giống, đôi chút quyển để cho con người còn giữ 
được chút phẩm giá trong thế giới với người là bạn, để cầu xin cho Tổ 
quốc tôi đòi của họ, được có một chỗ ngồi trong bàn tiệc của các dân 
tộc, thì chúng tôi cho rằng thật là vô ích, làm sao mà trong cái thế giới 
này, có thể đạt được bất cứ một cái gì bằng cầu nguyện và nước mắt"?. 


Thực tiễn phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam, kinh 
nghiệm đấu tranh ở các nước đã đưa Nguyễn An Ninh tới những 
thay đổi quan trọng. Từ tư tưởng yêu nước ôn hòa, ông đã thừa 
nhận tính tất yếu của bạo lực cách mạng. Trong cuốn Nước Pháp ở 
Đông Dương phát hành vào tháng 4 năm 1925, ông viết: 


"Khi một dân tộc đã bị dồn đến tình thế không còn có sự lựa 
chọn nào khác hơn là: chết hay là nô lệ, thì chống trả lại tử thần là 
thể hiện tính hùng cường, người ta chỉ lên án bạo lực khi nó chưa 
cần thiết, nhưng trong trường hợp đó là con đường duy nhất thì ai 
cũng phải chấp nhận nó"°, 

Trên tờ Chuông rạn số 20 ra ngày 26-1 1-1925, ông khẳng định: 

"Bạo lực bị lên án ở nơi nào không cần đến nó. Còn có những 


trường hợp phải chấp nhận bạo lực, bởi vì không có phương sách 
nào khác "4. 


1. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr. 55. 
2. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr.142. 
3. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr.1 18. 
4. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sổd, tr. 43. 


442 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Ngoài những hoạt động báo chí, Nguyễn An Ninh còn tổ chức 
diễn thuyết về để tài "Cao vọng của thanh niên Annam"”, tại Hội 
khuyến học Nam Kỳ (SAMPIC) vào đêm 15-10-1923, mở đầu cho 
những hoạt động chính trị của ông ở trong nước sau khi du học ở 
Pháp về. Bài diễn thuyết của ông được coi như lời tuyên ngôn tranh 
đầu, có ảnh hưởng sâu sắc tới các tầng lớp nhân dân, nhất là trong 
giới trí thức, học sinh, sinh viên Nam Kỳ. Thanh niên cao vọng 
Đảng đã tự phát ra đời và sau đó phát triển thành Phong trào Hội 
kín Nguyễn An Ninh (1923-1928) lan rộng tới nhiều vùng nông 
thôn Nam Kỳ, mặc dù trên thực tế đây không phải là một tổ chức 
có hệ thống, có cương lĩnh chính trị rõ rệt. 


Những hoạt động của Nguyễn An Ninh đã được đông đảo đồng 
bào hưởng ứng còn thực dân Pháp thì coi ông là "phần tử nguy 
hiểm" đỗi với nền "an ninh" thuộc địa. Ông bị bắt, bị tù và hy sinh vì 
sự nghiệp đấu tranh của dân tộc. 

Ở Nam Kỳ lúc đó còn có một vài tờ báo khác của những nhóm 
thanh niên tiểu tư sản và tư sản, do tính chất quyết liệt của chúng 
nên đã bị thực dân Pháp đàn áp, cắm lưu hành ngay từ đầu như 
LỜ Jeune Annam (An Nam trẻ), tờ Le Nha qué (Người Nhà quê); 
hoặc có xu hướng tự trị như tờ L°Union indochinoise (Đông 
Dương hợp nhất). Tờ Le Nha qué (Người Nhà quê) ra số duy nhất 
ngày 11-11-1926. Tờ báo do Nguyễn Khánh Toàn làm chủ nhiệm. 
Ngay trên trang đầu số báo đã đăng lời kêu gọi: 

"Những ai còn sinh lực, bầu máu nóng hãy tranh đấu để bẻ gấy 
xiêng xích nô lệ, để cho con cháu ta được trở thành công dân của 
một nước hủng mạnh và tự do trong nay mai". 

Tờ báo mới ra được một số đã bị chính quyên thực dân ra lệnh 
đình bản và truy tố những người chủ trương về tội "xứi giục nồi loạn". 

Bên cạnh một số tờ báo được viết bằng chữ Pháp ở Nam Kỳ kể 
trên là những sách báo ái quốc và dân chủ được lưu hành khắp toàn 
quốc. Tờ Thực nghiệp dân báo ra số đầu tiên ngày 12-7-1920 tại 


443 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Hà Nội. Đây là tờ "Nhật báo thông tin kinh tế, thương mại, kỹ nghệ 


và nông nghiệp" do một số nhà tư sản lớn chủ trương. 


Báo chí chữ Quốc ngữ bị thực dân Pháp kiểm duyệt gắt gao nhằm 
chặn họng những tiếng nói tự do của nhân dân Việt Nam. Nhưng 
chúng không thể nào bịt miệng mãi được những cây bút có tâm huyết 
yêu nước thương nòi. Từ năm 1924, trong những dịp đưa dân nguyện 
cho Toàn quyền Varenne đòi thả Phan Bội Châu, để tang Phan Châu 
Trinh..., báo chí yêu nước đã đóng góp một phần khá lớn công sức 
của mình. Khẩu hiệu đời tự do ngôn luận đã được phổ biến trong các 
cuộc mít tỉnh, biểu tình, đưa dân nguyện. Nhiều tờ báo xuất bản sau 
khi bị kiểm duyệt đã bỏ trống hàng cột đẻ gián tiếp phản đối chế độ 
kiểm duyệt của thực dân Pháp. Nhiều vụ báo chí bị đưa ra tòa án của 
thực dân vì đã "phạm" vào Điều luật hình sự "97 có thay đổi" (code 
penal 91 modifñé) là đòi tự do ngôn luận làm rối loạn cuộc trị an của 
thực dân Pháp. Tờ Thực nghiệp dân báo đã phản ánh được phong trào 
đâu tranh đòi thả Phan Bội Châu, truy điệu Phan Châu Trinh. Tờ 
Đông Pháp thời báo ở Sài Gòn là một diễn đàn phản đối lễ Tứ tuần 
đại khánh của Khải Định, cổ động để tang Phan Châu Trinh, đòi thả 
Nguyễn An Ninh. Đặc biệt là tờ Pháp - Việt nhất gia, trong một số 
báo duy nhất không chịu sự kiểm duyệt của chính quyên thực dân, đã 
lên án chế độ thuộc địa, chống Ngân hàng Đông Dương, đả đảo chủ 
nghĩa "Pháp - Việt đề huê", đòi tự do ngôn luận. 

Một màu sắc mới trên mặt trận tư tưởng từ sau Chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất là nhiều tờ báo mới đã xuất hiện từ Nam chí Bắc. 
Những trào lưu tư tưởng mới đã được các báo chí truyền tải đến các 
độc giả. Nhiều người yêu nước đã bắt đầu biết sử dụng báo chí như 
là một công cụ hữu hiệu để tập hợp quần chúng trong cuộc đấu 
tranh chống lại nhà cầm quyên thực dân. 


3. Thành lập Việt Nam Nghĩa Đoàn và Hội Phục Việt 


Vào đầu năm 1925, trong không khí khát khao đòi tự do dân 
chủ của thanh niên tiểu tư sản và tư sản, một nhóm sinh viên 


444 


Chương VIÏ. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Trường Cao đăng Sư phạm Hà Nội quyết định thành lập Việt Nam 
Nghĩa Đoàn vào dịp Tết Nguyên đán (25-1-1925) sau một cuộc họp 
tại nhà số 4 đường Jauréguiberry (nay là phố Quang Trung, Hà 
Nội). Nhóm này gồm 17 người trong đó có những phản tử tích cực 
như Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Phạm Thiều, Nguyễn Văn 
Phùng, Trần Tiến Vỹ, Nguyễn Quốc Túy, Nguyễn Quý Phản, Trần 
Thiện Ngữ, Nguyễn Văn Ngọc... Họ đã bí mật khai sinh Việt Nam 
Nghĩa Đoàn trước bàn thờ vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuần với 
mười lời thể: không sợ chết, không tiếc tiền, giữ bí mật, giữ tư 
cách, phục tùng mệnh lệnh, giúp đỡ những người bị nạn vì cách 
mạng... Việt Nam Nghĩa Đoàn thành lập nhưng chưa có một tôn chỉ 
nhất định và cũng chưa có một tổ chức chặt chẽ nên nó vừa ra đời 
thì những đoàn viên đã tự giải tán. Tuy vậy, số trung kiên còn lại 
của nhóm này do Tôn Quang Phiệt đứng đầu vẫn tiếp tục hoạt 
động. Ngoài việc phát triển thêm đồng chí mới, những người này 
còn đi tìm nhóm chính trị phạm cũ ở Trung Kỳ đẻ thành lập tổ chức 
Phục Việt. 

Sau phong trào chống thuế ở Trung Kỳ, năm 1908, một số văn 
thân như Phan Châu Trình, Phạm Đức Ngôn, Huỳnh Thúc Kháng, 
Hoàng Thúc Diện... bị thực dân kết án đày đi Côn Đảo. Trong tù, 
tư tưởng của những nhà nho này có sự phân hóa, phái cải lương 
tiêu biểu có Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... và phái cách 
mạng tiêu biểu là Phạm Đức Ngôn, Lê Văn Huân, Nguyễn Đình 
Kiên. Phái thứ hai quyết định lập ra Hội Phục Việt. Họ chủ trương 
giành lại nền độc lập cho nước nhà bằng bạo động. Chương trình 
hành động trước mắt được ghi thành ba điểm: 


1. Tìm ra nguyên nhân của những thất bại trước; 


2. Liên lạc với Phan Bội Châu và những đồng chí của Phan Bội 
Châu ở Trung Quốc; 
3. Những người ở tù ra phải tuyên truyền tích cực để chiêu mộ 


hội viên mới. 


445 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Theo kế hoạch, Nguyễn Đình Kiên và Trần Hoành được chỉ 
định trốn khỏi Côn Đảo sang Trung Quốc gặp Phan Bội Châu, 
nếu không gặp thì liên hệ với Phan Bá Ngọc trình bày cương lĩnh 
của Đảng. Ngày 20-8-1917, Nguyễn Đình Kiên, Trần Hoành cùng 
Phạm Cao Đài và 3 thường phạm khác dùng mảng trốn khỏi Côn 
Đảo. Mắy hôm sau, họ vào được tới Bình Thuận rồi theo đường núi 
ra Bắc. Sau một thời gian vất vả, Nguyễn Đình Kiên và Phạm Cao 
Đài sang được tới Quảng Châu, còn Trần Hoành bị bắt ở Sài Gòn 
ngày 25-9-1917. Lúc ấy Phan Bội Châu không còn ở Quảng Châu 
nữa, Nguyễn Đình Kiên và Phạm Cao Đài gặp Phan Bá Ngọc và bị 
người này phản bội giao nộp cho Pháp ở Thượng Hải. Họ bị thực 
dân Pháp bắt ngày 25-2-1918 và giải về nước giam giữ. Cũng lúc 
này, Lê Văn Huân và Hoàng Văn Khải được ân xá trở về quê. Sau 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nhiều thanh niên được đào tạo 
trong các nhà trường. Phần lớn họ đều thông minh và hiểu biết Hán 
văn. Trong học tập, họ chịu ảnh hưởng sâu sắc lòng yêu nước của 
các giáo viên người Pháp, những người hằng ngày lên án hành vi 
dã man của người Đức kể lại trên các báo chí và bản tin. Họ chỉ thấy 
nói đến nỗi bất hạnh của các dân tộc bị áp bức, đến quyển tự do 
và độc lập của các dân tộc đó. Trong một bầu không khí như vậy, 
trong những thanh niên nói trên bùng lên tỉnh thần phắn khích. Vì 
vậy ngày 11-11-1918 khi nghe tin đình chiến, học trò Trường Quốc 
học Huế hô to: "Việt Nam muôn năm! Đả đảo bọn xâm lược!" thay 
vì hô với các giáo sư: "Nước Pháp muôn năm! Đả đảo bọn Đức!". 
Trong cuộc diễu hành tô chức chiều hôm đó của nhà trường, trái 
với những điều dặn trước, một số học sinh giương cao lá cờ An 
Nam' thay cho lá cờ ba sắc của Pháp và nói với các bạn bè: Đây ià 
biểu tượng thắng lợi thuộc về chúng ta! Những học trò giỏi chữ 
Hán soạn những vân thơ trào phúng và những bài thơ ngắn ca ngợi 
các vị anh hùng dân tộc hoặc ca thán nỗi thông khổ của nhân dân 


1. Đây là lời khai của Hoàng Đức Thị, trong Louis Marty, Contribution..., 
Tập I, Sđd. 


44ó 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Việt Nam. Thanh niên đặt mua những tờ báo mạnh bạo trong việc 
chống thực dân Pháp nhất và hăng say tìm kiếm những tác phẩm 
của các nhà cách mạng. 

Chính trong bồi cảnh của những biến chuyển tư tưởng mới mà 
Lê Văn Huân (Giải Huân), Nguyễn Đình Kiên (Tú Kiên) đã gặp 
gỡ nhóm trung kiên của tổ chức Việt Nam Nghĩa Đoàn (như Tôn 
Quang Phiệt) vào đúng ngày thực dân Pháp mở hội "Chính Trung" 
(tức là ngày Quốc Khánh nước Pháp 14-7). Họ đã nhóm họp tại núi 
Quyết gần Bến Thủy (Vinh, Nghệ An), quyết lập lại Hội Phục Việt. 
Mọi người tuyên thệ trung thành với Hội và cống hiến tắt cả vì nên 
độc lập của đất nước'. 

Tuy nhiên, các nhân vật dự họp ngày 14-7-1925 do không hiểu 
biết hết vẻ tình hình chính trị của Đông Dương lúc đó nên đã không 
có sự thống nhất ý kiến về phương thức tiến hành. Người thì muốn 
đấu tranh vũ trang giành độc lập, người thì thiên về các biện pháp 
hòa bình hợp tác Pháp - Việt. Vì vậy, mọi người chỉ quyết định đơn 
giản như sau”: 

- Nghiên cứu tình hình chính trị đất nước để tùy theo đó mà xác 
định thái độ ứng xử tốt nhất; 

- Tìm cách liên hệ với những người Việt Nam sống ở Trung 
Quốc và Xiêm đẻ biết được tình hình và dự định của họ; 

- Kết nạp thành viên mới. 

Theo đó, nhiệm vụ của mỗi hội viên được xác định: 


"Vì phải ra Bắc tiếp tục học Cao đẳng Đông Dương nên Tôn 
Quang Phiệt có nhiệm vụ lập một chỉ hội ở Bắc Kỳ. Trân Mộng Bạch 


1. Trong cuộc họp thành lập lại Phục Việt không có mặt Trần Phú như có tài 
liệu đã nói. Theo cụ Tôn Quang Duyệt, em cụ Tôn Quang Phiệt thì Trần 
Mộng Bạch cũng không tới họp được dù được cử làm Chi hội trưởng. Tuy 
không dự họp, nhưng Trần Phú ngay sau đó được phân công nhiệm vụ 
như các yếu nhân khác của Phục Việt. 

2. Louis Marty, Contribution..., Tập I, Sđd, tr. 7. 


4A? 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


và Trân Phú do được chỉ định vào việc tuyên truyền nên phải tiễn 
hành nghiên cứu tình hình Đông Dương. Lê Huân nhận nhiệm vụ 
liên lạc với người Việt Nam ở Trung Quốc. Giáo viên Ngô Đức Diễn 
phải hoạt động tuyên truyên cho Hội ở Khánh Hòa. Lê Duy Điểm 
người huyện Nghỉ Xuân, Hà Tĩnh được chỉ định là đại diện liên hệ 


với người Việt Nam ở Xiêm và Trung Quốc. "!. 


Sau khi sang Xiêm gặp Tú Hứa (Đặng Thúc Hứa), Lê Duy Điếm 
sang Trung Quốc. Lê Duy Điếm trở về Vinh tháng 6 -1926. Trong 
thời gian từ tháng 7-1925 đến tháng 6-1926, Tôn Quang Phiệt và 
Ngô Đức Trì lập được một chi hội Phục Việt ở Bắc, Lê Huân 
kết nạp Cử Ngò và Nguyễn Trác; Trần Mộng Bạch thì kết nạp 
Phan Kiêm Huy, Hoàng Đức Thi và Trần Văn Tang ở phía Nam; 
Ngô Đức Diễn kết nạp Hà Huy Tập lúc đó đang là thầy giáo ở 
Nha Trang. 


Lúc này tình hình chính trị ở Việt Nam diễn ra rất sôi động 
vì việc Phan Bội Châu bị bắt đưa về nước, Phan Châu Trinh diễn 
thuyết, Toàn quyển Varenne - đảng viên Đảng Xã hội nhậm chức 
(18-11-1925) rồi Phan Châu Trinh qua đời (24-3-1926). Nhiều cuộc 
mít tỉnh, biểu tình nỗ ra. Chi hội Phục Việt ở Bắc Kỳ của Tôn 
Quang Phiệt rải truyền đơn hô hào ân xá Phan Bội Châu. Trong 
tờ truyền đơn của Phục Việt được phân phát ở Hà Nội ngày 
5-12-1925, có đoạn viết: 

"Nước ta đã mát tự do từ hơn 50 năm và chúng ta chỉ là 
những kẻ nô lệ. Nhưng may thay, chúng ta có người anh hùng 
Phan Bội Châu vì lòng yêu nước đã rời bỏ gia đình với một lòng 
cương quyết tranh đấu bằng vũ lực để giành lại nên độc lập cho 
đất nước. 

Nay Phan Bội Châu vừa bị bắt và bị kết án khổ sai chung thân. 
Lẽ nào chúng ta để cho bản án này được thực thi? - Chắc chắn là 


1. Louis Marty, Contribution..., Tập I, Sđd, tr. 7-8. 
448 


Chương VIÏï. Phong trào yêu nước và công nhân... 


không - Hỡi đông bào! Dù là công chức, thợ thủ công, nhà buôn, 
sinh viên, trí thức, nông dân, viên chức, tất cả hãy đoàn kết lại, hãy 
gửi thính nguyện lên chính phu và đòi chính phủ phải thả nhà ái 
quốc không thể chê trách vào đâu được, đó là Phan Bội Châu. Hỡi 
anh em! Hãy đoàn kết lại!!"!. 


Vì việc này, tên Hội Phục Việt vốn giữ bí mật nay được đưa ra 
công khai nên Hội đổi tên thành Hưng Nam. 


4. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam từ năm 1919 
đến năm 1925 


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, do những điều kiện mới ở 
trong nước và quốc tế như đã nói ở phân trước, giai cấp công nhân 
ngày càng đông đảo và tập trung hơn nên càng có ý thức tô chức, 
đấu tranh tập thể hơn. Những năm liền sau chiến tranh, các cuộc 
đấu tranh của công nhân đã nói lên ý thức giai cấp ngày càng phát 
triển trở thành điều kiện cho việc hình thành những tổ chức và 
phong trào chính trị cao hơn sau này. 

Ở Việt Nam, bãi công dễ bị thực dân Pháp ghép vào "ếôi phá 
rồi trị an", bị xừ tội "hai năm tù và năm năm biệt xứ" và có thê còn 
bị phạt nặng hơn nữa. Thế mà, theo thống kê của thực dân Pháp, từ 
năm 1920 đến năm 1925 có 25 cuộc bãi công và những cuộc lãn 
công, đưa yêu sách chung lên cho chủ, hò reo biểu tình tập thể 
chống đánh đập... Những hình thức đấu tranh thấp như lẻ tẻ bỏ 
việc, phá giao kèo... cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ trong công 
nhân, đặc biệt là trong công nhân các đồn điền, như bảng thống kê 
dưới đây của thực dân Pháp đã cho thấy”: 


1. Dịch từ bản tiếng Pháp. Theo Louis Marty, Contribution..., Tập I, Sđd, 
tr. 61. 


2. André Dumarest, La formation.., Sđd, tr. 40. 
449 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Bảng 51: Tình trạng bỏ trốn, phá giao kèo 
của công nhân đồn điền ở Nam Kỳ 
Đơn vị: người 


L Mm [mskimmuoe 


1919-1922 
1923 


1924 
1925 


Những số liệu trên đây cho thấy, chỉ trong vòng 7 năm từ năm 
1919 đến năm 1925, số công nhân đồn điển đấu tranh chống lại chủ 
tư bản bằng hình thức bỏ trốn hay tự ý phá bỏ giao kèo nhiều hơn 
số công nhân đợi hết hạn giao kèo rồi trở về làng: 4.877 người so 
với 2.758 người. 


Sau đây là một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của công nhân trong 
thời kỳ này. Năm 1922, công nhân viên chức ở các sở thương 
nghiệp tư nhân ở Hà Nội đòi nghỉ ngày chủ nhật được ăn lương. 
Năm 1923, ở Nhà máy xi măng Hải Phòng, trước thái độ lật lọng 
của chủ, công nhân kiên trì đấu tranh nhiễu lần buộc chủ phải thực 
hiện đúng lời hứa mà không tiêu cực trở về quê hay đi làm ở nơi 
khác như trước. Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái 
Quốc đã nói tới cuộc bãi công của 600 thợ nhuộm Chợ Lớn. Đây là 
cuộc đầu tranh của công nhân hàng chục lò nhuộm khác nhau. Điều 
này chứng tỏ đã có sự tổ chức, đoàn kết bằng hình thức nào đó của 
công nhân trong một nghề, một thành phó. Tháng 7-1924, công nhân 
mỏ Cẩm Phả bãi công, đòi tăng lương. Chủ tư bản lo sợ, yêu cầu 
nhà cầm quyền thực dân điều thêm lính canh gác cho vùng Cẳm 
Phả'. Năm 1924 cũng là năm ở Nhà máy sợi Nam Định, đấu tranh 


1. RST 39583. 
450 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


nỗ ra liên tiếp. Lần thì công nhân phản đối việc bắt chụp hình dán 
vào số lao động. Lần thì họ đầu tranh chống việc hạ tiền công. Đặc 
biệt, trong cuộc đấu tranh của 250 công nhân Nhà máy sợi Nam 
Định tháng 9-1924, chủ tư bản và chính quyền thực dân đã phát 
giác về mối liên lạc giữa thợ kỹ nghệ người Việt và người Hoa với 
công nhân ở Pháp và Trung Quốc và điều đó đã làm cho họ hết sức 
lo ngại. Bản báo cáo mật của De Mayna bình luận về cuộc đấu tranh 
này như sau: 


"Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn cai và thợ chuyên môn đã 
nhận thư từ mà họ viết qua Pháp hay nhận được từ Pháp (trường 
hợp của cai Nguyễn Trọng Nghị) thư từ mà họ viết qua Trung Quốc 
hoặc từ Trung Quốc sang (trường hợp của cai người Quảng Châu 
làm ở xưởng dệt), hoặc bằng cách đọc sách, những truyền đơn và 
những tờ báo mà họ nhận được; bằng cách đó, cai và những thợ 
chuyên môn biết rằng bãi công là một vũ khí dũng mãnh trong tay 
của những người làm công"'. 


Cũng trong năm 1924, công nhân 3 nhà máy rượu Hải Dương, 
Hà Nội, Nam Định thuộc hãng Fontaine, lần lượt phản đối một đốc 
công gian ác người Pháp. Đốc công này chuyển đến nhà máy rượu 
nào cũng bị công nhân ở đấy tẩy chay khiến cho chủ nhà máy 
không dám dùng. Ngoài mục tiêu đuổi đốc công này, trong cuộc 
bãi công, công nhân còn có những yêu sách rõ ràng: phản đối việc 
cẩm ra vào bằng cửa sau, phản đối việc hạn chế số phu dùng vào 
việc khuân vác bao không từ 11 giờ đến 13 giờ. 


Năm 1925 là năm có nhiều cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhân Việt Nam. Từ năm này đã liên tiếp xuất hiện nhiều cuộc bãi 
công có tính chất toàn thể của giai cấp công nhân. Đáng chú ý là 
tháng 8 năm 1925, cuộc bãi công của hàng nghìn công nhân hãng 
Ba Son, Sài Gòn đã giam chân chiến hạm Michele mà đề quốc 


1. RST 39581. 
2. Có tài liệu ghi là chiến hạm Jules Ferry. 


451 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Pháp đang cho tu sửa gấp tại hãng này để đưa sang đàn áp cách 
mạng Trung Quốc. Sau khi tham gia phong trào phản chiến ở Hắc 
Hải, năm 1920, Tôn Đức Thắng trở về Sài Gòn mang theo ảnh 
hưởng của phong trào công nhân Pháp. Tôn Đức Thắng đã vận 
động anh em công nhân ở đây đấu tranh chống những thủ đoạn bóc 
lột của tư bản thực dân Pháp. Năm 1925, Tôn Đức Thắng đứng ra 
tô chức và lãnh đạo cuộc bãi công này. Anh em công nhân đã viện 
lý do kinh tế "đòi tăng lương 20%, đòi lấy lại thợ bị giãn và giữ lệ 
nghỉ trước nửa giờ ngày lĩnh lương" đề thực hiện cuộc bãi công 
mang tính chất chính trị. Trong khi chờ đợi giám đốc trả lời, tất cả 
công nhân đều nhất loạt nghỉ việc từ ngày 4-8-1925. Hàng nghìn 
công nhân và những người lao động đã tụ tập tại Đại lộ Luro, gần 
hãng Ba Son để nghe người lãnh đạo cuộc bãi công giải thích vì 
sao phải bãi công và bãi công để làm gì. Nguyễn An Ninh nghe 
tin cuộc bãi công nỗ ra đã kêu gọi công nhân và nhân viên ở các 
xí nghiệp khác tỏ tình đoàn kết với những công nhân đang bãi 
công. Tám ngày sau, Thống đốc Nam Kỳ và Tư lệnh Hải quân 
Pháp phải đích thân đến gặp đại biểu công nhân. Mới đầu, họ hăm 
dọa đóng cửa xưởng, đuổi hết thợ. Được sự ủng hộ nhiệt liệt của 
toàn thể công nhân và lao động Sài Gòn, cuộc đấu tranh được 
giữ vững. Chẳng những thế, công nhân còn đòi giới chủ phải trả 
tiền lương cả những ngày bãi công. Giới chủ sửng sốt vì lần đầu 
thấy bãi công kéo dài. Cuối cùng, giới chủ và nhà binh Pháp phải 
nhượng bộ, tăng lương 10%, thỏa mãn các yêu sách khác, trả lương 
tắt cả những ngày thợ nghỉ việc. Ngày 12-8, thợ Ba Son vào làm 
việc lại nhưng vẫn lãn công. Tàu Michelet đến ngày 28-11-1925 
mới xuống nước ra khơi được. Tại Đại hội lần thứ sáu của Quốc tế 
Cộng sản, đại biểu Đông Dương đã nhiệt liệt biểu dương "công 
nhân Ba Son không chịu sửa chữa tàu J. Mi-sơ-lê mà đề quốc Pháp 
dùng để tàn sát nhân dân Trung Quốc". Báo chí của giới thực dân 
Pháp cực đoan ở Sài Gòn đã phải lên tiếng về tính chất chính trị 
và phản chiến của cuộc đấu tranh này. Báo mpartia! (Vô tư) ngày 
6-8-1925 viết: 


452 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


"Cuộc bãi công xảy ra trong lúc bạn đồng nghiệp Nhật báo bên 
Pháp loan tin viên Chủ tịch Quốc tế Cộng sản mới tuyên bố rằng: 
"Ngày nay Trung Quốc nỗi dậy, ngày mai sẽ tới lượt Đông Dương, 
Án Độ nỗi dậy"". 

Cuộc bãi công Ba Son mở đầu cho giai đoạn đấu tranh có tổ 
chức, có cơ sở công hội rải khắp nước và phong trào công nhân 
Việt Nam dần dân đi đến tự giác. Đây là cuộc đấu tranh tiêu biểu 
nhất của phong trào công nhân thời kỳ này, đánh dấu vai trò của tổ 
chức công đoàn đầu tiên do Tôn Đức Thăng lãnh đạo và là sự kiện 
ghi nhận tinh thần quốc tế vô sản của giai cấp công nhân Việt Nam. 


Từ đầu năm 1925, tức là trước khi cuộc bãi công Ba Son nỗ ra, 
Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện làm cách mệnh cho 
nhiều thanh niên Việt Nam yêu nước ở Quảng Châu. Từ đây công 
việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc bước 
vào một giai đoạn mới, giai đoạn kết hợp tuyên truyền giáo dục lý 
luận Mác - Lênin với phong trào dân tộc và phong trào công nhân 
trong nước và trên thế giới. Việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào Việt Nam đã kết thúc một giai đoạn căn bản ban đầu. Nguyễn 
Ái Quốc đã hoàn thành một công việc mang tính quyết định cho 
cách mạng Việt Nam. Lịch sử Việt Nam cũng ghi nhận những ảnh 
hưởng tư tưởng cộng sản từ những hoạt động của Tôn Đức Thắng 
với công hội ở Sài Gòn, của các thủy thủ hội viên công hội Pháp ở 
cảng Sài Gòn, Hải Phòng và của các cán bộ của Quốc tế Cộng sản 
từng tới Sài Gòn từ cuối năm 1920, của các Việt kiều yêu nước ở 
Pháp về nước (Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường... ). 


5. Các phong trào yêu nước đòi tự do dân chủ 


Các phong trào yêu nước đòi tự do dân chủ của nhân dân Việt 
Nam đã diễn ra trong cả nước với sự khởi xướng chủ yếu của tầng 
lớp trí thức yêu nước, tiêu tư sản hoặc đang trong quá trình cộng 
sản hóa, do tác động của các trào lưu tư tưởng mới thông qua hoạt 
động của Nguyễn Ái Quốc và những người Việt Nam yêu nước ở 


453 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nước ngoài. Phong trào này bắt đầu ở Nam Kỳ rồi lan ra ngoài Bắc 
Kỳ bắt đầu từ năm 1923 rồi đâng lên cao trào vào những năm 
1925-1926 với những tên tuổi nỗi tiếng như Nguyễn An Ninh, Trần 
Huy Liệu, Nguyễn Khánh Toàn... và các tổ chức chính trị của thanh 
niên trí thức như Phục Việt hay Đảng Thanh niên... 


a. Phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (năm 1925) 


Trên đường đi từ Hàng Châu tới Quảng Đông (Trung Quốc) dự 
kỷ niệm một năm ngày liệt sĩ Phạm Hồng Thái hy sinh, cũng nhân đó 
để gặp gỡ các đồng chí của mình tiến hành cải tổ Việt Nam Quốc dân 
Đảng, Phan Bội Châu bị mật thám Pháp bắt cóc ở nhà ga Thượng Hải 
ngày 30-6-1925. Thực dân Pháp bí mật đưa Phan Bội Châu về Hồng 
Kông rồi từ đó đưa về Hải Phòng trên chiếc tàu Ăngco và giam tại 
Hỏa Lò (Hà Nội). Để khỏi lộ, thực dân Pháp đặt cho Phan Bội Châu 
cái tên Trần Văn Đức và định âm mưu xử tử theo hai bản án tử hình 
vắng mặt đã có sẵn. Mặc dù thực dân Pháp có tình bưng bít nhưng tin 
Phan Bội Châu bị bắt đưa về nước vẫn lọt ra và lan truyền ngoài phố 
làm xôn xao dư luận. 


Trước làn sóng bất bình của dư luận, thực dân Pháp buộc phải 
đưa Phan Bội Châu ra xét xử công khai trước Hội đồng Đề hình. 
Phiên tòa được mở tại tòa án Hàng Tre (nay là phố Hàng Vôi, Hà 
Nội) kéo dài từ 9 giờ đến 21 giờ ngày 23-11-1925, thu hút đông 
đảo quần chúng tới dự. Tại phiên tòa, Phan Bội Châu tự bào chữa 
rất đanh thép, lập luận của ông là nói mình chỉ phản đối Chính phủ 
Pháp băng chính trị chứ không khi nào chủ trương giết người. Phan 
Bội Châu nói: 

"... Tôi là người nước Nam, tôi hết sức yêu nước Nam, muốn 
thức tỉnh dân tộc Việt Nam, thấy thế nên sinh ra cái tư tưởng phản 
đối chính trị. Nếu trong tay tôi có mắy vạn hải quân, mấy mươi vạn 
lục quân, binh tinh, lương túc, súng đủ, đạn nhiều, tàu chiến có, tàu 
bay có, thì có lẽ tôi hạ chiến thư, đường đường chính chính đánh lại 
với Chính phủ thật đầy! 


454 


Chương VĩI. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Phan Bội Châu 


Nguồn: Bảo tăng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF6169 - 7/D6-a 


Thế nhưng tôi là một kẻ thư sinh, túi không có một đồng tiền, 
tay không có một tắc sắt, không lẫy vũ lực mà phản đối lại được, 
vậy tôi chi dùng văn hóa, nghĩa là tôi trước thư, lập ngôn để cô 
động nhân dân yêu cầu Chính phủ cải lương chính trị. Chăng dè 
Chính phủ ngờ vực tôi, bắt bớ tôi, tôi phải trốn ra ngoại quốc để hành 
động cho đạt cái mục đích của tôi. 

Nếu tôi là người có tội, thì tôi chỉ có 4 tội sau này: 


1. Chính phủ sang bảo hộ nước Nam, không ai phản đối mà một 
mình tôi phản đối, là muốn cho nước Nam độc lập; 


2. Nước Nam xưa nay là chính thể chuyên chế, mà tôi muốn 
cho nước Nam thành một dân quốc; 


455 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


3. Nhà nước cắm không cho người đi du học ngoại quốc mà tôi 
trồn đi và rủ người đi ngoại quốc; 

4. Tôi trước thư, lập ngôn để cô động dân Nam thức dậy, yêu 
cầu Chính phủ cải lương chính trị, làm hết cái thiên chức khai hóa 
của mình"". 

"Nếu các người thấy các hành động của tôi đáng chết, thì hãy 
lấy đầu tôi. Tôi sẵn sàng rơi đầu vì từ lâu tôi đã hy sinh đời tôi vì 
những lý tưởng của mình. Tôi đã tranh đấu nhiệt thành vì hạnh 
phúc của Tổ quốc và nòi giống mà không từ bỏ một phút nào nhân 
cách của mình"?. 


Ngay sau khi biện lý buộc tội Phan Bội Châu vào án tử hình 
thì tú tài Nguyễn Khắc Doanh, người huyện Nam Trực, tỉnh Nam 
Định đã đứng lên xin chết thay cho ông. Bị cảnh sát kéo ra, khi 
về nhà, Nguyễn Khắc Doanh lại làm đơn gửi tòa án khân khoản 
nhắc lại yêu cầu của mình. Trước tỉnh thần đấu tranh phản đối 
mạnh mẽ của quần chúng, tòa Đề hình phải rút xuống án khổ sai 
chung thân. 


Sau vụ án, một làn sóng căm phẫn trào dâng trong cả nước. Ở miền 
Bắc là tờ Thực nghiệp dân báo cũng như tờ Đông Pháp thời báo ở 
Nam Kỳ đã phản ánh trung thực phong trào đấu tranh đòi thả Phan 
Bội Châu. Trên trang nhất tờ Chuông rạn, số 30, ngày 31-1-1925, 
Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường yêu cầu nhà cầm quyền Pháp 
trả tự do cho Phan Bội Châu: 


"Phan Bội Châu có nỗi bất hạnh là quá yêu Tô quốc của mình, 
ông công khai hoạt động cho đất nước và đồng bào của ông trong 
phạm vi khả năng của mình, chấp nhận hiểm nguy đối với sinh mạng 


1. Bùi Đình, Vụ án Phan Bội Châu, Hà Nội, 1950, dẫn lại của Trần Văn Giàu, 
Đinh Xuân Lâm, Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại Việt Nam, Sớd, tr. 148. 

2. Việt Nam hôn, số 22, tháng 2-1926. Trích lại của Ngô Văn, Việt Nam, 
1920-1945... Sđd, tr. 58. 


456 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


của mình. Theo ý chúng tôi, Phan Bội Châu không có tội gì. Sự vô 
tội có cần đến ân xá chăng?". 


Cùng lúc đó, Varenne từ Pháp sang Đông Dương nhậm chức. 
Toàn quyền mới tới Hà Nội giữa lúc phong trào đòi thả Phan Bội 
Châu đang lên cao và cuộc đón tiếp ông ta đã trở thành dịp để các 
tầng lớp nhân dân bày tỏ thái độ đòi xem xét lại bản án. Việt kiều 
tại Pháp và các nước cũng tham gia. Nhiều kiến nghị, thư từ được 
gửi tới Nghị viện Pháp, Tổng thống Pháp, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa 
Pháp, Đại sứ các nước tại Paris, Đại sứ Trung Hoa, Hội Quốc Liên, 
Tòa án quốc tế La Hay... Trước khí thế của phong trào quản chúng 
ngày một lan rộng, chính thực dân Pháp đã hồi hận "Sao không để 
cho Phan Bội Châu chết già ở ngoại quốc? Đi bê lão già ấy về làm 
gì để gây ra bao nhiêu chuyện phiền"!. 

Trước sức ép của dư luận, ngày 24-12-1925, Tổng Thống Pháp 
đã giao Toàn quyền cho Varenne ký lệnh "ân xá" Phan Bội Châu?. 
Từ đó, Phan Bội Châu trở về sống tại ngôi nhà ở Bến Ngự, Huế 
giữa lòng kính trọng của nhân dân cũng như giữa vòng giám sát của 
thực dân Pháp cho đến lúc qua đời. 

Phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu đã thúc đây phong 
trào yêu nước của nhân dân Việt Nam và chặn đứng được âm 
mưu đen tối của thực dân Pháp là muốn sát hại nhà lãnh tụ ái 
quốc được nhân dân mến mộ từ lâu. Sự thất bại của thực dân Pháp 
đánh dấu một thắng lợi mới của phong trào yêu nước dân chủ 
nhưng đồng thời thái độ đấu dịu đó của thực dân Pháp cũng biểu 


I. Đặng Thai Mai dẫn trơng Văn thơ Phan Bội Châu, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1958. 

2. Theo Patrice Morlat, ngày 21-12-1925, Thống sứ Pasquier bí mật gặp 
Phan Bội Châu tại Hỏa Lò, Hà Nội để thỏa thuận việc sẽ trả lại tự do cho 
ông với điều kiện ông hứa khi ra tù sẽ vận động đồng bào hợp tác với 
Pháp. Morlat không trình bày các nguồn tài liệu lưu trữ xác thực đề kiếm 
chứng nguồn thông tin này. Những hoạt động của Phan Bội Châu ở Huế 
sau này không phù hợp với nguồn thông tin đó. Patrice Morlat, Pouvoir..., 
Tập I, Sđd, tr. 250. 


457 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


hiện một âm mưu đánh lừa quân chúng với chủ nghĩa "Pháp - 
Việt đề huế". 


b. Phản đối thực dân Pháp trục xuất nhà báo Trương Cao Động! 


Năm 1926 là năm có những biến động chính trị lớn tại Sài 
Gòn. Nguyễn An Ninh nhận xét: "ngọn lửa tranh đấu dày công nhen 
nhúm mới bắt đầu cháy bùng". Thứ bảy ngày 20-3-1926, nhiều tờ 
truyền đơn ký tên Nguyễn An Ninh và Dejean de la Batie đã được 
phân phát công khai ở Sài Gòn kêu gọi mọi người tập hợp ở khu 
Vườn Xoài để phản đối quyết định độc đoán của Thống đốc Cognacq 
trục xuất nhà báo Trương Cao Động, đang sinh sống và viết báo ở 
Sài Gòn, về Đà Nẵng. Tờ truyền đơn viết: 


"Từ 70 năm qua, chúng ta sống với ách nô lệ... Từ 70 năm, bao 
nhiêu nhà yêu nước của dân tộc đã bị tù đày, ngược đãi... 


... Ớ đồng bào! Ớ đồng bào! Gục đầu mãi mà làm trâu ngựa 
hay sao? Ai đâu là người biết thương, biết giận, biết tức, còn giữ 
một chút đúng đắn làm người"?. 

Hôm sau, chủ nhật ngày 21-3-1926, khoảng 3.000 người dự mít 
tỉnh tại khu đất của bà đốc phủ Nguyễn Tắt Tài (đì ruột Nguyễn An 
Ninh), đường Lanzarotte (Xóm Lách) đã thông qua nghị quyết phản 


_- 


. Năm 1925, luật sư Paul Monin và nhà văn trẻ André Malreaux xuất bản tờ 
L'Indochine (Đông Dương) đứng về phía những người bị áp bức và chống 
lại chế độ thuộc địa. Tòa soạn ở số 39 đường Mác Mahon. Báo ra được 49 
số thì bị đóng cửa (ngày 17-6 đến ngày 14-8-1925). Hai ông lập ra một tờ 
báo mới lấy tên LIndochine enchaináe (Đông Dương bị xiêng) tháng 11-1925, 
được 23 số thì lại bị đình bản tháng 2-1926. Báo bị đóng cửa, luật sư 
Monin và nhà văn A. Malreaux bị trục xuất về Pháp. Ký giả Trương Cao 
Động, cộng tác viên của báo buộc trở về nguyên quán ở Đà Nẵng. Theo 
Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr. 84, 85. 

2. Nguyễn Mân, "Dấu ấn Nguyễn An Ninh trong làng báo" trong cuốn Nguyễn 

An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr. 82-83. 


458 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


đối việc trục xuất các nhà báo khỏi Nam Kỳ và khẩn thiết đòi 
Chính phủ Pháp ở Đông Dương phải tôn trọng: 


"1. Tự do báo chí viết bằng tiếng bản xứ; 
2. Bỏ câu thúc thân thể về dân sự và thường sự; 
3. Tự do học tập, hội họp và tự do đi lại"". 


Trước cuộc mít tinh, truyền đơn đã được rải và ở cuối truyền đơn 
có câu: 


"Nếu Chính phủ không chịu trả lại cho chúng tôi những quyền 
tự do cần thiết nói trên (quyền tự do báo chí...) thì chúng tôi không 
còn một chút tin tưởng nào ở thiện ý của Chính phủ và chúng tôi 
nguyện cùng nhau tận tâm, tận lực hoạt động để giải phóng dân tộc 


Annam"?. 


Cuộc mít tinh tại Xóm Lách vừa kết thúc thì tại Sài Gòn, một 
loạt sự kiện động trời trong ngày 24-3-1926 đã diễn ra. 


c. Cuộc "đón rước '"' Bùi Quang Chiêu 


Nhân lúc phong trào đấu tranh công khai của nhân dân đồi các 
quyền tự do dân chủ đang dâng cao trong những năm 1923-1925, 
Bùi Quang Chiêu lấy tư cách là lãnh tụ của Đảng Lập hiến qua 
Pháp để vận động Chính phủ Pháp ban hành một số cải cách cho 
Đông Dương nhưng không thành. Bùi Quang Chiêu đáp tàu về 
nước và cập bến Sài Gòn chiều ngày 24-3-1926. Nhân cơ hội này, 
6 vạn quần chúng đã được các chiến sĩ dân chủ như Phan Văn Trường, 
Nguyễn An Ninh (sau bị bắt cùng ngày) và hạt nhân là các đảng 
viên của Đảng Thanh niên huy động ra bến cảng để bày tỏ những 
khẩu hiệu đòi tự do dân chủ. Chính quyền thực dân cùng các phần 
tử của phái thực dân cực đoan điều tới đã ngăn cản quần chúng vào 


\. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr. 82-83. 
2. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập 2, Sđd, tr. 233. 


459 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


cảng để "đón" Bùi Quang Chiêu và gây ra những xung đột trên đường 
phố. Sự kiện được miêu tả là: 


"Bọn phát xít bắn súng lục chỉ thiên và đá ông Chiêu. Mặc 
đù có sự khiêu khích đê tiện Ấy, người bản xứ vẫn giữ một thái 
độ rất bình tĩnh. Điều đó đã làm thất bại âm mưu của bọn Pháp 
định gây ra một "ngày đẫm máu" hòng dạy người Annam biết phục 


tùng chúng”. 


Nhưng giữa lúc khí thế quần chúng đang lên cao như vậy, chính 
Bùi Quang Chiêu lại tuyên bố đường lối "Pháp - Việt để huê", thỏa 
hiệp với thực dân phản động. Trong tiệc rượu mừng của Hội các 
nhà công thương Nam Kỳ ngày 10-4-1926, Bùi Quang Chiêu đã 
cực lực công kích phong trào bãi khóa của học sinh Bắc Nam và 
khăng định lại "Việc chính trị ở nước ta phải lấy "Pháp - Việt đê 
huê" làm gốc". Trong một bức thư gửi cho bạn, Bùi Quang Chiêu 
tỏ ý lo ngại, không phải vì vụ bắt giữ Nguyễn An Ninh mà vì "sự 
thức tỉnh của dân chúng Annam" do "đám thanh niên quá bồng bột 
và kém giáo dục" gây ra. Ông ta định tìm cách đưa vào "khuôn phép 
đám thanh niên này"?. Những điều này cùng với thái độ của Đảng 
Lập hiến đối với cao trào đấu tranh của quần chúng đã vạch trần 
bản chất của tô chức chính trị tư sản này. 


d. Cả nước để tang Phan Châu Trinh (năm 1926) 


Nhận thấy phong trào yêu nước ở trong nước từ sau chiến tranh 
đang dâng cao và có khuynh hướng thiên về phía cách mạng bạo 
động, thực dân Pháp mưu tính dùng nước cờ Phan Châu Trinh đã 
già yếu đẻ thực hiện cho mưu đồ "Pháp - Việt đề huế". Ngày 3-2-1925, 
Phan Châu Trinh diễn thuyết lần cuối cùng tại Hội Nhân quyền ở 
Paris. Ông nói: 


1. Hồ Chí Minh, Toàn táp, Tập 2, Sđd, tr. 231. 
2. Ngô Văn, Việt Nam, 1920-1945... Sđd, tr. 63. 


460 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


"Muốn được sinh tồn và muốn được mở mang đất nước Châu Á 
thì thê tất ta phải cần đến một sức mạnh về đường vật chất mà duy 
nhất chỉ có nước Pháp là có thẻ giúp ta được việc ấy thôi, chứ như 
về phần nước Pháp nếu nước Pháp muốn giữ lấy cái thế lực ở bên 
Viễn Đông thì tất là phải cần đến sự hiệp tác của Việt Nam ta. Hễ 
hai bên mà hiệp tác với nhau thì việc gì cũng làm được, chia rẽ 


2nÍ 


nhau ra thì chăng làm nỗi việc gì cả"!. 


Vào 2l giờ ngày 28-5-1925, Phan Châu Trinh rời Marseilles 
xuống tàu trở về Tổ quốc. Chính phủ Pháp cấp cho ông hộ chiếu, 
một vé hạng hai cùng với một khoản tiền 5.000 franc?. 


Tại Sài Gòn, hai bài diễn thuyết của Phan Châu Trinh như 
"Đạo đức và luân lý Á Châu và Âu Châu", "Quân chủ và dân chủ" 
có nội dung đả phá chế độ quân chủ phong kiến, đề cao nền dân 
chủ tư sản phương Tây, đề cao dân quyên, chế độ pháp trị đã được 
quần chúng hoan nghênh. Hàng nghìn người đã đến nghe ông diễn 
thuyết. Ông nói: "Mạnh Tử đã chủ trương "dân vi quý". Vậy dân 
phải làm gì khi nhà vua tàn bạo? Mạnh Tử đã không trả lời được 
câu hỏi này. Nhưng lịch sử đã cho thấy: Khi nào nhà vua tàn bạo 
thì dân chúng đã nỗi lên, giết kẻ tàn bạo đó"ˆ. Ông nhắc lại một câu 
nói nỗi tiếng: "Sĩ khả sát bất khả nhục" (Kẻ sĩ có thể bị giết nhưng 
quyết không chịu nhục). 


Sau đó, ông định ra Huế đề "chấn chỉnh triêu đình" thì qua đời 
vì bệnh lao phổi vào 2l giờ 30 phút ngày 24-3-1926. Cái chết của 
Phan Châu Chinh vào giữa lúc cách mạng Việt Nam đang có những 
chuyên biến lớn lao và khí thế đấu tranh của quần chúng đang dâng 


1. Thực nghiệp dân báo 23-9-1930. Dẫn theo Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, 
Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại Việt Nam, Sđd, tr. 151. 

2. Ngô Văn, Việt Nam, 1920-1945..., Sđd, tr. 50. Năm 1925, theo tỷ giá đồng 
Đông Dương với đồng franc do Ngân hàng Đông Dương ấn định, I đồng 
Đông Dương bằng l 1,97 francs. 

3. Ngô Văn, Việt Nam, 1920-1945..., Sđd, tr. 57. 


461 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


cao sau vụ đòi thả Phan Bội Châu đã gây nên sự xúc động lớn trong 
cả nước. Sự ngưỡng mộ đối với tắm lòng yêu nước của ông đã dẫn 
đến một phong trào quản chúng trên toàn quốc tô chức đám tang 
Phan Châu Trinh. 


Phan Châu Trinh 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF11.088 - 16D8-c 


Đám tang của ông được tổ chức rất lớn. Một ban tổ chức gồm 
có những đại biểu của nhóm Lập hiến và Đảng Thanh niên được 
thành lập. Nhóm Lập hiến định tô chức long trọng nhưng trong 
phạm vi hẹp. Nhưng Đảng Thanh niên cùng Phan Văn Trường, 
Nguyễn An Ninh lại chủ trương khác, muốn biến đám tang thành 
một phong trào chống đề quốc, tổ chức thành cuộc biểu tình càng to 
bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 


462 


Chương VIï. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Thực dân Pháp định ra tay đàn áp nhưng do áp lực của quần 
chúng nên sau đó đành phải từ bỏ kế hoạch này. Thi hài của 
Phan Châu Trinh được quàn tại 54 phố Pellerin (nay là Pasteur). 
Trong vòng 8 ngày liền, hàng chục nghìn người thuộc đủ mọi 
thành phần xã hội, già trẻ, gái trai đã đến nghiêng mình trước linh 
cữu ông. Một cuộc lạc quyên diễn ra trong vài ngày đã thu được 
100.000 đồng Đông Dương'. Ngày chủ nhật, ngày 4-4-1926, từ 
lúc 6 giở sáng, tại Sài Gòn đám tang được tô chức với khoảng 
14 vạn người tham dự, bao gồm đủ loại thành phần từ giáo sư, trí 
thức, học sinh đến những người lao động, dân nghèo thành phó. 
Những người đi tham dự đám tang đeo băng tang diễu qua các 
phố dài hàng máy cây số đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng tại 
nghĩa trang Gò Công ở Phú Nhuận. Các đảng viên Thanh niên công 
khai quấn băng vải vàng bên tay phải, đi dưới tắm băng đề mấy 
chữ lớn "Đảng Thanh niên Việt Nam" dẫn đầu đám tang và đi trong 
hàng ngũ đó có đủ hạng người, đủ cả các lứa tuôi, cả nam lẫn nữ. 
Báo chí thực dân cũng phải thừa nhận quy mô to lớn và ý nghĩa 
trọng đại của đám tang này, như tờ imparrial (Vô tư) số ra ngày 
6-4-1926 đưa tin nhân dân Việt Nam "đã tổ chức quốc tang cho Phan 
Châu Trinh". 


Sau đám tang ở Sài Gòn, khắp các tinh thành từ Nam, chí Bắc, 
kể cả Việt kiều ở Xiêm, đều tô chức truy điệu trọng thể, hàng vạn 
người bỏ cả việc làm ăn, học hành, buôn bán để tham dự. Việc để 
tang Phan Châu Trinh đã trở thành một phong trào, nhất là trong 
các trường học. Trước tình hình đó, thực dân Pháp tỏ ra rất lo Sợ và 
tìm cách ngăn cắm nhưng nhiều cuộc bãi công, bãi khóa, bãi thị lại 
liên tiếp nỗ ra chống đàn áp. Từ sự kiện này, tỉnh thần yêu nước 
của quần chúng được thức tỉnh, đặc biệt là các tầng lớp thanh niên, 
trí thức, thúc đây họ hướng tới những tô chức cách mạng tiên tiến 
đang hình thành. 


1. Hồ Chí Minh, Toàn :ập, Tập 2, Sđd, tr. 231. 
463 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


đ Phong trào đấu tranh đòi thả Nguyễn An Ninh (năm 1926) 


Giữa lúc Sài Gòn đang sôi động vì các cuộc đấu tranh đời tự do 
dân chủ, trên đường phó đang diễn ra cuộc tập hợp lực lượng của 
quần chúng "đón rước" Bùi Quang Chiêu và dân chúng đang xúc 
động vừa được tin Phan Châu Trinh từ trằn thì thực dân Pháp đã bắt 
giữ nhà chí sĩ Nguyễn An Ninh. Cùng bị bắt với Nguyễn An Ninh còn 
có Lâm Hiệp Châu, chủ nhiệm tờ Jeưe Annam (Nước Nam trẻ) mới 
ra được số duy nhất và một người Pháp lai tiến bộ De Jean de la Bâtie, 
quản lý của tờ L2 Cloche ƒðlée (Chuông rạn). Sự kiện này như lửa 
cháy đồ thêm dầu, càng làm sôi động không khí đấu tranh của nhân 
dân. Quần chúng đã tự động gương cao những khẩu hiệu "đ¿ đảo Bùi 
Quang Chiêu" và đòi thả Nguyễn An Ninh. Ngày 19-4-1926, trên 
tờ La Cloche ƒêlée (số 58) đăng lá thư ký tên 1.000 người đòi thả 
Nguyễn An Ninh và những người khác bị bắt. Bức thư viết: 


"Một khi những quyền sơ đăng nhứt của con người không được 
chấp nhận... Chúng tôi không còn đặt niềm tin vào thiện chí của 
chính phủ và lần nữa, chúng tôi thể quyết tranh đấu cho công cuộc 
giải phóng dân tộc An Nam". 

Nguyễn An Ninh bị bắt, Phan Văn Trường, chủ nhiệm mới đã cho 
đăng trên tờ L2 Cloche ƒðl4e (Chuông rạn) từ số 52 câu nói bất hủ của 
Mạnh Tử bằng chữ Hán và được dịch ra tiếng Pháp: "Dân vi quý, xã 
tắc thứ chỉ, quân vi khinh". Từ số 53 đến số 60, tờ báo cho đăng trong 
§ kỳ toàn văn "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản". Ngày 24-4-1926, 
thực dân Pháp đưa Nguyễn An Ninh ra tòa và kết án ông 2 năm tù, 
Lâm Hiệp Châu 1 năm tù. Sau khi bị chống án, Tòa Đại hình phiên 
ngày 8-6-1926 đã rút xuống 18 tháng. 

Ngày 7-1-1927, Toàn quyền Đông Dương ký sắc lệnh trả tự do 
cho ông. Phong trào đấu tranh đòi thả Nguyễn An Ninh đã góp 
phần thức tỉnh tỉnh thần dân chủ của các tầng lớp nhân dân Việt 
Nam, đặc biệt ở Nam Kỳ, nơi Nguyễn An Ninh có một thời là 
"thân tượng". Nguyễn An Ninh thăng thắn phê phán một số người 
mang ảo tưởng "liên hiệp", "đề hu" với thực dân Pháp. Giữa chốn 


464 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


phôn hoa đô hộ, Nguyễn An Ninh - người từng đã tốt nghiệp cử nhân 
luật tại Trường Đại học Sorbonne lừng danh, mắt sáng như sao, 
tiếng trong như chuông, mặc áo bà ba, đi guốc, bán báo Chuông 
rạn của mình. Hình ảnh đó tự nó đủ gây cảm tình sâu sắc với đồng 
bào. Già thì nói: "Ninh vì nghĩa không vì lợi". Trẻ thì nói: "Ninh vì 


^At 


dân không vì mình". Đồng bào "mê" phục Nguyễn An Ninh. 


Nguyễn An Ninh 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF7228 - 2/Ð6-c 

Daniel Hémery đánh giá Nguyễn An Ninh là "người trí thức có 
ảnh hưởng nhất ở miền Nam trong khoảng thời gian từ năm 1920 
đến năm 1940, người đi thức tỉnh tâm hồn cho cả một thế hệ"!. 


1. Daniel Hémery, Nguyên An Ninh. Trong cuôn Saigon 1925-1945. De la 
"Belle colonie" à Ï écloston révolaiionnaire, Série mémoires, 1992, tr. 159. 


465 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn An Ninh, suốt từ năm 1923 
đến ngày 24-3-1926 là thời kỳ hoạt động đối lập công khai chống 
lại chế độ cai trị của thực dân Pháp biểu hiện sáng ngời một khí 
phách và tinh thần yêu nước nồng nhiệt của Nguyễn An Ninh. 
Nguyễn An Ninh luôn nói rằng nếu phải lựa chọn giữa cái sống 
chung thân làm nô lệ với cái chết vì đấu tranh giải phóng thì nên 
lựa cái chết vì đấu tranh thì hơn; vì cái chết ấy là thành nhân, là vinh 
dự. Giáo sư Trần Văn Giàu, chứng nhân của thời kỳ này nhận định: 


"Từ Pháp, Nguyễn An Ninh đem vẻ hai hình thức cổ động mới 
đối với Sài Gòn, với cả Đông Dương: làm báo đối lập với chính 
phủ thực dân và diễn thuyết trước đông đảo công chúng"! 


e. Phong trào bãi khóa của học sinh, sùnh viên 


Trong những năm 20 thế kỷ XX, lần đầu tiên thực dân Pháp 
phải đối mặt với một hiện tượng mới trong phong trào yêu nước ở 
Việt Nam. Đó chính là những cuộc bãi khóa của học sinh, sinh viên 
diễn ra trong những năm 1924-1928. Đáng lưu ý là việc xuất hiện 
nữ sinh tham gia phong trào này. 

Lúc đầu, thực dân Pháp tỏ ra lúng tíng. Nhưng từ năm 1926, 
chúng ban hành những biện pháp cứng rắn nhằm đối phó với phong 
trào học sinh, sinh viên. Họ thấy không thể coi thường học sinh, 
sinh viên vì những người này đang ngày càng ngả theo các trào lưu 
cách mạng bí mật. Họ cũng đang cố tìm ra những người cầm đầu và 
những mối liên quan giữa phong trào học sinh, sinh viên với các tô 
chức cách mạng. Họ cũng cho rằng các tổ chức cách mạng đã dùng 
những cái cớ như đám tang Phan Châu Trinh, việc thành lập Đảng 
Thanh niên, rồi việc bắt giữ Nguyễn An Ninh để tổ chức bãi khóa 
nhằm tập hợp lực lượng. Thấy phong trào bãi khóa không giảm đi, 
Sở Mật thám trung ương chủ trương thực thi những biện pháp trừng 
phạt mạnh hòng lập lại "rớt rự" trong các trường học. "Nhà cầm 


1. Nguyễn An Ninh - Nhà trí thức yêu nước, Sđd, tr. 81. 
46 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


quyền không được tỏ ra yếu kém và phải phản ứng kịp thời và 
nhanh nhẹn"'. Mở đầu cho chiến dịch này, thực dân Pháp ra lệnh 
cho hiệu trưởng các Trường Trung học Mỹ Tho, Trường Trung học 
Chasseloup Laubat đuôi 500 học sinh, từ tháng 3 đến tháng 5-1926 
hơn một nghìn học sinh ở Sài Gòn, Bến Tre, Mỹ Tho, Vĩnh Long, 
Cần Thơ..., đặc biệt có cả học sinh Trường Công giáo Taberd 
(Tabe), rồi tiếp đến là hàng nghìn học sinh Trường Kỹ nghệ thực 
hành ở Hà Nội và các trường khác trong cả nước phải từ bỏ học 
đường. Nhà cằm quyền còn lôi kéo phụ huynh học sinh vào chiến 
dịch thanh trừng này. Chúng bắt phụ huynh phải gây áp lực đối với 
con em mình và buộc họ phải bồi thường cho nhà trường đối với 
những học sinh bị đuổi học. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược hắn lại 
với điều chính quyền thực dân tính toán. Hàng nghìn học sinh bãi 
khóa đã từ bỏ trường học để tham gia phong trào mà một số đã 
trở thành những phản tử tiền phong trong các tô chức cách mạng 
Sau này. 


ø. Phong trào văn hóa tiến bộ tuyên truyền tư tưởng dân tộc 
và dân chủ 


Hòa cùng một nhịp với phong trào đấu tranh của nhân dân 
trong nước, một số sách xuất bản trong thời kỳ này cũng để cao 
tinh thần yêu nước. Nam Đồng thư xã ở Hà Nội do Phạm Tuần Tài 
làm chủ nhiệm chuyên giới thiệu các nhà ái quốc và gương thành 
bại của các nhà cứu quốc nước ngoài. Cường Học thư xã ở Sài Gòn 
do Trần Huy Liệu làm chủ nhiệm chú ý vào việc bồi dưỡng chủ 
nghĩa dân tộc, đào tạo những người quốc dân mới. Duy Tân thư 
xã do Tô Chắn chủ trương, xuất bản những tác phẩm của Phan 
Bội Châu, Giác Quân thư xã xuất bản di cảo của Phan Châu Trinh. 


1. A.OM. Slotfom, Serie H, Carton 138. Diưrection Sÿreté générale à Syreté 
Hà Nội le 29-4-1926 (Chỉ thị của Sở Mật thám trung ương gửi Sở Mật 
thám Hà Nội ngày 29-4 1926). Trích lại của Patrice Morlat trong, Pouwvoir.... 
Sđd, tr. 233. 


467 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trần Hữu Độ dịch thuật những lý luận của Lương Khải Siêu trong 
tập "Ẩm băng thấ:". Bên cạnh những tập sách kích thích tắm lòng 
yêu nước, Quan Hải tùng thư ở Huế do Đào Duy Anh chủ trương, 
đã bắt đâu biên dịch những tập sách có khuynh hướng Mác xít. 


Một số tác phẩm đã có tiếng vang trong nhân dân hồi đó như 
Chiêu hôn nước của Phạm Tắt Đắc, Một bầu tâm sự của Trần Huy 
Liệu, Bút quan hoài của Trần Tuấn Khải, Tiếng cuốc kêu của Việt 
Quyên... Những tác phẩm biên soạn này được xuất bản một cách 
hợp pháp, không phân biệt là được viết bằng giọng văn kịch liệt 
hay ôn hòa, đều bị thực dân Pháp tịch thu, cắm lưu hành, tàng trữ. 
Phạm Tắt Đắc, học sinh Trường Bưởi Hà Nội (nay là Chu Văn An), 
tác giả tập văn Chiêu hôn nước đã bị truy tố và kết án 3 năm tù, 
mặc dù còn chưa đến tuổi thanh niên, việc này đã làm xôn xao dư 
luận hồi đó. 

Lúc bấy giờ, không chỉ có người Việt Nam ở nước ngoài và 
người Việt Nam ở trong nước mà còn có cả người nước ngoài đến 
Việt Nam cũng bắt đầu truyền bá tư tưởng cộng sản. Báo cáo của 
chủ tỉnh Sa Đéc gửi cấp trên vẻ tình hình trong tỉnh khoảng thời 
gian từ tháng 6-1925 đến tháng 6-1926 cho biết có một lượng khách 
bất thường người Triều Tiên đến tỉnh trong tháng 9-1925, trong số 
du khách này có một số người rải truyền đơn tuyên truyền cho chủ 
nghĩa cộng sản và tô chức cộng sản ở Seoul (Xêun)'. 


Cùng với những phong trào đấu tranh chính trị sôi nổi trong 
toàn quốc, phong trào văn hóa tiến bộ tuyên truyền tư tưởng dân 
tộc, dân chủ đã góp phần thúc đây và kích thích thêm tinh thần yêu 
nước đang sục sôi khắp nơi trong cả nước. 


* 
** 


1.IB 241271. 
468 


Chương VII. Phong trào yêu nước và công nhân... 


Tóm lại, những năm sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất là 
thời điểm phong trào yêu nước và dân chủ phát triển rất mạnh ở 
Việt Nam. Tiếng bom Sa Diện thức tỉnh toàn thể nhân dân Việt 
Nam. Phong trào đấu tranh công khai đòi tự do, dân chủ chống 
đàn áp trong vụ đòi thả Phan Bội Châu đã phát triển lên đến định 
cao vào mùa xuân năm 1926 với đám tang Phan Châu Trinh. Chưa 
bao giờ bầu không khí chính trị trong nước lại sôi động như thế. 
Trong phong trào đã xuất hiện nhiều xu hướng chính trị, điều 
này nói lên sự trưởng thành của những lực lượng xã hội mới: tiểu 
tư sản, tư sản, công nhân. Nhiều hình thức đấu tranh mang sắc 
thái mới, hiện đại cũng đã xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, dù mạnh 
mẽ, sôi nỗi, lan tràn khắp nước, những phong trào này chủ yếu 
mới diễn ra ở thành thị mà chưa ới sâu được vào nông thôn. Về 
tô chức, từ địa phương này lan sang địa phương khác, từ giai 
tầng này sang giai tầng khác nhưng hầu hết những cuộc đấu 
tranh đều mang tính tự phát, chưa có lãnh đạo chung. Động lực 
chính của phong trào là những thanh niên tiểu tư sản và tư sản. 
Với bầu máu nóng, họ hăng hái lao mình vào hoạt động nhưng 
chưa có nhận định chính xác, một đường lối rõ ràng. Thế nhưng, 
với những biến chuyển nhanh chóng của thời cuộc, sự phân hóa 
của các trào lưu tư tưởng, giữa những ảnh hưởng của các phong 
trào, hàng nghìn thanh niên Việt Nam lúc này đang tiễn tới một bước 
ngoặt của lịch sử. 

Đây cũng là thời điểm lịch sử mà Phan Bội Châu trở thành ông 
già Bến Ngự, Phan Châu Trinh qua đời và Nguyễn Ái Quốc bắt đầu 
tiền hành những hoạt động cứu nước. David Marr có nhận xét về ba 
nhân vật lịch sử này như sau: 

"Tân bi kịch đương thời của Phan Bội Châu là ông đã định 
nghĩa chủ nghĩa hoạt động quyết liệt của ông phần lớn dựa vào mục 
tiêu mà ông đang tắn công - những người Pháp đã tấn công và đô 
hộ đất nước ông - mà không bao giở chịu xác định thực sự bản thân 
mình hoặc phong trào mình. Điều này đã dẫn ông và những người 


469 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


theo ông đến một ngõ cụt là phản ứng giản đơn lại những hành động 
của kẻ khác. 


Tắn bị kịch của Phan Châu Trinh là những cố gắng chân thành 
của ông để tự xác định mình lại một lần nữa theo cách của Cách 
mạng Pháp và tư tưởng Châu Âu thế kỷ XIX, điều này đã dẫn ông 
đến chỗ gần gũi với ngay đất nước có chế độ thuộc địa đương thời 
mà những người ái quốc Việt Nam khác đã nguyện phải lật đỗ nó. 


Chỉ trong bối cảnh này người ta mới có thể đánh giá hết ý 
nghĩa lịch sử tự nhiên của quyết định của Nguyễn Ái Quốc là gia 
nhập vào việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một bộ 
phận của cuộc tấn công quốc tế của Quốc tế Cộng sản vào chủ 
nghĩa đế quốc. Không thể có một người Việt Nam nào khác, những 
con người đang bị xúc phạm và đang tham gia hoạt động, lại có thể 
vừa đồng thời công khai tuyên bố sự ghê tởm căm ghét một nước 
Pháp riêng biệt, một nước Pháp thực dân, lại vừa nêu cao những 
học thuyết xã hội cách mạng mà nước Pháp vẫn còn giữ trong 
chừng mực nào đó độc quyển? Cũng chăng thể có một ai khác đã 
kết hợp được những truyền thống "chống đế quốc" của Phan Bội 
Châu với những lý tưởng "tiến bộ xã hội", chống phong kiến của 
Phan Châu Trinh". 


1. David G. Man, Vieumese Aricoloialism, Umversfy cơf Cahfqœma, Berkeley, 
Los Angeles, London, 1971, tr. 276. 


470 


Chương VIH 


CÁC TỎ CHỨC CÁCH MẠNG RA ĐỜI 
TRONG NHỮNG NĂM 1925-1929 


Vào nửa sau những năm 20 thế kỷ XX, tình hình thế giới vẫn 
diễn biến một cách phức tạp mặc dù chiến tranh đã kết thúc. Nền 
kinh tế tư bản vừa trải qua một vài năm phục hồi và phát triển sau 
chiến tranh đã có những dấu hiệu của một cuộc đại khủng hoảng 
mới. Trong khi đó, được sự cỗ vũ của Cách mạng tháng Mười Nga 
phong trào cộng sản thế giới tiếp tục phát triển. Phong trào đầu tranh 
giải phóng dân tộc ở một loạt nước thuộc địa và nửa thuộc địa (như 
Trung Quốc, Án Độ, Nam Dương quản đảo, Xyri, Marốc, Braxin...) 
đã diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú. 

Cũng như vậy, cuộc cách mạng đang diễn ra phức tạp, với những 
khuynh hướng khác nhau trên đất nước láng giềng Trung Quốc đã 
tác động đến đường lối cách mạng và việc tô chức của các tô chức 
chính trị ở Việt Nam. 


Ở Việt Nam lúc đó, phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc 
lên cao, phong trào công nhân phát triển rằm rộ nhưng vẫn trong 
tình trạng khủng hoảng trằm trọng về lãnh đạo. Sự phân hóa xã hội 
gia tăng, các giai cấp xã hội trở nên già dặn hơn vê chính trị, vì vậy, 
giai cấp nào cũng muốn thử sức trong việc đảm đương vai trò lãnh 
đạo phong trào dân tộc ấy. Nhiều tô chức chính trị ra đời dưới 
những hình thức khác nhau hoặc chỉ là một nhóm người cùng xu 
hướng chính trị hay một đảng phái mang tính chất giai cắp và xã hội 
rõ rệt. Tô chức nào cũng muốn tranh thủ quần chúng về phía mình để 


471 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"trở thành dân tộc". Trong những tổ chức ấy có ba tô chức cách 
mạng tiêu biểu của giai cấp tiểu tư sản và tầng lớp trí thức Việt 
Nam ra đời trong những năm 1925-1929 (tức là trước khi Đảng 
Cộng sản Việt Nam chính thức thành lập): Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng và Việt Nam Quốc 
dân Đảng. 


I. HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN' 


Từ những hạt nhân đầu tiên là những thanh niên yêu nước 
của nhóm Tâm Tâm xã được Nguyễn Ái Quốc giáo dục và tổ 
chức, tháng 6 năm 1925, tức là sau hơn nửa năm ở Trung Quốc, 
Nguyễn Ái Quốc đã chính thức thành lập Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên, gồm 9 hội viên”. Nguyễn Ái Quốc (bí danh Lý 
Thụy) là người lãnh đạo nhóm và các thanh niên khác như Hồ 
Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, 
Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long... Trong đó có "5 người là 
đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản"?. Sau khi thành lập, một số 
đã được phái về nước để liên hệ với các tổ chức cách mạng, 
tuyển thanh niên sang Trung Quốc dự các lớp huấn luyện ở 
Quảng Châu hoặc để được gửi sang Liên Xô học Trường Đại 
học Phương Đông. Điều đó có nghĩa là sự thành lập Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên gắn liền với tên tuổi của Nguyễn 
Ái Quốc, không phải chỉ là hành động lập ra hội mà còn là 
cả quá trình chuẩn bị tư tưởng lý luận và vận động, giác ngộ 
quần chúng. 


Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chưa phải là một Đảng 


Cộng sản nhưng là hạt nhân, là mầm mống đề từ đó Đảng Cộng 
sản Việt Nam chính thức được thành lập ra sau này. Chính Trùm 


1. Đây là tên gọi của Hội ghi trong bản Tuyên ngôn của Hội. Sau đó, trong 
các tài liệu thường ghi là Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. 
2, 3. Hồ Chí Minh, Toàn rập, Tập 2, Sđd, tr. 141. 


472 


Chương VIII. Các tỗ chức cách mạng ra đời... 


mật thám Pháp Louis Marty khi theo dõi tình hình chính trị những 
năm 20 thế kỷ XX ở Đông Dương cũng đã nhận xét như vậy. 


Louis Marty cho rằng Nguyễn Ái Quốc biết rất rõ kết cấu và 
đặc điểm của xã hội Đông Dương lúc đó và điều đó, như viên quan 
Cai trị này nói: 


"Đã không cho phép Nguyễn Ái Quốc áp dụng tức thì các 
nguyên tắc Lêninnít về tuyên truyền và hành động ở Đông Dương. 
Nguyễn Ái Quốc đã nói điều đó tại Matxcơva mùa hè năm 1927 
khi tuyên bố rằng không thể lập được một đảng cộng sản ở Đông 
Dương vào lúc đó "bởi vì còn chưa có một ai hiểu được ý nghĩa của 
từ "Cộng sản". Tuy nhiên vẫn có thê thành lập một đảng cách mạng 
quốc gia xã hội Việt Nam mà những người lãnh đạo có nhiệm vụ 
từng bước dắt dẫn các đảng viên đi tới lý luận chính thống Mác xít. 
Về mặt sách lược, năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã dựa vào các quan 
điểm của Đệ tam Quốc tế từng áp dụng năm 1924 ở Trung Quốc, 
tức là nhắm tới việc thực hiện cách mạng vô sản theo hai giai đoạn 
và cho rằng trước hết phải đảm bảo nền độc lập cho Việt Nam, thiết 
lập một chế độ "dân chủ tư sản" để sau đó hòa nhập Liên Xô bằng 
cuộc cách mạng thứ hai, một cuộc cách mạng cộng sản toàn vẹn. 
Nhưng khôn ngoan hơn Borodine, Nguyễn Ái Quốc không bao giở 
nghĩ tới việc liên minh với những người quốc gia tư sản Việt Nam, 
một sự liên minh nguy hiểm như cuộc hợp tác đã ký kết giữa Đảng 
Cộng sản và Quốc dân Đảng Trung Hoa. Mối quan tâm đầu tiên 
của Nguyễn Ái Quốc là thành lập một chỉ bộ cơ sở gồm những 
thành viên được đào tạo đầy đủ. Nguyễn Ái Quốc đã dành hơn 6 
tháng để thực hiện nhiệm vụ này. Ngay sau khi đến Quảng Châu, 
Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu tính cách từng cá nhân của tất cả 
những người Việt Nam ở Quảng Châu từng tin theo lãnh tụ quốc 
gia Phan Bội Châu. Nguyễn Ái Quốc chú ý tới 6 đồng bảo của 
mình đầy thông minh và quyết tâm, giáo dục lý luận cho họ và 
cùng họ lập ra một hội có tên là Việt Nam Cách mệnh Thanh 
niên Hội vào tháng 6-1925. Đó là Hồ Tùng Mậu, Lê Văn Phan tức 


473 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Trương Văn Lênh, tất 
cả đều trẻ tuổi và cùng quê với Nguyễn Ái Quốc, và một nhà cựu 
cách mạng quốc gia người Bắc Kỳ là Lâm Đức Thụ, hậu duệ một 
dòng họ nỗi tiếng làm loạn". 


Tài liệu trên còn cho biết rằng: 


"Nguyễn Ái Quốc bắt đầu thực hiện dự định thành lập một tổ 
chức cách mạng mới dựa trên các nguyên tắc Mác xít dưới sự chỉ 
đạo của Quốc tế Cộng sản. Cuộc hội nghị đầu tiên của tổ chức này 
được triệu tập tại nhà Lâm Đức Thụ giữa trung tâm thành phó 
Quảng Châu. Thành phẳn tham dự là các thành viên sáng lập cũng 
là các đảng viên hạt nhân của Nguyễn Ái Quốc trong Cộng sản 
Đoàn, đó là "Việt Nam Cách mệnh Thanh niên Hội"?. 


Tôn chỉ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được nêu trong 
Điều lệ Hội là: 


"Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phụ trách tổ chức và 
lãnh đạo cuộc cách mạng ở Việt Nam hết sức phần đấu đề thâu phục 
lấy đại bộ phận thợ thuyển, dân cày và binh lính, dẫn đạo cho quần 
chúng lao khổ bị áp bức ấy liên hiệp với vô sản giai cấp thế giới để 
một mặt đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, chế độ phong kiến và 
chủ nghĩa tư bản mà dựng ra chính quyển độc tài của thợ thuyễn, 
dân cày và binh lính; một mặt tham gia vào cuộc thế giới cách 
mạng san trừ tư bản chủ nghĩa cả thế giới đặng thực hiện chủ nghĩa 
cộng sản”. 


Ra đời trong hoàn cảnh lịch sử mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã 
chi phối cả cách mạng thế giới sau Cách mạng tháng Mười Nga và 


1. Lowis Marty, Corribueion.... Sđd, Tập IV: Đông Dương Cộng sản Đứng - Parii 
commwniste Indochinoss tr. 15-16. Có thể Louis Marty viết nhằm tên Trương 
Vân Lĩnh thành Trương Văn Lênh. 

2. W. J. Duikeœr, Hồ Chí Minh a Lực, Sđd, tr. 121. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đứng toàn tập, Tập 1, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, 1998, tr. 118. 


474 


Chương VIII. Các tỗ chức cách mạng ra đời... 


giai cấp công nhân trong nước đã thành hình, bắt đầu phát triển, 
đường lối chiến lược của Hội này có xu hướng xã hội chủ nghĩa và 
đượm màu sắc quốc gia: trước làm cách mạng quốc gia, sau làm 
cách mạng thể giới. 


Trên cơ sở đường lối như vậy, Hội đã đẻ ra nhiệm vụ "khẩn 
cáp" lúc đó là làm cách mạng quốc gia, bao gồm: 


"Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một đoàn thể cách 
mệnh đại biểu cho quần chúng lao khổ An Nam phụ trách nhằm 
lãnh đạo cho quần chúng ấy phấn đấu với thống trị giai cấp, 
phần đấu với nhất thiết sự người áp bức người, người bóc lột 
người để phá tan cái xã hội bất bình hiện tại mà lập ra xã hội ai 
cũng phải làm, ai cũng đủ dùng, ai cũng tự do, bình đăng, tức là xã 
hội cộng sản"". 

Hội để ra một chương trình hành động gồm 20 điểm, được gọi 
là "... những sự yêu cầu đại cương và cần cấp cho sự giải phóng dân 
chúng An Nam”. Trong đó có những điểm chính là: đánh đỗ đế 
quốc Pháp và chế độ phong kiến quan liêu; lập ra chính quyền cách 
mạng của công nông binh: giải tán quân đội của giai cấp thống trị, 
tô chức quân đội cách mạng dựa vào công nông; bãi bỏ luật pháp 
phong kiến, để quốc, lập ra luật pháp cách mạng theo ý chí của 
quần chúng; tịch ký ruộng đất của các điền chủ nhà chung và quý 
tộc, vua chúa; tịch ký và sung công tất cả ruộng đất của địa chủ 
(trên 100 mẫu); phân phối ruộng đắt tịch ký cho dân cày cấy chung; 
quyền ruộng đất thuộc nhà nước, cắm mua, bán ruộng đất; bỏ hết 
nợ nàn; thực hành đánh thuế lũy tiến; tịch ký, sung công các cơ 
quan giao thông (đường sắt, xe điện, tàu thủy), tài chính (ngân 
hàng, kho bạc), hầm mỏ, cơ quan thương mại và tuyên truyền của 
đề quốc; thi hành chế độ ngày làm 8 giờ; định luật lao động; thực 
hiện nam nữ bình quyền; thừa nhận quyền dân tộc tự quyết đối với 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1, Sđd, tr. 107. 
475 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Lào, Miên; ủng hộ nước Nga Xô viết; đoàn kết với phong trào cách 
mạng thế giới; xóa bỏ giáo dục thực dân; cấm tôn giáo can dự vào 
giáo dục... "". 


Bên cạnh những "mục tiêu lâu đài", Hội còn đề ra những “sự 
nhụ yêu trước mắt" hay là những khẩu hiệu đấu tranh đòi quyền lợi 
thiết thực hằng ngày nhằm hướng dẫn quản chúng đấu tranh từ 
thấp đến cao, từ những yêu cầu ":ối thiểu" đến những yêu cầu "ối 
đa", như: 


"Về kinh tế là: bỏ thuế thân, bớt các thứ thuế, phản đối tăng 
thuế hằng năm; phản đối tăng đinh, tăng điền; phản đối quốc trái 
lạc quyên; miễn thuế ruộng những năm mắt mùa; dành đất bôi, 
đất hoang cho nông dân; bỏ thuế súc vật, nhà ở và nhà buôn (vốn 
dưới 50 đồng); bỏ thuế thành phố; chống mộ phu đi ngoại quốc. 


Về chính trị: tự do tổ chức, tự do ngôn luận, tự do đi lại; tự 
do bãi công tuần hành; tự do hội họp; tự do chính đảng; thủ tiêu 
luật pháp phong kiến; thủ tiêu Nam triều; phản đối tòa án đặc 
biệt (như Hội đồng Đề hình); phản đối chính sách khủng bố; 
phản đối mộ lính đi các xứ và ra nước ngoài; phản đối tăng chỉ 
phí quân sự; chính quyền làng xã và thành phổ là do dân bầu; 
ban hành luật lao động; bỏ án tử hình... Ưu đãi và đại xá tù 
chính trị. 


Về văn hóa: tự do báo chí; tự do mở trường, học hành; tự do 
làm báo, làm sách; bỏ kiểm duyệt... "Ê. 


Trên cơ sở những khẩu hiệu chung này, Hội gợi ý những khâu 


hiệu riêng, hay là những mục tiêu đấu tranh riêng cho mỗi giai cấp, 
tầng lớp dân chúng như nông dân, thợ thuyền, binh lính. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1, Sđd, tr. 108-109. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1, Sđd. tr. 111, 
112, 113. 


476 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Như vậy, tuy chưa phải là một đảng cộng sản đích thực 
nhưng tôn chi, mục đích và chương trình hoạt động của Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên đã chứng tỏ quan điểm, lập trường 
của giai cấp vô sản trong việc đưa ra những nhiệm vụ của cách mạng 
Việt Nam. 


Bản Điều lệ của Hội quy định cụ thể các vấn đề điều kiện vào 
Hội, lề lối tô chức, cơ cầu các cấp trung ương, xứ uỷ, tỉnh uỷ, huyện 
uỷ, chi bộ, vân đề tiến hành Hội nghị thường kỳ của các cấp và Hội 
nghị toàn quốc. Các vấn đề kỷ luật, nhiệm vụ hội viên... cũng được 
bản Điều lệ quy định rõ ràng. 


Điều kiện vào Hội được ghi trong điều 2 bản Điều lệ: 

"Hễ ai tín ngưỡng tôn chỉ Hội, thừa nhận điều lệ chương trình 
Hội, chịu tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, kế hoạch và quyết nghị án 
của Hội mà làm việc, chịu nộp hội phí và có hai người hội viên cũ 
giới thiệu thì được vào Hội". 

Về tổ chức: Hội lấy "tập trưng dân chủ" làm nguyên tắc tô chức 
của mình. Đặc biệt ở điều 12 của Điều lệ ghi: 

"Hội tỗ chức lấy chi bộ sản nghiệp (nhà máy, mỏ than, xưởng thợ, 
đồn điển, đường xe lửa, thôn quê, trại lính, trường học...) làm cơ sở". 


Hội được phân làm 5 cấp bộ: tổng, xứ, tinh, huyện và chỉ bộ. 
Tổng bộ đầu tiên có Lý Thụy (tức Nguyễn Ái Quốc), Hồ Tùng Mậu, 
Lê Hồng Sơn... 


Lúc đầu có tới 90% hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên xuất thân từ giai cấp tiêu tư sản, chỉ 10% xuất thân 
từ công nhân và nông dân lao động). Tuy nhiên, từ năm 1926 đến 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1, Sđd, tr. 118. 

2. Đáng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1, Sđủ, tr. 120. 

3. Thế Tập, "Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng ta", Tạp chí 
Cộng sản, số 5- 1982, tr. 81. 


477 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


năm 1929, nhiều cơ sở hội đã được gây dựng trong nhà máy, xí 
nghiệp, số công nông tăng lên, trí thức vẫn chiếm 40%!. 


Trụ sở của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đặt 
tại Quảng Châu (Trung Quốc)? 


Bản Điểu lệ đầu tiên của Hội gồm 9 điều lớn này cũng được 
nhắc lại trong những tài liệu lúc đó, ngay cả trong tài liệu của mật 
thám Pháp". 


Quan điểm của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên: "Trước 
làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới" là một khẩu 
hiệu khiến tất cả những người Việt Nam yêu nước đều thấy mới lạ 
hắp dẫn và thâm nhập vào cương lĩnh của nhiều tổ chức cách mạng 
đương thời. 


Sau khi lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tháng 7 năm 
1925, Nguyễn Ái Quốc đã đứng ra tổ chức một đoàn thể quốc tế 
gồm nhiều người Việt Nam, Trung Quốc, Án Độ, Triều Tiên, 
Nam Dương quần đảo, Mã Lai, Xiêm, Miễn Điện... có tên là Hội 
Liên hiệp các dân tộc bị áp bức do Liêu Trọng Khải (Trung Quốc) 
làm Hội trưởng và Nguyễn Ái Quốc làm Bí thư. Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên có quan hệ với Hội này. Đại hội thành lập 
của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức diễn ra ngày 9-7-1925, ra 
tuyên bố liên hiệp tất cả các dân tộc nhỏ yếu bị áp bức và giai cấp 
vô sản toàn thế giới để làm cách mạng lật đỗ tư bản và đề quốc. 


Theo sáng kiến của Nguyễn Ái Quốc, Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên cho xuất bản tờ tuần báo Thanh niên - tờ báo chính trị 
đầu tiên của một tổ chức cách mạng ở Việt Nam. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Các tổ chức tiển thân của Đảng, Sđd, tr. 279. 


2. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Tập L Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 
1993, tr. 222-223. 
3. Louis Marty, Comtribution.... Tập IV, S4d, tr. 49-51, Phụ lục số 1. 


478 


Chương VIII. Các tỗ chức cách mạng ra đời... 


š „ X^ sẽ 
` ° --- Fe | D ⁄ . 
° _ 1ó 5g TC, K~ t 
Ị - ^ . ti: c AowvÊ xo 
. ° k ' Cử 


- Ki CD TA 
— t: ——~ T.————. 
¬ả -.—— dạ sỗt .Ễ dụ —a s< ắc `" 


Aâe='2/»sakx ¿i2 “ma dan CÀI se cac M xà. 


—.. ỐNG EB vn (tê can nh#' *-Y,¡ HUẾN 55-5; ;. cân 


“.k G6 8..Lca tz- — `. 

Xà l,~ c. Tu, "` em Set "lang 
¬... .. man nành kien Am.Rn tế: "ng Xerre 
¬—-  —- —x.  —" ¬"^ XĂSkY bối —“=-5* 
.—- “a,-< đ« ¿ `. ẻẽ 


xà “ me 83c. vợ “SE -.-l_.~. -..—~ 
m——- xà Ben ki co lê cu `. 
 ..... Hs. — Nh .... 


j1 ¬_-.ˆ `" ca 5À tà 
..... - "— `. TƯ JnA .,ẰẶ“Ặ.£Ắ. 
BÉ: NON t2 3G SE R mm." . 
¬ _ÖÔÖ. ~”ty kuai —— 


x¡ẽh HH “.%.ề.k 4: "“. †{ ml sả « —.—.———_ ~ 
6 - "—¬... sâm -—haˆ +" 
————_—_.- & << he xi4 xendibi 

xe d. S ..k. —E tà - ¬—- ` 
.= ị —.. .... —t. ~-e È- & - 
. . Y. -Hà= (8232 226,429Ẽ % . 
na..." —~ .. 


Tuân báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập 
từ tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc 


Thanh niên được viết bằng tiếng Việt, in tay trên giây sáp, mỗi 
lần phát hành một trăm tờ. Số đâu tiên ra ngày 21-6-1925', đến giữa 
tháng 4 năm 1927 (khi xảy ra cuộc bạo phản của Tưởng Giới Thạch 


I. Theo Louis Marty trong Contriburion..., Tập IV, tr. 17 thì số 1 của Thamth 
niên ra ngày 20-6-1925, còn theo Huỳnh Kim Khánh trong Vietnamese 
Commmunism: the pre-power phase (1925-1945), Department of political 
science, University of Western Ontario, London, Ontorio Canada, 1972, 
tr. 70, số báo đầu tiên của Thanh niên ra ngày 21-6-1925 và hiện nay, 
ngày 21-6-1925 đã được lấy làm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 


479 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


và lúc Nguyễn Ái Quốc rời Quảng Châu), báo ra được 88 số và sau 
đó được các học trò của Người tiếp tục xuất bản đến tháng 5 năm 
1930, tổng cộng là 208 số'!. Báo phát hành trong số những người 
Việt Nam sống ở phía Nam Trung Quốc. Một số lượng lớn báo 
Thanh niên cũng được chuyển về nước cũng như tới các trung tâm 
phong trào yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài như Xiêm 
(Thái Lan). 


Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, 
với sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lần đầu 
tiên một tổ chức cách mạng đã sử dụng báo chí làm vũ khí đấu 
tranh của mình: tuyên truyền đường lối, đào tạo đảng viên, tập hợp 
quân chúng... 


Mục đích cụ thể là tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên, trình bày một cách hệ thống một số 
vấn đề cơ bản của đường lối chiến lược và sách lược của Cách 
mạng Việt Nam, về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. 


Ngay từ số 2 ra ngày 28-6-1925, báo Thanh niên đã nêu bật tư 
tưởng hai giai đoạn của Cách mạng Việt Nam là Cách mạng dân 
chủ nhân dân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bài báo giải thích 
như sau về nội dung của hai giai đoạn đó: 


"Mục tiêu của giai đoạn thứ nhất là lật đỗ chính quyền chuyên 
chế ở Việt Nam, dân chúng bị đối xử tàn tệ như súc vật, bị bại 
hoại, bị bóc lột, do đó cần thiết phải áp dụng một đường lôi tuyên 
truyền khôn khéo để thức tỉnh giai cấp vô sản, nam cũng như nữ, 
cho họ thấy nỗi hỗ thẹn của kiếp nô lệ và lòng yêu thích đoàn kết, 
thống nhất họ lại trong một khối hùng mạnh, nổi dậy chống lại 
những kẻ bạo chúa của họ và dẫn dắt họ giành lại những quyền lợi 
của mình. 


1. Lưu trữ Mật thám Pháp có bản dịch của số báo 208. Mật thám Pháp cũng 
cho biết sau đó tờ báo này vẫn tiếp tục được ấn hành dưới hình thức 
những bản đánh máy. Huỳnh Kim Khanh, Viemmamese..., Sđủ, tr. 70. 


480 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Mục tiêu của giai đoạn thứ hai là tích cực khai thác thắng lợi 
của cách mạng. Điều đó có nghĩa là sau khi đã đuôi người Pháp ra 
khỏi bở cõi chúng ta, thì chúng ta phải tiêu điệt những phần tử phản 
cách mạng, xây dựng những đường sá, phát triển thương mại và kỹ 
nghệ, giáo dục dân chúng và mang lại cho dân chúng hòa bình và 


hạnh phúc”. 


Báo Thanh niên vạch ra cho nhân dân Việt Nam thấy cần 
phải đấu tranh chống lại kẻ thù của dân tộc là thực dân Pháp và cắt 
nghĩa tại sao kẻ thù đó không đáng sợ vì thực chất thực dân Pháp ở 
thế yếu còn dân tộc Việt Nam ở thế mạnh. 


Báo Thanh niên cũng vạch ra những "chỗ yếu" của các tô chức 
yêu nước khác, như Quang phục Hội chăng hạn. 


Tờ báo làm cho mọi người dân Việt Nam nhận thức được rằng 
cách mạng chỉ có thể giành được thăng lợi bằng việc chuẩn bị lâu 
dài về tuyên truyền, tô chức cũng như được lãnh đạo bởi một đảng 
cách mạng, được soi sáng bởi lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. 


Báo Thanh niên số 182 ngày 28-6-1929 viết: 


"Chỉ có Đảng Việt Nam Cách mạng Thanh niên là có được một 
tô chức, một chương trình cách mạng chân chính. Đảng hoàn toàn 
bao gồm những người vô sản giác ngộ và những người dân biết bảo 
vệ quyên lợi của mình. Đảng biết dẫn dắt với một sự khôn khéo bậc 
thầy đạo quân nhân dân ra tranh đâu chống Pháp và những kẻ áp 
bức khác. Đảng là đội tiền phong của đạo quân cách mạng, đạo 
quân này sẽ lật đỗ tất cả những kẻ thù của dân chúng. Đấy là những 
nguyên tắc lớn của Đảng chúng ta, Đảng Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, mà vai trò của nó như ai cũng biết là để bảo vệ những 


À Si» cá NNG. AC cz 
quyên lợi của giai câp vô sản”?. 


1. Dịch từ bản tiếng Anh của Huỳnh Kim Khánh, Vietnamese communism.... 
Sđd, tr. 73. 


2. Huỳnh Kim Khánh, Viernamese conưnunism..., Sđủ, tr. 78. 
481 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng trong và ngoài 
nước, sự chuyển biến, phân hóa theo hướng vô sản trong Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên ngày càng bộc lộ mạnh mẽ hơn. Điều đó cũng 
được thể hiện trên báo Thanh niên. Các số báo càng về sau càng thể 
hiện sự trưởng thành của tờ báo này, cũng tức là sự vô sản hóa của nó 
ngày càng được thẻ hiện rõ ràng và mau mắn hơn, nhờ vậy, đường lối 
của Cách mạng Việt Nam cũng được vạch ra ngày một đúng đắn hơn, 
để đến năm 1930, khi các tổ chức cộng sản ra đời trên cơ sở sự phân 
hóa của tổ chức cách mạng này thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 
thể công bố với đồng bào về tôn chỉ mục đích của mình. 


Ngay trước khi cuộc Khởi nghĩa Yên Bái bùng nó, rồi thất bại, 
trong năm 1929, báo Thanh niên đã phân tích những sai lầm dẫn 
đến thất bại của Việt Nam Quốc dân Đảng và cho rằng Đảng này 
thất bại là điều tất yếu vì: 


"... lý thuyết của Việt Nam Quốc dân Đảng thì mơ hồ, tổ chức 
của Đảng thì không có hiệu năng còn đảng viên của Đảng thì 
pha tạp". 

Vậy, để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam thắng lợi, theo báo 
này, những người cách mạng Việt Nam luôn luôn phải tuân thủ: 


"1. Lý thuyết cách mạng duy nhất mang lại hạnh phúc cho nhân 
loại là chủ nghĩa Mác - Lênin; chính chủ nghĩa Mác - Lênin đã cứu 
vớt một phần sáu nhân loại. 


2. Những người vô sản tạo thành lực lượng chính của đạo quân 
cách mạng và những người nông dân là những bạn đồng minh chân 
thành của giai cấp vô sản". 


1. Dẫn theo Huỳnh Kim Khánh, Vietnmese cơmmumism..., Sđd, tr. 78. 
2. Thanh niên, số 182, 28-6-1929. Dẫn theo Huỳnh Kim Khánh, Viettamese 
Cornunism..., Sđd, tr. 78. 


482 


Chương VIII. Các tổ chức cách mạng ra đời... 


Không những đã có thể chỉ rõ vai trò của giai cấp lãnh đạo cách 
mạng của giai cấp công nhân, báo Thanh niên còn chỉ rõ kẻ thù trực 
tiếp phải đánh đô của công nhân là: 

"... chiến đấu chống lại bọn Pháp, tư bản, địa chủ, quan lại, những 
kẻ phản bội Tổ quốc". 

Báo Thanh niên tiếp tục công việc của báo Người cùng khổ và 
chính thông qua báo Thanh niên, chủ nghĩa Mác - Lênin đã được 
truyền bá mạnh mẽ vào Việt Nam. 


Nhận xét về việc ảnh hưởng của báo Thanh niên, Sở Mật thám 
Pháp ở Đông Dương công nhận rằng: 


"Tờ báo của Nguyễn Ái Quốc được tất cả các đảng viên ngoài 
nước, trong nước và đông đảo người cảm tình đọc, những độc giả 
này chăng những tự mình đọc báo Thanh niên mà còn chép đi chép 
lại nhiều lần để tuyên truyền cho kẻ khác đọc"?. 

Đáng chú ý là cả hai đảng Việt Nam Quốc dân Đảng và Tân 
Việt Cách mạng Đảng đều đã vay mượn những khẩu hiệu cách 
mạng và đường lối tổ chức được đề cập trên các trang báo Thanh 
niên. Điều đó nói lên ảnh hưởng lớn của tờ báo này đối với các 
đảng phái cách mạng lúc đó. Tân Việt không xuất bản báo chí, còn tờ 
Việt Nam hôn của Việt Nam Quốc dân Đảng thì chỉ phát hành được 
đúng một số. 

Theo Trùm mật thám Pháp Louis Marty thì kế hoạch hoạt động 
của Nguyễn Ái Quốc và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được 
hoạch định như sau: 


"Ở ngoài nước: 
a. Đào tạo thanh niên từ trong nước sang; 


l. Thanh niên, số 10-1-1929, dẫn theo Huỳnh Kim Khanh, Vietnamese 
Communism...,. Sđd, tr. 83. 


2. Louis Marty, Contributiơn..., Tập IV, Sđd, tr. L7. 
483 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


b. Chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền, bảo đảm in ấn đều đặn báo 
Thanh niên; 

c. Gây dựng và duy trì mạng lưới liên lạc với Đông Dương và 
với các tô chức cách mạng vô sản hay cảm tình ở nước ngoài; 

d. Giữ gìn các đảng viên theo đúng học thuyết, bảo đảm kỷ luật, 
coi Tổng bộ Quảng Châu là nơi phân xử tối cao; 

e. Phái về nước những thanh niên đã được đào tạo. 

Ở Đông Dương: 

a. Lập nhiều chỉ bộ, nhất trí rằng mỗi người mới được đào tạo 
sẽ phải là người đứng đầu một chỉ bộ mới; 

b. Thiết lập các tô chức theo đúng điều lệ và lập một đảng đồng 
nhất có kỷ luật; 

c. Gửi ra nước ngoài những đảng viên ưu tú trong đảng đề được 
đào tạo"!. 

Ở Xiêm cũng đã cho ra đời tờ báo của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên với tên gọi là Đồng thanh. 


Tại Quảng Châu, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc, 
Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động rất tích 
cực. Ngoài các tư cách của Quốc tế Cộng sản và Quốc tế Nông 
dân để hoạt động cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc và phong 
trào công nông Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc còn sử dụng tư 
cách đại diện Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức để hoạt động 
cùng phong trào cách mạng Trung Quốc. Đặc biệt là với tư cách 
một người Việt Nam với các bí danh Lý Thụy và Vương Đạt 
Nhân, Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị và được mời tham dự Đại hội 
đại biểu Trung Quốc Quốc dân Đảng lần thứ II (14-1-1926). Với 
bài phát biểu vạch tội đế quốc Pháp ở Việt Nam, ở Trung Hoa, kêu 
gọi sự đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung, Nguyễn Ái Quốc 


1. Louis Marty, Contribution..., Tập IV, Sđd, tr. 18. 
484 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Đối với Tổng bộ Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc liên tục giảng dạy trong 
các khóa học. 


Ngay khi thành lập, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã 
tiền hành mở lớp huắn luyện chính trị cho những thanh niên Việt 
Nam yêu nước đang hoạt động ở Trung Quốc hay từ bên nước 
sang, mỗi khóa kéo dài một tháng rưỡi. Chương trình huấn luyện 
là những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối 
cách mạng và phương pháp tổ chức quân chúng. Sau vụ bạo phản 
của Tưởng Giới Thạch, Nguyễn Ái Quốc rời Quảng Châu nhưng 
các lớp huấn luyện vẫn được duy trì. Từ đầu năm 1925 đến tháng 
9 năm 1927, Hội mở được 10 khóa đào tạo cho 200 học viên. 
Nguyễn Ái Quốc là giảng viên chính của các khóa huấn luyện. 
Sau các lớp huấn luyện, các học viên đều tuyên thệ trước mộ liệt 
sĩ Phạm Hồng Thái trước khi gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên. 

Đầu năm 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc đã được tập 
hợp thành một cuốn sách có nhan đề Đường Kách mệnh và được 
Bộ Tuyên ưuyên của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản 
tại Quảng Châu. 

Ngay từ những trang đầu của cuốn sách, Nguyễn Ái Quốc đã xác 
định rõ rằng: 

"Mục đích sách này là để nói cho đồng bào biết rõ: 1. Vì sao 
chúng ta muốn sống thì phải Kách mệnh? 2. Vì sao Kách mệnh 
là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người? 
3. Đem lịch sử Kách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soI. 
4. Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ. 5. Ai là bạn ta? 
Ai là thù ta? 6. Kách mệnh thì phải làm thế nào? 


1. Chủ tịch phiên họp là Uông Tinh Vệ. Nguyễn Ái Quốc phát biêu bằng 
tiếng Pháp và Lý Phú Xuân phiên dịch. 


485 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Sách này chỉ ước sao đồng bào ta xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi 
thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm Kách mệnh. 
Văn chương và hi vọng sách này chỉ ở trong hai chữ Kách mệnh! 
Kách mệnh! Kách mệnh!"' 


Dưệng. 
J&áœïp fmŠ Ha lôi 


>^>k-»; kh. mm€$ -.- khá» + 
he 1À má^h và^ d/Sg “ T4, de. 
TU SG. ..- “sa 
nh se Lê ~aa “anh SƯ {— Se& 
”"16 ` J~—s- 


Z4.AC2 9 22A h đợc Gà. Z2 4: 


Tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc 
xuất bản năm 1927 tại Trung Quốc 


Trên cơ sở phân tích những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt 
Nam, Đường Kách mệnh nêu ra những "chương trình tối thiểu" và 
"chương trình tôi đa" cách mạng Việt Nam, từ "dân tộc cách mệnh", 
có nhiệm vụ đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, tự do. "Dân tộc 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L Sđd, tr. 18. 
486 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


kách mệnh" không tách rời mà có quan hệ mật thiết với "giai cấp 
kách mệnh", có nhiệm vụ xóa bỏ bóc lột và giải phóng quần chúng 
công nông'. 

Nguyễn Ái Quốc đã đi từ việc phân tích kinh nghiệm của 
những cuộc cách mạng điển hình diễn ra trên thế giới, từ cuộc 
Cách mạng tư sản Mỹ đến Cách mạng vô sản Pháp, rồi Cách mạng 
vô sản Nga để rút ra những kết luận cho đường lối Cách mạng 
Việt Nam. 

Về cuộc đầu tranh giành độc lập dân tộc của nước Mỹ (năm 1776), 
Đường Kách mệnh viết: 

"Mỹ tuy kách mệnh thành công đã hơn 150 năm nay nhưng 
công nông vẫn cứ cực khổ... vì Kách mệnh Mỹ là kách mệnh tư 
bản, mà kách mệnh tư bản chưa phải là kách mệnh đến nơi".' 


Rồi về cuộc Cách mạng Pháp (năm 1789) đến Công xã Paris 
(năm 1871), tác giả Đường Kách mệnh cho rằng: 


"Kách mệnh Pháp cũng như Kách mệnh Mỹ, nghĩa là kách 
mệnh tư bản, kách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa dân chủ, 
kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc 
địa. Kách mệnh đã 4 lần rồi mà nay công nông Pháp còn phải mưu 
kách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức". 

Về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, tác giả Đường Kách mệnh 
khẳng định: 

"Trong thế giới bây giờ chỉ có Kách mệnh Nga là đã thành 
công, và thành công đến nơi. nghĩa là dân chúng được hưởng 
cái hạnh phúc, tự do, bình đăng thật... Kách mệnh Nga dạy cho 
chúng ta muốn cách mạng thành công thì phải dân chúng công 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 21, 22. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 27. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sởd, tr. 31. 


487 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


nông làm góc, lại có đảng vững bên, phải bên gan, phải hy sinh, phải 
thống nhất. 


Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin".' 


Đường Kách mệnh đề ra những nguyên tắc cơ bản cho việc vận 
động và tổ chức cách mạng Việt Nam: 


- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Cách mạng muốn 
thắng lợi phải lẫy "công nông làm gốc của cách mạng; còn học trò, 
nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư bản áp bức, song không cực 


"u2 


khổ bằng công nông... là bầu bạn của cách mạng "?. 


- Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng là sự thắng lợi 
của một chính đảng - Đảng Cộng sản, theo chủ nghĩa Mác- Lênin 
lãnh đạo đề: 


"... trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc 
với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững, cách 
mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới 
chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Trong Đảng 
ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không 
có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn 
chỉ nam. 


Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân 
chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin "?. 

- Muốn cách mạng thắng lợi cũng phải đoàn kết quốc tế trong 
cuộc đầu tranh chống lại kẻ thù chung. 


Không phải chỉ quan tâm đến việc vạch ra đường lối chung cho 
cách mạng Việt Nam, Đường Kách mệnh còn giới thiệu với các lớp 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 39. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L Sđd, tr. 23. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 24. 


488 


Chương VIII. Các tổ chức cách mạng ra đời... 


học và quần chúng nhân dân phương pháp tô chức, vận động quần 
chúng. Nguyễn Ái Quốc phân biệt giữa các loại quốc tế: Quốc tế 
hai, Quốc tế hai rưỡi và Quốc tế ba, để giúp cho quần chúng hiểu 
tại sao cần phải theo đường lối của Quốc tế cộng sản ba. Người còn 
trình bày một cách tỉ mi về cách thức tổ chức các Công hội đỏ, 
Nông hội đỏ, Thanh niên, Phụ nữ... Trong đó, Nguyễn Ái Quốc đặc 
biệt nhắn mạnh vai trò của công, nông và khối liên minh này trong 
cách mạng Việt Nam. 


Những tư tưởng căn bản xác định đường lối cách mạng Việt Nam 
vốn đã được nêu lên trong Bản án chế độ thực dân Pháp nay lại 
được sắp xếp lại một cách hệ thống trong Đường Kách mệnh. Đây 
là cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Việt đưa chủ nghĩa Mác - Lênin - 
lý luận cách mạng vào Việt Nam. 


Tiếp theo Bản án chế độ thực dân Pháp, cuôn Đường Kách mệnh 
là cơ sở lý luận cho cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam cuối 
những năm 20 thế kỷ XX, giáng một đòn nặng nẻ vào chủ nghĩa cải 
lương, tư tưởng "Pháp - Việt nhất gia" của giai cấp địa chủ, tư sản 
lúc đó, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoạch định 
đường lối chiến lược, cũng như phương pháp cách mạng đúng đắn 
của giai cấp công nhân trong phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân Việt Nam. 

Với sự giới thiệu của Nguyễn Ái Quốc, nhiều hội viên Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên được vào học Trường Hoàng Phố, được vào 
Đảng Cộng sản Trung Quốc' và được cử sang Liên Xô học tập. 
Khoảng những năm 1926-1927, Lê Hồng Phong được sang học 
chính trị và quân sự (không quân) tại Lêningrát (nay là Sankt 
Peterburg). Tháng 9-1926, Nguyễn Ái Quốc cử Nguyễn Lương Bằng 


1. Theo tài liệu mật thám Pháp thì Nguyễn Ái Quốc đã có ý kiến để Lê Hồng 
Sơn (Lê Văn Phan) được gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 
8-1925, Hồ Tùng Mậu vào tháng 3-1926. Louis Marty, Conrribution..., 
Tập IV, Sđd, tr. 18. 


489 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


về nước tổ chức đường dây liên lạc Hải Phòng - Hương Cảng để 
đưa thanh niên trong nước ra nước ngoài và chuyển tài liệu sách 
báo về nước. Tháng 2-1927, Nguyễn Ái Quốc lại chủ trương tuyên 
truyền giác ngộ binh lính Việt Nam, do đó lập tờ báo Lính Kách 
mệnh. Số 1 của tờ báo ra mắt tháng 2-1927, in thạch. Cây bút 
chính là Nguyễn Ái Quốc và Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê 
Duy Điếm. 


Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang hoạt động 
mạnh mẽ và hiệu quả thì tình hình chính trị Trung Quốc biến 
chuyển đột ngột. Tưởng Giới Thạch quay lại phản bội công cuộc 
Quốc Cộng hợp tác. Ngày 6-4-1927, các phần tử cánh hữu Quốc 
dân Đảng Trung Hoa tổ chức khám xét các ngôi nhà kế cận Sứ 
quán Liên Xô ở Bắc Kinh. Sau đó ở Quảng Châu cũng có đảo 
chính của Quốc dân Đảng. Nhiều cuộc khám xét bắt bớ và khủng 
bố đã diễn ra tại đây. Nhiều đảng viên Thanh niên bị thẩm vấn và 
bị bắt giữ. Trong nửa cuối tháng 4-1927, Nguyễn Ái Quốc vẫn ở 
Quảng Châu liên lạc với các đồng chí Trung Quốc và duy trì 
hoạt động của Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sang 
đầu tháng 5, tình hình trở nên nguy hiểm hơn và Trương Văn 
Lĩnh (một người Việt tốt nghiệp Trường Hoàng Phố, làm việc 
trong Sở Công an của Quốc dân Đảng Quảng Châu) báo trước 
cho Nguyễn Ái Quốc tin bọn cằm quyền sẽ bắt Người, Nguyễn 
Ái Quốc bí mật rời Quảng Châu đi Hương Cảng tới Thượng Hải, 
rồi từ Thượng Hải sang Liên Xô. Tại Quảng Châu, Tổng bộ Thanh 
niên vẫn tiếp tục hoạt động trong tình thế căng thăng và cảnh giác 
cao độ. 


Lúc này, các đảng viên cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị nỗi 
dậy phản đảo chính. Ngày 11-12-1927, công nhân và binh lính 
Quảng Châu với sự tham gia của nhiều chiến sĩ cách mạng Việt 
Nam đã nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền làm nên Công xã 
Quảng Châu, Chính phủ của công nông binh ban bố chính cương 


490 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


cách mạng. Nhưng rồi Quốc dân Đảng câu kết với các thể lực để 
quốc đã dìm Công xã trong bề máu. Quảng Châu Công xã thất bại 
vào ngày 17-12-1927! thì ngay sau đó lại xảy ra một chiến dịch 
chống cộng. Rồi tháng 12-1928, lại một cuộc vây bắt lớn diễn ra và 
lần này rất nhiều đảng viên Thanh niên bị cầm tù ở Quảng Châu. 
Trước sau, các đảng viên ưu tú của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điểm, Trần 
Văn Cung, Trương Văn Lĩnh, Lê Thiết Hùng... đều bị bắt. Sau 
đợt khủng bố tháng 12-1928, trụ sở Tổng bộ Thanh niên phải rời 
tới Ung Châu (Quảng Tây), sau sang Hương Cảng (Hồng Kông). 
Trong lúc Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng 
Châu bị khủng bồ thì ở trong nước, Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên lại phát triển rất mạnh từ năm 1925 trở đi. Những hội viên 
Thanh niên từ Quảng Châu về đã hoạt động tích cực, tuyên 
truyền và gây dựng cơ sở ở khắp Trung Nam Bắc bắt chấp những 
tổn thất ít nhiều sau các sự kiện làm chính quyên thuộc địa có cớ 
đàn áp. 


Trong vụ nhà số 7 đường Barbier (nay là phố Lý Trần Quán, 
Thành phố Hỗ Chí Minh) ngày 8-12-1928, nhiều người bị bắt, bị 
xét xử, Ngô Thiêm bị tử hình. Tôn Đức Thăng bị kết án tù chung 
thân. Phạm Văn Đồng - Bí thư kỳ bộ Nam Kỳ của Hội bị đày Côn 
Đảo. Vụ án đường Barbier? đã khuây động dư luận toàn quốc. 


_ 


. Có tài liệu cho biết Công xã Quảng Châu bắt đầu ngày 12 và kết thúc 
ngày 15. Số người tham gia nỗi dậy tới 30.000 người, bị Quốc dân Đảng 
giết hại 10.000 người, trong đó có hàng nghìn đảng viên và 100 cộng 
tác viên của lãnh sự quán Liên Xô (Xem: Lê Trung Dũng chủ biên, Thể 
giới - Những sự kiện lịch sử thế kỷ XX (1901-1945), Nxb. Giáo dục, Hà 
Nội, 2001, tr. 203). 

2. Có ý kiến cho rằng người bị bắn ở đường Barbier là Nguyễn Văn Phát 

có chân trong Xứ bộ Nam Kỳ và cho đó là một sự phân liệt nội bộ của 

Xứ bộ Thanh niên, gây ảnh hưởng xấu cho phong trào, 4 đảng viên bị 

tử hình, trong đó có Ngô Thiêm, Trần Trương, Nguyễn Văn Công - 


491 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Ở ngoài Bắc thì nhân vụ trừ khử Trần Thị Nhu, Trần Thị Uyễển 
tối 31-5-1929, thực dân Pháp lại lùng xét bắt bớ nhiều hội viên 
Thanh niên. Sau đó Nguyễn Văn Lân, một đảng viên Thanh niên đã 
bị chúng xử tử hình. 

Mặc dù vậy, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vẫn phát triển 
rộng khắp và trở thành tổ chức cách mạng có tổ chức và hoạt động 
rất hiệu quả. Từ tháng 9 năm 1928, Kỳ bộ Thanh niên ở Bắc Kỳ 
còn thực hiện việc "vô sản hóa” đã giúp nhiều thanh niên đi sâu vào 
quần chúng công nông, bắt rễ trong đồng bào và trở thành người lãnh 
đạo có bản lĩnh và kiên quyết. 


Theo tổng kết của mật thám Pháp thì tình hình Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên ở trong nước vào tháng 5-1929 là như sau: 


"Chí ít, đã có 250 người được đào tạo cách mạng ở ngoài 
nước. Hơn 200 người đã trở về Đông Dương và phân tán khắp 
nơi. Có thể ước tính lúc này ở trong nước, Thanh niên có khoảng 
1.000 đảng viên và cảm tình. Cả 3 miền Trung Nam Bắc mỗi miền 
có một kỳ bộ. 

Ở Bắc Kỳ: có 2 thành bộ (Hà Nội và Hải Phòng), 3 tỉnh bộ 
(Nam Định, Thái Bình và Bắc Ninh) với nhiều chỉ bộ và hàng trăm 
đảng viên. 


Ở Trung Kỳ: các tinh phía Bắc và miền Trung đều có đảng viên 
(khoảng 200 người). 


Ở Nam Kỳ: có 3 phân bộ, mỗi phân bộ gồm một vài tỉnh, trụ sở 
các phân bộ đặt ở các thành phố Sài Gòn, Mỹ Tho và Cần Thơ. Tắt 
cả 19 chi bộ và 12 hội đoàn phụ cận (hội phụ nữ, hội khuyến học, 
hợp tác xã...). Các chi bộ có hàng trăm đảng viên, các hội đoàn có 
khoảng 275 hội viên. 


Xem: Trần Huy Liệu, Văn Tạo, Hướng Tân, Tài liệu tham khảo lịch sử 
Cận đại Việt Nam, Sđủ, tr. 75. 


492 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Về nghề nghiệp, phần lớn đảng viên Bắc Kỳ thuộc giai cấp 
công nhân. Ở Trung Kỳ và Nam Kỳ thành phần xã hội đảng viên 
hỗn hợp, có cả công nhân, giáo viên, học sinh và nông dân. Bộ máy 
của Đảng (các thành bộ, huyện bộ, xã bộ...) gồm các giáo viên 
hoặc nửa trí thức thi hỏng hoặc đã bỏ học. Hầu như tất cả các 
cương vị trọng yếu đều do các thanh niên đã được học tập ở Quảng 
Châu về nắm giữ. Kết quả đặc trưng nhất của các nỗ lực của 
đảng trong những năm 1927-1929 đó là sự biến chuyển tinh thần 
các đảng viên. Năm 1926, những người ưu tú trong số họ còn tự 
nhận là quốc gia. Nhưng đến tháng 5 năm 1929, họ đã là những 
người cộng sản và nóng ruột muốn chứng tỏ điều đó. Sự nôn 
nóng đặc biệt sôi sục trong số những người ở Bắc Kỳ suýt làm tan 
vỡ Đảng"'. 


Sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng của Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ đòi hỏi và thúc đây 
việc thành lập một Đảng Cộng sản. 

Theo một tài liệu khác thì số hội viên Thanh niên ở Bắc Kỳ đầu 
năm 1929 đã lên tới 800 người, ở Trung Kỳ trên 200 người, ở Nam 
Kỳ cũng khoảng 200 người”. Và cũng từ năm 1929, lịch sử Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng như lịch sử Việt Nam đã 
trải qua một bước ngoặt cực kỳ quan trọng, hướng tới những cơn 
bão tấp cách mạng chưa từng có. Những nhược điểm của Hội đã 
bộc lộ trước sự phát triển của phong trào đấu tranh ở trong nước, 
sự phát triển của phong trào công nhân, sự du nhập của chủ nghĩa 
Mác - Lênin cũng như xu hướng vô sản của phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc trên thế giới, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên phân rã theo hướng để cho các tổ chức cộng sản ra đời. 


1. Louis Marty, Contribution..., Tập IV, Sđd, tr. 19-20. 
2. Trằn Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại Việt Nam, 
Sđd, tr. 199 dẫn lại lời Trần Văn Cung, kỳ ủy Thanh niên Băc Kỳ. 
493 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


IL TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐÁNG' 


Hội Phục Việt sau khi đổi tên thành Hội Hưng Nam đã công 
khai lập một Ban Chấp hành Trung ương ở Vinh có 3 bộ phận: Nội 
chính bộ (do Phan Kiên Huy và Hoàng Đức Thi phụ trách), Ngoại 
giao bộ (do Trần Mộng Bạch phụ trách) và Tài chính bộ (do Lê 
Văn Huân và Cử Ngò Hoàng Văn Khải phụ trách). 


Hưng Nam hoạt động có mục đích là giành độc lập của đất 
nước qua việc "chuẩn bị một cuộc cách mạng hòa bình", tức là cải 
lương và hòa bình, như nâng cao trình độ đức dục, trí dục và kinh 
tế, nhằm vào tu đưỡng đạo đức cá nhân, cải cách gia đình, hương 
thôn, phát triển kinh tế nông nghiệp, công thương nghiệp. Thể chế 
chính trị được đề ra là cộng hòa tư sản. 


Sau khi thành lập được vài tháng thì Lê Duy Điếm về Vinh 
(tháng 6-1926). Trần Mộng Bạch liền triệu tập một cuộc hội nghị 
đặc biệt của Ban Chấp hành trung ương Hưng Nam gồm: Trần 
Mộng Bạch, Lê Huân, Ngô Đức Diễn, Cử Ngò Hoàng Văn Khải, 
Trần Phú và Hoàng Đức Thi. Hội nghị quyết định cử Trần Phú 
mang thư của Trần Mộng Bạch và một bản cương lĩnh do Ngô Đức 
Diễn soạn thảo bằng mật mã sang Quảng Châu với tư cách đại biểu 
của Hưng Nam toàn quyển ký kết một liên minh với Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên. Trần Phú có Lê Duy Điếm dẫn đường, Tôn 
Quang Phiệt trợ lý đại diện và Hoàng Văn Tùng, một đảng viên 
mới do Hoàng Đức Thi giới thiệu và bỏ tiền riêng để sang Trung 
Quốc. Họ có quyết định được chí một số tiền 200 đồng Đông 
Dương cho chuyến đi và Hoàng Đức Thi được giao nhiệm vụ bàn 
bạc với Lê Duy Điếm định ngày khởi hành. Qua Lê Duy Điểm, 
Trần Mộng Bạch biết Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cho 
tổ chức của ông là "cải lương" nên quyết định đối tên Hưng Nam 


1. Mục này dựa vào lời khai của Hoàng Đức Thị, in trong cuốn của Louis 
Marty, Contribution..., Tập Ì, Sđd và Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd. 


494 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


thành Việt Nam Cách mệnh Đảng cho có vẻ cách mạng hơn. Ngô 
Đức Diễn lại đưa cho Trần Phú bản sao cương lĩnh với tên mới của 
Hội là Việt Nam Cách mệnh Đảng. Ngày tập trung đoàn đại biểu 
được ấn định vào ngày 13-7-1926 tại khách sạn Nam Lai, gần ga Hà 
Nội. Đúng ngày đó, đoàn đại biêu Việt Nam Cách mệnh Đảng tập 
trung không chỉ có Trần Phú, Tôn Quang Phiệt và Lê Duy Điếm 
mà còn thêm Nguyễn Văn Lợi, Phan Trọng Bình, Phan Đức Quang, 
Nguyễn Ngọc Ba và Vương Thúc Oánh (Tổng Oánh) - con rễ Phan 
Bội Châu. Cả đoàn rời Hà Nội ngày 15-7-1926, đến Hải Phòng 
cùng ngày rồi lên tàu thủy Émeraude tới Móng Cái ngày 17-7. 
Nhưng kế hoạch bị lộ và tại Móng Cái, đoàn bị Pháp vây bắt tại 
Mũi Ngọc. Trong đoàn có 2 người bị bắt là Tôn Quang Phiệt và 
Hoàng Văn Tùng, những người khác chạy được qua biên giới sang 
Trung Quốc. Trong 2 tháng, khi Trần Phú và Lê Duy Điểm ở Trung 
Quốc thì ở trong nước, Việt Nam Cách mệnh Đảng, dù tăng cường 
hoạt động vẫn không theo kịp các tô chức của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên đang phát triển khắp nơi và tranh thủ được đa số 
thanh niên yêu nước. 

Lúc này, Phạm Quỳnh định lập một tổ chức hợp pháp cộng tác 
với Pháp đã tranh thủ được một bộ phận đầu não của Hưng Nam 
chuẩn bị cho sự ra đời cái gọi là Việt Nam Tấn bộ dân Hội; ông 
có đơn xin hợp pháp nhưng đã bị chính quyên thuộc địa từ chối. 
Vì vậy, những người đứng đầu Hưng Nam công khai quyết định 
chuyển hắn sang phía cách mạng với tên Việt Nam Cách mệnh 
Đảng. Tháng 11-1926, Trần Phú và Lê Duy Điếm cùng đoàn đại 
biểu về tới Vinh. Tất cả những người này đều đã gia nhập Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên của Nguyễn Ái Quốc. Trần Phú 
và Lê Duy Điếm gặp Trần Mộng Bạch báo cáo và thuyết phục 
Bạch gia nhập Việt Nam Cách mạng Thanh niên và cử thêm 5 
người nữa sang Quảng Châu. Trần Mộng Bạch chưa đồng ý gia 
nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhưng cũng đồng ý 
việc cử các học viên sang Quảng Châu và nghiên cứu cách thức 


495 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tổ chức của Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Trần Phú chỉ ở lại 
Vinh một tuần rồi lại trở sang Quảng Châu. Lê Duy Điếm gặp 
Trần Mộng Bạch một lần nữa và tuyển thêm được Trần Văn Cung, 
cựu học sinh Quốc học Vinh, Hội viên Tu thân Hội, và Nguyễn 
Từ cựu học sinh Trường Dòng Huế, anh em họ với Hà Huy Tập. 
Tắt cả lên đường sang Quảng Châu tham gia Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên. 


Cũng từ đây, Việt Nam Cách mệnh Đảng có mối quan hệ với 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu và khoảng 
tháng 7-1927, chính Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng 
Châu đã cử người về nước bàn việc hợp nhất với Việt Nam Cách 
mệnh Đảng. Sau lần bàn bạc hợp nhất đầu tiên không thành, Việt 
Nam Cách mệnh Đảng đã quyết định đổi tên và thành lập Việt Nam 
Cách mệnh đồng chí Hội và từ thể chế cộng hòa, Việt Nam Cách 
mệnh đồng chí Hội đề ra chủ trương về cách mạng quốc gia và 
cách mạng thế giới với đầy đủ cương lĩnh và điều lệ. Mục tiêu của 
Hội là: 


"Đoàn kết toàn dân Việt Nam liên hiệp với các dân tộc bị áp 
bức và giai cấp vô sản các nước tư bản toàn thế giới để làm: 


a/ Cách mạng dân tộc; 
b/ Cách mạng thế giới"!. 


Sau khi thành lập và phát triển tổ chức các cắp, Việt Nam Cách 
mệnh đồng chí Hội vẫn có mối liên hệ với Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên ở Quảng Châu và vẫn có xu hướng muốn hợp 
nhất với nhau. Sau nhiều lần bàn bạc tranh luận kịch liệt, việc hợp 
nhất vẫn không thành do hai bên đánh giá khác nhau vẻ vai trò của 
mỗi bên cũng như xác định quyển lãnh đạo của tổ chức hợp nhất 
sau này. Sự mâu thuẫn giữa các cán bộ phụ trách ở các địa phương 
ngày càng trở nên gay gắt. 


1. Louis Marty, Contribution..., Tập I, Sđủd, tr. 25. 
49% 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Tháng 2-1928, Việt Nam Cách mệnh đồng chí Hội họp Hội nghị 
Chấp hành Trung ương Hội trên núi Thuận Nhẫn phía trước đồn 
Linh Cảm gồm các đại biểu Nam Kỳ: Nguyễn Đình Kiên, Hà Huy 
Tập, các ủy viên thường vụ: Phan Kiêm Huy, Đào Xuân Mai, Thân 
Trọng Phước, ủy viên dự khuyết: Hoàng Đức Thi (Tôn Quang Phiệt 
đại biểu Bắc Kỳ bị yếu không dự họp, Nguyễn Sĩ Sách lỡ tàu), 
Phan Kiêm Huy, Bí thư Trung ương Hội, báo cáo về tô chức Hội. 
Theo bản báo cáo đó), Hội đã tổ chức được 42 chi bộ (mỗi chi bộ từ 
3 người đến 5 người), chia ra ở các xứ: 


- 30 chỉ bộ ở Trung Kỳ, trong đó: 9 chỉ bộ ở Nghệ An; 7 chi bộ 
ở Thanh Hóa; 8 chi bộ ở Hà Tĩnh; 3 chi bộ ở Huế và 3 chỉ bộ ở 
Quảng Ngãi; 

- 7 chỉ bộ ở Nam Kỳ; 

- 5 chi bộ ở Bắc Kỳ. 

Vì không thực hiện được việc sáp nhập với Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên ở Quảng Châu nên Việt Nam Cách mệnh đồng chí 
Hội lúng túng về đường lỗi và hoạt động. Tháng 6 năm 1928, Ban 
Chấp hành kỳ bộ Trung Kỳ Việt Nam Cách mệnh đồng chí Hội họp 
tại nhà Đào Duy Anh ở Huế gồm: Phan Kiêm Huy và Hoàng Đức Thi 
(Đại biểu Bắc Trung Kỳ); Đào Duy Anh, Ngô Đức Diễn, Phan Đăng 
Lưu (Đại biểu Trung Trung Kỳ) và Ngọc (?) (Đại biểu Nam Trung 
Kỳ). Một đại biểu Buôn Mê Thuột là Trần Mộng Bạch. 

Hội nghị quyết định sẽ cải tô lại Hội trong Hội nghị Trung ương 
sắp họp vào tháng sau. Trần Mộng Bạch được phân công dự thảo 
đề án cải tổ, Phan Kiêm Huy soạn báo cáo chung. Ngày 14-7-1928, 
Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Việt Nam Cách mệnh 
đồng chí Hội khai mạc. Sau khi Bí thư Phan Kiêm Huy trình bày 
tình hình kém phát triển của Hội trước ảnh hưởng của Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên và dự án cải tổ, Hội nghị đã quyết định đôi 


1. Xem Louis Marty, Contribution..., Tập I, Sđd, tr. 34. 
497 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tên Hội thành Tân Việt Cách mạng Đảng với những cương lĩnh và 
điều lệ thay đổi. Tân Việt Cách mạng Đảng cho rằng: 


"Ở Đông Dương không có giai cấp tư sản và giai cấp công 
nhân đối lập nhau rõ rệt và các cuộc đấu tranh giữa họ còn vì 
quyển lợi của các giai cấp khác. Sự phân hóa xã hội rất không 
sâu sắc vì xã hội Việt Nam còn chưa tiến tới giai đoạn tư bản chủ 
nghĩa. Quá lắm thì cũng chỉ có thể được gọi là giai đoạn "tiền 
tư bản""!, 


Do nhận thức như vậy nên Tân Việt Cách mạng Đảng chưa 
quyết đi theo xu hướng cộng sản”. 


Tuy nhiên, qua những lần tiếp xúc với Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên và do uy tín của Hội này trong phong trào trong 
cũng như ngoài nước, lập trường của Tân Việt dần thay đổi và 
chuyển sang khuynh hướng cách mạng vô sản, trở thành một tô 
chức cách mạng mang tính chất xã hội chủ nghĩa, với chương 
trình hành động và tổ chức na ná kiểu Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên. 


Phỏng theo chương trình, điều lệ của Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, Tôn chỉ của Tân Việt được để vào giữa năm 1928 là: 


"Liên hiệp cả các đồng chí trong ngoài, trong thì dẫn đạo nông 
công binh, quần chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức 
để đánh đỗ đề quốc chủ nghĩa đặng kiến thiết một xã hội bình đẳng 
bác ái mới"°. 

Cuộc cách mạng dân chủ, mục đích trong Đảng chương của 
Tân Việt là: 

"Đồng thời phải cử hành chính trị cách mệnh để đánh đỗ Chính 
phủ và quân chủ, dựng lên Chính phủ cộng hòa và xã hội, cử xã hội 


1,2. Xem Louis Marty, Contribution..., Tập 1, Sđủ, tr. 53. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L Sđd, tr. 143. 


498 


Chương VIII. Các tổ chức cách mạng ra đời... 


cách mạng đề phá bỏ các giai cấp và kinh tế cách mạng để duy trì 
quyên sinh hoạt của mọi người"'. 


Đảng chương ghi rõ hai thời kỳ: cách mạng dân tộc, dân chủ và 
tiến lên thực hiện chuyên chính vô sản. Trong đó, thời kỳ thứ nhất 
được gọi là Thời kỳ phá hoại, tức là thời kỳ dùng vũ lực đánh đỗ 
ách thống trị thực dân phong kiến, giành lấy chính quyên. Thời kỳ 
thứ hai gọi là Thời kỳ quá độ, tức là thực hiện chuyên chính vô sản, 
quốc hữu hóa các ngành kinh tế, thực thi quyền bình đẳng cho mọi 
giai tầng xã hội, mọi lớp tuổi khác nhau”. 

Về phương pháp cách mạng, không theo đường lối cải lương 
như trước, cách mạng theo quan điểm của Tân Việt giờ phải trải 
qua những giai đoạn khác nhau từ bí mật, bán công khai đến công 
khai bạo động đoạt chính quyên, tô chức nhà nước theo chế độ 
cộng sản. Những tài liệu huấn luyện của Tân Việt giờ cũng phỏng 
theo những tài liệu của Thanh niên. Điều đó có nghĩa là về cơ bản, 
các đảng viên Tân Việt đã ngả theo hướng Thanh niên. 


Về tô chức, từ khi quyết định trở thành một đảng cách mạng và 
chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Đảng 
Tân Việt đề ra trong Đảng chương hệ thống tô chức hết sức cụ thẻ, 
chặt chẽ từ Nam ra Bắc. Cao nhất là tỗng bộ, tiếp là kỳ bộ, liên tỉnh 
bộ, tỉnh bộ, đại tổ ở huyện và tiểu tổ ở cơ sở. Các kỳ bộ, liên tỉnh 
bộ được gọi bằng bí danh, từ Bắc, Trung và Nam Kỳ là Nhân Kỳ, 
Trí Kỳ và Dũng Kỳ để đảm bảo bí mật. 


Việc kết nạp và kỷ luật đối với các đảng viên cũng theo những 
quy trình nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Đảng Tân Việt không nói rõ chú 
trọng vào giai cấp nào. Cũng như trong Thanh niên, chủ yếu là tiểu 
tư sản trí thức gồm học sinh, công chức, người làm nghề tự đo, thì 
đảng viên Tân Việt cũng là thanh niên trí thức, học sinh, công chức, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 143. 
2. Đảng Cộng sản Vi Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 144. 


499 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


tiểu thương, các nhân sĩ cấp tiến. Sau đó, Tân Việt có chú ý đến 
thành phần công nông nhưng số đảng viên chủ yếu vẫn là trí thức 
tiểu tư sản. 


Quan điểm đó làm cho Tân Việt không có bao nhiêu đảng viên 
mặc dù hệ thống tổ chức được đặt ra khá đầy đủ từ Trung ương 
xuống tận các tiểu tổ và rải khắp Đông Dương, sang cả Xiêm. 


Mặt khác, do thành phần là những nhóm trí thức tiểu tư sản có 
nhận thức chính trị khác nhau, nên sự phân tán về tư tưởng là 
không thể tránh khỏi. Một số chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa quốc 
gia tư sản. Một số phần tử ưu tú tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin qua 
sách báo cách mạng và qua các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc đã 
chống lại chủ trương thành lập Khối quốc gia của những người phụ 
trách Tổng bộ Tân Việt và quyết định giải thể tổ chức này và 
chuyên qua Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, theo hướng vô 
sản hóa. Cùng với tình hình đó là hoạt động của Tân Việt bị mật 
thám theo dõi phát hiện từ lâu và đến giữa năm 1929, đại bộ phận 
các cán bộ chủ chót của Tân Việt đều bị thắm vắn và bắt giữ. Lãnh 
tụ Đảng là Lê Văn Huân tự tử trong ngục, các yếu nhân như 
Nguyễn Đình Kiên, Trần Đình Thanh... bị sa lưới. Đảng Tân Việt 
tan rã. 


II. VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐÀNG 

1. Tổ chức Đảng của Việt Nam Quốc dân Đảng 

Ở Nam Kỳ và Trung Kỳ, một phần lớp thanh niên yêu nước 
đều tham gia hoạt động vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các đảng 
phái và tổ chức của họ tuy đầy dũng khí nhưng hoặc vẫn thiếu mục 
tiêu rõ ràng hoặc còn đang phân vân giữa các con đường cách mạng 
cần lựa chọn. 

Cũng như vậy, Đảng Tân Việt mà tiền thân của nó là các Hội 
Phục Việt và Hưng Nam đã mở rộng hoạt động và đã chiếm được 
một vị trí nhất định trong phong trào cách mạng Việt Nam. 


300 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Tuy nhiên, cả hai đảng này mới chỉ thu hút được thành phần 
thanh niên trí thức tiểu tư sản, công nhân và nhân sĩ. Nhiều thành 
phần xã hội khác vẫn chưa được thu hút vào các tô chức cách mạng. 


Vì điều đó, một tổ chức đảng khác đã ra đời. Đó là Việt Nam 
Quốc dân Đảng mô phỏng ít nhiều quan điểm của Tôn Trung Sơn 
bên Trung Quốc. Đảng này ra đời gắn liền với hoạt động và cuộc 
đời lãnh tụ của nó là Nguyễn Thái Học'. 

Từ buổi thiếu niên, Nguyễn Thái Học đã bắt đầu có ý thức 
chính trị. Lòng yêu nước yêu quê hương trong ông bùng cháy khi 
bắt gặp ngọn lửa truyền thống đấu tranh chống xâm lược truyền lại 
từ xa xưa một cách rất tự nhiên, rất cụ thể và do đó rất sâu sắc. 


Làng Thổ Tang nằm gần kẻ làng Yên Nhiên là quê hương của 
Đội Cắn. Tắm gương ái quốc của Đội Cắn đã lay động tâm hồn 
Nguyễn Thái Học. 


1. Nguyễn Thái Học sinh vào đầu thế kỷ XX (các tài liệu còn chưa xác định 
dứt khoát ông sinh vào năm 1902 hay 1903 - tức năm Quý Mão). Ông 
sinh tại làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên 
(nay là tính Vĩnh Phúc) trong một gia đình trung nông. Bồ Nguyễn Thái 
Học là Nguyễn Văn Hách, mẹ là Nguyễn Thị Quỳnh, một nông dân kiêm 
nghề buôn vải. Nhà có 3 mẫu ruộng và máy nép nhà tranh. Gia đình đông 
con trong đó có 4 người là trai mà ông là con cả. Người thứ hai là Nho 
tham gia chồng Pháp và cũng hy sinh vì nước. Hai người em là Lâm và 
Nÿ đều làm ruộng ở quê. Nguyễn Thái Học được học chữ Hán ở làng, sau 
lên tỉnh Vĩnh Yên học chữ Pháp, rồi về Hà Nội học Trường Sư phạm. Sau 
khi tốt nghiệp Sư phạm, Nguyễn Thái Học vào Cao đăng Thương mại. 
Trước năm 1927, ông đã có vợ là Nguyễn Thị Cửu. Trước khi lập Việr 
Nam Quốc dân Đảng, nhiều đồng chí của ông đã hoặc ly dị vợ hoặc cho 
vợ về quê để rảnh rang hoạt động. Ông Học cũng ly dị vợ và vợ ông đã 
lấy chồng ngay. Khoảng năm 1929, ông Học tuyên bố công khai với các 
đồng chí và xin phép kết hôn với Nguyễn Thị Giang người cùng hoạt động. 
Nguyễn Thị Giang có người chị là Nguyễn Thị Bắc cùng tham gia Quốc 
dân Đảng, trong bộ phận của Xứ Nhu ở Bắc Giang. (Xem Nhượng Tống, 
Nguyễn Thái Học (1902-1930), Tủ sách Tân Việt, 1945, tr. 9-10). 


301 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trong thời kỳ học tập ở Hà Nội, trung tâm chính trị Bắc Kỳ, 
Nguyễn Thái Học lại được dịp hòa mình và chứng kiến nhiều 
phong trào yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân đang dồn dập dây 
lên từ sau Đại chiến thế giới thứ nhất (các báo chí, sách vở mới, 
các đảng phái mới, việc Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, ở Xiêm, ở khắp 
ba kỳ...). 


Khi mới bắt đầu hoạt động, Nguyễn Thái Học tự nhận là có tư 
tưởng cải cách hòa bình. Nhưng thực tế đã đưa ông đến một nhận 
thức là không có con đường nào khác ngoài cách mạng bạo động. 
Trong bức thư gửi các Nghị sĩ, Hạ Nghị viện Pháp viết tại nhà tù 
Yên Bái, Nguyễn Thái Học nói rõ sự chuyên biến tư tưởng đó: 


"... Tôi thấy rằng Tổ quốc tôi bị người Pháp các ông chiếm lĩnh 
hơn 60 năm nay, tôi thấy rằng dưới ách chuyên chế của các ông, 
đông bào tôi khốn khổ vô cùng và dân tộc tôi dẫn dân sẽ bị tiêu diệt 
hoàn toàn. Bởi vậy quyên lợi và nghĩa vụ đã thúc giục tôi phải tìm 
hết cách đề bênh vực Tổ quốc tôi. Trước hết, tôi định cùng các 
người Pháp ở Đông Dương mà làm việc cho đồng bào, Tổ quốc và 
dân tộc tôi nhát là việc mở mang trí thức cùng kinh tế. Về phương 
diện kinh tế, năm 1925, tôi đã gửi cho viên Toàn quyển Varenne 
một bức thư gôm có những nguyện vọng xin bênh vực che chở cho 
nên công thương bản xứ và nhất là lập một Trường Cao đẳng Công 
nghệ ở Bắc Kỳ. Năm 1926 tôi lại gửi một bức thư nữa cho viên 
Toàn quyên Đông Dương trong đó có một dự án giúp cho dân 
nghèo có thể dễ sống. Năm 1927, tôi lại gửi cho Thống sử Bắc Ky 
một bức thư xin ra một tập tuần báo, mục đích là bênh vực và 
khuyến khích cho nên công thương bản xứ... Khốn nỗi cái gì họ 
cũng cự tuyệt, thư tôi chăng thấy trả lời, dự án của tôi chăng thấy 
thực hiện, các lời yêu câu của tôi chẳng thấy ưng chuẩn, mà đến 
các bài tôi viết lên báo cũng bị kiểm duyệt xóa bỏ nốt! Cứ những 
chuyện cự tuyệt đó tôi thấy rõ ràng: người Pháp không hẻ có thực 
lòng với người Việt và tôi chẳng giúp ích gì được Tổ quốc tôi, đồng 


3502 


Chương VIII Các tô chức cách mạng ra đời... 


bào tôi, dân tộc tôi cả, trừ khi là đuổi người Pháp ra khỏi đất nước 
tôi. Bởi vậy năm 1927, tôi bắt đâu tô chức một đảng cách mệnh, lấy 
tên là Việt Nam Quốc dân Đảng mục đích là đánh đồ chế độ Cường 
quyên áp bức ra khỏi nước tôi và lập nên Chính phủ Cộng hòa 
Việt Nam gôm những người thực lòng tha thiết đến hạnh phúc của 


quản chúng". 


Nhóm Nam Đồng thư xã (1926) 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 637 - 1/Ð8-a 

Theo Hoàng Phạm Trân (Nhượng Tống) thì năm 1926, thấy 
Toàn quyền Varenne là đảng viên Đảng Xã hội Pháp tự xưng là tín 
đồ của Các Mác, của Jôrét nên Nguyễn Thái Học xin gặp. Ông được 
tiếp nhưng không được đáp ứng những yêu cầu. Không những thế, 
ông còn bị mật thám Pháp theo dõi và hăm dọa. 

Tháng 6-1927, Nguyễn Thái Học xin phép Thống sứ Bắc Kỳ ra 
một bán nguyệt san lấy tên Nam thanh, nhằm nâng cao dân trí, bỏ 
hủ tục, khuyến khích nông công thương nghiệp... Chính quyển 


1. Nhượng Tống, Nguyễn Thái Học (1902-1930), Sđd, tr. 138-140. 
3503 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thuộc địa không chấp thuận, lấy cớ ông khai không đúng nơi ở'. 
Cuối năm 1927, Nguyễn Thái Học cùng người bạn thân là Hỗ Văn 
Mịch lên ở hẳn tại trụ sở Nam Đồng thư xã. 


Nam Đồng thư xã, ra đời tại Hà Nội vào năm 19252, là một nhà 
xuất bản chuyên in ấn các sách vở có nội dung yêu nước. Những 
người sáng lập Nam Đồng thư xã là Phạm Tuấn Tài (Mộng Tiên) 
cùng anh ruột là Phạm Tuấn Lâm (Dật Công)' và Hoàng Phạm Trân 
(Nhượng Tống). Các ông vốn đã quen biết nhau trong các hoạt 
động chính trị lúc đó ở Hà Nội. (Như các dịp lễ truy điệu cụ Phan 
Châu Trinh, truy điệu cụ Lương Văn Can, mở lớp dạy Quốc ngữ 
cho anh chị em lao động nghèo...). Về mặt lý tưởng, các ông đều 
bàn bạc thống nhất không chấp nhận cách mạng hòa bình mà khẳng 
định cách mạng bạo lực tiến lên theo con đường của học thuyết 
Tôn Trung Sơn. Ngoài ra, Nam Đồng thư xã còn quy tụ được 
thêm nhiều thanh niên hăng hái khác nữa như Phó Đức Chính, 
Lê Văn Phúc, Lê Thành Vị, Nguyễn Thái Trác, Vũ Huy Châu, 
Nguyễn Hữu Đạt, Vũ Hiển, Phan Ngọc Trúc, Nguyễn Văn Lô, Trần 
Vĩ, Lưu Văn Phùng“. Hội nghị thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng 
diễn ra vào ngày 25-12-1927 tại làng Thể Giao thuộc địa phận Hà 
Nội nhưng vì có báo động nên nửa chừng giải tán và quay về họp 
lại tại Nam Đồng thư xã. Hội nghị có tới ngót 40 người, gồm cả đại 
biểu các tỉnh. Một tổng bộ lâm thời gồm 15 người được bầu ra ban 
đầu là: 


1. Đơn xin lập tờ báo ghi là 56 phố Hàng Quạt, Hà Nội, nhưng Nguyễn Thái 
Học thường lên ở trụ sở của Nam thư xã tại số 6 đường 96 bờ hồ 
Trúc Bạch, đối diện chùa Châu Long. 

2. Trần Huy Liệu, Lịch sử tám mươi năm chóng Pháp, Quyễn I, in lần hai, 
Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1957, tr. 281. 

3. Tài liệu của Mật thám Louis Marty ghi là Phạm Quế Lâm Xem Louis 
Marty, Contribution..., Tập HÏ: Le Việt Nam Quốc dân Đảng, Sđd, tr. 5. 

4. Theo bài viết của Nguyễn Thành trong cuốn Phạm Tuần Tài, cuộc đời và 
tác phẩm, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 31. 


504 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Nguyễn Thái Học 


Nguồn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 6179 - 3/Ð8-a 
Nguyễn Thái Học (Chủ tịch) 

Nguyễn Thế Nghiệp (Phó Chủ tịch) 

Hoàng Phạm Trân (Tuyên truyền) 

Lê Xuân Hy (Cử nhân, Phó Ban tuyên truyền) 
Nguyễn Ngọc Sơn (Ngoại giao) 

Hồ Văn Mịch (Ngoại giao) 

Nguyễn Hữu Đạt (Giám sát) 

Hoàng Trác 

Đặng Đình Điền (Tài chính) 

Đoàn Mạch Chế 

Hoàng Văn Tùng (Ban Ám sát) 

Phó Đức Chính (Tổ chức) 

Lê Văn Phúc (Tổ chức) 

Phạm Tiềm (? ) 

Tưởng Dân Bảo (7 ) 


505 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Phó Đức Chính 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 6181 — 5/Đ8-a 


Phạm Tuấn Tài cũng được bằu làm ủy viên của Tổng bộ. Tổng 
bộ Việt Nam Quốc dân Đảng đã bầu và thay đôi nhân sự nhiều lần 
(theo Điều lệ 6 tháng bầu lại 1 lần). 


Mục đích và tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng đều được 
ghi trong điều lệ và được phỏng theo thể chế của Trung Hoa Quốc 
dân Đảng (Mật thám Pháp có trong tay bản điều lệ này): 


1. Điều lệ Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1928, 

2. Điều lệ sửa đổi năm 1929; 

3. Điều lệ Việt Nam Phụ nữ Đoàn, 

4. Cương lĩnh hành động của Việt Nơn Quốc dân Đứng năm 1929). 


1. Louis Marty, Coniribution..., Tập II, Sđd, Phụ lục 1-3. 
5œ 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Khi mới ra đời, Việt Nam Quốc dân Đảng chưa đề ra được một 
đường lỗi chính trị nào rõ ràng. 

Bản Điều lệ được đưa ra trong ngày thành lập phỏng theo chương 
trình chỉ ghi chung chung là: "7rước làm dân tộc cách mạng, sau 


làm thế giới cách mạng"'. 

Trong bản Điều lệ năm 1928”, Việt Nam Quốc dân Đảng mới 
nêu chủ nghĩa của Đảng là: Xã hội dân chủ. 

Mục đích là "Đoàn kết các lực lượng Việt Nam kế cả nam và 
nữ đê: 

a/ Xúc tiễn cuộc cách mạng chủng tộc 

b/ Thiết lập một nền dân chủ trực tiếp 

c/ Giúp đỡ các dân tộc bị áp bức"?. 

Như vậy, điều dễ nhận thấy là lúc này Việt Nam Quốc dân Đảng 
chưa chủ trương đâu tranh giai câp. Về lực lượng cách mạng thì 
đảng này vẫn đứng trên lập trường toàn dân một cách mơ hồ chung 
chung, tức là trên lập trường của giai câp tư sản. Trong bản Điêu lệ 
này, Việt Nam Quôc dân Đảng có nêu ra làm cách mạng thê giới, 
giúp đỡ các dân tộc bị áp bức, nhưng không hè nới đến giai cấp vô sản 
và liên kêt với giai câp vô sản. 

Trong Điều lệ sửa đổi năm 1929 lại nêu rõ nguyên tắc: 

1/ Lầm cách mạng chủng tộc 

2/ Thành lập một tập đoàn cộng hòa trực tiếp. 

3/ Giúp đỡ các dân tộc bị áp bức”. 


1. Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa, Tài liệu tham khảo lịch sự cách mạng 
cận đại Việt Nam, Tập V, Hà Nội, 1956, tr. 18. 

2. Louis Marty, Conrribution..., Tập II, Sđd, Phụ lục l1, tr. 29. 

3. Cho đến nay chưa tìm được bản gốc tiếng Việt. Tài liệu chữ Pháp nguyên 
văn: révolution raciale. Ở đây có thể hiểu là cách mạng dân tộc. 

4. Louis Marty, Contribution..., Tập II, Sđd, Phụ lục số 2, tr. 42. 


307 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Điều lệ Việt Nam Phụ nữ Đoàn chủ trương bình đẳng nam nữ 
với những mục đích: 
1/ Hợp tác cùng các đồng chí nam giới trong cuộc cách mạng 
chủng tộc. 
2/ Thiết lập một đoàn thể cộng hòa dân chủ. 
3/ Giúp đỡ và bảo vệ các dân tộc bị áp bức. 


Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân Đảng năm 
1929? không chủ trương Xã hội dân chủ nữa mà thay bằng các khẩu 
hiệu của Cách mạng tư sản Pháp là Tự do - Bình đăng - Bác ái với mục 
tiêu là thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Nội dung là: 

"Các nguyên tắc: Tự do - Bình đẳng - Bác ái 

Mục đích: Cách mạng chủng tộc 

Cách mạng chính trị 
Cách mạng xã hội"? 

Nội dung này mang ý nghĩa làm "cách mạng dân tộc, cách mạng 
chính trị, cách mạng xã hội" nhằm đánh đuôi thực dân Pháp, đánh 
đỗ ngôi vua, thiết lập dân quyền, thi hành tự do dân chủ. 

Cuối cùng, bước vào chuẩn bị bạo động, chủ nghĩa Tam dân: dân 
quyên, dân sinh, dân chủ của Tôn Dật Tiên đã được sao chép thành 
chủ nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng, khi đã cắt xén nhiều nội 
dung quan trọng như: "bình quân địa quyên, tiết chế tư bản" hay 
các khẩu hiệu: "thân Nga, thân Cộng, phù trợ công nông", mà chủ 
yếu là tập trung vào "cách mạng dân tộc", "thiết lập dân quyên". 


Về tổ chức, Việt Nam Quốc dân Đảng được tổ chức theo 4 cấp là: 
tông bộ, kỳ bộ, tỉnh bộ và chỉ bộ nhưng chưa bao giờ trở thành hệ 
thống trong cả nước. 


1. Louis Marty, Conmribution..., Tập II, Sđd, Phụ lục số 3, tr. 45. 

2, 3. Louis Marty, Contriburion..., Tập H, Sđd, Phụ lục số 3, tr. 47. 

4. Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa, Tài liệu tham khảo lịch sử cách mạng 
cận đại Việt Nam, Tập V, Sđa, tr. 105. 


308 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Nguyễn Khắc Nhu 


Nguôn: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam/BTCM - SF 6183 -7/Ð8-a 


Tổng bộ trên thực tế là do Kỳ bộ Bắc Kỳ kiêm nhiệm. 


Ở Trung Kỳ, Việt Nam Quốc dân Đảng hầu như không phát 
triển được lực lượng do sự lấn át của các tổ chức đảng đã có trước 
với đường lối rõ ràng hơn là Việt Nam Cách mạng Thanh niên và 
Tân Việt Cách mạng Đảng. Quần chúng phần lớn đã tham gia vào 
hai tô chức này các cơ sở đã được xây dựng vững chắc từ trước. 
Ngoài một chi bộ ở Thanh Hóa, Việt Nam Quốc dân Đảng chỉ có 
một ít đảng viên rải rác tại các tỉnh Đà Năng, Phan Rang, Phan Thiết... 


Trên thực tế, Việt Nam Quốc dân Đảng chỉ phát triển được cơ 
sở mạnh ở Bắc Kỳ và ít nhiều ở Nam Kỳ. 


309 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Ở Bắc Kỳ, sau khi thành lập (25-12-1927), Việt Nam Quốc dân 
Đảng phát triển cơ sở khá nhanh. 


Lúc bấy giờ, tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Nguyễn Khắc 
Nhu tức Xứ Nhu dự định bạo động. 


Xứ Nhu là một nhà nho yêu nước nổi tiếng trong vùng. Ông 
không lập một đảng nào nhưng liên kết, tập hợp được nhiều đồng 
chí ở hai tỉnh mà phần đông là trong anh em binh lính trong bộ máy 
đàn áp thuộc địa để đứng dậy dùng vũ khí đánh đuổi giặc Pháp khôi 
BS độc lập xây dựng một nước dân quốc. Người đương thời gọi 
tô chức này là phái "Việt Nam Dân quốc". Cuộc bạo động đang 
đượẽ chuẩn bịthì'Eơ quan chế bom ðnũi CRÒ Re Can #ếy (&c Ninh) 
bị nổ do bất cần. Do đó công việc bị phát hiện. Hai người phụ trách 
cơ quan chế bom là Đỗ Cương và Quản Trác trốn thoát. Nhiều binh 
lính và dân thường bị bắt. Công việc bạo động của Xứ Nhu không 
thành. Đúng lúc này Việt Nam Quốc dân Đảng vừa thành lập, cử 
người tới mời Xứ Nhu và Việt Nam Dân quốc gia nhập Việt Nam 
Quốc dân Đảng. Hầu hết các đồng chí của Xứ Nhu trở thành đảng 
viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang. 
Do đó, Việt Nam Quốc dân Đảng mạnh lên vẻ số lượng'. Cùng với 
việc phát triển đảng viên ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Việt Nam Quốc 
dân Đảng còn thiết lập nhiều cơ sở ở các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, 


1. Nguyễn Khắc Nhu tức Xứ Nhu (1882-1930), người làng Song Khê, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Với lòng yêu nước và ý chí chồng Pháp, 
ông dự tính thành lập một tổ chức hoạt động công khai nhằm đào tạo 
tài năng cho đất nước lấy tên là "Hội Quốc dân dục tài". Việc này 
không thành công, ông lại lập tổ chức bí mật nhằm bạo động lật đỗ ách 
áp bức được gọi là Việt Nam Dân quốc. Rồi việc này cũng bị bại lộ, từ 
năm 1928, ông và hầu hết đồng chí của mình gia nhập Việt Nam Quốc 
dân Đảng. Ngày 9-12-1928, ông được bằu người đứng đầu Tòa Lập 
pháp và Thanh tra Việt Nam Quốc dân Đảng. Năm 1930, ông là người 
chỉ huy khởi nghĩa toàn khu vực miễn núi Bắc Kỳ của Việt Nam Quốc 
Dân Đảng rồi bị bắt. Quyết không chịu khuất phục, ông tự sắt trong 
nhà tù đế quốc ngày 11-2-1930. 


510 


Chương VIII. Các tổ chức cách mạng ra đời... 


Hưng Yên, Nam Định, Kiến An và các tỉnh khác ở Bắc Kỳ kể cả 
các tỉnh miễn núi. Thành phần các đảng viên ở thành thị là các tiểu 
tư sản trí thức, công chức, học sinh, binh lính, công nhân các công 
xưởng, thợ thủ công. Ở nông thôn, thành phần đảng viên hầu hết là 
các thân hào, phú nông, trung nông và địa chủ. Tại Thái Bình, một 
địa chủ lớn kiêm Nghị viện dân biểu được bầu vào Tổng bộ Việt 
Nam Quốc dân Đảng và là một người cung cấp tài chính, vật chất 
lớn cho Việt Nam Quốc dân Đảng. Ở Hòa Bình có một Tuân phủ là 
Lang Mường nỗi tiếng cũng gia nhập Đảng'. 


Theo báo cáo của Mật thám Pháp, hơn 200 người bị bắt sau vụ 
ám sát Bazin (trùm mộ phu) ngày 9-2-1929 thuộc về các thành 
phần xã hội - nghề nghiệp sau”: binh lính: 40 người; nhà buôn và 
thợ thủ công: 39 người; địa chủ, nông dân, trung lưu: 37 người; thư 
ký trong chính quyền Pháp: 36 người; giáo viên trong các trường 
công: 36 người; nhân viên chính quyền bản xứ: 13 người; công 
nhân viên thương mại và công nghiệp: I0 người; học sinh, sinh 
viên: 6 người; giáo viên tư: 4 người; nhà báo: 6 người; giáo viên 
dạy chữ Hán: 2 người. 

Tuy bản liệt kê này không phải là chung cho toàn thê đảng viên 
Việt Nam Quốc dân Đảng trên toàn quốc nhưng cũng có thể nhận 
thấy rằng đại bộ phận đảng viên là các tiêu trí thức và trí thức thành 
thị cùng binh lính trong quân đội thuộc địa. 


Ở Nam Kỳ, trung tâm hoạt động là Cường Học thư xã của Trần 
Huy Liệu tại Sài Gòn, các tinh khác đều có các chi bộ Đảng như 
Gia Định, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho, Trà Vinh, Bến Tre, 
Biên Hòa và Vũng Tàu. Năm 1928, Nguyễn Ngọc Sơn đã tô chức 
được 6 chi bộ Việt Nam Quốc dân Đảng". 


1. Theo Nhượng Tống, ông Tuần phủ Hòa Bình này là Quách Vy, có tên là 
Ba Phang, sau cũng bị đày Côn Đảo cùng Nhượng Tống. Xem Nhượng 
Tống, Tân Việt Cách mạng Đảng, Hà Nội, 1945, Sđd, tr. 50-51. 


2, 3. Louis Marty, Contribution..., Tập II, Sđd, tr. 13. 
311 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Về sự phát triển của Việt Nam Quốc dân Đảng trong nước, mật 
thám Pháp cho biết: 


"Hưởng ứng công việc vận động chủ yếu là các viên chức trẻ 
tuổi, đặc biệt những người trong ngành giáo dục và các học sinh, 
sinh viên. Công cuộc tuyên truyền đặc biệt thuận lợi trong giới binh 
lính, rất nhiều hạ sĩ quan người bản xứ trong pháo binh, bộ binh, 
quân nhu và không quân đã gia nhập Đảng. Bằng cách giữ gìn các 
thông tin tình báo trong ngành không quân người ta hy vọng phá 
hủy các máy bay vào hôm khởi nghĩa, vì không biết sử dụng. Tóm 
lại vào đầu năm 1929 ở Bắc Kỳ có 120 chỉ bộ Việt Nam Quốc dân 
Đảng hoạt động bao gồm khoảng 1.500 đảng viên hoặc cảm tình 
trong đó có 120 binh lính bản xứ"". 


Về phương pháp cách mạng, Việt Nam Quốc dân Đảng chưa 
biết dựa vào bạo lực quần chúng mà vẫn thiên về ám sát cá nhân. 
Chương V Điểu lệ sửa đổi năm 1929 nói về tô chức Trung ương bao 
gồm 3 tòa: Tòa Lập pháp và Thanh tra; Tòa Hành pháp, và Tòa Tối 
cao. Trong Tòa Hành pháp có nhiều ban, trong đó có Ban Ám sát. 
Ban này có nhiệm vụ (thuộc Điều 36): "Ám sát những cá nhân có 
khả năng gây hại cho Đảng và cho đất nước". 


Chương trình hành động năm 1929 đưa ra 4 giai đoạn cụ 
thể là: 


"1/ Giai đoạn phôi thai (tuyệt mật); 

2/ Giai đoạn chuẩn bị (tương đối bí mật); 

3/ Giai đoạn hành động công khai; 

4/ Giai đoạn tái thiết (giành lại chính quyên). 


1. Thời kỳ phôi thai: Bí mật liên kết các cư dân Việt Nam thành 
các nhóm quân nhân, học sinh, vô sản và nông dân. 


1. Lơuis Marty, Contribution..., Tập II, Sđd, tr. 12. 
312 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


2. Thời kỳ chuẩn bị: Tìm các nơi thuận lợi dự trữ lương thực, vũ 
khí chuẩn bị các đơn vị chiến đấu, tổ chức một nòng cốt cảm tử, tự 
trang bị vũ khí đạn được quân dụng, bom mìn và các phương tiện chiến 
tranh tự cung cấp, chiếm các vị trí quan trọng, điều tra quân lực Pháp, 
các kho vũ khí, bom mìn, phương tiện chiến tranh, máy bay, tàu chiến, 
nắm vững việc di chuyên pháo binh, tàu ngầm và chất nỗ của chúng. 


3. Hành động công khai: Tuyên bố bắt hợp tác với chính quyên 
Pháp và Nam triêu, gây nên các cuộc đình công của công nhân, các 
cuộc bãi khóa, không nộp thuế, quyết định tổng đình công, tổ chức 
truy lùng giặc Pháp, lật đỗ ngai vàng Nam triều, cuối cùng là thiết 
lập chính quyền của nhân dân. 


4. Tổng tái thiết: Thiết lập một chính quyên cộng hòa trực tiếp, 
phổ thông giáo dục, giáo dục quần chúng bằng các xuất bản phẩm, 


công bô tự do ngôn luận"”. 


Trong Bản tuyên án tử hình Toàn quyền Pasquier đầu năm 
1930, Việt Nam Quốc dân Đảng nói đến các cuộc cách mạng vô 
sản Nga, cách mạng dân tộc (Révolution nationale) ở Trung Hoa và 
tuyên bố vì nhân dân Việt Nam bị áp bức về mọi mặt vật chất tỉnh 
thần bới bọn đề quốc, tư sản nên phải vùng lên làm cách mạng. Bản 
tuyên án cũng đã nói rõ đường lối chiến lược và sách lược cách 
mạng của Việt Nam Quốc dân Đảng như sau: 


"Hiện nay đang diễn ra trong nước ta hai dòng cách mạng: 
1/ Cách mạng dân tộc (nationale); 2/ Cách mạng dân chủ. Việt Nam 
Quốc dân Đảng là đội tiên phong của cách mạng dân tộc"”. "Hiện 
nay Đảng ta đề ra sách lược kép: 1/ Sách lược tích cực; 2/ Sách lược 
tiêu cực. Sách lược tích cực là tuyên truyền trong quần chúng, sách 
lược tiêu cực là khủng bố và ám sát. Theo sách lược tiêu cực này, 
Đảng ta sẽ thực hiện ám sát lần lượt: 


1. Louis Marty, Contribution..., Tập II, Sđd, tr. 47. 
2. Louis Marty, Contriburion..., Tập II, Sđd, Phụ lục 4, tr. 50. 


313 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


1/ Các nhân vật quan trọng nhất của chính phủ đế quốc tư bản. 
2/ Những tên mật thám tài giỏi nhất. 

3/ Các viên quan lại cản trở sự nghiệp cách mạng. 

4/ Các đảng viên phản bội. 

Nhằm để giảm dần dần sức mạnh của bọn tư bản để quốc"”!. 


Thành phần xã hội trong Việt Nam Quốc dân Đảng khá phức 
tạp. Đảng này tiếp nhận phần đông là sinh viên, học sinh, trí thức, 
công chức, người làm nghề tự do, một số tư bản thành thị; và 
trên thực tế còn có sự tham gia của cả một số thân hào, địa chủ, 
phú nông, quan lại bản xứ và được phát triển trong cả đội ngũ 
binh lính bản xứ trong quân đội Pháp. Trong Việt Nam Quốc dân 
Đảng hầu như không có sự tham gia của công nhân và nông dân, 
các lực lượng xã hội đông đảo. 


Riêng về mặt thu nhận nữ đảng viên, lúc đầu, Việt Nam Quốc 
dân Đảng không có ý định này mà chỉ chấp nhận họ vào các đoàn 
thể phụ nữ. Sau đó, qua thực tế, nhất là sau sự tham gia của bộ phận 
Xứ Nhu, trong đảng này mới có phụ nữ. 

Do sự phức tạp và tổ chức lỏng lẻo nên sự chia rẽ, bất đồng 
trong nội bộ Việt Nam Quốc dân Đảng là không thể tránh khỏi và 
đã từng diễn ra bè phái, phản bội, dẫn đến việc "trừ khử" lẫn nhau 
trong đảng. 

Việt Nam Quốc dân Đảng không có chương trình đào tạo cán 
bộ, giáo dục đảng viên. 

Để tuyên truyền, vận động, Việt Nam Quốc dân Đảng ra tờ 
Hôn Cách mạng. Thế nhưng, báo cũng chỉ mới ra được số đầu, in 
thạch, đến tháng 2-1929 thì đình bản vì bị lộ. Tờ Hồn nước do 
Đảng bộ Hải Phòng xuất bản năm 1929 cũng trong tình trạng như 
vậy. Công tác tuyên truyền huấn luyện nội bộ kém phát triển, không 


1. Louis Marty, Coniribution..., Tập IL Sđd, Phụ lục 4, tr. 51. 
514 


Chương VIII. Các tổ chức cách mạng ra đời... 


thống nhất được ý kiến ngay cả đến những vấn đề cơ bản nhất là 
mục tiêu của đảng. Mỗi người hiểu một cách khác nhau. Người thì 
cho cách mạng thế giới mới là mục đích cuối cùng. Người thì nói 
cách mạng thế giới theo Tôn Trung Sơn là giúp các dân tộc nhỏ yếu 
làm cách mạng chứ không liên hiệp với giai cấp vô sản toàn thế 
giới. Tại Đảng bộ Nam Kỳ, việc kết nạp đảng viên chú trọng vào 
những người có tinh thần quốc tế và bài bác chủ nghĩa quốc gia 
thuần tuý. Trong cuốn Câu chuyện chung của Ban Tuyên truyền 
Đảng bộ viết và xuất bản công khai qua Cường Học thư xã có câu: 


"Trong lúc này nếu ai nói đến dân tộc cách mạng mà không đặt 
nó vào thế giới cách mạng là chật hẹp, cũng như ai chỉ nói đến thế 


giới cách mạng mà quên dân tộc cách mạng là vu vơ". 


Đảng bộ Nam Kỳ kết nạp cả những người từ Matxcơva về và 
tài liệu huấn luyện có cả những bản "Chủ nghĩa cộng sản sơ 
giải" (ABC du communisme) và "Công xã Pari". Có thể nói, tư 
tưởng chủ đạo của Việt Nam Quốc dân Đảng không được thống 
nhất hoàn toàn trong nội bộ đảng. Đó chính là vì tư tưởng đó 
cũng vẫn chưa rõ ràng trong khi các đảng phái yêu nước khác đã 
hoặc đang tìm đến con đường cách mạng cộng sản, còn Quốc 
dân Đảng của Trung Hoa cũng đã tỏ rõ sự phản bội lại lợi ích của 
nhân dân Trung Hoa. 


Chính Việt Nam Quốc dân Đảng cũng đã nghĩ tới việc kết hợp, 
thậm chí hợp nhất, với một số đảng yêu nước và cách mạng cùng 
thời. Giữa năm 1928 (tháng 6), Nguyễn Thái Học cử ba phái viên 
là: Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Văn Mịch và Nguyễn Văn Tiềm sang 
Xiêm (Thái Lan) gặp gỡ Việt Nam Cách mạng Thanh niên bàn bạc, 
nhân kỷ niệm ngày mất Phạm Hồng Thái, nhưng không kết quả. Ở 
Nam Kỳ, các phái viên cũng gặp gỡ các đại biểu Tân Việt là Trần 
Nguyên Phủ và Nguyễn Đình Kiên, gặp phái Nguyễn An Ninh, thế 
nhưng tất cả đều không có kết quả. Mật thám Pháp nhận định rằng 


1. Trần Huy Liệu, Văn Tạo, Hướng Tân, Tài liệu tham khảo..., Sđd, tr. 18. 
3515 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Việt Nam Quốc dân Đảng là một đảng bị đơn độc, cô lập giữa các 
đảng cách mạng Đông Dương. 


Đã vậy, ngoài hoạt động phát triển đảng, Việt Nam Quốc dân 
Đảng lại nảy ra ý định lập một nhà hàng để sinh lời gây quỹ và làm 
địa điểm liên lạc và hội họp của đảng. Việt Nam Quốc dân Đảng nhờ 
một "Mạnh Thường Quân" là Đặng Đình Điển ở Nam Định khá giàu 
giúp mở được một nhà hàng với tên chính thức là "Khách sạn An Nam" 
(Hôel d' Annam) tại phố Hàng Bông, Hà Nội vào tháng 10-1928. 
Hằng ngày một lá cờ vàng' treo trước cửa và đông đảo khách bốn 
phương tắp nập ra vào. Bọn mật thám Pháp cũng nhân thể trà trộn 
điều tra. Chúng không khó khăn gì mà phát hiện ý định chính trị của 
chủ nhân nhà hàng. Bọn mật thám đã luồn được vào hàng ngũ đảng 
viên và điều tra được nhiều điều hệ trọng để báo cáo với chính quyền 
thực dân Pháp. Không những thế, mật thám còn khống chế được một 
số đảng viên trong nhà hàng, biến họ thành tai mắt cho chúng. 


Chính vì vậy, Ban Ám sát của Việt Nam Quốc dân Đảng đã phải 
gây ra máy vụ trừ gian làm khiếp đảm dư luận. Đó là vụ ám sát 
Bùi Tiến Mai tay sai mật thám Pháp ngày 3-8-1929 trên đê Thái 
Bình, nhưng Mai chi bị thương nặng. Đó là vụ trừ khử Nguyễn 
Văn Kính, kẻ đã báo rất nhiều tên tuổi của đảng viên Việt Nam 
Quốc dân Đảng để Pháp bắt giữ hàng loạt vào tháng 8-1929. Ngày 
6-10-1929, Đoàn Trần Nghiệp (tức Ký Con) đã bắn chết Nguyễn 
Văn Kính trong vườn Bách thảo Hà Nội găm một dao găm vào 
ngực kẻ phản bội với tờ giấy ghi chữ: "Vì không giữ lời thể". Việc 
trừ khử những kẻ là tay chân mật thám luôn được thực hiện suốt 
năm 1929 và đầu năm 1930. Ngoài việc trừ gian Việt Nam Quốc 
dân Đảng cũng có dính dáng vào một vài vụ tống tiền vì thiếu kinh 
phí hoạt động. 


1. Lúc này Việt Nam Quốc dân Đảng chưa có cờ. Trước cuộc khởi nghĩa 
năm 1930, Việt Nam Quốc dân Đảng mới quyết định lá cờ chính thức 
nửa đỏ nửa vàng. 


516 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Nhưng điều đáng lưu ý nhất là sự chia rẽ nội bộ đảng ở cấp cao 
đúng vào lúc có rất nhiều tay chân mật thám trong Việt Nam Quốc 
dân Đảng. Sau khi lập đảng và có sự tham gia của bộ phận Xứ Nhu, 
khối lãnh đạo Việt Nam Quốc dân Đảng dần dần chia thành hai 
phái: phái Nguyễn Thái Học cùng Xứ Nhu là những người đứng 
tuổi, trung thành, nhưng tư tưởng và hành động theo nên nếp cũ. 
Phái Nguyễn Thé Nghiệp là những thanh niên trí thức trẻ, có tư duy 
khác nhưng kém tín nhiệm. Phái dưới chê phái trên là già nua bất 
tài, phái trên thì nói phái dưới là không đáng tin và bất trắc. Cuối 
năm 1928, cuộc bầu cử Tổng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng diễn ra 
và phái Nguyễn Thế Nghiệp bị truất khỏi Tổng bộ. Vì đấu tranh nội 
bộ, Nguyễn Khắc Nhu nắm Tòa Tư pháp và Nguyễn Thế Nghiệp 
nắm Tòa Hành chính. Nguyễn Thế Nghiệp một mặt tổ chức một 
phái khác trong Việt Nam Quốc dân Đảng, mặt khác thông đồng 
với mật thám Pháp để mượn tay trừ diệt phái đối lập. Biết được âm 
mưu này, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu cũng muốn 
nhanh chóng trừ khử phe phản bội và lập tức giao cho Ban Ám sát 
thi hành việc thanh trừng. Mệnh lệnh chưa được thực hiện thì xảy 
ra vụ ám sát Bazin khiến Việt Nam Quốc dân Đảng bị thực dân 
Pháp nhân đó khủng bố bắt bớ tràn lan và tôn thất lớn. 


Bazin là một trùm mộ phu ở Việt Nam. Công việc của ông ta 
là mộ những nông dân nghèo ở các tinh đồng bằng Bắc Kỳ và Bắc 
Trung Kỳ cho các đồn điền cao su ở các tỉnh phía Nam cũng như 
trên các thuộc địa Tân Thế giới của thực dân Pháp. Trước mắt 
người Việt Nam, mộ phu là biểu tượng cho sự bóc lột thậm tệ nhất 
của thực dân Pháp đối với họ. Đẻ tạo uy danh cho Việt Nam Quốc 
dân Đảng, một đảng viên là Nguyễn Văn Viên đã đứng ra xin 
được trừng trị trùm mộ phu này. Cuộc ám sát được trù liệu rất kỹ 
lưỡng và chiều ngày 9-2-1929, tức ngày 30 tết âm lịch (năm Mậu 
Thìn), Bazin đã bị giết chết bằng nhiều phát đạn, ngã gục ngay 
trên đường phó Huế, Hà Nội. Mật thám Pháp lập tức hành động và 
một chiến dịch khủng bó đã diễn ra khắp các miền Nam Bắc kẻ từ 


5317 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


rạng sáng ngày 17-2-1929. Nguyễn Văn Viên bị bắt rồi tự vẫn 
trong ngục. Hàng trăm đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng bị bắt. 
Chính quyền thực dân thành lập Hội đồng đề hình do Bride làm 
Chủ tịch để xét xử Việt Nam Quốc dân Đảng. Ngày 3-7-1929, Pháp 
xử 80 án tù từ 2 năm đến 20 năm. Nguyễn Thái Học và 6 người 
nữa bị xử vắng mặt. Trong tháng 8-1929, Đảng bộ Việt Nam 
Quốc dân Đảng tại Nam Kỳ bị phá vỡ cùng với chi bộ lính khố đỏ 
ở Biên Hòa. 


Việt Nam Quốc dân Đảng bị tôn thất rất nghiêm trọng. Hai 
lãnh tụ tối cao Nguyễn Thái Học và Xứ Nhu do đi khảo sát tình 
hình địa phương nên đã trốn thoát. Nhưng trước tình hình tan vỡ 
của Việt Nam Quốc dân Đảng, hai ông đã bị hoàn cảnh dồn đến 
một quyết định mạo hiểm là tổ chức chuẩn bị khởi nghĩa vào đầu 
năm 1930. 


2. Khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2 năm 1930) 


Sau những tốn thất nặng nè về lực lượng và tan vỡ về tổ chức, 
do sự khủng bố của chính quyền thực dân, các lãnh tụ Việt Nam 
Quốc dân Đảng nảy ra hai phương án hành động khác nhau hoặc 
trái ngược nhau. 

Vốn là những người có tư tưởng bạo động chiến đấu, lại nôn 
nóng muốn tiến hành gấp giai đoạn nổi dậy, các lãnh tụ Nguyễn 
Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu chủ trương khởi nghĩa, dù "không 
thành công cũng thành nhân", nhất là trong lúc này không thê khoanh 
tay chờ bị tiêu diệt. 

Một số người khác như Lê Hữu Cảnh và Trần Văn Huân lại 
chủ trương cải tổ lại đảng để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị chờ thời 


_ 


. Theo Louis Marty trong Conriburion..., Tập II, Sđd, tr. 21. Người thân 
cận cùng bị bắt với Lê Hữu Cảnh ngày 10-7-1930 cùng vũ khí và bản án 
xử tử Pasquier là Nguyễn Xuân Huân. Nguyễn Thị Giang đọc cho Lê Hữu 
Cảnh viết bản xử tội Pasquier. 


518 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


cơ theo đúng chương trình 3 giai đoạn đã đề ra trước đây. Đêm 
17-9-1929, Tổng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng triệu tập một cuộc 
hội nghị tại Lạc Đạo, một địa điểm gần đường 5 Hà Nội đi Hải Phòng. 
Trong hội nghị Lạc Đạo này, hai chủ trương trái ngược kẻ trên 
được nêu ra và rút cục thì việc khởi nghĩa được quyết định theo ý 
kiến của những người đứng đầu đây uy tín và lấn át hội nghị là 
Nguyễn Thái Học và Xứ Nhu. 

Sau hội nghị Lạc Đạo, Việt Nam Quốc dân Đảng triệu tập một 
cuộc họp nữa tại Đức Hiệp (Thuận Thành, Bắc Ninh) để đề ra kế 
hoạch khởi nghĩa gọi là kế hoạch Tổng Công kích, với mấy điểm 
chính như sau': 

"1, Đảng chỉ huy một cuộc tổng bạo động, cùng một lúc đánh 
vào những đô thị lớn và những nơi yếu điểm quân sự của giặc Pháp. 

2. Vũ khí giết giặc phần chính nhằm vào những vũ khí cướp 
được của địch và bom, dao do mình chế tạo lấy. 

3. Lực lượng chính trong cuộc bạo động là những binh lính 
trong hàng ngũ Pháp. Lực lượng phụ là những đảng viên ở ngoài. 

4. Quân kỳ dùng trong cuộc khởi nghĩa có hai sắc: nửa đỏ 
nửa vàng. 

5. Quân trang: nghĩa quân mặc quân áo dạ vàng, đội mũ hình 
lưỡi trai, đi giầy cao su, đeo băng vàng ở cánh tay phải đề chữ 
"Việt Nam cách mạng quân”. 

6. Công tác cấp thiết phải làm ngay là mở cuộc tuyên truyền 
rộng rãi những người trong hàng ngũ binh lính Pháp và lập những 
cơ quan chế bom". 

Đây rõ ràng là một kế hoạch rất đại cương nhưng có thể thấy 
ngay rằng Việt Nam Quốc dân Đảng đã tính tới các lực lượng trên 


1. Louis Marty, Contribution..., Tập H, Sđd. 
519 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


toàn quốc nhưng trong thực tế, các lực lượng ấy đã bị tốn thất 
nghiêm trọng từ sau ngày 17-2. Cả một Trung Kỳ không có cơ sở 
đảng. Ở Đảng bộ Nam Kỳ, các yếu nhân như Trần Huy Liệu, Nguyễn 
Phương Thảo (Nguyễn Bình), Võ Công Tồn... đều đã bị bắt và các 
chí bộ trong binh lính cũng đã vỡ theo. Sau đó ở Bắc Kỳ, việc chuẩn 
bị sản xuất bom và vũ khi được tiến hành rất tích cực nhưng đều bị 
mật thám Pháp phát hiện phá vỡ hoặc nỗ tung do bất cần. Tài liệu 
mật thám Pháp cho biết: 


"Ngay từ lúc đầu, những người tạo bom thiếu kinh nghiệm đã 
gÂy tai nạn mà nặng nhất là ở Bắc Giang ngày 30-10-1929 làm 
chết 3 người nỗ tung nhà lá nơi làm chất nỗ. Việc chế tạo bom 
được làm trên diện rộng. Người ta cất giấu bom cần thận bằng cách 
chôn trong những chum rượu. Trên toàn Bắc Kỳ có rất nhiều kho 
bom, chủ yếu ở các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Kiến An và ngoại ô 
Hà Nội. Trong vòng 3 tháng từ tháng 11-1929 đến tháng 1-1930, 
mật thám đã phát hiện hơn 700 địa điểm. Người ta cũng rèn đao 
kiếm, được phát hiện nhiều ở tỉnh Vĩnh Yên, quê hương Nguyễn 
Thái Học"'. 

Ngoài ra, Việt Nam Quốc dân Đảng cần nhiều tiên để nhanh 
chóng chuẩn bị khởi nghĩa, do đó nhiều vụ cướp bóc, tống tiên đã 
xảy ra. Ví dụ ngày 21-1-1930, 6 đảng viên Việt Nam Quốc dân 
Đảng lên chiếc xe ô tô buýt chạy đường Hà Nội - Sơn Tây và cướp 
tài sản các hành khách. Nhiều trọc phú đã nhận được thư "quyên 
tiền" của Việt Nam Quốc dân Đảng. Báo chí luôn đăng tin các vụ 
cướp bóc, tống tiền xảy ra. Bên cạnh những hành động này là hoạt 
động trừ gian khiếp đảm do Đoàn Trần Nghiệp tức Ký Con thực 
hiện. Những sự việc như thế tạo lý do và căn cứ để bọn mật thám 
tiến hành bắt bớ, phá hoại Việt Nam Quốc dân Đảng. Louis Marty, 
mật thám Pháp cho biết: 


1. Louis Marty, Contribution..., Tập II, Sớd, tr. 15-16. 
3520 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


"Các vụ bắt giữ lớn đã diễn ra sau mỗi vụ việc, mặt khác, mật 
thám không mệt mỏi phá hoại các tổ chức lãnh đạo và bắt giữ 


những người chỉ huy phong trào". 


Trước tình hình như vậy, một hội nghị của Việt Nam Quốc 
dân Đảng được triệu tập vào ngày 25-12-1929” tại làng Võng La 
(Hạ Bì, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để chuẩn bị cụ thể hơn kế 
hoạch khởi nghĩa. Hội nghị này tan vỡ vì Đội Dương (tức Phạm 
Thành Dương) đã dẫn mật thám Pháp vào vây bắt những người dự 
hội nghị. Rất may là các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng và 
những người dự họp chạy thoát, chỉ có Phó Đức Chính bị thương 
nhưng cũng thoát vì được nhân dân cứu giúp”. Vì cuộc họp không 
thành nên Việt Nam Quốc dân Đảng lại triệu tập tiếp cuộc hội 
nghị đại biểu toàn quốc phát động khởi nghĩa vào ngày 26-1-1930 
tại làng Mỹ Xá, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Việc phân công 
lãnh đạo khởi nghĩa được quyết định cụ thể chủ yếu khởi nghĩa ở 
Bắc Kỳ. Hội nghị ban bố 10 điều quân luật. Tài liệu mật thám 
Pháp viết: 


1. Louis Marty, Contribution..., Tập II, Sđd, tr. 15-16. 

2. Tài liệu của Hoàng Văn Đào cho biết cuộc họp được ấn định vào ngày 8 
tháng 12 năm 1929 (Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc dân Đảng, Sài Gòn, 
1965, tr. 83). 


3. Theo Hoàng Văn Đào, cuộc họp mới bắt đầu thì Đội Dương cùng một 
tùy tùng đã nỗ súng, Xứ Nhu ù té chạy. Nguyễn Thái Học và Phó Đức 
Chính ngã xuống đất giả vờ chết. Đội Dương chạy rượt theo Xứ Nhu. 
Thừa dịp, Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính chạy thoát. Phó Đức 
Chính bị một viên đạn cạnh sườn được dân làng giấu kín trong một 
đống rơm. Nguyễn Thái Học chạy ra đồng, gặp ông già đang đập đất, 
ông già chụp vào đầu ông chiếc áo tơi đang mặc và đưa cho Học vồ 
đập đất. Đập đất một hồi, Nguyễn Thái Học vác vỗ ra khỏi địa phận 
Võng La. Sau đó, cả Đội Dương và cha (giáo Du) đều đã bị đội ám sát 
xử tử hình vì tội phản bội. Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc dân Đảng, 
Sđd, tr. 83, 88, 89. 


S2I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


"Như đã thấy, mật thám vây ép Việt Nam Quốc dân Đảng và 
chính vì việc này đã buộc Nguyễn Thái Học phải hành động dù cho 
Đảng của ông còn xa mới chuẩn bị được sẵn sàng nổi dậy với cơ 
may thắng lợi nào đó. Ông dựa quá nhiễu vào bộ phận quân lính 
bản xứ... Việt Nam Quốc dân Đảng có trong tay một số tài liệu 
về các lực lượng quân sự đồn trú ở Đông Dương... Người ta đã 
lập sơ đồ chỗ đóng đồn ở nhiều nơi, các kho vũ khí và quân nhu. 
Cuối cùng Đảng cũng đã được sự đồng mưu của nhiều lính pháo 
thủ như các sự kiện diễn ra cho thấy rõ. Cuộc tổng công kích đã 
được ấn định ban đầu vào dịp Tết âm lịch những ngày đầu tháng 
2-1930, mở đầu từ tỉnh Kiến An, vùng công nghiệp nơi các giới 
công nhân đã được chuẩn bị kỹ và là nơi bấy nay luôn rối loạn. 
Một bản tuyên bố kêu gọi dân chúng đã được in số lượng lớn mà 
hàng nghìn tờ đã được phát hiện ở Lục Nam (Bắc Giang). Nhưng 
cơ quan mật thám đã báo động cho mọi cấp chính quyền để 
phòng khả năng xảy ra phong trào đồng loạt vào thời điểm đó. 
Những biện pháp tuần tra làm cho những người cằm đầu phong 
trào lo lắng và họ đã thay đổi cách bố trí từ trước đó. Lúc này 
Nguyễn Thế Nghiệp ở Vân Nam'. Anh ta đã chạy và qua được 
biên giới. Anh ta gắng tô chức một đảng bộ trong số đông đáo 
người Việt ở Vân Nam, đồng thời làm hư hỏng quân lính ta đồn 
trú ở vùng biên giới. Anh ta báo cho Nguyễn Thái Học rằng đã 
hoạt động trong đám lính Việt đồn trú ở Lào Kay và tổ chức một 
chỉ bộ 18 người hầu hết là các cấp sĩ quan. Anh ta đoán chắc 
rằng lúc khởi sự có thể đưa toàn bộ quân đồn trú nổi dậy tham dự 
hữu hiệu vào cuộc tấn công Bắc Kỳ miễn là con đường tiến vào 
thung lũng sông Hồng được mở rộng nhờ lấy được trung tâm đề 
kháng Yên Bái"?. 


1. Có tài liệu nói Nguyễn Thế Nghiệp bị bắt sau vụ Bazin, và sau trở thình 
tay sai cho Pháp, được bỏ trí vào hàng ngũ Việt Nam Quốc dân Đảng ầm 
điệp báo. 


2. Louis Marty, Contribution..., Tập II, Sđd, tr. 17. 
522 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Cuộc nổi dậy được ấn định vào ngày 9-2-1930', kế hoạch tấn 
công như sau”: 


- Khu Yên Bái: Nguyễn Văn Khôi, tức Thanh Giang phụ trách. 
- Khu Sơn Tây: Phó Đức Chính phụ trách. 
- Khu Hưng Hóa, Lâm Thao: Nguyễn Khắc Nhu phụ trách 


- Khu Phả Lại, Hải Dương: Nguyễn Thái Học và Trần Quang 
Diệu phụ trách, phụ tá chỉ huy là Nguyễn Văn Tuyên và Phạm 
Bá Phỏ. 


- Khu Kiến An, Hải Phòng: Vũ Văn Giản tức Vũ Hồng Khanh. 
- Tấn công Hà Nội: Đoàn Trần Nghiệp, tức Ký Con. 


Sau khi phân công, một phái viên sang Vân Nam báo kế 
hoạch cho Nguyễn Thế Nghiệp nhưng không gặp. Nguyễn Thái 
Học thông báo cho những người phụ trách hoãn ngày khởi sự từ 
ngày 10 tới ngày 15-2-1930. Vì vậy cuộc khởi nghĩa toàn Bắc 
Kỳ không nỗ ra đồng đều và tập trung. Cuộc khởi nghĩa nỗ ra 
sớm nhất và có tiếng vang lớn nhất là ở Yên Bái nên người ta 
thường gọi cuộc tổng khởi nghĩa toàn Bắc Kỳ của Việt Nam 
Quốc dân Đảng là cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 


1. Trần Huy Liệu, Văn Tạo, Hướng Tân, Tài liệu tham khảo..., Sđúd, tr. 46. 

2. Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc dân Đảng, Sđủ, tr. 91. 

3. Ngày quyết định khởi nghĩa nô ra trước đó từng bị hoãn đi hoãn lại vài 
lần. Cuối cùng giấy thông báo hoãn đến ngày 15-2 do Nguyễn Thái Học 
gửi Xứ Nhu không đến tay vì người đưa thư bị bắt nửa đường. Cũng có tài 
liệu nói Nguyễn Thái Học muốn cho đội quân của Nguyễn Thế Nghiệp từ 
Vân Nam và Lào Cai về kịp nên định hoãn đến ngày 15 nhưng Xứ Nhu 
được tin qua Phó Đức Chính ngày 8-2 quá gấp nên cứ quyết định như cũ 
sợ xảy ra trở ngại, đồng thời Nguyễn Thị Giang đưa phái viên của Nguyễn 
Thế Nghiệp vẻ xin 40 trái bom lên Lào Cai cũng không được vì quá cận 
ngày (Xem Trân Huy Liệu, Văn Tạo, Hướng Tân, Tài liệu tham khảo Cách 
mạng Cán đại Việt Nam, Sđd, tr. 47 và Nhượng Tống, Tân Việt Cách mạng 
Đảng, Sđủ, tr. 92). 


S22 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Cuộc tắn công Yên Bái (ngày 9-2-1930)" 


Yên Bái là một tinh kể từ ngày 11-4-1900, tỉnh ly Yên Bái có 
một đội quân đồn trú đông đảo của thực dân Pháp. Ngoài lính khó xanh, 
còn có 4 cơ lính khó đỏ khoảng 600 người chia làm 2 bộ phận: 2 cơ 
đóng ở đồn cao (cơ thứ 7 và thứ 8), 2 cơ đóng ở đồn dưới (cơ thứ 5 
và thứ 6). Tất cả dưới sự chỉ huy của Trung tá Pháp Tacon. Việt 
Nam Quốc dân Đảng chú ý tới lực lượng quân đội khố đỏ Việt 
Nam ở Yên Bái hơi muộn hơn những nơi khác, tức là khoảng cuối 
năm 1929 khi thấy vị trí quan trọng của Yên Bái trên đường nối 
liền với Lào Cai và Vân Nam thuộc khu vực hoạt động của Nguyễn 
Thế Nghiệp. Sự muộn màng này khiến kẻ phản bội là Đội Dương 
chưa biết tới lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng ở đây. Nguyễn 
Thị Giang và Nguyễn Thị Bắc được cử lên hoạt động gây cơ sở 
trong số lính khó đỏ. Rồi một chỉ bộ Việt Nam Quốc dân Đảng được 
hình thành gồm Quản Cầm, Đội Trinh, Cai Hoàng, Cai Thuyết... 
Trong việc chuẩn bị khởi nghĩa, chi bộ này chi được hứa hẹn ủng 
hộ của lính khố xanh và sự hỗ trợ của chỉ bộ làng Xuân Lũng (Phú 
Thọ), do đó ở Yên Bái chỉ bộ binh lính trở nên đơn độc và không 
có nhiều quần chúng. Sắp đến ngày khởi sự thì người lĩnh quyền 
chỉ huy nỗi dậy là Quản Cầm bị thổ huyết phải đưa về Hà Nội điều 
trị. Xứ Nhu liền cử hai người không phải nhà binh là Trần Văn 
Liêm và Nguyễn Văn Khôi (tức Thanh Giang) phụ trách thay. 
Trong lúc đó Ngô Hải Hoàng cũng là người trong chỉ bộ lính khó 
đỏ của Quản Cầm được cử thay Quản Cầm chi huy cuộc đánh đồn 
Yên Bái”. Những người thường đến nhà Quản Cầm hội họp là Cai 
Thinh, Nguyên, Thuyết, Hoàng. Đó là bộ tham mưu ở Yên Bái. 


1. Tham khảo Trần Huy Liệu, Văn Tạo, Hướng Tân, Tài liệu tham khao... 
Sđủ, tr. 45-46. 

2. Cho đến nay, Ngô Hải Hoàng chưa được tôn vinh xứng đáng với tắm gương 
chiến đầu đũng cảm và chí khí trung liệt của ông. Ông là người chỉ huy thực 
sự của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Sau khi chiến đấu oanh liệ, Ngô Hải Hoàng 
bị thực dân Pháp bắt rồi bị tử hình và hy sinh vì nước ngày 8-5-1930. Khi bị 


3524 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Tỉnh ly Yên Bái có đền Tuần Quán. Ngày 9-2-1930 tức ngày 11 
tháng Giêng năm Canh Ngọ, đền Tuần Quán mở hội linh đình, 
người khắp vùng đô về khá đông. Chiều hôm đó, sân ga Yên Bái 
đầy người từ tàu đỗ xuống dự hội đẻn, trong đó có nhiều đảng viên 
Việt Nam Quốc dân Đảng đi từ Xuân Lũng tới với đủ mọi loại vũ 
khí giấu trong các thúng quà bánh, hành lý. Có tài liệu cho biết 
đoàn quân này dưới sự chỉ đạo của Đặng Văn Hợp và Bùi Tư Toàn. 
Binh lính đi xem hội cũng ra đông và có dịp gặp nhau. Chiều tối 
hôm đó, một cuộc họp được triệu tập tại Đổi Sơn bên tỉnh ly, gồm 
khoảng 40 binh lính và dân thường. Sau khi thảo luận, hội nghị 
quyết định khởi nghĩa vào nửa đêm rạng sáng hôm sau, tức là vào 
1 giờ sáng 10-2-1930. 7 giờ tối ngày 9 tháng 2, viên chỉ huy trại lính 
được tin gián điệp báo dẫn lính đi kiểm tra không phát hiện được 
gì. Nhưng khi có hiệu kèn tắt đèn thì các lực lượng vũ trang bên 
ngoài trại lính đã đột nhập vào bên trong cùng lực lượng binh lính 
chuẩn bị khởi sự. Nghĩa quân chia làm 3 mũi đánh vào 3 nơi: khu 
nhà ở sĩ quan, đồn Cao và đồn Dưới. Tắt cả đều có nhiệm vụ giết 
chỉ huy Pháp rồi chiếm trại. Đúng 1 giờ sáng, toàn thể nghĩa quân 
đều nhất loạt hành động. Tại khu nhà ở sĩ quan, nghĩa quân gọi cửa 
xông vào với dao găm, súng lục. Chỉ trong vài phút, quan ba Jourdan, 
quan một Robert bị giết ngay tại chỗ. Quan ba Gainza và quan một 
Reul bị thương nặng. Tại đồn Cao, nghĩa quân giết chết quản 
Cunéo, bóp cô chết viên đội Chevalier. Ở đồn Dưới, nghĩa quân giết 
chết sĩ quan Damour Bouhier. Hai sĩ quan Renaudet và Rolland bị 
thương nặng. Tại đây, 2 nghĩa quân hy sinh vì một hạ sĩ Pháp giết. 
Giết xong tốp sĩ quan, nghĩa quân liền mở kho súng. Nhiều vũ khí 


hỏi cung, Ngô Hải Hoàng trả lời đanh thép, nhận hết phân trách nhiệm về 
mình, không chịu lộ một chút gì bí mật của Việt Nam Quốc dân Đảng, sẵn 
sàng đâng hiến sinh mệnh của mành cho Tô quốc. Tiểu sử của ông tiếc thay 
chưa được ghi chép đây đủ, chi biết ông là người tỉnh Nghệ An, làm lính khô 
đỏ đóng tại Tuyên Quang và vào Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1928. Sau 
đó, ông được chuyển sang trại lính Yên Bái, trở thành yếu nhân trong chỉ bộ 
Việt Nam Quốc dân Đảng tại đây. 


322 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


được phân phát ngay và lá cờ nửa đỏ nửa vàng được treo cao. 
Nghĩa quân đeo băng "Cách mạng quân", hô vang khẩu hiệu: 
"Đánh đuổi giặc Pháp, nước Nam độc lập, toàn dân hạnh phúc" rồi 
chiếm đóng nhà ga và các cơ quan trong tỉnh, diễn thuyết cho dân 
chúng và treo cờ ở một vài dinh thự tại tỉnh ly. Lúc đó, Trung tá 
Tacon đã chốt chặt ở trên đồn Cao sau khi nghe tiếng súng nỗ và 
có thủ, không nghĩa quân nào tiếp cận được. Nghĩa quân bèn 
dùng súng liên thanh từ đồn đưới bắn lên, quân Pháp từ trên bắn 
xuống. Trận đấu súng kéo dài cho tới 5h30 sáng thì quân Pháp 
bắn dữ dội hơn, nghĩa quân rơi vào tình trạng càng lúc càng bất 
lợi. Lính khổ đỏ trong đồn không phải tất cả đều theo nghĩa 
quân, còn đám lính khố xanh cũng không hưởng ứng mà lại có ý 
chống lại. Nghĩa quân rơi vào tình trạng hoang mang. Một số rút 
chạy vào rừng, trong đó có cả Nguyễn Văn Khôi và Trần Văn 
Liên, một số ở lại chiến đấu đến cùng. 7 giờ sáng ngày 10-2, 
Tacon tập hợp bọn sĩ quan và binh lính còn lại phản công quyết 
liệt và chiếm lại toàn trại lính. Quân Pháp bắt giữ 4 cai, 22 lính 
khố đỏ và 25 nghĩa quân, xử bắn chết ngay một số hạ sĩ quan và 
lính khố đỏ tham gia khởi nghĩa. Nghĩa quân đã tiêu diệt 2 sĩ quan, 
3 hạ sĩ quan, 6 cai và lính khó đỏ, bắn bị thương 2 sĩ quan, 4 hạ 
sĩ quan, 4 cai và lính khố đỏ, thu được 2 liên thanh, 12 súng trường 
và đem 8 lính khố đỏ trốn theo. Cuộc khởi nghĩa tại Yên Bái đã 
thất bại vào sáng 10-2-1930. 


Cuộc tấn công Hưng Hóa, chiếm phủ Lâm Thao (ngày 10-2-193/0)' 
Theo kế hoạch của Nguyễn Khắc Nhu, đồng thời phối hợp với 
cuộc nỗi dậy ở Yên Bái, nghĩa quân sẽ tiến công Hưng Hóa và Lâm 
Thao. Sau khi thắng lợi, cả 3 lực lượng này sẽ hội quân ở Hưng 
Hóa rồi đi đường Trung Hà qua sông đánh vào đồn Thông (Sơn Tây) 


1. Tham khảo Trần Huy Liệu, Văn Tạo, Hướng Tân, Tài liệu tham khảo..., 
Sđd, tr. 53-56. 


3526 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


hợp cùng đội quân của Phó Đức Chính. Toán quân đánh Hưng Hóa 
do Nguyễn Khắc Nhu chỉ huy, quân đánh Lâm Thao do Phạm Nhận 
tức Đỗ Đức chỉ huy. 


Thực hiện theo kế hoạch, đêm 9-2, Nguyễn Khắc Nhu dẫn quân 
các huyện Thanh Ba, Cắm Khê, Lâm Thao, Tam Nông... chia làm 
2 đạo đến địa điểm tập trung. Một trong 2 toán này phải vượt 
sông Hồng mới tới địa điểm tập trung, nhưng vì người tìm đò bỏ 
trồn nên tới sáng vẫn không sang sông được đành phải giải tán. 
Toán kia do Xứ Nhu chỉ huy sau khi lấy vũ khí tại làng Võng La 
rồi chờ không thấy đồng đội, đành phải tiến công đồn Hưng Hóa 
lúc 4 giờ sáng. Đồn Hưng Hóa do một đồn trưởng người Pháp 
chỉ huy, còn lại là lính khó xanh. Lúc đầu quân Pháp rút vào đồn 
có thủ, nghĩa quân dùng lời lẽ vận động không hiệu quả liền ném 
tạc đạn phá công xông vào đồn. Quân Pháp phản công kịch liệt, 
nghĩa quân người ít, vũ khí kém đành phải rút lui, bỏ lại bom, 
phủ hiệu, cờ... 


Toán quân do Phạm Nhận chỉ huy đánh phủ Lâm Thao rất dễ 
dàng vì viên tri phủ Đỗ Kim Ngọc bỏ trốn. Tốp lính có 7 người và 
1 cai cơ rút vào lô cốt nhưng không dám đánh lại. Nghĩa quân vào 
huyện đường thu đốt các hồ sơ giấy tờ của địch. Lúc này toán của 
Xứ Nhu rút từ Hưng Hóa cũng kéo tới. Bọn lính cơ thấy có quân 
tiếp viện và tưởng Yên Bái, Hưng Hóa thất thủ, vội hoảng sợ xin 
nộp súng đầu hàng rồi chạy trốn. Thế là nghĩa quân làm chủ phủ ly 
Lâm Thao. 

Được tin phủ Lâm Thao bị chiếm, Phó sứ Phú Thọ Chauvet dẫn 
một toán quân đi ô tô kéo về. Sau một trận đụng độ nhanh chóng, 
1 nghĩa quân hy sinh, Phạm Nhận và 4 nghĩa quân bị bắt. Nguyễn 
Khắc Nhu bị thương rồi bị bắt và tự vẫn. 

Ở đồn Thông (Sơn Tây), vì nghĩa quân thất bại ờ Hưng Hóa 
và Lâm Thao không tới được trong khi lực lượng tại chỗ quá 
mỏng, Phó Đức Chính không thể tiến hành nỗi dậy được. Ngày 15-2, 


327 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Phó Đức Chính bị quân Pháp bắt tại nhà Quản Trang, tại làng Nam 
An, tổng Cảm Thượng, huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây. 


Nỗ bom tại Hà Nội (ngày 10-2-1930)' 


Hà Nội là một địa điểm quan trọng, vì vậy ngay từ đầu, Việt Nam 
Quốc dân Đảng đã bỏ nhiều công sức xây dựng được khá nhiều 
cơ sở đảng trong binh lính và trí thức học sinh, viên chức và thường 
dân. Lực lượng có tới hàng trăm người. Nhưng sau vụ Đội Dương 
phản bội, thực dân Pháp đã phá vỡ tất cả bằng mọi thủ đoạn bắt bớ, 
thuyên chuyển... Chỉ Ám sát đoàn của Đoàn Trản Nghiệp sót lại. 
Trong kế hoạch nổi dậy của Việt Nam Quốc dân Đảng, Hà Nội chỉ 
làm được việc cho nỗ bom ở những nơi cần thiết để gây tiếng vang 
hỗ trợ và làm giảm sự chỉ viện của địch cho nơi khác. 


Sớm ngày 10-2, Đoàn Trần Nghiệp tập hợp 5 thanh niên đều là 
học sinh Trường Bách nghệ (Nguyễn Văn Liễm, Nguyễn Duy Xứng, 
Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Quang Triệu và Nguyễn Bá Tâm) 
giao cho mỗi người 4 quả tạc đạn đẻ đến tối sẽ hành động. Tối hôm 
đó vào 9 giờ, Đoàn Trần Nghiệp cùng tốp đi cắt giây điện thoại, 
điện tín hoàn thành nhiệm vụ. Bom đã nổ ở Sở Sen đầm, Sở Mật 
thám, bốt cảnh sát Hàng Trồng, bốt cảnh sát Hàng Đậu. Tắt cả đều 
hoàn thành nhiệm vụ, riêng Nguyễn Bá Tâm, sau khi bom nô tại 
bốt cảnh sát Hàng Đậu, định đánh tiếp thì bị thương, rồi bị bắt. 
Những người khác sau đó cũng lần lượt bị bắt hoặc hy sinh. Đoàn 
Trần Nghiệp bị bắt tại Nam Định ngày 8-5-1930, bị kết án tử hình 
ngày 5-8-1930. 


Khởi nghĩa ở các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ 


Việc khởi nghĩa ở khu vực này do Nguyễn Thái Học phụ trách. 
Ngày khởi nghĩa ở đây vốn theo lệnh hoãn từ ngày 10 đến ngày 


1. Nhượng Tống, Tân Việt Cách mạng Đảng, Sđd, tr. 104-109. 
2. Bom và vũ khí cất giấu tại nhà ông bà Đào Tiến Tường. 


3528 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


15-2 của Nguyễn Thái Học. Kế hoạch ban đầu của Nguyễn Thái 
Học coi trọng điểm tiến công là Hải Phòng, các địa điểm nỗi dậy 
khác là Phụ Dực, Vĩnh Bảo, Ninh Giang, Hải Dương, Phả Lại, 
Kiến An. Nghĩa quân sẽ nỗi lên ở Phụ Dực và Vĩnh Bảo chiếm 
huyện ly cướp súng rồi kéo xuống đánh đồn Ninh Giang. Nghĩa 
quân Hải Dương đánh tỉnh ly Hải Dương và Phả Lại. Sau khi thắng 
lợi các cánh quân ấy sẽ tập hợp cùng quân đánh Kiến An đỗ về 
đánh Hải Phòng. Cách tiến công như vậy giống như cách đánh của 
Xứ Nhu ở miền ngược và bộc lộ một nguy cơ là nếu một khâu liên 
hoàn nào đó không thành thì tất cả sẽ đỗ vỡ theo. 


Sau một cuộc họp của Việt Nam Quốc dân Đảng tại Đông Triều, 
ngày khởi sự hoãn lại đến ngày 15-2. Nhưng ngày 11, Công sứ tỉnh 
Hải Dương dẫn quân khám xét làng Mỹ Xá, Nam Sách vì tưởng có 
Nguyễn Thái Học ở đó. Trong cuộc khám xét này, quân Pháp bắt 
được 2 đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng và một số khí giới'. 
Ngày hôm sau, ngày 12-2, quân Pháp lại vây làng Hưng Thăng cùng 
địa hạt Nam Sách. Nguyễn Thái Học phải vất vả mới thoát được. 
Ngày 11-2 chính là ngày Nguyễn Thái Học hẹn với 2 lực lượng 
Lương Tài, Bắc Ninh và Gia Bình, Nam Sách hội quân để đánh Phả 
Lại. Nhưng khi gặp được, Nguyễn Thái Học yêu cầu tất cả giải tần 
vì địch đã tăng cường cho Phả Lại thêm 300 lính lê dương và nhiều 
súng liên thanh và đành ra lệnh anh em tùy ý đánh các phủ huyện 
quanh vùng; và việc đánh chiếm Phả Lại, Hải Dương, Hải Phòng 
không thể thực hiện được. Vì Vậy các cuộc nỗi dậy của nghĩa quân 
đã diễn ra sau đó: 

- Chiếm huyện Phụ Dực (J5-2-1930): Đào Văn Thê tức Giáo 
Thê chỉ huy một toán nghĩa quân kéo đến chiếm huyện Phụ Dực 
(Thái Bình) không găp sự kháng cự nào. Nghĩa quân tước khí giới 
lính cơ, đốt hết các giấy tờ, số sách rồi đóng quân ngoài huyện ly, 


1. Hai người bị bắt là Vương Đình Hội và Nguyễn Khắc Thông. 
529 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


sau đó kéo sang Vĩnh Bảo cách đó 15 cây số. Khi đến nơi thì nghĩa 
quân địa phương đã làm chủ huyện này. 


- Chiếm huyện Vĩnh Bảo giết tri huyện Hoàng Gia Mô (15-2-1930): 
Tại làng Cổ Am huyện Vĩnh Bảo (Hải Dương), Việt Nam Quốc dân 
Đảng có một chỉ bộ mạnh do Trằn Quang Diệu chỉ huy'. Nhân dân 
địa phương rất oán hận tri huyện Hoàng Gia Mô là một kẻ tham 
tàn làm tay sai đắc lực cho thực dân Pháp. Trần Quang Riệu dùng 
mưu kế kéo tri huyện Trần Gia Mô ra ngoài để quân khởi nghĩa 
xông vào chiếm huyện ly. Khi tri huyện đi ô tô trở về bị phục 
kích, xe ô tô hỏng, Hoàng Gia Mô hóa trang lủi trốn nhưng bị phát 
hiện, đã bị đánh và bắt sống. Nghĩa quân đốt hết giấy tờ hồ sơ ở 
huyện ly. Sáng hôm sau ngày 16-2, nghĩa quân tập hợp dân chúng 
lập tòa án cách mạng xử tội công khai tên tri huyện. Sau khi vạch 
rõ nhiễu tội ác của Hoàng Gia Mô đối với nhân dân và cách mạng, 
tòa án hỏi ý kiến nhân dân thì cả 2 dãy phố huyện ai nấy đồng 
thanh xin giết. Bản án được thi hành ngay. Nhân dân hồ hởi vui 
mừng thôi cơm, nấu cỗ thết đãi đội quân cách mạng trong một bằu 
không khí tưng bừng phấn khởi chưa từng có. Nhưng cũng ngay 
chiều ngày 15 -2, thực dân Pháp cho máy bay đến thám thính, anh 
em nghĩa quân kéo về Cổ Am. Trưa ngày 16, máy bay lại đến thám 
thính và rồi nhiều máy bay cùng đến dội bom triệt hạ cả làng, 
quân Pháp kéo tới đốt trụi và giết sạch tất cả. Ông Trần Quang 
Diệu và nhiều đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng ở địa phương 
bị bắt rồi bị giết. 

Trước sự truy lùng gắt gao của hệ thống chính quyển thực dân, 
Nguyễn Thái Học phải luôn luôn đi chuyển để vừa thoát khỏi 
truy lùng vừa nắm tình hình khởi nghĩa. Không may, sáng ngày 
20-2 Nguyễn Thái Học cùng 5 đồng chí, trong đó có sư Trạch” 
là hộ vệ thân tín, đi ngang qua ấp Cổ Vịt gần đồn Chi Ngại tỉnh 


1. Ông Trần Quang Diệu làm Chưởng bạ. 
2. Sư Trạch là một nhà sư giỏi võ nghệ, thường làm vệ sĩ cho Nguyễn Thái Học. 


3530 


Chương VIII. Các tô chức cách mạng ra đời... 


Hải Dương thì chạm trán bọn phu tuần. Bị hỏi giấy tờ các anh 
đành rút lựu đạn chiến đấu. Bọn phu tuần cũng bắn lại. 4 người 
chạy thoát. Nguyễn Thái Học bị chúng đánh què tay, sư Trạch bị 
đánh què chân. Cả hai bị chúng giải lên đồn Chi Ngại rồi lên Hải 
Dương và Hà Nội ngay hôm đó. 

Hội đồng Đề hình của thực dân Pháp đã mở 7 phiên tòa liên tiếp 
tại các địa phương có khởi nghĩa để xét xử các chiến sĩ Việt Nam 
Quốc dân Đảng': 

Ngày 27-2-1930: Tại Yên Bái, 15 bị cáo, 4 tử hình. Ngày thị 
hành án: 8-5-1930. 

Ngày 23-3-1930: Tại Yên Bái, 87 bị cáo, 13 tử hình (trong số 
này có Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính). Ngày thi hành án: 
17-6-1930. 

Ngày 26-5-1930: Tại Phú Thọ, 85 bị cáo, 5 tử hình. Ngày thi 
hành án: 22-1 1-1930. 

Ngày 5-8-1930: Tại Hà Nội, 48 bị cáo, 9 tử hình. Thi hành án 
vào cuối năm 1930. 

Ngày 7-11-1930: Tại Hải Dương, 193 bị cáo, 4 tử hình. Thi hành 
án vào đầu năm 1931. 

Ngày 30-10-1931: Tại Kiến An, 190 bị cáo. 

Ngày 30-1-1931: Tại Sài Gòn, chưa rõ số bị cáo. Số đảng viên 
Việt Nam Quốc dân Đảng có Trằn Huy Liệu và Nguyễn Phương 
Thảo tức Nguyễn Bình chịu án tù. 

Trong nhà tù cũng như trên máy chém, tất cả các chiến sĩ Việt 
Nam Quốc dân Đảng đều thể hiện chí khí hiên ngang không quản 
hy sinh tính mạng vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Họ đã để lại 


1. Dương Trung Quốc, Việt Nam - Những sự kiện lịch sử (1919-1945), Sđd, 
tr. 180-181. 


331 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


những tắm gương anh đũng lẫm liệt cho lịch sử dân tộc. Họ mãi mãi 
là những người anh hùng liệt sĩ của nhân dân Việt Nam. 


Thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái chủ yếu là do những 
nguyên nhần chủ quan. Đó là sự chuẩn bị lực lượng chưa đày đủ, 
nói cách khác là "bạo động non", là kế hoạch hành động không 
hợp lý và không thống nhất, là sự mất cảnh giác để gián điệp 
thực dân chui vào phá hoại gần hết các cơ sở đảng và các địa điểm 
sản xuất vũ khí... Việt Nam Quốc dân Đảng có nhiều sai lầm 
khuyết điểm trong lề lối và hành động cách mạng. Thất bại là 
điều đã nhìn thấy trước, vì vậy, các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân 
Đảng coi cuộc nỗi dậy và những hy sinh mất mát to lớn của Đảng 
như những minh chứng cho tắm lòng trung hiếu dâng lên Tổ quốc 
và để được xem là những con người chân chính không thành công 
thì thành nhân. 


Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Việt Nam Quốc dân Đảng cũng 
tan rã và sau đó phân hóa, chia rẽ, để không còn là Đảng này như 
nguyên lai của nó. Vai trò lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc chính thức được trao cho giai cấp vô sản, đứng đầu là Đảng 
Cộng sản được thành lập vào đầu năm 1930, ngay trước khi cuộc 
khởi nghĩa Yên Bái nỗ ra. 


Vậy là, sau những năm tạm thời yên ôn với cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp mặc dù tăng cường bộ máy 
chính quyển đàn áp và thực hiện một chính sách mị dân "hợp rác 
với người bản xứ" vẫn không ngăn cản được sự phát triển của 
phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Việt Nam cũng 
như sự lan rộng của những tư tưởng cách mạng cùng ảnh hưởng 
của phong trào cộng sản, với sự thắng lợi của cuộc Cách mạng 
tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin. Các tổ chức cách 
mạng đã lần lượt được lập ra trên khắp cả nước, trong những 
năm 1925-1929, làm nòng cốt cho phong trào đầu tranh của nhân 
dân Việt Nam. 


332 


Chương VIII. Các tổ chức cách mạng ra đời... 


Tuy nhiên, do sự khác biệt về đường lối, chính sách, những tô 
chức cách mạng này vẫn chỉ là những lực lượng phân tán, thậm chí 
chia rẽ, cục bộ, gây nhiều khó khăn cho cách mạng Việt Nam trong 
những năm này. 


Phải đến đầu năm 1930, khi thời cơ chín muỗi, với uy tín và tài 
năng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam mới 
chính thức được thành lập, chấm dứt giai đoạn khủng hoảng lãnh 
đạo của phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam. 


333 


Chương IX 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 


L ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP ĐĂNG CỘNG SẢN DÀN CHÍN MUÒI 


1. Quảng Châu Công xã và Đại hội VI Quốc tế Cộng sản với 
cách mạng Việt Nam 


Trong khi các tổ chức cách mạng nối nhau ra đời, tranh giành 
nhau thu hút quần chúng thì tình hình thế giới và trong nước biến 
chuyển nhanh chóng. 


Ở bên ngoài, Quảng Châu Công xã diễn ra vào ngày 11-12-1927 
rồi nhanh chóng bị thất bại do thời cơ chưa thuận lợi. 


Tuy nhiên, Quảng Châu Công xã không những đã tạo ra bước 
ngoặt trọng đại trong lịch sừ cách mạng Trung Quốc, mà còn là 
một sự kiện có ý nghĩa nhất định đối với cách mạng Việt Nam. 
Đây là nguồn cô vũ đối với các chiến sĩ cộng sản và phong trào 
đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và mặc dù sự 
kiện này đã gây tốn hại đáng kể về lực lượng và tổ chức cho Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở nước ngoài nhưng dưới một 
góc độ khác, lại là một tác nhân quan trọng ảnh hưởng tới tiến 
trình cách mạng ở các nước phương Đông nói chung, ở Việt Nam 
nói riêng. Điều đặc biệt là nó đã góp phần đây nhanh hơn quá trình 
tiễn tới thành lập một chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam. 
Công xã Quảng Châu đã chỉ cho những người cộng sản Việt Nam 
trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tham dự và sát cánh 
cùng giai cấp vô sản và nhân dân Trung Quốc thấy cần dứt khoát 


534 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


trong việc lựa chọn con đường cho cách mạng Việt Nam, rằng BIỜ 
đây, không còn có thể phân vân giữa Quốc dân Đảng và Đảng 
Cộng sản nữa mà chỉ còn một bước tiến duy nhất là phải thành lập 
một đảng cộng sản đề lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc đang lên cao và đang dân dân vô sản hóa ở trong nước. 


Một sự kiện quan trọng khác cũng có ý nghĩa đối với cách 
mạng Việt Nam lúc đó là Đại hội VI Quốc tế Cộng sản diễn ra vào 
ngày 17-7-1928 tại Matxcơva với sự tham dự của 57 đảng cộng sản 
trên thế giới. 

Trước nguy cơ bùng nỗ của cuộc tổng khủng hoảng kinh tế và 
đi kèm là sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới, nội dung 
chủ yếu của Đại hội tập trung bàn về đường lối chiến lược, sách 
lược của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc. Đại 
hội đưa ra nghị quyết ủng hộ cách mạng Trung Quốc và phong 
trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa, nghị quyết chống chiến 
tranh và nguy cơ phát xít, nghị quyết Liên Xô giúp đỡ giai cấp 
vô sản quốc tế. Văn kiện Đại hội chỉ ra rằng về cơ bản những 
đánh giá của Quốc tế Cộng sản đối với quá trình cách mạng thế 
giới là đúng đắn, song sự đánh giá về vai trò của giai cấp tư sản 
dân tộc trong phong trào giải phóng dân tộc, vai trò của Đảng Xã 
hội dân chủ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít vẫn 
còn mang tính bè phái. Đại hội thông qua Đề cương về cách mạng 
ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Bản đề cương đó trình 
bày rõ chính sách thuộc địa của các nước đề quốc và xác định rõ 
nhiệm vụ và động lực cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc 
cũng như nêu lên các vấn đề về đường lối chiến lược, sách lược 
cách mạng của các đảng cộng sản ở các nước thuộc địa. Về đường 
lối chiến lược cách mạng thì đó là đường lối về một cuộc cách 
mạng "không ngừng", gồm hai giai đoạn: giai đoạn một là cách 
mạng dân tộc dân chủ do giai cấp vô sản lãnh đạo, giành độc lập 
dân tộc, thực hiện người cày có ruộng và giai đoạn hai là làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện giải phóng quần chúng công nông. 


535 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trong suốt quá trình cách mạng lâu dài ấy, sự lãnh đạo của một đảng 
cộng sản là tất yếu. 


Tại Đại hội có ba người Việt Nam tham dự, trong đó hai người 
với tư cách đại biểu cho Đảng Cộng sản Pháp và một đại biểu của 
Đông Dương là Nguyễn An tức Nguyễn Văn Tạo. Về tình hình 
Đông Dương, đại biểu Đông Dương đã công kích kịch liệt quan 
điểm cho rằng Đông Dương không có giai cấp vô sản, ngược lại 
chứng minh đã có một giai cấp vô sản tập trung ở đây và kêu gọi 
Quốc tế Cộng sản cần hết sức chú ý đến việc thành lập một Đảng 
Cộng sản cũng như các tổ chức quần chúng (công đoàn, và tổ chức 
nông dân...) cho Đông Dương. 


Đại hội VI Quốc tế Cộng sản và văn kiện của nó thực sự là một 
sự hỗ trợ đắc lực cho những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên trong lúc họ đang tìm lối thoát cho cách 
mạng Việt Nam và giúp họ đầy nhanh hơn quá trình chuẩn bị thành 
lập một đảng cộng sản ở Việt Nam. 


Cũng như vậy, cùng với sự kiện Quảng Châu Công xã, Đại hội VI 
Quốc tế Cộng sản đã tác động tới các đảng viên của Đảng Tân Việt, 
khiến cho nhiều người ngày càng ngả theo đường lối cộng sản. 


2. Sự phát triển của phong trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động trong nước 


Trong khi diễn biến ở bên ngoài có ảnh hưởng rất lớn đến sự 
tiến triển về mặt tư tưởng của các chiến sĩ cách mạng, dẫn họ đến 
những quyết định mang tính chất bước ngoặt như vậy thì ở trong 
nước, phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam, nhất là phong 
trào công nhân, lên cao và ngày càng có nhiễu chuyển biến về nội 
dung cũng cần đến sự lãnh đạo của một đảng cộng sản. 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra ngay từ năm 1929, 
từ Mỹ lan sang tất cả các nước tư bản. Mọi ngành kinh tế đều ngừng 
trệ. Tại Việt Nam, những con số thống kê vẻ kinh tế cho thấy dấu hiệu 


536 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


của sự khủng hoảng cục bộ diễn ra tại một số ngành còn sớm hơn 
thời điểm đó. Kinh tế, nhất là những ngành sản xuất nông phẩm cho 
thị trường thế giới như cao su do ế âm hàng hóa nên chính quyền 
thuộc địa phải thực hiện những biện pháp hạn chế việc mở rộng sản 
xuất và triệt phá bớt diện tích đã trồng tia. Hầu như tắt cả các ngành 
sản xuất khác cũng trong tình trạng như vậy, phải thu hẹp sản xuất. 
Công nhân không việc làm, bị sa thải hàng loạt. Đời sống của công 
nhân cũng như của các bộ phận dân cư khác, từ đô thị tới nông thôn, 
cũng không khá hơn. 


Vẻ phương diện chính trị, sự phát triển của phong trào yêu 
nước của nhân dân Việt Nam, những ảnh hưởng mạnh mẽ của 
phong trào cộng sản quốc tế tới Việt Nam, sự du nhập của chủ 
nghĩa Mác - Lênin cùng sự ra đời và hoạt động phong phú của 
các tô chức cách mạng đã đe dọa tới nền "an ninh" thuộc địa làm 
cho chính quyền thực dân hốt hoảng nên đã thực hiện nhiều biện 
pháp trấn áp quyết liệt. Một chút "đân chủ hóa" của chính sách 
mị dân "hợp tác" dần dần bị thắt chặt. Nhiều báo chí bị đình bản. 
Nhiều nhà hoạt động chính trị bị bắt, bị tù đày. Những hoạt động 
yêu nước bị đàn áp dã man. Bầu không khí chính trị bị bóp 
nghẹt, nhất là sau những hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng 
và vụ án ở đường Barbier (Sài Gòn). 


Đời sông khó khăn, sự đàn áp của chính quyền thuộc địa làm cho 
phong trào đầu tranh của nhân dân Việt Nam càng dâng cao. Cả Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng 
đều lao vào vận động quân chúng: Đảng Tân Việt chú trọng trí 
thức, học sinh, còn Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chú trọng 
công nhân. 

Phong trào đầu tranh của công nhân phát triển rộng khắp sau 
những cuộc đấu tranh mang tính chất lịch sử đánh dấu sự chuyển 
biến vẻ ý thức của giai cấp này. 

Các cuộc đình công, bãi công nỗ ra ở nhiều nơi. 


3537 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trơng hai năm 1926-1927 nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân. 


Năm 1926), tiêu biểu là các cuộc đấu tranh của: thợ học nghề 
Trường Kỹ nghệ Hải Phòng, bãi công của công nhân Bưu điện Sài 
Gòn, công nhân ga và để pô xe lửa Sài Gòn, bãi công của 300 công 
nhân và viên chức Ngân hàng Đông Dương, bãi công của công 
nhân Nhà máy cao su Sài Gòn, lại bãi công của công nhân Ba Son, 
bãi công của hơn 1.000 công nhân Nhà máy sợi Nam Định, bãi công 
của công nhân Nhà đèn Vĩnh Long, bãi công của 500 công nhân 
Đồn điền cao su Cam Tiêm (thuộc tỉnh Đồng Nai ngày nay). 


Năm 1927, phong trào công nhân cao hơn năm trước về số cuộc 
bãi công và số người tham gia bãi công. Một số hội viên Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên đã len lỏi vào những xí nghiệp, đồn 
điền, hằm mỏ để tuyên truyền công nhân đấu tranh. Công nhân 
nhiều đồn điền bãi công, giết cai ký, tiêu biểu là công nhân đồn điển 
Mô Bích, công nhân Phú Riểng... 


Năm 1928, cùng với chủ trương "vô sđn hóa” của các hội viên 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, phong trào công nhân còn 
lên cao hơn năm 1927. 


Một tài liệu tổng hợp dưới đây cho biết: 


Riêng số cuộc bãi công trong năm 1928, ở ngoài Bắc đã bằng 
tông số các cuộc bãi công của cả Trung và Nam Kỳ cộng lại. Trong 
năm 1928, đã nỗ ra các cuộc bãi công sau đây: ngày 19-2 của công 
nhân Sở nước đá Sài Gòn, ngày 23-2 của công nhân Nhà máy xay 
gạo Chợ Lớn, ngày 13-3 của công nhân Hãng dẳu Hải Phòng, ngày 
8-4 của công nhân Đồn điển cao su Lộc Ninh, ngày 11-4 của 500 
thợ Nhà máy ca Bến Thủy và của thợ máy, tài xế ô tô tại ga ra Bắc 
Trung Kỳ (Viol), ngày 16-4 của thợ Nhà máy xi măng Hải Phòng, 
ngày 14-5 của thợ Nhà in Portail Sài Gòn, ngày 20-5 của công nhân 


1. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam..., Sđd, tr. 424. 
2. Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm, Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại Việt Nam, 
Sđd, tr. 183-185. 


338 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


bánh mì Hà Nội, ngày 28-5 của công nhân Việt Nam trên tàu A-tốt 
(Athos H), ngày 1-7 của thợ cắt tóc Sài Gòn, ngày 22-10 của toàn 
thể phu xe kéo Hà Nội, ngày 8-11 của 600 công nhân các hãng dầu 
Nhà Bè, ngày 23-I I của thợ dệt Nam Định... 

Cuộc đấu tranh có ảnh hưởng rộng lớn nhất là cuộc bãi công có 
đổ máu ở đồn điển Cam Tiêm ngày 20-9. Nhân dịp này, Tổng Liên 
đoàn lao động Pháp lên tiếng can thiệp chống khủng bố thực dân, 
bênh vực lao động Đông Dương. 

Số công nhân đồn điền phá hợp đồng, bỏ về quê ngày càng tăng, 
nhất là trong những năm 1928-1929. Bảng kê dưới đây được tham 
khảo từ công trình của André Dumarest': 


Bảng 52: Tình trạng phá hợp đồng của công nhân đồn điền Nam Kỳ 


Đơn vị: người 


Riêng năm 1929, số công nhân nông nghiệp bỏ trốn ở trên cũng 
tương đương với con số được Ban Thuộc địa của Quốc tế Cộng sản 
đưa ra vào tháng 10 năm đó, trong một văn kiện liên quan đến 
Đông Dương. Văn kiện này viết: 

"Trong khoảng thời gian 3 tháng đã có hơn 5.000 đến 6.000 
người trong số 10.000 người lao động bỏ trốn; điều đó chứng tỏ 
rằng các điều kiện lao động là rất tôi tệ trong các đồn điền "2. 


l. André Dumarest, Le ƒormaiion.... Sđỏ, tr. 40. 
2. "Ban Thuộc địa" trong Văn kiện Đảng toàn ráp, Tập I, Sđd, tr. 586. 


539 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Bước sang năm 1929, phong trào càng có thêm nhiều tiến bộ. Chỉ 
tính từ tháng 4 năm 1929 đến tháng 4 năm 1930, theo con số của Nha 
Tổng thanh tra lao động Đông Dương - con số này chắc còn xa thực tế 
nhiều - tất cả có 43 cuộc bãi công diễn ra như sau: 22 cuộc xảy ra Ở 
Bắc Kỳ, 4 cuộc ở Trung Kỳ, 12 cuộc ở Nam Kỳ và 5 ở Cao Miên. Sau 
đây là một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của năm 1929: 

- Ngày 6-1: bãi công của một nghìn phu xe kéo chống chủ tăng 
giá thuê xe của nhiều cơ sở khác nhau ở Hải Phòng. 

- Ngày 23-4: bãi công của công nhân và nhân viên Nhà máy 
chai Hải Phòng chống chủ đuổi thợ. 

- Ngày 16-5: bãi công kéo dài 8 ngày của công nhân Nhà máy sửa 
chữa xe lửa Trường Thi (Vinh) chống chủ đánh đập. 

- Ngày 28-5: bãi công trong hai tuần của 160 công nhân Hãng 
A-vi-a (Aviat) Hà Nội (trong đó có 20 công nhân Hoa kiểu) chống 
chủ cúp phạt. 

- Ngày 19-5: bãi công biểu tỉnh của 400 công nhân Sở mía Phú 
Mỹ (Bà Rịa). 

- Ngày 1-6: lại bãi công ở Nhà máy chai Hải Phòng. 

- Ngày 1-6: bãi công 24 giờ cũng ở Hải Phòng của 600 công nhân 
Nhà máy dệt. 

- Ngày 4-6: bãi công của công nhân và nhân viên Hãng buôn 
Sácne (Grands Magasins Charner Saigon), hãng buôn lớn nhất ở miễn 
Nam Đông Dương. 

- Ngày 6-6: bãi khóa của 400 giáo sinh Trường Sư phạm Sài Gòn. 

- Ngày 6-6: bãi công của nhân viên bào chế Viện Pasteur Sài Gòn. 

- Ngày 13-6: bãi công của thợ nề ở Sở ươm cây thành phó Hà Nội. 

- Ngày 19-6: bãi công của toàn bộ công nhân Nhà máy điện 
Nam Định. 


340 


Chương IX. Đăng Cộng sản Việt Nam ra đời 


- Ngày 21-6: bãi công của công nhân Hãng vận tải Đông Dương 
(Société de Transports et Messagerles d" Indochine). 

- Ngày 22-6: bãi công của 150 thợ Hãng xe hơi S.C.A.M.A. 
Sài Gòn. 

- Ngày 26-6: lại bãi công ở Nhà máy dệt Hải Phòng. 

- Ngày 26-6: bãi công của 250 công nhân Hãng vận tải ô tô Trung 
Trung Kỳ (Đà Nẵng). 

- Ngày 6-7: bãi công của công nhân lò nhuộm Nhà máy sợi 
Nam Định chống đánh đập, đòi tăng lương và bớt giờ làm. 

- Ngày 26-7: bãi công của những người trông nhíp xe lửa Hồng Gai. 

- Ngày 23-9: bãi công của công nhân Hãng dầu Pháp - Á Hải Phòng 
(Cie franco-asiatique des pétrole$). 

- Ngày 25-9: bãi công của xe ngựa Trà Vinh. 

- Ngày 27-9: bãi công của thợ Hoa kiều các nhà in Chợ Lớn làm cho 
các tờ báo Quần báo, Hoa kiểu không ra được. 

- Ngày 29-9: bãi công của công nhân Nhà máy gạch Hưng Ký ở 
Yên Viên (Bắc Ninh). 

- Ngày 3-10: bãi công của công nhân Hãng rượu Nam Vang (phần 
đông công nhân là người Việt Nam). 

- Ngày 6-10: bãi công ở Hãng Texor, Hà Nội. 

- Ngày 13-10: bãi công của bồi bếp ở Khách sạn Sài Gòn. 

- Ngày 22-10: bãi công của công nhân Nhà máy xi măng Hải Phòng. 

- Ngày 24-10: lại một cuộc bãi công nữa ở Nhà máy gạch Hưng 
Ký có Yên Viên, lần này có truyền đơn của công hội. 

- Ngày 25-10: bãi công của phu xe đò Rạch Giá. 

- Ngày 3-11: bãi công của phu xe Kiến An. 

Ngoài ra, còn nhiều cuộc bãi công của công nhân cao su ở đồn 
điền Mỹ Cơ, Cam Tiêm, Phú Riêng (nay thuộc tỉnh Bình Phước). 


34I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Đặc biệt cuộc đấu tranh dai đẳng của công nhân Phú Riểng cuối 
năm 1929 đầu năm 1930 là cuộc tranh đấu kịch liệt nhất, to lớn nhất 
của công nhân Việt Nam từ trước cho đến lúc đó. 


Những đặc điểm của phong trào công nhân năm 1929: 


Những cuộc bãi công của công nhân mang tính chất liên ngành: 
đồn điền, mỏ than, vận tải Ô tô, tàu thủy và xe ngựa, nhà đèn, các 
hãng rượu, nhà máy dệt, nhà máy xi măng, sửa chữa máy móc..., 
có thể nói là hằu hết các ngành đều có công nhân đấu tranh. 


Các cuộc bãi công có sự hỗ trợ lẫn nhau, có tính chất phối hợp 
đấu tranh, trong cuộc bãi công đã có truyền đơn xuất hiện. Công 
hội đã có vai trò rõ rệt trong một số cuộc bãi công. Chẳng hạn, 
cuộc bãi công của công nhân lò nhuộm Mác Sô của Nhà máy dệt 
Nam Định ngày 6-7-1929 chống đánh đập, đòi tăng lương, bớt 
giờ làm đã được công hội vận động công nhân toàn nhà máy dệt, 
các nhà máy khác trong thành phố cũng như ở các tỉnh khác của 
Bắc Kỳ hưởng ứng, quyên tiền giúp đỡ. Cuộc bãi công đã giành 
thắng lợi. 

Điều đó chứng tỏ lúc này phong trào công nhân đã có sự chỉ 
đạo tương đối thống nhất và trình độ giác ngộ của công nhân đã 
khá cao. 


Cũng trong thời kỳ này, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
còn rải rất nhiều truyền đơn chống bắt phu ở Bắc và Trung Kỳ vào 
làm ở các đồn điền Nam Kỳ. Việc đó cũng gây ảnh hưởng rắt lớn 
trong công nhân các nhà máy, đồn điền và trong nhân dân khắp nơi 
nói chung. 


Đi đôi với phong trào bãi công của công nhân là phong trào đầu 
tranh của nông dân ở một số địa phương. Đề quốc Pháp đã phải dùng 
đến mật thám, sen đầm, quân đội để đàn áp phong trào quần chúng. 

Ngoài việc "vô sản hóa” trong giới công nhân, các hội viên Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên còn về các vùng nông thôn để 


542 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


giác ngộ, tập hợp quần chúng. Nhiều nơi nông dân đã vùng lên đầu 
tranh chống chiếm đất, chống sưu thuế và bắt phu. 


Vụ xung đột đẫm máu ở Ninh Thạnh Lợi (Rạch Giá) là vụ 
chống chiếm đất nỗi tiếng ở Nam Kỳ diễn ra giữa nông dân và địa 
chủ vào năm 1927. 


Giai đoạn 1919-1930, khi việc chiếm đất lập đồn điền phát triển 
một cách chóng mặt trên phạm vi cả liên bang để trồng những loại 
cây có giá trị kinh tế cao thì cũng ở khắp những nơi có đồn điền 
được lập nên, các tài liệu lưu trữ liên quan được khai thác đều 
chứng nhận những cuộc đấu tranh quyết liệt, nhiều khi đỗ máu của 
nông dân chống lại cả các điền chủ "Tây" và "Ta". 


Trong những năm 1927-1929, ở nhiều vùng thuộc các tỉnh Bắc 
Kỳ và Trung Kỳ: Hải Dương, Kiến An, Thái Bình, Hà Nam, Ninh 
Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh..., nông dân không những chỉ đấu tranh 
chống chiếm đất, chống sưu thuế mà còn lập ra các tổ chức, từ hình 
thức thấp đến hình thức cao: hội ca hát, hội lợp nhà, hội hiếu hỷ, 
hội nông dân tương tế, phụ nữ tương tế đề giúp đỡ nhau trong sản 
xuất, trong đời sống, chống lại sự những lạm của địa chủ cường hào, 
bài rừ hủ tục, dạy cho nông dân biết đọc, biết viết, khơi dậy lòng yêu 
nước thương nồi". Những hoạt động sôi nỗi mang màu sắc chính trị 
này thường là do hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
lãnh đạo. 


Quan sát phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân trong 
lúc này, người ta còn nhận thấy một sự phối hợp đoàn kết giữa hai 
giai cấp đó. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân ở thành thị sở đĩ 
kéo đài được là do sự ủng hộ vẻ vật chất và tinh thần của nông dân. 
Chăng hạn như khi những cuộc đấu tranh của công nhân hãng AVIAT 
ở Hà Nội, của công nhân Nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh), của 


1. Tham khảo Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm 
Xuân Nam, Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam, Sđủ, tr. 306. 


3543 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


công nhân Nhà máy dệt Nam Định... nỗ ra, nông dân các vùng lân 
cận đã tổ chức quyên tiền ủng hộ!. 


Nhờ đi vào hoạt động trong quần chúng, Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên ngày càng khuếch trương ảnh hưởng, thể hiện ở 
sự tăng lên ở số hội viên cũng như sự chuyển biến về tư tưởng của 
họ, như đã biết. 


Tình hình trên đây chứng tỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua 
hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên đã thật sự thâm nhập phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa quốc gia cải lương "Pháp - 
Việt để huê" bị lắn át. Quan điểm quốc gia dân tộc tư sản và tiểu tư 
sản bị hạn chế dẫn. 


Tình hình này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức cách 
mạng đang tổn tại ở Việt Nam, nhất là tới các thanh niên thật sự 
giác ngộ tư tưởng Mác - Lênin lại được rèn luyện trong phong trào 
đấu tranh của quần chúng trong những năm cuối thập kỷ thứ hai 
này trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Những người này 
đã ý thức được sự bức thiết phải thành lập một tổ chức cộng sản đủ 
mạnh để lãnh đạo phong trào dân tộc. Hoạt động tích cực, sốt sắng 
của họ thúc đây nhanh quá trình phân hóa của tổ chức này, trong 
năm 1929, 


3. Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

Cuối tháng 12-1928, trong khi Nguyễn Ái Quốc đang hoạt 
động ở Xiêm thì Hồ Tùng Mậu ở Hương Cảng triệu tập một hội 
nghị trù bị cho Đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
lần thứ nhất, sắp họp tại Hương Cảng để quyết định các vấn đề 
quan trọng nhất của chiến lược cách mạng. Hội nghị trù bị này 


1. Tham khảo Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm 
Xuân Nam, Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam, Sđá, tr. 301. 


544 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


không thành vì các đại biểu trong nước không tới được đây đủ. 
Đầu tháng 1 năm 1929, Hồ Tùng Mậu bị chính quyền Tưởng Giới 
Thạch bắt giữ cho mãi đến tháng 8 cùng năm. Lê Hồng Sơn cũng 
vắng mặt. Lâm Đức Thụ trở thành đại diện Tổng bộ cùng một số 
người được bồ sung thêm (5 người của Tổng bộ)'. Mặc dù vậy, ngày 
23-1-1929, Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vẫn có 
bản án nghị quyết của Hội nghị trù bị quyết định sẽ họp Đại hội đại 
biểu toàn quốc vào ngày 1-5-1929 với số đại biểu là 19 người (mỗi 
kỳ 4 người, Xiêm 2 người, Trung ương Chấp hành ủy viên 5 người)”. 
Cũng ngay trong Hội nghị trù bị này, vẫn đề lập Đảng Cộng sản đã 
được nêu ra và không được đa số tán thành”. Giữa lúc ấy, ở Bắc 
Kỳ, Kỳ ủy Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gồm Trần Văn 
Cung, Dương Hạc Đính, Điền Hải, Phiếm Chu (tức Đỗ Ngọc Du), 
Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Cảnh Thịnh tức Sắc, chủ trương lập Đảng 
Cộng sản. Cuối tháng 3 năm 1929, tại căn nhà số 5D phố Hàm Long, 
Hà Nội, một nhóm 7 hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
họp nhau tự lập tô chức Cộng sản đầu tiên trong nước, gồm: Ngô 
Gia Tự (tức Ngô Sĩ Quyết), Nguyễn Đức Cảnh (tức Cả Trọng), Trần 
Văn Cung (tức Quốc Anh), Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du (tức Phiếm 
Chu), Dương Hạc Đính và Kim Tôn. Nhóm cộng sản này đặt ra 
nhiệm vụ vận động chuyên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
thành Đảng Cộng sản, nhân dịp Đại hội sắp tới. Ngay sau đó, Đại 
hội Kỳ bộ Bắc Kỳ được triệu tập họp ở Sơn Tây (trong 1 đồn điền) 
trong 2 ngày 28-29 tháng 3 năm 1929 gồm 20 đại biểu. Những 
người trong nhóm cộng sản đưa ra vấn đề lập Đảng Cộng sản và 


_ 


. Lúc này Lâm Đức Thụ đang năm quyên lãnh đạo Tổng bộ Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, đã có những biểu hiện thoái hóa về phâm chất 
chính trị. Xem Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm 
Xuân Nam, Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam, Sđủ, tr. 309. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 87-95. 

3. Xem thư của An Nam Cộng sản Đứng gửi Quốc tế Cộng sản ngày 20-10-1929 

trong Văn kiện Đảng toàn táp, Tập LSđd, tr. 370-371. 


345 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


được hội nghị nhiệt liệt tán thành, 4 đảng viên được cử đi dự Đại 
hội Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên; đồng thời hội nghị phân 
công các đảng viên đi các địa phương vận động trước. Nguyễn Đức 
Cảnh được trao nhiệm vụ cùng một số đồng chí soạn thảo các văn 
bản cho việc thành lập Đảng. 


Ngày 1-5-1929, Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên khai mạc tại Hương Cảng và kết thúc sau 9 ngày làm 
việc (9-5-1929). Tham dự Đại hội có 15 đại biểu của 3 kỳ. Bắc Kỳ 
gồm các đại biểu trong nhóm cộng sản (Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, 
Nguyễn Tuân tức Kim Tôn và Dương Hạc Đính tức Hoàng Hạc). 
Trung Kỳ gồm 4 người (Nguyễn Sĩ Sách, Trương Quang Trọng, 
Nguyễn Thiệu và Quốc Hoa). Nam Kỳ gồm 3 người (Châu Văn 
Liêm, Phạm Văn Đồng và Công). Ngoài ra còn có cả đại biểu ở 
Xiêm (Võ Tòng) và 3 người của Tổng bộ. Tổng bộ Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên lúc này do Lâm Đức Thụ điều hành. Trong 
Đại hội sau 4 ngày làm việc đến ngày 5-5-1929, đại biểu Bắc Kỳ! 
đưa ra đề nghị lập Đảng Cộng sản thay thế cho Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên nhưng Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên phản đổi để nghị này. Cuộc thảo luận đã diễn ra gần trọn ngày 
5-5. Do bất đồng ý kiến "các đại biểu khác cuối cùng đêu đồng ý 
với Tổng bộ, 3 đại biểu Bắc Kỳ liên bỏ đại hội ra về"?. Lý do của 
sự kiện này đã được các đại biểu của nhóm cộng sản tại số nhà 5D 
phố Hàm Long nói rõ trong Tuyên ngôn ngày 1-6-1929 và trong 
Thư gửi những người Cộng sản An Nam ở Tàu ngày 4-10-1929. 
Bản Tuyên ngôn có thể được tóm tắt là”: 

”... mục đích là làm sao cho cách mệnh chóng thành công, cho 
anh em công nông mau cướp được chính quyền để gây dựng nên xã 
hội bình đăng, tự do, bác ái". 


1. Có tài liệu nói Ngô Gia Tự, có tài liệu nói Trần Văn Cung. 
2. Louis Marty, Contribution..., Tập IV, Sđá, tr. 20-21. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđa, tr. 426-421. 


346 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


Cơ sở quyết định thành lập Đảng Cộng sản được nhóm này dựa 
vào là tình hình xã hội và sự khủng hoảng về lãnh đạo của phong 
trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam, rằng: 

"1. Ở Annam tư bản đã phát đạt và đã bắt đầu nhóm vào một số 
ít người (tư bản tập trung). 

2. Vô sản giai cấp ở Annam ngày càng đông và càng giác ngộ 
mà nông dân nghèo cũng ngày một nhiều. 


3. Ở Annam hiện chưa có đảng nào là đảng đại biểu cho vô sản 
giai cấp. 

4. Hội Việt Nam Thanh niên Cách mệnh là một đoàn thê tiểu tư 
sản trí thức, một đoàn thể quốc gia tán thành xã hội chủ nghĩa. Tôn 
chỉ "trước làm quốc dân cách mệnh, sau làm thế giới cách mệnh" 
có tính chất hoạt đầu giả cách mệnh .... 


Tính chất của Đảng Cộng sản được thành lập là "đại biểu cho 
vô sản giai cấp, một đảng duy nhất có thê giải quyết được các vấn 
đẻ quan hệ đến vô sản giai cấp, một đảng để lãnh đạo cho tất cả 
công cuộc cách mệnh ở Annam, tức là Đảng Cộng sản"",' 

Nhưng khi các đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị thì bị bác bỏ vì 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không bàn vấn đề này. Những 
đại biểu này tự đưa ra kết luận rằng: 

"Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không phải là một đảng 


„2 


chân chính vì lợi ích của vô sản giai cấp"?. 

Trong Thư gửi những người Cộng sản An Nam ở Tàu”, các đại 
biểu Bắc Kỳ còn nói rõ hơn ý định ban đầu trước khi dự Đại hội Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đại ý là: các đại biêu Bắc Kỳ dự 
tính vận động nhiều người trong Đại hội "cướp lấy trung ương của 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 426-421. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 428. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đăng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 228-229. 


347 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thanh niên". Khi thấy tình hình không thuận bèn nêu vấn đề lập 
ngay Đảng Cộng sản giữa Đại hội để "làm rơi cái mặt nạ giả cộng sản 
của thanh niên xuống đất". Nhưng Đại hội bác hắn đề nghị tô chức Đảng 
Cộng sản. Có người chủ trương cứ để Thanh niên như cũ. Có người 
lại định đổi tên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra Cộng sản 
Đảng. Người thì chủ trương cải tổ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên... Ba đại biểu Bắc Kỳ ra vẻ lập ra Đông Dương Cộng sản Đảng. 


Tuy nhiên, khi nhóm Bắc Kỳ bỏ ra về ngày 5-5, Đại hội lần thứ 
nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Hương Cảng vẫn 
tiếp tục họp. Đại hội quyết định vẫn giữ tên Hội là Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên, là: "đội tiên phong cách mạng của dân chúng 
Việt Nam", với tôn chỉ, mục đích không thay đổi, vẫn tin theo chủ 
nghĩa cộng sản và Đệ tam Quốc tế. 


Đại hội bầu ra một Tổng bộ mới gồm 7 uỷ viên chính thức, 4 uỷ 
viên dự khuyết và thông qua các văn kiện: Tuyên ngôn của Đại hội 
(9-5-1929); Chính cương tối đê hạn độ của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên; Điều lệ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; Các 
nghị quyết (về tổ chức, chỉnh đốn nội bộ, tuyên truyền, huấn luyện, 
kinh tế, ngoại giao, đảng phái trong nước, bạo động, vấn để chỉ bộ 
ở Xiêm, thừa nhận luận cương thuộc địa của Quốc tế Cộng sản, về 
việc đoàn đại biểu ly khai, quyết nghị về tên Hội) và Thư gửi chào 
Quốc tế Cộng sản. 


Chính cương tôi đê hạn độ, tức là Cương lĩnh tối thiểu của Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên vẫn gồm 20 điểm cơ bản, như đã 
được nêu ra ở chương trên. 


Trong bản Nghị quyết về việc các đại biếu Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên Bắc Kỳ bỏ Đại hội ra về ghi như sau: 


"Quyết nghị về tụi Quốc Anh bỏ Đại hội mà đi 
1. Quốc Anh, Quyết, Kim Tôn (đại biểu Bắc Kỳ) trong khi khai 
hội, vì đề nghị đề án không đủ lý do để Đại hội thảo luận, khi chưa 


548 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


biểu quyết đã vì tư ý tiểu khí vô cớ bỏ Đại hội mà ra, Ấy là một 
cách cử động rất trẻ con, rất không hợp với tư cách người đại 
biểu và không đủ tư cách làm người Hội "Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên”. 

2. Đại hội nhận định rằng trong một đoàn thể cách mạng không 
thê dung thứ được những phần tử như thế nên quyết nghị vĩnh viễn 
khai trừ"". 


Sự bất đồng, mâu thuẫn, phân liệt, đấu tranh trong nội bộ Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên cứ thế tiếp diễn, ngày càng tỏ 
ra gay gắt hơn. Khi đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vắng mặt tại 
Trung Quốc (từ sau cuộc biến loạn Quốc dân Đảng Trung Quốc 
năm 1927) nên chưa kịp dàn xếp nhưng vẫn theo dõi sát những diễn 
biến này. 


Sau này, trong bản Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18-2-1930, 
tức là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã nói về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
như sau: 

".. Hội An Nam Thanh niên Cách mạng do chúng tôi tổ chức 
từ năm 1925. Có thể nói rằng, nó là quả trứng, mà từ đó, nở ra con 
chim non cộng sản (Đảng Cộng sản). Con chịm ra đời, cái vỏ bị 
phá huỷ gần hết do chính sách sai lầm của những người cộng sản. 
Phân còn lại của nó chịu ảnh hưởng và chịu sự lãnh đạo của chúng 
tôi trong công tác vận động quản chúng. Từ nay, với chính sách 
đúng và với sự thống nhất, chúng tôi có thể chắc rằng Đảng Cộng 
sản sẽ tiến bộ nhanh chóng '°. 


Như vậy đến lúc này, những điều kiện cho một sự chuyên biến 
căn bản về đường lối chính trị và tổ chức lãnh đạo của cách mạng 


1. Đảng Cộng sản Việ Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 132-133. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập II, Sđd, tr. 21. 


349 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Việt Nam đã hội đủ trên cơ sở của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - 
Lênin với phong trào yêu nước, phong trào công nhân ở Việt Nam. 
Những điều kiện khách và chủ quan cần thiết cho sự thành lập ra 
một Đảng Cộng sản đã chín muỗi. Vai trò của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên đã đến hỏi kết thúc. 


H. BA TÔ CHỨC CỘNG SẢN VÀ SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG 
CỘNG SẢN VIỆT NAM 


1. Đông Dương Cộng sản Đảng (17-6-1929) 


Sau khi bỏ Đại hội Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại 
Hương Cảng, ngày 5-5-1929, đoàn đại biểu Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên Bắc Kỳ trở về liền họp một hội nghị những người 
cộng sản tại một ngôi chùa ở Bạch Mai, Hà Nội quyết nghị những 
vấn đề sau đây: 


- Tán thành thái độ của đoàn đại biểu Bắc Kỳ trong Đại hội 
toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Hương Cảng 
(tháng 5-1929). Khai trừ Dương Hạc Đính là người đã không theo 
kỳ luật của đoàn'. 


- Chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản. 


Ngày 17-6-1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội đã 
diễn ra cuộc họp của các đại biểu cộng sản các tỉnh Bắc Kỳ đề 
thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Hội nghị thông qua các 
văn kiện cơ bản là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương và 
Điều lệ Đảng Cộng sản. Tờ Búa liêm, cơ quan ngôn luận của Đảng, 
ra đời. 


1. Dương Hạc Đính là uỷ viên Kỳ bộ Bắc Kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, là một trong 7 người nhóm cộng sản tại số nhà 5D phố Hàm 
Long. Trong Đại hội Thanh niên ở Hương Cảng, Dương Hạc Đính không 
kiên quyết theo ý đoàn Bắc Kỳ và sau khi bị khai trừ, đã tham gia An Nam 
Cộng sản Đảng, rồi bị địch bắt và đã khai báo đầu hàng. 


350 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


Tuyên ngôn của Đông Dương Cộng sản Đảng nói rõ những khái 
niệm: chủ nghĩa cộng sản và chuyên chính vô sản, phân tích tình 
hình kinh tế, chính trị thế giới, trong nước và đề ra đường lối chiến 
lược cho cách mạng Việt Nam. 

Vẻ tính chất của cách mạng ở Đông Dương, Tuyên ngôn nêu 
rõ: "Thời kỳ đầu tiên cuộc cách mạng ở Đông Dương là tư sản 
dân chủ cách mệnh" là thời kỳ trong đó, giai cấp vô sản phải: "thực 
hành công nông liên hiệp" để đánh đô đề quốc, phong kiến, "0hực 
hành thổ địa cách mạng". Sau đó, mới tiến lên làm "cách mệnh 
xã hội". 

Trong Tuyên ngôn có đoạn: 


"1. Cứ xem tình hình kinh tế, xã hội, chính trị ở Đông Dương 
thì thấy thiếu hai điều kiện cốt yếu đề cho lập thành ngay nền vô sản 
giai cấp chuyên chính, tức là: 

a/ Sự sinh sản đồ hàng hóa mở mang đã kha khá. 

b/ Vô sản giai cấp phải đông và đã tổ chức cho thật bên chặt. 

Vì thế nên thời kỳ đầu tiên cuộc cách mệnh ở Đông Dương là 
tư sản dân chủ cách mệnh. Trong thời kỳ này vô sản giai cấp phải 
thực hành công nông liên hiệp đề: 

a/ Đánh đuôi Pháp đề quốc chủ nghĩa. 

b/ Đánh đồ tụi địa chủ, phong kiến chế độ và cách bóc lột tiền 
tư bản, thực hành thổ địa cách mệnh. 

Dù vào thời kỳ nào cũng vậy, vô sản giai cấp vẫn là giai cấp chủ 
động, phần đấu hơn hết cả các giai cấp khác"'. 

Trong phần Chánh sách đại cương của Đảng Cộng sản Đông 
Dương, bản Tuyên ngôn nói rõ những chương trình "rối đa" và "tối 
thiếu" của cách mạng Đông Dương: 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 210-211. 
351 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Những mục đích lâu dài là': Đánh đỗ đề quốc chủ nghĩa, đại địa 
chủ, phong kiến chế độ; Đông Dương hoàn toàn độc lập, toàn quốc 
thống nhất; Lập chính phủ Xô viết công nông binh; Tổ chức hồng 
quân; Tịch ký các cơ quan sinh sản, vận tải, tài chính của đề quốc 
chủ nghĩa rồi đem làm của công; Tịch ký và sung công tắt cả ruộng 
đất của đại địa chủ, quý tộc, cố đạo...; Giải phóng cho dân cày khỏi 
vòng bóc lột tiền tư bản, hay tư bản: đất ruộng phân phối cho dân cày 
chung, quyền ruộng đất về nhà nước..., Tô chức tắt cả vô sản giai cấp 
vào công hội thực hành luật 8 giờ cho đàn ông, 6 giờ cho đàn bà, 
con trẻ, bảo hiểm cho thợ thuyền..., Cắt đặt công việc cho binh 
lính...; Thừa nhận dân tộc tự quyết; Liên hiệp với Liên bang Xô viết... 


Vẻ những mục tiêu trước mắt, tức là những khẩu hiệu đấu tranh 
hằng ngày thì đó là những quyên lợi cụ thể về kinh tế, chính trị, văn 
hóa... hay như về những khẩu hiệu đấu tranh riêng cho mỗi giai cấp 
xã hội khác nhauỶ... 


Tuyên ngôn đặc biệt nhắn mạnh: 


"Một việc rất trọng yếu của bản Đảng là làm thế nào cho vô sản 
giai cắp ở Đông Dương gánh vác được trách nhiệm lịch sử của 
mình, làm thế nào cho vô sản giai cấp đứng về địa vị lãnh đạo cách 
mệnh, dù trong cách mệnh tư sản dân chủ hay cách mệnh xã hội 
cũng vậy. Bản Đảng phải làm thế nào cho bản Đảng cứ mỗi ngày 
một vững chắc, một lan rộng ra, vì chỉ có Đảng Cộng sản mới tô 
chức được đa số vô sản giai cấp, mới làm cho vô sản giai cắp đứng 
được về địa vị lãnh đạo cách mệnh"?. 


Điều lệ của Đông Dương Cộng sản Đảng tuyên bố rõ Đảng là 
đảng cộng sản, lầy chương trình Điều lệ của Quốc tế Cộng sản làm cơ 
sở cho hoạt động của Đảng. Điêu lệ ghi: 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 212. 


2. Đảng Cộng sản Việ Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 213, 
214,215. 


3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 216. 
-* 552 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


"Hễ ai thừa nhận chương trình Điều lệ của Quốc tế Cộng sản và 
của Đảng, gia nhập một đảng bộ của Đảng mà làm việc, phục tùng 
hết thảy các án nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và của Đảng và 
nộp hội phí thì được vào Đảng"'. 


Các văn kiện chứng tỏ Đông Dương Cộng sản Đảng có một 
trình độ giác ngộ lý luận, vận dụng lý luận vào thực tiến, mặc dù 
những nhận định hoặc đánh giá cụ thê còn chưa thực sâu sắc, đặc 
biệt là những lời chỉ trích đối với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên hoặc các tổ chức cách mạng khác. Tuy thế, Đông Dương Cộng 
sản Đảng vẫn có chủ trương kết nạp các hội viên Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên và Tân Việt vào Đảng. 


Hội nghị thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng còn quyết nghị 
về việc thành lập các tô chức Công hội đỏ, Nông hội, Sinh hội, Hội 
phụ nữ giải phóng và lấy Cờ đỏ Búa liềm làm Đảng kỳ. 

Một Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được chỉ 
định vả được phân công ngay vào Trung Kỳ và Nam Kỳ xây dựng 
cơ sơ đảng?. Tại Bắc Kỳ, Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng 
xuất bản tờ báo Bứa !iểm, ở Trung Kỳ, Đảng ra tờ Bolchévic, còn ở 
Nam Kỳ có tờ Cở Cộng sản'`. 


Ngoài các văn kiện và báo chí trên, Đông Dương Cộng sản 
Đảng còn phân phát bức Thư gửi những người Cộng sản An Nam 
ở Tàu, truyền đơn nhân ngày thành lập Đảng (17-6-1929) và 
nhiều lời kêu gọi các tầng lớp dân chúng Việt Nam nói riêng, Đông 
Dương nói chung, cùng các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 219. 

2. Trần Văn Cung và Nguyễn Phong Sắc vào Trung Kỳ; Ngô Gia Tự và 
Bàng Thống vào Nam Kỳ; Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du và Trịnh Đình 
Cửu ở lại Bắc Kỳ chuẩn bị các văn kiện Đảng. 

3. Có tài liệu ghi là Cở đỏ. 


353% 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Ngay sau khi thành lập, Đông Dương Cộng sản Đảng đã cử đại 
biểu vào Trung Kỳ và Nam Kỳ để phát triển tổ chức của Đảng. 
Nhiều hội viên ưu tú của Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã được 
kết nạp vào tổ chức cộng sản này. 


Chi một tháng sau, ngày 28-7-1929, Đại hội thành lập Tổng 
Công hội đỏ Bắc Kỳ được triệu tập tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà 
Nội với sự tham dự của các đại biểu Công hội đỏ Hà Nội, Nam 
Định, vùng mỏ Đông Triều, Mạo Khê, Hòn Gai... Đại hội đã cử ra 
Ban Chấp hành', thông qua Điều lệ, chương trình hoạt động của 
Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, quyết định xuất bản tờ báo Lao động 
làm cơ quan tuyên truyền và tờ Công hội đỏ làm cơ quan lý luận. 
Cùng với sự phát triển các cơ sở Đảng vào Trung và Nam Kỳ, Công 
hội đỏ cũng phát triển các tổ chức công hội của mình. 


Tổng Công hội Vinh - Bến Thủy thành lập tháng 11-1929. Tổng 
Công hội đỏ Đà Nẵng được thành lập tháng 12-1929. Tổng Công 
hội đỏ Sài Gòn, Chợ Lớn, Phú Riểng và các tỉnh Nam Kỳ cũng lần 
lượt ra đời. Các tổ chức Công hội trên là hạt nhân lãnh đạo những 
cuộc đấu tranh của công nhân Hãng dầu Pháp Á (Hải Phòng) ngày 
23-9-1929, Nhà máy gạch Yên Viên ngày 29-9 và 24-10-1929, Nhà 
máy xi măng Hải Phòng ngày 22-10-1929, xe đò Trà Vinh ngày 23-9, 
xe ngựa Trà Vinh ngày 25-9, thợ in Hoa kiều Chợ Lớn ngày 27-9, 
bởi bếp khách sạn Sài Gòn ngày 13-10, xe đò Rạch Giá ngày 25-10... 
Đông Dương Cộng sản Đảng tạo nên một cao trào hoạt động rộng 
khắp toàn quốc. Hầu hết các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên hoặc đảng viên Tân Việt đều gia nhập Đông Dương Cộng sản 
Đảng. Ở Nam Kỳ, các cơ sở Đảng cũng giác ngộ được nhiều quần 
chúng. Đây thực sự là một cuộc đua tranh giữa khuynh hướng cộng 


1. Ban Chấp hành lâm thời được bầu ra gồm 6 người, đứng đầu là Nguyễn 
Đức Cảnh, uỷ viên Ban Chắp hành lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng 
phụ trách công vận. 


354 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


sản với các xu hướng chính trị khác, nhất là với Việt Nam Quốc 
dân Đảng. Chính lúc này cũng là lúc Việt Nam Quốc dân Đảng chuẩn 
bị một cuộc khởi nghĩa trên thế bị động. 


Sự ra đời và hoạt động của Đông Dương Cộng sản Đảng đã có 
tác động rất tích cực đến bộ phận còn lại của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên và đến những đại biểu chân chính cách mạng của 
Tân Việt Cách mạng Đảng, để cho những tổ chức cách mạng khác 
cũng lần lượt ra đời vào cuối năm 1929. 


2. An Nam Cộng sản Đảng (tháng 9 và tháng 11 năm 1929) 


Ngay sau Đại hội Hương Cảng tháng 5-1929, Tổng bộ mới của 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã họp bàn việc chuẩn bị tích 
cực để tới cuối năm 1930 thành lập ra một đảng cộng sản chân 
chính ở Đông Dương, với ý định: 


"Làm như vậy cốt để "một mặt tạm thời giữ nguyên Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, mặt khác bí mật tổ chức đảng cộng sản""!, 


Nhưng khi được biết tình hình phân liệt của Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên ở trong nước, Đông Dương Cộng sản Đảng 
đã thành lập, nhiều đảng viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên bị bắt, Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên cho rằng 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên: 


".. không thể và không nên tồn tại nữa, nên đã cử các đồng 
chí về nước tô chức và liên kết các chi bộ cộng sản lại để thành lập 
Đảng Cộng sản. Việt Nam Cách mạng Thanh niên tan vỡ nhưng 
các đồng chí tuy không còn tổ chức nữa, vẫn tiếp tục hoạt động 
và tuyên truyền trong công nhân và nông dân. Các cuộc bãi công 
ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng mới bùng nỗ và thu 
được thắng lợi là do các đồng chí chúng ta lãnh đạo. Các tô chức 


1. Thư của Chỉ bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Trung Quốc gửi cho Quốc tế 
Cộng sản trong Văn kiện Đang toàn táp. Tập L, Sđd, tr. 368-378. 


555 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


công hội và nông hội được thành lập cũng là kết quả công tác của 


chúng ta". 


Thế rồi, tháng 9 năm 1929, Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên ở Trung Quốc quyết định thành lập Chi bộ An Nam 
Cộng sản Đảng do yêu cầu của tình hình thế giới và trong nước, 
cũng do cho rằng: 


"Ở trong nước đến nay chưa có đảng phái nào có thể đại biểu 
cho giai cấp vô sản và có thể lãnh đạo cách mệnh theo chủ nghĩa 
Mác - Lênin"$. 


Tham gia chỉ bộ này có cả Châu Văn Liêm, từ trong nước sang 
(đại biểu Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Kỳ 
tham dự Đại hội Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên). Chi bộ ra 
tờ báo Đỏ làm cơ quan tuyên truyền. 


Trong lúc này, ở Nam Kỳ cũng đã hình thành ra những chi bộ 
cộng sản từ những thanh niên tiên tiến trong Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên. Tháng 11-1929, từ Trung Quốc trở về, Châu 
Văn Liêm cùng các chi bộ Cộng sản, đã được thành lập đó, tổ chức 
Đại hội đại biểu ở Khánh Hội, Sài Gòn thành lập ra An Nam Cộng 
sản Đảng. 

Điều lệ của An Nam Cộng sản Đảng được công bó, trong đó 
Đảng tuyên bố là một bộ phận của Quốc tế Cộng sản. Bản Điều lệ 
ghi rõ: 

"An Nam Cộng sản Đảng là Chi bộ của Quốc tế Cộng sản nên 
gọi là An Nam Cộng sản Đảng chi bộ Quốc tế Cộng sản"? 


1. Thư của Chỉ bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Trung Quốc gửi cho Quốc tế 
Cộng sản trong Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđd, tr. 368-378. 

2. Thư của những người Cộng sản Đông Dương trong Văn kiện Đảng toàn tập, 
Tập I, Sđd, tr. 368-378. Đây là thư của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở 
Trung Quốc gửi Quốc tế Cộng sản. 

3. Điều lệ của An Nam Cộng sản Đảng trong Văn kiện Đảng toàn tập, Tập Ì, 
Sđd, tr. 358. 


356 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


Đại hội cũng quyết định xuất bản tạp chí Boichévic để làm cơ 
quan lý luận của Đảng và quyết định tô chức các công hội, nông 
hội, hội học sinh... để tập hợp quần chúng. Đại hội bầu ra Ban 
Chấp hành lâm thời (Ban Lâm thời chỉ đạo) gồm 5 người do Châu 
Văn Liêm làm Bí thư. 


Sau khi thành lập, An Nam Cộng sản Đảng hoạt động rất tích 
cực trong các xí nghiệp, nông thôn, trong giới trí thức và nhiều 
tầng lớp nhân dân và cũng đã nói tới ý định hợp nhất với Đông 
Dương Cộng sản Đảng để lập ra một đảng cộng sản duy nhất lãnh 
đạo cách mạng. 


Lời thông báo giải thích cho đông chí vì sao phải tổ chức Đảng 
Cộng sản An Nam nêu rõ: 


"Còn đối với vấn đê hợp nhất Đảng Cộng sản Đông Dương các 
đông chí phải nhận thức cho xác đáng. Chúng ta chớ có giữ óc 
đảng phái, giữ ý khí riêng mà không chịu hợp nhất với Đảng Cộng 
sản Đông Dương. Nhưng chúng ta cũng chớ chỉ ngôi hy vọng hợp 
nhất mà quên mất công tác cốt yếu của chúng ta! Các đông chí phải 


mrÌ 


nỗ lực phần đấu"'. 


3. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (cuối tháng 12 năm 1929) 

Trong tình hình chính trị sôi sục, Đảng Tân Việt cũng bị phân 
hóa, xu hướng thành lập Đảng Cộng sản trong phái những đảng 
viên được giác ngộ tư tưởng Mác - Lênin, nhất là đối với những 
đảng viên thuộc thành phần công nhân tại các nhà máy Vinh - Bến 
Thủy (Nghệ An) đã biểu hiện ra rất rõ rệt. 

Tháng 8 năm 1929, đại diện của Kỳ bộ Tân Việt Trung Kỳ đã 
vào Sài Gòn họp bàn với Kỳ bộ Nam Kỳ về việc triệu tập hội nghị 
thành lập đảng cộng sản và dự định sẽ họp vào đầu năm 1930 tại 
Hà Tĩnh. Văn kiện đại hội đã dự thảo xong; tên đảng cũng đã được 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập L, Sđd, tr. 358. 
độ? 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


đặt là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Nhưng trên đường đi tới 
hội nghị, một số đảng viên đã bị thực dân Pháp bắt. Những người 
khác, căn cứ những tài liệu, những văn kiện đã được chuẩn bị từ 
trước, quyết định công bố bản Tuyên đạt trước toàn dân để thông 
báo về việc Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã được thành lập'. 


Bản Tuyên đại có đoạn: 


"... Hiện thời, trào lưu cộng sản đang dâng cao khắp hoàn cầu: 
Xô Nga kiến thiết vững mạnh, Xô viết Tàu đương có cơ sở ở Bắc 
Bình. Công cuộc cộng sản vận động phát triển mạnh ở Pháp, Ấn, 
Xiêm. Ở xứ Đông Dương xu hướng cộng sản đang đâm chổi nảy 
lộc, nhất là từ ba bốn năm nay Việt Nam Cách mệnh Thanh niên 
Hội và Tân Việt Cách mệnh Đảng ra đời thì ảnh hưởng cộng sản 
trong đám lao khổ ngày càng sâu rộng, cho nên mọi người dân lao 
khổ xứ Đông Dương càng hiểu chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải 
phóng họ khỏi cảnh lắm than nô lệ, mới đem lại độc lập hoàn toàn 
cho xứ Đông Dương, xóa bỏ chế độ người bóc lột người. 


Chủ nghĩa cộng sản là như vậy, nhưng trình độ giác ngộ giai 
cắp mâu thuẫn với tình trạng tổ chức cho nên Việt Nam Cách mệnh 
Thanh niên Hội không đồng nhất chính kiến đã tách ra lập nên hai 
bộ phận cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng 
sản chỉ bộ, cùng tiến hành vận động cộng sản theo chương trình 
của Đệ tam Quốc tế, còn Tân Việt Cách mệnh Đảng thì đa số người 
dẫn đạo ngày càng sa vào hoạt động có xu hướng quốc gia cải 
lương dẫn quần chúng đảng viên chịu ảnh hưởng của mình đi sai 
đường lối của Đệ tam Quốc tế. Do đó mà đường thương lượng với 
hai bộ phận cộng sản để hợp nhất cơ sở cách mạng đã tiến hành 
khá nhiều lần vẫn không thành: hoàn cảnh này không thể để cho 
các người dẫn đạo Tân Việt Cách mệnh Đảng dẫn quản chúng lao khổ 


1. Trần Hữu Chương, "Hồi ký về Đông Dương Cộng sản Liên đoàn", Tạp chí 
Cộng sản, số 2-1983. Dẫn theo Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Cộng Bình, 
Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam, Sđd, tr. 295. 


358 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


đi sai đường lối của Đệ tam Quốc tế bè phái chia rẽ với hai bộ phận 
cộng sản. 

Do tình hình nói ở trên nên những người giác ngộ cộng sản 
chân chính trong Tân Việt Cách mệnh Đảng trịnh trọng tuyên ngôn 
cùng toàn thể đảng viên Tân Việt Cách mệnh Đảng, toàn thể thợ 
thuyền dân cày và lao khổ biết rằng chúng tôi đã chánh thức lập ra 
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. 


Đông Dương Cộng sản Liên đoàn lấy chủ nghĩa cộng sản làm 
nền móng, lấy công, nông, binh liên hiệp làm đối tượng vận động 
cách mệnh để thực hành cách mệnh cộng sản trong xứ Đông Dương, 
làm cho xứ sở của chúng ta hoàn toàn độc lập xóa bỏ nạn người 
bóc lột áp bức người, xây dựng ché độ công nông chuyên chính tiến 
lên cộng sản chủ nghĩa trong toàn xứ Đông Dương... "'. 

Sau khi phát đi lời Tuyên đạt, nhiều cuộc họp đã diễn ra vào cuối 
tháng 12-1929 để bàn về công việc của tổ chức này và ngày 1-1-1930 
tại cuộc họp ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh, các đại biểu đã nhất trí 
chính thức thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. Các đảng 
viên của Đảng đều là các phần tử tiên tiến trong Tân Việt. 

Vậy là cho đến cuối năm 1929, trên lãnh thô Việt Nam đã có 
đến ba tô chức cộng sản ra đời. Cả ba tổ chức đó đều tự nhận là 
cộng sản, đều thống nhất tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của Quốc tế 
Cộng sản và đua nhau vận động quản chúng nhưng lại không thống 
nhất được với nhau, nói xấu lẫn nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến phong trào chung. Tình hình này được thuật lại trong Bản báo 
cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 5-3-1930 của Đảng Cộng sản Việt 
Nam như sau: 


"Khoảng tháng 5 năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
họp hội nghị toàn quốc. Đại biểu Bắc Kỳ để nghị tổ chức ngay một 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập I, Sđa, tr. 403-405. 
559 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Đảng Cộng sản. Các đại biểu khác để nghị sau này hãy tố chức. 
Nhóm Bắc Kỳ bỏ hội nghị ra về và tổ chức một đảng (Đông Dương). 
Một số khác, sau đó đã tô chức một đảng khác (An Nam). Đó là 
mỗi bất hòa đầu tiên. Nhóm Bắc Kỳ tìm hết cách để phá hoại Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên vì họ cho rằng: Hội đó quá đông 
và cơ hội chủ nghĩa nên nó có thể làm lu mờ ảnh hưởng và công tác 
của Đảng Cộng sản trong quần chúng. Nhóm An Nam ra sức giữ 
cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tiếp tục hoạt động vì họ 
cho rằng: Hội có thể lợi dụng để tập hợp tầng lớp trí thức và giai 
cấp tiểu tư sản. Đó là mối bắt hòa thứ hai. Cả hai đều cố thống nhất 
nhau lại, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì càng hiểu lắm nhau bấy 
nhiêu và hố sâu ngăn cách ngày càng rộng bấy nhiêu. 


Một mặt họ công kích lẫn nhau, tuy nhiên mặt khác cả hai lại 
đều công tác trong công nhân, nông dân và sinh viên, tổ chức các 
cuộc đình công, rải truyền đơn... Nhiều thì giờ và sức lực đã bị 
lãng phí vì sự rối ren chia rẽ đó, đảng viên của mỗi bên đều bị thiệt 
hại, chỉ trích lẫn nhau là không Bônsơvích... Mặc dù hoàn cảnh bất 
hợp pháp và những khó khăn về chính trị và tài chính, họ đã xuất 
bản ít nhất là 11 tờ báo. Họ cũng còn mắc nhiều khuyết điểm nữa. 
Thí dụ khi một cuộc đình công nổ ra, họ phát ngay ra những truyền 
đơn có in dấu Xô viết. Có khi, với một nhóm người đình công, họ 
cũng định tổ chức Xô viết. Hoặc họ biết bắt đầu tổ chức một cuộc 
đình công như thể nào nhưng không biết làm thế nào đề thu được 
kết quả tốt. Hoặc họ vô sản hóa trí thức bằng cách bắt những người 
trí thức kéo xe và... "", 


Trong khi đó, làn sóng đấu tranh của nhân dân ta ngày một 
dâng cao và ngày càng tỏ rõ xu hướng vô sản hóa nhờ những hoạt 
động sôi nổi và kiên cường của các chiến sĩ cộng sản thuộc các tổ 
chức cộng sản trên, cũng như tác động tuyên truyền của báo chí 
cách mạng. Nhiều chi bộ cộng sản được thành lập tại các nhà máy, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập H, Sớd, tr. 34-35. 
3560 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


hằm mỏ, đồn điền, cả ở nông thôn và thành phố. Những cuộc đấu 
tranh có lãnh đạo, có tô chức lan rộng. Phong trào và ý thức giai 
cấp của giai cấp công nhân ngày một bộc lộ rõ rệt. Phong trào đấu 
tranh chống địa chủ phong kiến của nông dân cũng phát triển ở 
khắp nơi. Hai phong trào này có sự phối hợp đồng điệu và hỗ trợ 
lẫn nhau, cùng với các phong trào đấu tranh đòi những quyên lợi 
dân sinh, dân chủ khác. 


Trước sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh đó của nhân dân 
Việt Nam, chính quyền thực dân đã trút bỏ hoàn toàn những lá bài 
mị dân của chủ nghĩa Pháp - Việt đề huê, thắng tay đàn áp mọi tổ 
chức, mọi cá nhân, mọi hoạt động dưới tất cả các hình thức bị cho 
là chỗng lại chế độ thuộc địa. Mọi quyên tự do dân chủ bị bóp nghẹt. 
Những cuộc truy lùng gắt gao, những vụ bắt bớ diễn ra liên miên. 
Tòa Đại hình mở nhiều phiên xét xử các chiến sĩ cách mạng, nhiều 
bản án được tuyên bố. 


Ngày 10-10, tòa án Nam còn mở phiên tòa đặc biệt tại Vinh 
để xử 45 hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và 
tuyên bố kết án tử hình vắng mặt đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
và Trần Phú. 

Cuối năm 1929 còn là thời điểm nhạy cảm đối với phong trào 
dân tộc và sự thử thách đối với phong trào vô sản mới đang 
dần dần đi vào quỹ đạo. Đó là sự tăng cường hoạt động của Việt 
Nam Quốc dân Đảng với những chủ trương mạo hiểm, bột phát, 
manh động của những người lãnh đạo đảng này. Mặc dù có ý 
nghĩa to lớn của những hoạt động đó trong phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc nói chung song về phương diện tổ chức cách 
mạng, không thể đề lực lượng quần chúng tiếp tục bị tổn thất 
mà cần phải tổ chức họ và hướng dẫn họ đấu tranh một cách có 
phương pháp. 


Nhu cầu cấp thiết về sự lãnh đạo của một đảng cộng sản thống 
nhất nảy sinh trong bối cảnh như vậy. Tình trạng phân tán, chia rễ 


361 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


giữa các tổ chức cộng sản nêu trên cần phải được chắm đứt để nhanh 
chóng thống nhất về tư tưởng, tổ chức và lực lượng cho phong trào 
đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam. 


Đầu năm 1930, với sự quan tâm của Quốc tế Cộng sản, bằng uy 
tín, trách nhiệm và những hoạt động tích cực, kịp thời, sáng tạo của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, trên 
cơ sở sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản nêu trên. 


á. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 


Theo dõi sát diễn biến chính trị ở Đông Dương, nhất là trước sự 
phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sự ra đời 
cũng như phân rẽ của các nhóm cộng sản, Quốc tế Cộng sản đã đặc 
biệt quan tâm đến việc thành lập một đảng cộng sản ở đây. 


Tháng 10 năm 1929, gớp ý vào những văn kiện liên quan đến vấn 
đề này, Quốc tế Cộng sản đã nêu rõ những sai làm, những nhược 
điểm, những bắt cập trong việc xác định mục tiêu, đường lối chiến 
lược, sách lược cho cách mạng cũng như phương pháp vận động 
quẳn chúng của các tổ chức cách mạng trong Đại hội lần thứ nhất 
của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Hương Cảng. Trên cơ 
sở đó, Quốc tế Cộng sản đề ra nhiệm vụ trước mắt cho những 
người cộng sản Đông Dương trong việc tổ chức và vận động cách 
mạng để tiến tới thành lập ra đảng cộng sản của mình. 


Ngày 27-10-1929, Ban Bí thư các nước Phương Đông soạn thảo 
một bản chỉ thị về "Việc thành lập một Đảng Cộng sản ở Đông Dương" 
để gửi cho các nhóm cộng sản ở Việt Nam. 


Bản nghị quyết gồm 11 điểm, trong đó nêu rõ tính cấp thiết, sự 
chín muỗi cũng như cách thức thành lập ra một đảng cộng sản. 


Đoạn hai của bản chỉ thị có nội dung sau: 


"Cho tới nay, quá trình thành lập một đảng cộng sản là rất 
chậm chạp so với sự phát triển của phong trào cách mạng ở 


3562 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


Đông Dương. Việc thiếu một đảng cộng sản duy nhất trong lúc 
phong trào quần chúng công nhân và nông dân ngày càng phát 
triển, đã trở thành một điều nguy hiểm vô cùng cho tương lai 
trước mắt của cuộc cách mạng ở Đông Dương. Cho nên, những 
sự do dự và ngập ngừng mà một số nhóm đã biểu hiện trong vấn 
đề thành lập ngay một đảng cộng sản là hoàn toàn sai lầm. 
Nhưng việc chia rẽ của các phần tử và các nhóm cộng sản trong 
thời gian vừa qua lại còn nguy hiểm hơn và càng không thể dung 
thứ được. Sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và cuộc đấu tranh 
giữa các nhóm đó là nguy cơ tai hại nhất cho toàn bộ phong trào 
cách mạng ở Đông Dương. Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách 
nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập 
một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, 
nghĩa là một đảng cộng sản có tính chất quần chúng ở Đông 
Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở 


Đông Dương". 


Bản chỉ thị hướng dẫn cách thực hiện hợp nhất từ cơ sở đến 
Trung ương, nhắn mạnh tính chất công nhân của Đảng, chủ trương 
hoạt động của Đảng trong nông dân, chỉ rõ mối quan hệ giữa Đảng 
Cộng sản Đông Dương và Quốc tế Cộng sản cũng như mối quan hệ 
giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với các đảng cộng sản anh em 
chủ yếu là Đáng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng 
Cộng sản Ấn Độ. 

Trên tỉnh thân chỉ thị này, một bản Mghị quyết về việc thành lập 
Đảng Cộng sản ở Đông Dương đã được Ban Bí thư các nước Phương 
Đông soạn thảo và ngày 31-10-1929 bản dự thảo Nghị quyết này 
được đệ trình các uỷ viên Ban Chính trị để "khẩn trương" góp ý kiến, 


1. VỀ việc thành lập một Đảng Cộng sản ở Đông Dương, Tài liệu của Quốc 
tế Cộng sản, 27-10-1929, gửi những người cộng sản Đông Dương. Đảng 
Cộng sản Vi Nam, Văn kiện Đảng toàn táp, Tập L, Sđd, tr. 614. 


363 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


thông qua bản chính thức, kịp gửi về Đông Dương (vào tháng 1] 
năm 1929), 


Cũng lúc này, các nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng và An 
Nam Cộng sản Đảng đã gặp gỡ để thử hợp nhất với nhau nhưng 
không thành vì mỗi bên đưa ra những yêu cầu mà bên kia không 
chấp nhận được. Kế hoạch hợp nhất do hai Đảng đề ra không đạt 
kết quả. 


Giữa lúc khó khăn đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện, 
vừa "Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ 
quyên quyết định mọi vấn đẻ liên quan đến phong trào cách mạng ở 
Đông Dương"?, vừa bằng uy tín cá nhân trong phong trào cộng sản 
Quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời xúc tiến việc thống nhất các 
lực lượng cộng sản thành một đảng duy nhất mang tên Đảng Cộng 
sản Việt Nam, chấm dứt tình trạng chia rẽ, mắt đoàn kết giữa các tổ 
chức cộng sản, giúp cách mạng Việt Nam vượt qua cuộc khủng 
hoảng kéo dài về đường lối và tổ chức lãnh đạo. 

Theo Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử thì: 

"Tháng I1 năm 1929, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc"? vì: 

"... biết rõ tình hình trong nước. Hai việc quan trọng làm cho 
ông từ giã nhà chùa và nước Xiêm. Việc thứ nhất là cuộc bạo động 
của Quốc dân Đảng đang chuẩn bị. Nhận xét cuộc bạo động ấy quá 
sớm và khó thành công, ông muốn bàn lại kế hoạch với anh em 
Quốc dân Đảng. Việc thứ hai vừa mới đây, "Tân Việt" và "Hội Việt 
Nam Thanh niên Cách mệnh đồng chí" đã gặp nhau để chuẩn bị 
thống nhất lại. Nhưng "Hội Việt Nam Thanh niên Cách mệnh đồng 
chí" lại chia ra 2 nhóm. Mỗi nhóm tô chức thành một đảng cộng sản. 


1. Xem Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, 
Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam, Sđd, tr. 314. 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập II, Sđd, tr. 19. 
3. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Tập 1, Sđủ, tr. 313, 314. 


364 


Chương IX. Đăng Cộng sản Việt Nam ra đời 


Như thế lúc bấy giờ ở Việt Nam có ba đảng cộng sản. Mặc dù chịu 
sự khủng bố của Pháp, "Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng 
chí" phát triển rất chóng. Nhưng sự chia rẽ đã làm cho những người 


yêu nước lo lăng. Vì chia rẽ thì suy yếu"!. 


"Ngày 23 tháng 12, Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị 


cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam'2. 


Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Đảng đã được Nguyễn Ái Quốc 
triệu tập tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng). Tham dự Hội nghị 
hợp nhất có 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng, 2 đại biểu 
của An Nam Cộng sản Đảng, 2 đại biểu hoạt động ở nước ngoài. 
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn do lập muộn nên không kịp cử 
người đi dự”. 

Nội dung của Hội nghị hợp nhất được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
vạch ra gồm 5 điểm là: 

"1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác đẻ thống 
nhất các nhóm cộng sản Đông Dương; 

2. Định tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam; 

3. Thảo Chính cương và Điều lệ sơ lược của Đảng; 

4. Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất trong nước; 

5. Cử một Ban Trung ương lâm thời gồm 9 người..." Š. 

Cụ thể là các đại biểu đã nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng 
sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đồng thời thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược văn tắt, 
Chương trình tóm tắt và Điêu lệ tóm tắt của Đảng. 


1,2. Hô Chí Minh biên niên tiêu sử, Tập I, Sđd, tr. 313, 314. 

3. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập II, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 12. 

4. Bảo tàng Hỗ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý 
luận, Hà Nội, 1990, tr. 58. 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập H, Sđd, tr. 1. 


3565 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế và sự phân hóa giai cấp 
xã hội cụ thể ở Đông Dương, Chánh cương văn tắt của Đảng Cộng 
sản Việt Nam' đề ra đường lỗi cách mạng không ngừng cho cách 
mạng Việt Nam với hai giai đoạn là "làm sản dân quyên cách 
mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 

Nhiệm vụ của cuộc cách mạng ấy được nêu trong Chánh cương 
vấn tốt là: Về phương diện xã hội: dân chúng được tự do tổ chức, 
nam nữ bình quyển, phổ thông giáo dục; Về chính trị: đánh đỗ đế 
quốc Pháp và bọn phong kiến, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc 
lập, dựng chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công 
nông; Về kinh tế: thủ tiêu các thứ quốc trái, thu hết sản nghiệp 
lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng...) của tư bản để quốc 
chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh, thu hết 
ruộng đất của đề quốc chủ nghĩa làm của công và chia cho dân cày 
nghèo, miễn thuế cho dân nghèo, mở mang công nông nghiệp, ngày 
làm 8 giờ. 


Sách lược vắn tắt của Đảng nêu rõ tính chất giai cấp và đường 
lối giai cấp của Đảng: "Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp, 
phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho 
giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. Đảng phải thu phục cho 
được đại đa số dân cày và phải dựa cũng vào hạng dân cày nghèo, 
phải hết sức lãnh đạo cho dân cày nghèo làm thô địa cách mạng 
đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến. Đảng phải hết sức liên lạc 
với tiểu tư sản, trí thức, trung nông (Thanh niên, Tân Việt, phái 
Nguyễn An Ninh...) để kéo họ về phe vô sản giai cắp. Còn đối với 
phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt 
phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung 
lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (Đảng Lập hiến...) thì 
phải đánh đô..." ?. 


1. Hồ Chí Minh, Toàn rộp, Tập II, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. I. 
2. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập II, Sđd, tr. 3. 


5% 


Chương IX. Đăng Cộng sản Việt Nam ra đời 


Điều lệ văn tắt' của Đảng nêu rõ Tôn chỉ của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và điều kiện gia nhập Đảng, hệ thống tổ chức, quyền lợi 
và nghĩa vụ đảng viên... 

Tôn chỉ của Đảng là: "Đảng Cộng sản Việt Nam tô chức ra để 
lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp đấu tranh để tiêu trừ tư 
bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản". 


Điều kiện vào Đảng được quy định là: "Ai tin theo chủ nghĩa 
cộng sản, chương trình Đảng và Quốc tế Cộng sản, hăng hái tranh 
đầu và dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, 
chịu phần đấu trong một bộ phận Đảng thời được vào Đảng...". 


Hội nghị còn quyết định lập ra các tô chức quần chúng do Đảng 
lãnh đạo: Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên cộng sản Đoàn, 
Hội Phụ nữ giải phóng, Hội Cứu tế đỏ và Hội Phản đế đồng minh; 
cũng như Điều lệ văn tắt của các tô chức Công nhân, Nông dân, 
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Phản để đồng minh, Hội Cứu 
tế. Hội nghị cũng quyết định sẽ ra tạp chí Đỏ và báo Tranh đầu làm 
cơ quan ngôn luận của Đảng. 

Hội nghị đã bầu ra một Ủy ban Trung ương lâm thời trước khi bầu 
ra một Ủy ban Trung ương chính thức để điều hành công việc của Đảng. 

Sau Hội nghị hợp nhất, với danh nghĩa Quốc tế Cộng sản, lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc đã ra Lời kêu gọi để tuyên bố với toàn thể nhân 
dân Việt Nam sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và nêu bật 
máy vẫn đề cơ bản trong Chánh cương văn tắt, Sách lược văn tắt, 
Điều lệ vẫn tắt và Chương trình tóm tắt của Đảng. 


Lời kêu gọi có đoạn: 


“Hỡi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh, anh chị 
em bị áp bức, bóc lột! 


Anh chị em! Các đồng chí! 


1. Hồ Chí Minh, Toàn rập, Tập III, Sđd, tr. 5. 
567 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP § 


Nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản giải quyết vấn đề cách mạng 
ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và thầy có trách nhiệm phải 
gửi tới anh chị em và các đồng chí lời kêu gọi này. 


Hỡi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh, anh 
chị em bị áp bức, bóc lột! 


Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập. Đó là Đảng của 
giai cấp vô sản. Đảng sẽ đìu dắt giai cắp vô sản lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp 
bức, bóc lột chúng ta. Từ nay anh chị em chúng ta cần phải gia nhập 
Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng đẻ: 

1. Đánh đỗ đế quốc Pháp, phong kiến Việt Nam và giai cấp tư 
sản phản cách mạng. 

2. Làm cho nước Việt Nam được độc lập. 

3. Thành lập Chính phủ công nông. 

4. Tịch thu tất cả nhà băng và cơ sở sản xuất của đế quốc trao 
cho Chính phủ công nông binh. 

5. Quốc hữu hóa toàn bộ đồn điền và đất đai của bọn đế quốc 
và địa chủ phản cách mạng Việt Nam chia cho dân cày nghèo. 

6. Thực hiện ngày làm 8 giờ. 

7. Hủy bỏ mọi thứ quốc trái và thuế thân, miễn các thứ thuế cho 
nông dân nghèo. 

8. Đem lại mọi quyền tự do cho nhân dân. 

9. Thực hành giáo dục toàn dân. 

10. Thực hiện nam nữ bình quyền. 

Thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam 
Nguyễn Ái Quóc"' 


1. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, Tập III, Sđd, tr. 10. 
568 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


Như vậy, Hội nghị hợp nhất thành công đã chính thức đem lại 
cho giai câp công nhân và dân tộc Việt Nam một đảng cộng sản 
theo chủ nghĩa Mác - Lênin chân chính, có đường lối cách mạng đúng 
đắn để thực hiện được khối đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu 
tranh chung chống đề quốc, phong kiến và làm cách mạng xã hội. 
Tình trạng phân tán, chia rẽ về lực lượng, về tổ chức trong phong 
trào cộng sản ở Việt Nam đã châm dứt. 

Ngày 18-2-1930, trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Nguyễn 
Ái Quốc viết: 

"... ngày 23-12, tôi tới đó (tức Trung Quốc). Sau đó, tôi triệu 
tập đại biêu của hai nhóm (Đông Dương và An Nam). Chúng tôi họp 
vào ngày 6-l... và các đại biếu về An Nam vào 8-2..."'. 

` : Mặc dù non trẻ và nhỏ bé, Đảng Cộng sản được tô chức 
tôt nhát và hoạt động mạnh nhát trong tắt cả các lực lượng. Chúng 
tôi CÓ: 

Xiêm: 40 đảng viên chính thức và dự bị; 

Bắc Kỳ: 204 đảng viên chính thức và dự bị; 

Nam Kỳ: 5] đảng viên chính thức và dự bị; 

Trung Quốc và nơi khác: 15 đảng viên chính thức và dự bị; 

(Trung Kỳ thì ghép vào Bắc Kỳ và Nam K)); 

Các tổ chức quân chúng: 

Bắc Kỳ: 2.747 hội viên; 

Nam Kỳ: 327 hội viên; 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập HH, Sđủ, tr. 19-20. 
Nội dung của đoạn này còn nói lên rằng, Hội nghị hợp nhất đã được chuẩn 
bị và diễn ra trong hơn một tháng và Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt 
Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) lần thứ II (từ ngày 5 đến ngày 
10-9-1960) quyết định lấy ngày 3 tháng 2 làm ngày kỷ niệm thành lập. 
Văn kiện Đảng toàn tập, Tập XXL, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 
tr. 904. 


569 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Nguyễn Ái Quốc những năm 30 


Xiêm: 500 hội viên; 

Hồng Kông: 14 hội viên; 

Thượng Hải: ? hội viên". 

Vì mới thành lập nên Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không 
kịp cử người đi đự Hội nghị hợp nhất ở Hương Cảng. Nhưng sau 
đó, tổ chức này đã chính thức để nghị gia nhập Đảng Cộng sản Việt 
Nam và ngày 24-2-1930, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của 
Đảng đã chấp thuận đề nghị đó. 

Như vậy, cho đến cuối tháng 2 năm 1930, quá trình thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam coi như hoàn tất với số lượng đảng viên 
tuy còn ít ỏi nhưng đã là một đảng có hệ thống tổ chức, kỷ luật sinh 
hoạt chặt chẽ và đường lối cách mạng rõ ràng. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập II, Sđủ, tr. 21. 
570 


Chương IX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


Như đã nói tới ở trên, trong khi sự thống nhất các tô chức cộng 
sản ở Việt Nam đang diễn ra ở nước ngoài thì ở trong nước, một sự 
kiện lớn đã diễn ra: cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc 
dân Đảng chủ trương và lãnh đạo nỗ ra và thất bại. Sự thất bại của 
cuộc khởi nghĩa này cũng có nghĩa cách mạng giải phóng dân tộc 
được tiến hành theo đường lối tư sản không có lối thoát và khăng 
định tính tất yếu và cần thiết của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Từ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo cuộc 
đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. 


Sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính 
trị trọng đại, một bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam 
ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng cách mạng tiên tiến của thời đại với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt Nam. Từ đây, Đảng nắm quyển lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam và với những đường lối chiến lược, sách lược 
cộng sản đúng đắn, Đảng đã thực sự trở thành ngọn cờ tiên phong 
đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và 
đóng góp công lao to lớn vào phong trào cộng sản cũng như phong 
trào giải phóng dân tộc của các nước trên thế gIớI. 


Tinh thần cơ bản của Chánh cương sách lược vắn tắt của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã được phát huy và tạo nên thắng lợi vô cùng 
to lớn của Cách mạng tháng Tám 15 năm sau. Đảng Cộng sản Việt 
Nam xuất hiện như một mặt trời soi sáng con đường cách mạng 
Việt Nam, với sức cuốn hút mạnh mẽ chưa từng có của một tổ chức 
cách mạng chân chính. 


371 


KẾT LUẬN 


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, việc đẩy mạnh khai thác 
thuộc địa trở thành vấn đề sống còn đối với nước Pháp. Nền kinh tế 
trong nước kiệt quệ trong chiến tranh cần được khôi phục. Phạm vi 
ảnh hưởng của Pháp bị thu hẹp do hệ thống thuộc địa cũ bị vỡ cần 
lấy lại. Quyền lợi của Pháp ở Châu Á - Thái Bình Dương bị đe dọa 
bởi các đế quốc khác cần được bảo vệ. Trong khi đó, phong trào 
cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sôi sục trên 
phạm vi khắp toàn cầu. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi 
tạo tiền để cho sự thành công của những cuộc cách mạng vô sản 
tiếp theo. Điều đó uy hiếp đến sự tồn vong của cả để chế Pháp. 

Những vắn đề nan giải ấy làm cho Pháp lúng túng. 

Thế rồi, trong mọi sự lựa chọn, Pháp đã chọn việc hướng những 
giải pháp ra bên ngoài lãnh thỏ, tại các nước thuộc địa. Đúng lúc 
đó, Đông Dương đang được coi là một thuộc địa "giàu có nhất" và 
có một vị trí quan trọng trong khu vực - giống như một "ban công", 
một đài quan sát, giúp cho việc tiến ra biển cũng như vào đất liền 
đều thuận lợi, đã trở thành tiêu điểm của đường lối mới của Pháp, 
ngay sau cuộc chiến. 


Một chương trình khai thác đối với Đông Dương trên quy mô 
lớn đã nhanh sớm được hoạch định. Mặt khác, vừa để tạo ra một cơ 
sở xã hội cho việc khai thác về kinh tế vừa để "phòng ngừa từ xa" 
sự bùng nỗ của một cuộc cách mạng kiểu Nga trên đề chế hoặc chí ít 
cũng là để ngăn ngừa sự chống đối của dân chúng bản xứ, chính quyền 


312 


Kết luận 


thuộc địa đã phải thay đổi chính sách thuộc địa cứng nhắc trước 
đây bằng "chính sách hợp tác với người bản xứ" - một chính sách 
đã từng được trù liệu ở Đông Dương. Công cuộc khai thác thuộc 
địa về kinh tế và công cuộc "chỉnh phục trái tim" người bản xứ 
được tiến hành đồng thời, hỗ trợ cho nhau nhằm vào cùng mục đích 
là đem lại nhiều lợi nhuận và củng cố nền đô hộ của thực dân Pháp 
tại Đông Dương. 


Chỉ trong một thời gian ngắn, từ năm 1919 cho đến khi cuộc 
khủng hoảng kinh tế thế giới bùng nổ, nền kinh tế thuộc địa đang 
trên đà phát triển ở những năm trước nhờ cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ nhất và sự mở rộng một số ngành sản xuất phục vụ chiến 
tranh được dịp trỗi dậy. Vốn đầu tư tăng lên một cách đột ngột, cả 
từ nguồn vốn công cộng lẫn từ các nguôn vốn của tư bản tư nhân. 
Hướng đầu tư được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường thế giới. 
Để hỗ trợ cho việc thực hiện vốn đầu tư, chính quyền thuộc địa đã 
đưa ra nhiều biện pháp về hành chính, tài chính và xã hội. Vì vậy, 
hầu hết các ngành kinh tế đều tỏ rõ sự phát triển, từ nông nghiệp, 
đến công, thương nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ tài chính... Trong 
đó phải kể đến sự mở rộng vượt bậc của nên kinh tế nông nghiệp. 

Đi liền với sự phát triên của các ngành kinh tế, cơ cầu của nên 
kinh tế cũng thay đổi trong chừng mực nhất định, với sự khăng 
định thêm một bước của những yếu tổ mang tính chất thực dân - tư 
bản, được thể hiện trong tất cả các khía cạnh cấu thành của khái 
niệm phương thức sản xuất, từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản 
xuất. Chế độ đại sở hữu tư nhân tư bản phát triển. Nền sản xuất 
được thương mại hóa rõ rệt với sự xuất hiện và mở mang của 
những vùng kinh tế thương phẩm lớn, nhất là những vùng trồng các 
loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao (cao su, chè, cà phê...). 
Mối quan hệ giữa tư bản và công nhân trở thành mối quan hệ chỉ 
phối phần quan trọng trong nên sản xuất, kể cả trong nông nghiệp là 
ngành sản xuất, mà những hình thức bóc lột mang tính chất phong kiến 
trung cô vẫn luôn luôn khống chế. 


373 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Điều đáng nói là quá trình tư bản hóa của nền kinh tế còn kèm 
theo cả quá trình "Việt hóa” của nó. Tuy mức độ của quá trình đó 
đã không đủ mạnh để làm thay đổi bộ mặt của cả nền kinh tế nhưng 
ít ra đã làm nảy sinh một hệ quả quan trọng trong đời sống 
thuộc địa. Đó là sự thức dậy tiềm năng và tỉnh thẦn tự cường dân 
tộc của người Việt Nam trong những hoạt động kinh tế mà bấy 
lâu do sự chèn ép của tư bản nước ngoài đã không có cơ hội để 
thể hiện. 


Sự chuyển biến của nền kinh tế, cùng với sự thay đổi trong 
chính sách thuộc địa - lấy "hợp tác với người bản xứ" làm cơ sở, 
với những biện pháp cải cách về hành chính và tư pháp để củng cố 
bộ máy chính quyền theo hướng hiệu quả hơn và "đân chủ hóa" 
hơn đối với người bản xứ cùng là những cải cách về giáo dục, "có 
gắng" trong hoạt động y tế và sự "mới lỏng" hơn cho những hoạt 
động văn hóa của người Việt Nam đã làm cho kết cấu dân cư thay 
đối, sự phân hóa xã hội trở nên phức tạp hơn, mâu thuẫn xã hội 
quyết liệt hơn xung quanh vấn đề cách mạng dân tộc, dân chủ. Mỗi 
tầng lớp, mỗi giai cấp đều đã biểu thị thái độ của mình trước phong 
trào ấy. Tuy nhiên, tùy vào địa vị kinh tế và xã hội trong hệ thống 
thuộc địa, mỗi giai cắp, mỗi tầng lớp có vai trò và tiếng nói chính 
trị khác nhau và cuối cùng giai cắp vô sản đã thắng thế trong cuộc 
chạy đua giành quyền lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc, đưa 
phong trào Ấy vào đúng quỹ đạo của nó trong xu hướng chung của 
phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới từ sau Cách 
mạng tháng Mười Nga. 


Ở khu vực nông thôn, trải qua một thời kỳ phát triển mạnh mẽ 
của nên kinh tế nông nghiệp và sự mở rộng chưa từng thấy của khu 
vực này. Nhưng giai cấp nông dân lại không được hưởng lợi từ sự 
phát triển cũng như sự mở rộng ấy mà trái lại, nông dân, dù là tằng 
lớp nào, cũng đều bị bằn cùng hóa hơn. Sự tích tụ ruộng đất của địa 
chủ ở thôn quê, gánh nặng thuế khóa, phu phen tạp dịch làm cho 
số người bị mắt đất tăng lên. Công cuộc khẩn hoang đo chính quyền 


374 


Kết luận 


thực dân tiến hành đã làm cho một số nông dân được thăng tiến về 
sở hữu ruộng đất. Nhưng đó chỉ là một số rất nhỏ so với đại đa số 
dân chúng. Sự chiếm đoạt ruộng đất, trong đó gồm cả đất hoang và 
đất được gọi là hoang, của chính quyền thực dân đã làm cho số ruộng 
đất dành cho việc mở rộng diện tích canh tác của nông dân cũng 
như dành cho sự gia tăng dân số bị thu hẹp gây nên tình trạng manh 
mún hơn vẻ ruộng đất ở các vùng thôn quê, nhất là ở những vùng 
đồng bằng đông dân. Mặt khác, khi công cuộc khai thác thuộc địa 
được mở rộng, nông dân còn phải đáp ứng nhu cầu không giới hạn 
vẻ nhân công cho các cơ sở kinh tế (đồn điền, hầm mỏ, nhà máy...) 
ở cả trong và ngoài nước và dù ở đâu họ cũng bị bóc lột thậm tệ. Sự 
dịch chuyển dân cư không đi liền với một cuộc cách mạng công 
nghiệp đã làm cho thân phận của nông dân càng trở nên tôi tệ. Đời 
sống của nông dân ngày càng cơ cực. Sự phân hóa nửa vời trong xã 
hội Việt Nam nói chung, mà trước hết là ở nông thôn nói riêng - 
hậu quả của chính sách không công nghiệp hóa thuộc địa của chính 
quyền thực dân, đã làm cho nông dân điêu đứng trong thân phận 
nửa nông nô, nửa vô sản của mình. Sự bóc lột theo kiểu trung cỗ 
của địa chủ ở thôn quê cũng như sự áp chế của bộ máy cường hào, 
lý dịch làm cho họ kiệt quệ. Sự bóc lột và áp bức của địa chủ người 
nước ngoài theo kiểu nửa trung cô, nửa tư bản làm cho họ thêm 
khốn cùng. Nơi họ, thêm vào sự căm ghét vốn có đối với giai cấp 
địa chủ - phong kiến ở nông thôn và mối căm thù đối với những địa 
chủ nước ngoài, cướp đất, cướp đi nguồn sống và tài sản của tô tiên 
họ, cũng là kẻ thù cướp nước hiển hiện trước mắt người nông dân. 
Cuộc sống vật chất không được đảm bảo, giá trị tinh thần bị xúc 
phạm đã khiến cho nông dân giác ngộ hơn về quyền lợi cũng như ý 
thức dân tộc. Điều đó giải thích vì sao nông dân lại để dàng đi theo 
các phong trào đấu tranh chống lại kẻ thù dân tộc, dù là dưới hình 
thức nào, kể cả những hình thức đậm màu sắc tôn giáo huyền bí. 
Và ngay khi được giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản, họ đã đứng hắn 
về phía giai cấp công nhân và phía đảng cộng sản trong cuộc đầu 
tranh giải phóng dân tộc giành quyên tự do dân chủ. 


3575 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Giai cấp địa chủ gia tăng về số lượng và đa dạng hóa hơn về 
thành phân. Bên cạnh các địa chủ "nhà quê" là các địa chủ người 
nước ngoài và các địa chủ người Việt khác, được sinh ra trong cơ 
chế "nhượng đất, lập đôn điên" tại các khu vực đất hoang hay đất 
được gọi là hoang ngày càng được mở rộng trên cả ba xứ. Những 
địa chủ cũ duy trì lối tích tụ ruộng đất truyền thống. Những địa chủ 
mới lợi dụng quy chế nhượng đất, khẩn hoang của chính quyển 
thuộc địa để bao chiếm, đầu cơ ruộng đất. Một số vẫn khai thác 
theo phương thức cũ. Số khác bắt chước kiểu cách của người nước 
ngoài trong việc sử dụng đất và sử dụng nhân công. Tắt nhiên, dù là 
hình thức nào, qua địa tô hay qua các hình thức trả công khác, thì 
sự bóc lột của địa chủ đối với nông dân cũng là vô hạn định. Mâu 
thuẫn giữa địa chủ và nông dân vẫn luôn luôn là một trong những 
mâu thuẫn cơ bản trong xã hội thuộc địa - phong kiến. Tuy nhiên, 
có một thực tế là thành phần của giai cấp địa chủ ngày càng trở nên 
phức tạp cùng với sự đa dạng hóa các hình thức tích tụ ruộng đất 
của bản thân giai cấp địa chủ cũng như sự đa dạng hóa các hình 
thức và các đối tượng khẩn hoang. Mỗi thành phản xã hội đó mang 
vào giai cấp địa chủ một lối sống, một quan niệm về quyển lợi giai 
cấp và thái độ đối với quyển lợi dân tộc khác nhau. Điều này làm 
cho sự phân hóa ngày càng bộc lộ trong chính giai cấp địa chủ. 
Tầng lớp đại địa chủ, xuất thân từ các tầng lớp "rên" của xã hội 
thuộc địa, là các quan lại trong bộ máy chính quyên, là các trí thức 
Đông - Tây học, các doanh nhân, thương gia..., trong đó một số đã 
tư sản hóa, mặc dù rất muốn "ở thành dân tộc" (muốn đại diện 
cho dân tộc trong quan hệ với Pháp, muốn lãnh đạo dân tộc) nhưng 
đo có quyền lợi gắn với chế độ thuộc địa nên đã trở thành chỗ dựa 
cho chế độ đó, ngày càng tỏ ra trung thành với chủ nghĩa "Pháp - 
Việt đê huê", quay lưng lại với quyền lợi quốc gia, dân tộc, chống 
lại nhân dân. Tầng lớp địa chủ hạng nhỏ và vừa, trong đó có một số 
vừa mới từ nông dân mà trở thành, nên tỏ ra phức tạp hơn trong thái 
độ đối với phong trào giải phóng dân tộc. Một số không tỏ thái độ, 
một số tỏ thái độ tiêu cực. Nhưng cũng có không ít địa chủ, dù có 


376 


Kết luận 


sở hữu lớn về điền sản, có sử dụng tá điền, bóc lột nông dân nhưng 
chưa cắt hăn được nguồn gốc nông dân nên vẫn còn tinh thân dân 
tộc và một số đã tham gia vào các phong trào yêu nước (như các địa 
chủ đã tham gia Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học hay 
tham gia vào các phong trào đấu tranh khác của nhân dân, kể cả 
dưới màu sắc tôn giáo). Trong khi đó, địa chủ người nước ngoài, trên 
thực tế cũng tham gia vào việc cướp đoạt ruộng đất và bóc lột nông 
dân. Sự có mặt của tầng lớp này đã làm cho vấn đề ruộng đất vốn là 
một vấn để nhạy cảm lại càng trở nên bức xúc hơn và càng làm cho 
mâu thuẫn xã hội ở khu vực nông thôn thêm căng thăng. Thêm vào 
mâu thuẫn giữa nông dân và tầng lớp địa chủ bản xứ là mâu thuẫn 
giữa nông dân và tầng lớp địa chủ mới này làm cho kẻ thù của đân tộc 
được cụ thể hóa ở nông thôn hơn. Giữa những năm 20 thế kỷ XX, giai 
cấp địa chủ, một lần nữa, đã quẫy cựa đề "trở thành dân tộc" nhưng 
đó chỉ là sự trỗi dậy muộn màng, giai cấp này thực sự mắt vai trò lịch 
sử cùng với sự thất bại của Đảng Lập hiến ở Nam Kỳ. 


Ở những vùng ngoài nông thôn, số dân phi nông nghiệp và 
thoát ly nông thôn tăng lên cùng với quá trình đô thị hóa, sự phát 
triển của các ngành kinh tế, sự tăng cường và củng có bộ máy chính 
quyền thuộc địa. sự mở rộng của các ngành giáo dục, y tế, văn hóa. 
Khối dân cư này bao gồm những giai cấp khác nhau tùy vào địa vị 
kinh tế và vai trò trong xã hội. 

Tư sản dân tộc chính thức trở thành một giai cắp trên cơ sở một 
nên kinh tế phát triển và ít nhiều có mang tính chất "Việt hóa". 
Vượt qua thời kỳ hoạt động riêng lẻ, phân tán, các nhà doanh nghiệp 
Việt Nam đã biết liên kết thành hội đoàn để mở rộng sản xuất và bảo 
vệ quyên lợi của mình trước sự cạnh tranh của tư bản nước ngoài các 
loại. Cùng với sự phát triển vẻ số lượng, ý thức giai cấp trong giai cấp 
này đã hình thành và ngày càng bộc lộ. Từ những cuộc đấu tranh đòi 
được bình đăng về quyền lợi kinh tế, giai cấp tư sản đã tiến sang đời 
được hưởng những quyển tự do - dân chủ theo kiểu tr sản, đòi có 
tiếng nói và vai trò về chính trị (đòi có hiến pháp, có nghị viện tư sản, 


577 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


đời được tham gia các hội đồng quản hạt, dân biểu, đòi được ban bố 
mợi quyền tự đo dân chủ tr sản và cao hơn là muốn lập ra chính đảng 
của mình...). Báo chí tư sản ra đời đánh dấu một bước trưởng thành 
của giai cắp tư sản Việt Nam vẻ tư tưởng và ý thức giai cấp. Những 
cuộc đấu tranh công khai chống lại các thế lực tư bản nước ngoài là 
một biểu hiện khác của sự trỗi dậy của nó. 

Tuy nhiên, sinh sau đẻ muộn, lại là con đẻ của một nền kinh tế 
thuộc địa kém phát triển - hậu quả của chính sách khai thác thuộc 
địa mang tính chất ăn bám của tư bản Pháp, giai cấp tư sản Việt 
Nam tỏ ra yếu ớt về kinh tế và bạc nhược vẻ chính trị. Sau một hồi 
"chấn hưng" vội vã, các cơ sở sản xuất của tư sản Việt Nam đã bị 
các ngành công nghiệp của tư bản nước ngoài đè bẹp, nhất là khi 
khủng hoảng kinh tế thế giới điển ra. Còn vẻ chính trị thì những ý 
tưởng của nó đã nhanh sớm bị tiêu ma. Cuối cùng thì một số đại tư 
sản đã trở về với nguồn gốc xuất thân của mình là các địa chủ, đại 
địa chủ, kinh doanh về ruộng đắt và bóc lột nông dân theo kiểu 
phong kiến và gắn với chế độ thuộc địa. 


Cũng trong bối cảnh đó, giai cấp tiểu tư sản hình thành cùng 
với sự bỗ sung về số lượng và sự trưởng thành vẻ ý thức giai cấp. Là 
một bộ phận gắn với hệ thống hành chính và các thiết chế của bộ máy 
chính quyển thuộc địa nhưng tiểu tư sản lại có tỉnh thần dân tộc, căm 
ghét chế độ thực dân. Bao gồm đại đa số những người này là các trí 
thức, đại trí thức Đông - Tây học, đây cũng là giai cấp nhạy cảm nhất 
trong xã hội và dễ tiếp thu những tư tưởng mới. Họ luôn luôn là 
những người đi đầu trong các hoạt động cách mạng. Về chính trị, họ 
thực hành chủ nghĩa quốc gia cách mạng. Về tổ chức, họ đã có các 
đảng phái nhưng không lập ra được một chính đảng bền vững, có tôn 
chỉ mục đích rõ ràng, có đường lối tập hợp quần chúng đúng đắn. 
Cuối cùng, do yếu ớt và thiếu kiên định, không có khả năng tập hợp 
quản chúng, tất cả mọi hoạt động của các đảng phái của giai cắp này 
đều đã rơi vào tình trạng thất bại hoặc bị phân hóa, đi đến tan rã bởi sự 
đàn áp của kẻ thù hoặc bởi sự cảm hóa của phong trào cộng sản. 


3578 


Kết luận 


Giai cấp công nhân phát triển thêm một bước về số lượng do sự 
mở rộng quy mô của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở trong 
nước cùng với số những công nhân hết hạn hợp đồng từ Pháp và từ 
các thuộc địa khác trở về. Con số hơn 20 vạn công nhân, trong các 
hầm mỏ, xí nghiệp, nhà máy, đồn điền... lớn gấp hơn 2 lần so với 
con số hơn 10 vạn được thống kê ngay trước chiến tranh và hơn 
4 lần so với con số 5 vạn được thống kê vào đầu thế kỷ XX. Đó mới 
chỉ là những công nhân chuyên nghiệp và cũng chỉ là công nhân 
trong các cơ sở kinh tế của tư bản Pháp tức là còn chưa kể đến công 
nhân của các cơ sở kinh tế của tư sản dân tộc và tư sản ngoại quốc 
khác. Đây quả là một sự tăng lên đáng kể dù so với số dân, công 
nhân mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Do xu hướng tập trung tư bản 
để hình thành các công ty và các cơ sở kinh tế lớn nên công nhân 
cũng có xu hướng tập trung hơn. Có những khu mỏ sử dụng cùng 
lúc đến vài vạn công nhân và có những nhà máy có đến hàng vài, 
ba nghìn thợ. Vẫn như từ trước, công nhân được bỏ sung chủ yếu từ 
giai cấp nông dân nên họ càng dễ dàng trong việc lôi kéo khối quần 
chúng nông dân đông đảo vào liên minh chống đề quốc, phong kiến 
với mình. 

Ở giai đoạn trước, mặc dù đã trở thành giai cấp nhưng phong 
trào công nhân vẫn trong giai đoạn "rự phá:", tức là giai cấp công 
nhân chưa trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Thế nhưng, 
sau chiến tranh, với số lượng được bổ sung đông đảo, sự tác động 
của những yếu tố bên ngoài, sự tích cực hoạt động của các chiến sĩ 
cách mạng đã làm cho giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành, 
phong trào công nhân chuyền sang giai đoạn "ự giác". 


Sự phân hóa sâu sắc bên trong của Việt Nam trong cơ cấu của 
nên kinh tế cũng như về cơ cấu xã hội đã ảnh hưởng lớn đến phong 
trào yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trong 
những năm 1919-1930. Những biến đổi đó tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin - vũ khí lý luận cách mạng 
của giai cấp vô sản quốc tế cũng như những ảnh hưởng đội vào từ 


379 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


cuộc Cách mạng tháng Mười Nga - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên 
trên thế giới thắng lợi ở một nước tư bản kém phát triển, mở ra một 
thời đại mới cho lịch sử loài người - thời đại phong trào giải phóng 
dân tộc chuyển hẳn sang phạm trù vô sản. Việc thành lập của các 
đảng cộng sản Pháp, Trung Quốc và các nước trên thế giới vừa là 
nguồn cổ vũ động viên các chiến sĩ cộng sản Việt Nam vừa tạo ra 
những thuận lợi cho sự du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin và những tư 
tưởng tiến bộ vào Việt Nam. 


Phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân Việt 
Nam diễn ra sôi nổi cả ở trong và ngoài nước dưới những hình thức 
khác nhau in đậm dấu ấn của những giai cấp, những tẳng lớp xã hội 
tiến hành những cuộc đấu tranh đó. 


Ở nước ngoài, đó là những hoạt động xuất sắc và công lao to 
lớn của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, tại Liên Xô cũng như tại các 
nước láng giểng: Trung Quốc, Lào, Miên, Xiêm... để rồi trước hết 
tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin - lý luận cách mạng tiên tiến nhất 
thời đại, truyền bá về Việt Nam và chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức 
cho việc thành lập một đảng cộng sản chân chính ở Việt Nam cũng 
như đưa phong trào cách mạng Việt Nam hội nhập và trở thành một 
bộ phận không thể tách rời của phong trào cộng sản thế giới, dưới 
sự lãnh đạo chung của Quốc tế Cộng sản. 


Đó còn là những hoạt động thực sự đa dạng tại nhiều nước của 
các cá nhân cũng như của những nhóm người Việt Nam yêu nước. 
Bên cạnh hoạt động của các chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh, Mai Lão Bạng, Nguyễn Thượng Hiển... còn là 
hoạt động sôi nổi của những thanh niên đầy nhiệt huyết trong nhóm 
Tâm Tâm xã ở Quảng Châu mà tiêu biểu là tắm gương hy sinh lẫm 
liệt của liệt sĩ Phạm Hồng Thái, trong các tổ chức yêu nước của 
người Việt Nam ở Pháp (Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền...), 
ở Xiêm..., cũng như ở trong nước của các trí thức tiểu tư sản: 
Nguyễn An Ninh, Trần Huy Liệu... 


3580 


Kết luận 


Đó cũng còn là phong trào do giai cấp tư sản chủ trương, đòi 
những quyển lợi cụ thể về kinh tế, chính trị. Phong trào do giai cấp 
tiểu tư sản, học sinh, sinh viên tiến hành đòi những quyền tự do dân 
chủ: tự do ngôn luận, tự do báo chí, đòi được bình đăng với các 
viên chức và trí thức Pháp về đãi ngộ cũng như vẻ bằng cấp... 

Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân lan rộng, phát triển 
cả về lượng và về chất: đòi những quyền lợi hằng ngày về kinh tế, 
tiến tới đòi đáp ứng những khẩu hiệu về chính trị. Tổ chức công 
đoàn được thành lập do sự có gắng của các hội viên Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên. 

Phong trào đấu tranh của nông dân cũng phát triển rằm rộ khắp 
nơi, chống chiếm đắt, chống địa chủ, chỗng sưu cao thuế nặng, chống 
bắt phu, bắt lính. 

Phong trào dân tộc diễn ra sôi nỗi nhưng vẫn chưa thống nhất 
được lực lượng, chưa có đường lối đấu tranh chung, tức là vẫn khủng 
hoảng về lãnh đạo, mặc dù các giai cấp đua nhau tranh giành ngôi bá 
quyên lãnh đạo phong trào yêu nước ấy của nhân dân Việt Nam. 

Giai cấp địa chủ phong kiến đã hết vai trò lịch sử, chủ nghĩa cải 
lương "Pháp - Việt đề huệ" đã nhanh chóng bị giới thực dân phản đối 
cũng như bị các trào lưu cách mạng lần át. 

Giai cấp tư sản non yếu không thẻ trở thành giai cấp lãnh đạo 
phong trào. Giai cấp tiểu tư sản không kiên định, không có đường 
lối cách mạng rõ ràng nên không thành lập được một chính đảng 
riêng, có đủ khả năng tập hợp quần chúng đề làm cách mạng. 

Từ năm 1925 đến năm 1927, các tổ chức cách mạng đại diện 
cho các giai cấp, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản, trí thức lần lượt ra đời 
ở Việt Nam. Nhưng không một tô chức nào có thể đảm đương được 
vai trò "rở thành dân tộc" và cuỗi cùng thì hoặc là tan rã hoặc là 
phân hóa, để phần lớn thanh niên yêu nước đã tiếp thu chủ nghĩa 
Mác - Lênin, chuyển sang lập trường vô sản. 


381 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Trong các giai cắp cần lao, giai cắp nông dân là lực lượng chủ yếu 
của phong trào dân tộc. Họ bị bóc lột nhiều nhưng chưa bao giờ là giai 
cấp lãnh đạo cách mạng. Trơng khi đó, là cơn đẻ của nền kinh tế hiện 
đại, giai cấp công nhân là giai cắp tiên tiến nhất, tập trung nhất. Đây 
cũng là giai cấp chịu nhiều ách áp bức bóc lột nhất, đới khổ nhất nên 
là giai cấp kiên định nhất. Vì những lý do đó, lúc bấy giờ chỉ có giai 
cấp công nhân mới có thể lãnh đạo được phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam mà thôi. Gần gũi nông dân, giai 
cấp này có thể lôi kéo được nông dân tham gia cách mạng và trở thành 
lực lượng cách mạng quan trọng. Trên thế giới, các cuộc cách mạng 
dân chủ tư sản đã chuyền hắn sang phạm trù vô sản và đó là một thuận 
lợi lớn để giai cắp công nhân Việt Nam bước lên vũ đài chính trị, lãnh 
đạo dân tộc. Được sự đìu dắt của Quốc tế Cộng sản, của các chiến sĩ 
cộng sản lỗi lạc với người đứng đầu là Nguyễn Ái Quốc, giai cấp công 
nhân Việt Nam dần dần trưởng thành và vào những năm cuối của thập 
niên 20 thế kỷ XX đã sẵn sàng thực hiện sứ mạng chính trị của mình. 
Đó là khi tất cả các tô chức đảng phái của các giai cấp, tằng lớp khác 
trong xã hội bị thất bại hoặc bị phân hóa triệt để theo hướng vô sản thì 
các tổ chức cộng sản ra đời và Đảng Cộng sản Việt Nam được thành 
lập vào đầu năm 1930, chấm hết thời kỳ khủng hoảng lãnh đạo trằm 
trọng của phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, trơng những 
năm đầu thế kỷ đó. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc dân 
Đảng lãnh đạo bị thất bại, giai cấp công nhân độc tôn lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam, thông qua chính đảng của mình. 


Giai đoạn 1919-1930 tuy ngắn ngủi nhưng lại là một giai đoạn 
bản lề quan trọng trong toàn bộ tiến trình lịch sử cận - hiện đại Việt 
Nam. Đây chính là giai đoạn quyết định chiều hướng phát triển của 
lịch sử Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo, tạo ra những tiền 
đề về tư tưởng, tổ chức và lực lượng cho sự phát triển của phong 
trào giải phóng dân tộc ở những thời kỳ sau, mà sớm nhất là thắng 
lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo. 


382 


Kết luận 


ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM RA ĐỜI 1930 Tỷ lệ: l - 10 360 000 


THÁI LAN ì 
I 


CHỦ DẪN 
“. Hengledđếu Ranh của cứng hân 
>..... “hưng báo đếu banh cúc sứng đần 
“#k Page yssitocủo học shớ về các ng lp Nhắc 
'" Erơng ii ngà của Việt Man Chúc đân đểng 

¬```-~"". 

In on ghemg dã chủ ngờ Mác Lànn buyền 
* Meocôcssðsds Đông Dương Cảng sản đứng 
~ Mssdoesloks An Mam Cảng sin đứng 
+ *n CÓ G sở cáo ng ương (ong sản lim đoợên 
1Ì  H“eẰ-tsese se Dáng Công sản Với Nam 


Nguồn: Lịch sử Việt Nam, Tập VIII, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007. 


3583 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
VÀ THƯ MỤC SÁCH 


SE Tà) 


A. TÀI LIỆU THAM KHẢO 


IL TÀI LIỆU LƯU TRỮ 
1. Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Hà Nội 
- Phông Toàn quyền Đông Dương (GGI) 
- Phông Thống sứ Bắc Kỳ (RST) 
- Phông Sở Tài chính Đông Dương (DFI) 
- Phông Phòng Canh nông, Rừng và Thương mại (AFC) 
- Phông Sở Địa chính và Đồ bản (M) 
- Phông các Công trình Công cộng Bắc Kỳ (TPT) 
- Phông Công sứ các tỉnh 


2. Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II Thành phố Hồ Chí Minh 
- Phông Thống đốc Nam Kỳ (Goucoch) 
- Phông Khâm sứ Trung Kỳ (RSA) 
- Phông Tài sản Công cộng (Domaine) 
- Phông Tòa đại biểu (TĐB) 


384 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


3. Tại Pháp 
- Phông Toàn quyền Đông Dương (GGI) 
- Indochine - Ancien Fond (AF]) 
- Indochine - Nouveau Fond (NFT) 


II. TÀI LIỆU ĐÃ IN 
1. Tiếng Pháp 
a. Niên giám, tập san 
- Annuaire administratif de I"Indochine 
- Annuaire de lˆIndochine 
- Annuaire de lIndochine francaise 
- Annuaire économique de l'lndochine 
- Annuarre général administratif, commercial et mdustriel de ÏIndochine 
- Annuaire statistique de l°Indochine 
- Annuaire statistique de l*Union francaise d°Outre mer 
- Bulletin administratif de !' Annam 
- Bullctin administratif dc la Cochinchine 
- Bulletin administratif du Tonkin 
- Bulletin de ]'Ecole francaise d”Extrême-Orient (BEFEO) 
- Bulletin đe la Sociétế des Etudes de l"Indochine (BSEI) 
- Bulletin de la Société Médko - Chirurgical de l'Indochine 
- Bulletin économique de lˆIndochine (BEI) 
- Indochine. Hebdomadarre tllustré 
- Journal officiel de l°Indochine francaise (JOIF) 
- Recuetl général de là gislation et dc la règmerttation de Ï'Indochme. 
- Répertoire des Soclétés anonymes indochinoises, Hà Nội, 1944 


- Revue d°Extrême - Orient 


385 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


- Revue de Paris 

- Revue des deux mondes 
- Revue Historique (Paris) 
- Revue imdochinoise 


b. Báo và tạp chí 
* Báo 
- LẺAvenir du Tonkin 
- Le Courrier de Hải Phòng 
- LEveil économique đe lˆIndochine 
- La Chocbe félée 
- LAnnam 
- La Tribune Indochinoise 
* Tạp chí 
- La Revue coloniale 


- La Revue Maritime 
- La Revue Pacifique 


2. Tiếng Việt 
a. Báo 
- Khai hóa 
- Thanh niên 
- Thực nghiệp dân báo 
- Tiếng dân 
- Phụ nữ tân văn 


b. Tp chí 
- Bách khoa 
- Cộng sản 


386 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


- Đông Dương tạp chí 

- Học tập 

- LKh sử Đảng 

- Nam phong 

- Nghiên cứu Lịch sử 

- Nghiên cứu Văn học 

- Sử Đụ (Sài Gòn) 

- Thanh nghị 

- Thông báo khoa học (Khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội) 
- Tri tân 

- Văn học ( Viện Văn học) 

- Văn - Sử - Địa (Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa) 


B. SÁCH THAM KHẢO 


L SÁCH LÝ LUẬN 


1. C. Mác, Ph. Ăngghen, Toàn tập: 
- Tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tập 12, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993. 
2. C. Mác, Ph Ăngghen, Tưyế: đập, Tập 6, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1984. 
(bài: Vấn đê nông dân ở Pháp và ở Đức của Ăngghen). 
3. C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Bàn về các xã hội tiên tư bản 
chủ nghĩa, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975. 


387 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


4. 


588 


V. ]. Lênin, Toàn tập: 

- Tập 3, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1976 (Sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản ở Nga). 

- Tập 6, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1978. 

- Tập 17, Nxb. Tiến bộ Matxcơva, 1979. 

- Tập 23, Nxb. Tiến bộ Matxcơva, 1980. 

- Tập 25, Nxb. Tiến bộ Matxcơva, 1980. 

- Tập 27, Nxb. Tiến bộ Matxcơva, 1980 (Chủ nghĩa đề quốc, giai 
đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản và Những tài liệu mới và 
những quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp). 

- Tập 30, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1981 (Tổng kết về một cuộc 
tranh luận về quyền dân tộc tự quyết). 

- Tập 37, Nxb. Tiến bộ Matxcơva, 1978. 

- Tập 41, Nxb. Tiến bộ Matxcơva, 1978. 

- Tập 44, Nxb. Tiến bộ Matxcơva, 1978. 

Hồ Chí Minh, Toàn rập: 

- Tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 

- Tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 

- Tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 

- Tập 10, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996. 

- Tập 12, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996. 

Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường 

giải phóng cho các dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1967. 

Hồ Chí Minh, Đây “Công lý" của thực dân Pháp ở Đông Dương 

(Một số bài viết trong những năm từ 1921-1926), Nxb. Sự thật, 

Hà Nội, 1962. 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chắp hành Trung ương, Các tổ chức 

tiền thân của Đảng, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương 

xuất bản, Hà Nội, 197. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng 1930-1945, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1977. 


.. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1, Nxb. Chính 


trị Quốc gia, Hà Nội, 1998. 


._ Luận cương chính trị năm 1930 của Đứng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1983. 
. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Sơ thảo Lịch sử Đảng 


Cộng sản Việt Nam, Tập I, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1981. 


. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Chứ tịch Hồ Chí Minh - 


Tiểu sử và sự nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980. 


. Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Những sự kiện, Nxb. Thông 


tin lý luận, Hà Nội, 1990. 


. Lê Duẫn, Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, Nxb. Sự thật, 


Hà Nội, 1960. 


. Lê Duẫn, Chủ nghĩa Lênin và cách mạng Việt Nam, Nxb. Sự thật, 


Hà Nội, 1960. 


. Lê Duẫn, Giương cao ngọn cờ cách mạng của chủ nghĩa Mác 


sáng tạo, đưa sự nghiệp cách mạng của chúng ta tiến lên, Nxb. 
Sự thật, Hà Nội, 1965. 

Lê Duẫn, Giai cắp vô sản với vấn đề nông dân trong cách mạng 
Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965. 

Lê Duẫn, Giai cấp công nhân Việt Nam và liên minh công nông, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976. 

Lê Duẫn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ 
nghĩa xã hội, tiễn lên giành những thẳng lợi mới, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1970. 

Trường Chinh, Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, Hội Văn nghệ 
Việt Nam xuất bản (lần thứ 4), 1952. 

Trường Chinh, Bàn về cách mạng Việt Nam, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng xuất bản, Hà Nội, 1956. 


589 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


23. 


2ỌD4. 


25. 


21. 


28. 


29. 


Trường Chỉnh, Hỏ Chủ tịch, lãnh tụ của giai cấp công nhân và 
nhân dân Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965. 


Trường Chinh, Tiến lên dưới lá cờ của Đảng, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1963. 


Trường Chinh, Đời đời nhớ ơn Các Mác và đi theo con đường 
Các Mác đã vạch ra, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1968. 


. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp, Vấn để dân cày, Nxb. Sự thật, 


Hà Nội, 1959. 


Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, Tập 4: Văn học Việt Nam 1858-1930 
(do Vũ Đình Liên, Nguyễn Đình Chú sưu tầm, biên soạn), Nxb. 
Văn hóa - Viện Văn học, Hà Nội, 1963. 


Trịnh Nhu, Vũ Dương Ninh, Về con đường giải phóng dân tộc của 
Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996. 


Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Tập 1, Tập 2, Nxb. Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 1992-1993. 


. Hoàng Quốc Việt, Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, 


Nxb. Lao động, Hà Nội, 1969. 


II SÁCH CÔNG CỤ 


1. 


390 


Boudet (Paul), Bourgeois (Rémy), Bibliographie de l'Indochine 
ƒrancaise 1929-1967: 


- Tome I (1913-1926), IDEO, Hà Nội, 1929. 
- Tome 2 (1927-1929), IDEO, Hà Nội, 1932. 
- Tome 3 (1930), IDEO, Hà Nội, 1933. 

- Tome 4 (1931-1935), IDEO, Hà Nội, 1943. 


Brebion (Anioine), Dictionnaire de bibliographie générale, ancierne 
et moderne đe Ï"lÌndochine francaise, Paris, 1935. 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


Dương Kinh Quốc, Việt Nam - Những sự kiện lịch sử (1858-1918), 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1999. 

Dương Trung Quốc, Việt Nam - Những sự kiện lịch sử (1919-1945), 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2000. 

Amghi de Casanova, Recueil général des actes relarfs à l'organisaftion 
et à la réglememtation de Ï'Indochine, Tomes L, II, HI. IDEO, 
Hanol - Haiphong, 1919. 

Viện Sử học, Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (I954- 1994), 
Hà Nội, 1995. 


C. SÁCH CHUYÊN KHẢO 


I. TIỀNG VIỆT 


Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Bước ngoặt vĩ đại 
của lịch sử cách mạng Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1961. 
Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa, Tài liệu tham khảo lịch sử cách 
mạng cán đại Việt Nam (12 tập), Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 
1956-1957. 

Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa, Cách mạng cận đại Việt Nam, 
Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa xuất bản, Hà Nội, 1956. 

Ban Cận - Hiện đại, Viện Sử học Việt Nam, Một số vần đề về lịch 
sử giai cấp công nhân Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1974. 
Ban Nghiên cứu Lịch sử Công đoàn Việt Nam, Lịch sử phong trào 
công nhân và công đoàn Việt Nam (1860-1945), Nxb. Lao động, 
Hà Nội, 1974. 

Viện Sử học Việt Nam, Một số vấn đề về lịch sử giai cáp công nhân 
Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1974. 


391 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẶP 8 


II. 


12. 


13. 


14. 


15. 


l6. 


17. 


18. 


392 


Viện Sử học Việt Nam, Nông thôn Việt Nam trong lịch sử: 

- Tập I, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 

- Tập II, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978. 

Viện Sử học Việt Nam, Nông dân và nông thôn Việt Nam thời kỳ 
cận đại: 

- Tập I, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990. 

- Tập II, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992. 

Đào Duy Anh, Lịch sử cách mệnh Việt Nam (1862-1930), Nxb. 
Xây dựng, Hà Nội, 1955. 

Nguyễn Thế Anh, Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ, Nxb. Lửa Thiêng, 
Sài Gòn, 1970. 


Nguyễn Hải Âu, Kinh tế thế giới (1929-1934), Nxb. Hàn Thuyên, 
Hà Nội, 1945. 

Phan Trọng Báu, Giáo dục Việt Nam thời cận đại, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1994. 

Cao Văn Biển, Công nghiệp than Việt Nam thời kỳ 1888-1945, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998. 

Nguyễn Công Bình, Từn hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp 
thuộc, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1959. 

Nguyễn Trọng Cổn, Giai cấp công nhân và những cuộc đấu tranh 
đâu tiên trong phong trào công đoàn ngành hàng hải, Nxb. Lao 
động, Hà Nội, 1999. 

Phạm Cao Dương, Thực trạng của giới nông dân Việt Nam dưới 
thời Pháp thuộc, Sài Gòn, 1965. 

Hoàng Thanh Đạm, Nguyễn Ái Quốc trên đường vệ nước, Nxb. Lý 
luận chính trị, Hà Nội, 2005. 

Nguyễn Khắc Đạm, Những thủ đoạn bóc lột của tư bản Pháp ở 
Việt Nam, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1957. 


19. 
20. 


21. 


22. 


23. 


2A. 


25. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc dân Đảng, Sài Gòn, 1965. 


Nguyễn Kiến Giang, Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống 
nông dân trước Cách mạng tháng Tám, Hà Nội, 1959. 


Võ Nguyên Giáp, Tư tưởng Hô Chí Minh và con đường cách mạng 
Việt Nam, Hà Nội, 1997. 


Trằn Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà 

Nội, 1961. 

Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam sự hình thành và 

phát triển của nó từ giai cấp "tự mình" đến giai cấp "cho mình", 

Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1957. 

Trần Văn Giàu, Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX 

đến Cách mạng tháng Tám: 

- Tập I: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các 
nhiệm vụ lịch sử, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1973. 

- Tập II: Hệ ý thức tư sản và sự bắt lực của nó trước các nhiệm 
vụ lịch sử, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975. 

Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Kiều Xuân Bá, Lịch sử cận đại 

Việt Nam, Tập 4 (1919-1930), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1963. 

Phan Khoang, Việt Nam Pháp thuộc sử (1862-1945) (in lần 2), 

Sài Gòn, 1971. 

D. H., Nhật ký hành trình của Hỗ Chủ tịch bốn tháng sang Pháp, 

Nxb. Thư viện Quân đội, Hà Nội, 1974. 

Ngô Văn Hòa, Dương Kinh Quốc, Giai cấp công nhân Việt Nam 

những năm trước khi thành lập Đảng, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 

Nội, 1978. 

Nguyễn Mạnh Hùng, Ký họa Việt Nam đâu thế kỷ XX, Nxb. Trẻ, 

Thành phó Hồ Chí Minh, 1989. 

Đỗ Quang Hưng, Công hội đỏ Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà 

Nội, 1989. 


393 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


42. 


394 


Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Thành, Dương Trung Quốc, Lịch sử báo 
chí Việt Nam 1865-1945, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 
Nguyễn Văn Khánh, Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc 
địa 1858-1945, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000, 2005. 

Vũ Ngọc Khánh, Tìm hiểu nên giáo dục Việt Nam trước 1945, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1985. 

Đinh Xuân Lâm, Lịch sử cận - hiện đại Việt Nam. Một số vấn đề 
nghiên cứu, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1998. 

Lịch sử phong trào công nhân cao su Việt Nam (1906-1990), 
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1993. 


Vũ Đình Liên, Nguyễn Đình Chú, Hợp tuyến thơ văn Việt Nam, 
Tập 4 (Văn học Việt Nam 1858-1930), Nxb. Văn hóa - Viện Văn 
học, Hà Nội, 1963. 


Trần Huy Liệu, Đảng Thanh niên 1926-1927, Tập tài liệu và hồi 
ký, Nxb. Viện Sử học, Hà Nội, 1961. 

Trần Huy Liệu, Lịch sử tám mươi năm chóng Pháp, Nxb. Văn - 
Sử - Địa, Hà Nội: 

- Quyên I, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1956. 

- Quyển II, Tập Thượng, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1958. 

- Quyền II, Tập Hạ, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1961. 

Huỳnh Lý, Máy bài sử ca trong giai đoạn chống xâm lăng, Nxb. 
Văn hóa, Hà Nội, 1958. 


. Huỳnh Lý, Phan Châu Trinh, thân thể và sự nghiệp, Đà Nẵng, 1992. 
. Hồ Chí Minh, Lên án chủ nghĩa thực dân (gôm một số bài báo và 


văn kiện của đông chí Nguyễn Ái Quốc viết trong thời kỳ hoạt động ở 
nước ngoài 1922-1926), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959. 

Một số vấn đề lịch sử đạo Thiên Chúa trong lịch sử Việt Nam, 
Nxb. Viện Khoa học xã hội và Ban Tôn giáo, Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1988. 


43. 


45. 


Áo. 


4A1. 


48. 


49. 


50. 


531. 
32. 


33. 


S4. 


35. 


36. 


Tài Hệu tham khảo và thư mục sách 


Một số hiểu biết về tôn giáo Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, 
Hà Nội, 1993. 


._ Võ Nguyên, Lịch sử các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 


Việt Nam (1858-1945), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958. 


Đào Phiếu, Luận cương chính trị của Đảng năm 1930, Nxb. Quân 
đội nhân dân, Hà Nội, 1976. 


Nguyễn Hồng Phong, Xã thôn Việt Nam, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà 
Nội, 1959. 


Vũ Huy Phúc, Tiểu thủ công nghiệp Việt Nam (1858-1945), Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996. 


Nguyễn Phan Quang, Việt Nam cận đại những sử liệu mới, Tập 2, 
Nxb. Thành phô Hồ Chí Minh, 1998. 


Nguyễn Ái Quốc, Bản án chế độ thực dân Pháp, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1975. 


Dương Kinh Quốc, Chính quyên thuộc địa ở Việt Nam trước Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1988. 


Hỗ Song, Lịch sử Việt Nam (1919-1929), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1979. 


Nguyễn Thành, Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-1945). Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984. 


Tân thư và xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đâu thể kỷ XX, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997. 


Đồng Tân, Lịch sử Cao Đài tam kỳ phô độ: 
- Quyền 1: Phần vô vi (1920-1932), Cao Hiên xuất bản, 1967. 
- Quyền 2: Phần phổ độ (1925-1937), Cao Hiên xuất bản, 1972. 


Phạm Đình Tân, Chủ nghĩa đề quốc Pháp và tình hình công nghiệp ở 
Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959. 


Nguyễn Thành, Phạm Xanh, Việt Nam Thanh niên Cách mạng động 
chí Hội, Hà Nội, 1985. 


395 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


5T. Chương Thâu, Hồ Song, Ngô Văn Hòa, Nguyễn Văn Kiệm, Đỉnh 
Xuân Lâm, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1999. 


58. Thơ văn yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX, Nxb. Văn học, 
Hà Nội, 1976. 


59. Thu Trang, Những hoạt động của Phan Chu Trính tại Pháp I911- 
1925, Paris, 1983. 

60. Thủ đoạn bóc lột tàn khốc của chủ nghĩa tư bản Pháp đối với giai 
cắp công nhân Việt Nam, Nxb. Phổ thông, Hà Nội, 1958. 

61. Tạ Thị Thúy, Đồn điển của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918, 
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1996. 

62. Tạ Thị Thúy, Việc nhượng đất, khẩn hoang ở Bắc Kỳ từ 1919 đến 
1945, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2001. 

63. Trần Dân Tiên, Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hỗ Chủ 
tịch, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1969. 

64. Nguyễn Khánh Toàn, Vấn để dân tộc trong cách mạng vô 
sản, Tập I (Thử bàn tại sao giai cấp công nhân Việt Nam giữ 
được địa vị lãnh đạo cách mạng Việt Nam), Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1960. 

65. Nguyễn Khánh Toàn (chủ biên), Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm 
Xuân Nam, Bùi Đình Thanh, Lịch sử Việt Nam, Tập II (1858-1945), 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1985, 2004. 

66. Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí Việt Nam từ khởi thuỷ đến năm 
1930, Sài Gòn, 1973. 


67. Nhượng Tống, Tân Việt Cách mạng Đảng, Hà Nội, 1945. 


68. Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 21, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 2000. 


69. Minh Tranh, Sơ lược lịch sử cách mạng Việt Nam. Một trăm năm 
gần đây (1850-1950), Nxb. Sự thật, Hà Nội. 


3% 


70. 


71. 


72. 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


Phạm Quang Trung, Lịch sử tín dụng nông nghiệp Việt Nam 
(1875-1945), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997. 

Bùi Công Trừng, Cách mạng tháng Mười và sự thành lập Đảng 
Cộng sản Đông Dương, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1957. 

Phạm Xanh, Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênin ở Việt Nam (1921-1930), Nxb. Thông tin lý luận, Hà 
Nội, 1990. 


IH. TIỀNG ANH, TIỀNG PHÁP 


1. 


Abor R., Conventions et Traités de droit international tntéressant 
I*ˆIndochine, IDEO, Hà Nội, 1929. 


Ageron (Charks-Robert), France coloniale ou parfi colonial? PUF, 
Paris, 1978. 

Ajalbert (Jean): 

- Lndochine par les Francais, Gallimard, Paris, 1931. 

- Lmdochine d"autrefois et d`aujourd`hui, Paris, 1934. 


- Les destinées de l°Indochine, Voyages - Histoire - Colonisation, 
Paris, Không rõ năm xuất bản. 

Anghi dc Casanova, &ecuell général des actes relatfs à L'orgarisaflon 

et à la réelememtation de l'Indochine, Tomes I, II, IH. IDEO, 

Hano: - Haiphong, 1919. 


Asselam (Jean-Charles), Hisfoire économique đe la France du 
XVIIIe siềcle à nos jours, Tome 2 - de 1919 à la ƒtn des années 
1970, Edition du Seull, Paris, 1984. 


Association Culturelle pour le Salut du Việt Nam, Témoignages 
et documents ƒrancais relatfs à la colonisation ƒrancaise au Việt 
Nam, Hà Nội, 1945. 


Arthur (Girault), Principes de colonisarion et de légisÌation coloniale, 
Tome I, Paris, 1929; Tome 2, Paris, 1930. 


597 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


10. 


12. 


13. 


14. 


l5. 


l6. 


17. 


18. 


398 


Aumiphi J. P., La Présence ftnancière et économique Francaise 
en Indochine (1859-1939), Thèse pour le Doctorat de Spécialité 
(3” cycke), Université đe Nice, 1981. 


Bablet. J., a Rage en Indochine, Sài Gòn, Imprimerie Nouvelle 
AIbert Portail, 1931. 


Babut. A. E., Le Cholé ra au Tonian, La Revue Franco - Annamrte, 
No 9 (227), 1937. 


._ Bernard (Paul): 


- Le Problème économique indochinois, Paris, 1934. 


- Nouveaux aspects du problème économique de l'Indochine, 
Paris, 1937. 


Bernard (Philippe), La Fin đ'un monde (1914-1929), Paris, Le 
Seuil, 1975. 


Bk+ H, Hivdoire de la colonivrion ƒrancdise, Tome 3: France d°Outre- 
Mer, l'oeuvre coloniale de la Trobdème République, Paris, 1950. 


Bonnefous. G., Histoire de la Troisième République, Tome 2, 
Paris 1957. 


Bouillon, P. Sorlin, J. Rudel, Le Afonde contemporain- Histoires 
đes civilisations, Bordas, F. 1968. 


Brenier (Henry), Le problème de la population dans les colonies 
ƒrancaises, Lyon, 1930. 


Brocheux (Plerre), LEconomie et la Société dans LÓuest de la 
Cochinchine pendant la période coloniale, 1890-1940 environ, 
Thèse de Doctorat de 3** cycle, Ecoke pratique des Hautes Etudes VỊ, 
Paris, 1969. 


Brocheux (Pierre) & Hémery (Danicl), Indochine Ìa colonisdtion 
ambigue 1858-1954, La Découverte, Paris, 1995. 


23. 


24. 


n5: 


26. 
21. 


28. 


29. 


30. 


31. 
32. 
33. 


34. 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


Brocheux P., Hémery D., Lefèbre (Kim).... dirigé par Philippe 
Franchini, Sài Gòn 1925-1945 - de la Belle colonie à l'éclosion 
révolutionneire ou la fin du Dieux blanc, Paris, 1992. 


Bui (Louls), La Tuberculose en Indochine, Pars, 1933. 


. Bunaut (René), Ủa main-d'oeuvre et la législation đu travail en 


Indochine, Thèse de Doctorat, Bordeaux, 1936. 


Buttinger (Joseph), Việt Nam a Dragon embatrled, Tome l: From 
colonialism to the Việt Minh, London, Paul MailL, 1967. 


Cachin M., Le Problème de la paix et les dettes extérieures, 
Paris, 1925. 


Chesnaux J., Contribution à l`Histoire de la nation vietnamienne, 
Paris, 1955. 


Ngô Kim Chung, Nguyễn Đức Nghinh, Propriété prhée et propriété 
collective dans Ì*ancien Việt Nam, Paris, L°Harmattan, 1987. 


Cony (Pierre), Marc (Henry), LIndochine ƒrancaise, Paris, 1946. 


Coulet. G., Les sociétés secrètes en terre d'Annam, Ardin, 
Saigon, 1926. 


Couzinet (Emile). Les Concessions domaniales et la Colonisation 
européenne en Indochine. Không rõ năm xuất bản. 


Delamarred E., LEmigration et Ìˆimigration ouvrtière en Indochine. 
IDEO, Hà Nội, 1931. 


Devillers Ph., Histoire du Vietnam de 1940 à 1952, éd. Du Seulil, 
Paris, 1952. 


Duchêne, Histoire des Finances coloniales de la France, Pars, 1938. 
Duiker W. J., Hồ Chí Minh a le, Hyperion, New York, 2001. 


Dumarest (André), Ủa Formation đes classes sociales en pays 
annamire, Lyon, 1935. 


Dumont (René), La Cwiture du Riz du Tonkin, PSU, 1935, 1995. 


39% 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


35. 


36. 


37. 
38. 


39. 


4I. 


42. 


43. 


45. 
.J. dề Gakmbert, Les ađmiustrations et les services publics indochimois, 


Gaide, LAssistance Médicale et la Protection de la Santé Publique, 
Hà Nội, IDEO, 1931. 


Gakle, Travaux de LEcole de Mðdecine de l'Indochine, Hà Nội, 
IDEO, 1931. 


Gaide et Bodet, Le CholÌéra en Indochine, Hà Nội, IDEO, 1930. 


Gaide et Bodet, La Prévention et le Traitement de la lèpre en 
Indochine, Hà Nội, IDEO, 1931. 


Galle et Campunaud, Le péni vénérien en Indochine, Hà Nội, 
IDEO, 1930. 


._ Gaide et Dorolle, La Tuberculose et sa Prophylaxie en Indochine 


ƒrancaise, Hà Nội, IDEO, 1930. 

Dương Văn Giáo, L'Indochine pendant la guerre de 1914-1918, 
Thèse de Doctorat, Paris, 1925. 

Etude statistique sur le déveÌoppemen! écononuique de l'Indochie, 
Hà Nội, 1923. 

Fontame A.R, Quelques rớflexions sur un essai de politique tndigène 
en Indochine, Paris, 1927. 


._ Fourniau (Charles): 


- Lư Cortact colomial fnanco-vietmamuen ( 1858- J9] Ï), Aix-emr Provence, 
PUP, 1999. 


- Việt Nam - domination colonidle et la résistance nationale 
1858-1914, Les Indes Savantes, Paris, 2002. 


Franchimi (Philippe), Les Gwerres đ"Indochine, Paris, 1988. 


2È édition, Hà Nội, 1931. 


.. Garros G., Forceries humaines, Paris, 1926. 
. Getten, Le Problème đes colonies et la question de Ì'Indochine, 


Comité National d"études sociales et politiques, Séancc du 9-7-1923. 


49. 


50. 


51. 


32. 


33. 
54. 


55. 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


Giaccometti (Jean Dominique), L4 question de Ïˆautonomie de 
l'Imdochine et les Milieux coloniaux ƒrancais 1915-1928, Thèse 
de Doctorat, 1997. 


De Gantès (Gilles), Coloniaux, gouverneurs et ministres. L'influence 
đes Francais du Việt Nam sur Ì'évolution du pays à Ì"époque 
coloniale (1902-1914), Thèse de Doctorat de PUniversité de 
Paris VII Denis Diderot, 1994. 


Goudal, Problèmes du travail en Indochine, Bureau International 
du travail, Genève, 1937. 


Gourou (Pierre): 

- LIndochie francaise, Nxb. Lê Văn Tân, Hà Nột, 1929. 

- LUnilisation du sol en Indochine ƒrancaise, Paris, 1940. 

- Les Paysans du delta tonkinois, Paris, 1936. 

Lz Tonkin, Exposition coloniale mternationake de Paris, Paris, 193]. 


Gouvernement central provisore du VKtnam, 7raiés, Convenfions, 
Accords passés entre le Việt Nam et la France (1787-1946), Sous 
Secrétariat d`Etat à la Présidence du Gouvernement, IDEO, Hà 
Nội, 1946. 

Gouvernement Général de lI°Indochine - Direction dcs Affaircs 
politiques et de Sôretế générale, Confribution à I'Histotre des 
tmouvements poliiques de Ï"Indochine ƒrancaise (5 volưưnes), [IDEO, 
Hà Nội, 1930. 


.._ Grifon F., Le Régime douanier de l`Indochine, Thèse, 1950. 
._ Gros (Louis), LIndochine ƒrancaise pour tous, Paris, [931 
.  Hanoteaux, Martinaux, Hisfoire des colories ƒrancaises et Ì'expansion 


đe la France dans le monde, Paris, 1929. 


._ Hausser H., Óuvrier du temps passé, Paris, 1927. 


. Hémery D., Révolutionnaires vietnamiens et Pouvoir colonial en 


Indochine, Pars, 1975. 


601 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


61. 


69. 


70. 


71. 
72. 


73. 


14. 


Hemy (Yves), LEconomie agricole de l'Indochine, LDEO, Hà 
Nội, 1932. 


._Ùeffort francais en Indochine, Paris, 1927. 

.. Le Régime fiscal en Indochine, sở. 

.. Le Régime monétaire en Indochine, Paris, 1932. 

._ Industrie Minérale indochinoise en 1933, IDEO, Hà Nội. 

. Vũ Văn Hiền, La Propriété cơmununale au Tonhin, Thèse de droii, 


Paris, 1939. 


. Lý Đình Huề, Lz Régime des concessions domaniales en Indochine, 


Thèse de Doctorat, Pars, 1931. 


._ lsoart P., Le Phénomène national vietnamien, Librarie géneral de 


droït et de jurisprudence, Paris, 1961. 


L. lean, Lágislation coloniale générale et régimes légisÌdtiƒ, 
ađdministratiƒ et jusdiciaire de Ì"Indochine, Vinh, 1939. 

Huỳnh Kim Khanh, Vienamese Comưmmunism: The pre-power 
phase (1925-1945), Department of political science, University of 
Western Ontario London, Ontario Canada, 1972. 


Lê Thành Khôi, Le Việt Nam. Histoire et Civilisafion, Paris, 1959. 


Nguyễn Văn Ký, La société vietnamienne face à la modernité (le 
Tonkin de la fn du XIN” siecle à la seconde guerre mondiadle), 
L'Harmattan, Paris, 1995. 


Laurence, Etude statistique sur le développement de Ì"Indochine 
de 1899 à 7923, IDEO, Hà Nội, 1923. 


Lemmor, Le problème đe la main-d'oeuvre mdigène sur les Charuiers 
dans les entreprises agricoles européennes en Indochine, Ecole 
Supếérieur Colomiale, 1944. 


.. Lếvy (Sylvam), Indochine, Paris, 1931. 
76. 


Ngô Vĩnh Long, Before the Revolution (The Vienamese peasants 
under the French), Colombia University Press, 1991. 


11. 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


88. 


89. 


Tài liệu tham khảo và thư mục sách 


Lotzer et G.Worsme, L2 surpopulanon dụ Tonkin et dụ Nord Annam, 
ses rapport qvec la colonisation de la Péninsule Indochinoie, 
IDEO, Hà Nội, 1941. 


Marcel (Hemri), Les Médecin auxiliaires et l'exercise de la 
proƒession médicale, [mprimerie Mạc Đình Tư, Hà Nội, 1923. 
Marr D., Vietnamese anticolonialism 1885-1925, University of 
California, London, 1971. 


Marc Meuleau, Des Pionniers en Extrêm-Orient (Histoire de la 
Banque đe Ì'Indochine 1875-1975), Fayard, 1990. 


Meyer (Jean), Rey-Gokleiguer (Annie), Tarrade (Jean), Thobk 
(lacque), Histoire de la France colonidle đes origines à 1914, 
Armand Colin, Paris, 199] 


Morlat (Patrice), Indochine années vingts: le Balcon đe la France 
sur le Pacifique, Les Indes Savantes, Paris, 2001. 


Morlat (Patrke), Répression coloniale aw Vietnam: 1908-1940, 
L'Harmattan, Paris, l990. 


. Muray (Martin Jean), The Developpement oƒ capitalisme in 


colonial indochina (1870-1940), London, 1980. 


.. Nguyễn Ái Quốc, Le Proces de la colonisation francaise. Paris. 1925. 
. Officilers de lÏ'Etat Major, Hisfoire militaire de Ì'Indochine des 


đébuts à nos jours (Janvier 1922), IDEO, Hanoi, 1922. 


._ Pasqukr (Pkrme), La coÌonisafion des terres ncules et le problème de 


la main-d"oeuvre en Indocbine, Ardin et Fils, Sài Gòn, 1918. 


Poklhatsn, L'oewvre de la France en Indochie, la patx francdise, 
IDEO, Hà Nội, 1927. 


Pouyanne A. A., Les travaux publics de Ì"Indochine, Imprimerie 
đ°Extrême Orknt, Hà Nội, 1926. 


. Quanttafive Economic History oøƒ Vienam 1900-1990, Hitosubashi 


Universite, Tokyo, Japan, 2000. 


603 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


91. 


97. 


98. 


100. 
101. 


Robequain (Charles): 

- LIndochine ƒrancaise, Armand Colin, Paris, 1935. 

- LEvolution économique de Ì°lndochine, Paris, Paul Hartmann, 1939. 
Roubaud (Loub), Việt Nam - La Tragédie tndochinoise, Pars, 1931. 


._ Sarraut (Albert), La mise en valeur des colonies francaises, Park - La 


Haye - Payot, 1923. 


Simoni (Hemry), Le Rôle du capital dans la mise en valeur de 
I'Indochine, Helms, Paris, 1929. 


. Phạm Thành Sơn, Le Äfouvemem ouvrier Vietnamien des origines à 


1945, Thèse, Paris, 1968. 


Teston E. & Percheron M., LIndochine moderne, Libraire de 
France, Paris, 931. 


Thiollier L. A., La Grande aventure de la piastre indochinoise, 
Bruyer, Saint Etienne, 1930. 


Thob#e (Jacques), Meynier (Gilbert), Coquery - Vidrovch (Catherine), 
Ageron (Charles Robert), Histoire de la France coloniale 1914- 
1990, Armand Colin, Paris, 1990. 


Touzet A.: 

- Le Régime monétaire indochinois, Sirey, Paris, 1939. 

ˆ L éconorue indochinoise et la grande crise uuiverselle, Pars, 1934. 
Vũ Quốc Thúc, L'Economie comnuøaliste du Việt Nam, Thèse, 1951. 


Ngô Văn, Việt Nam, 1920-1945: révolution et conire-révoÌution 
$ous la domination coloniale, Paris, 1995. 


102. Viollis A., Indochine S. Ó. S., Paris, 1935, 1949. 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ nhất 9 
Lời Nhà xuất bản 1 
Lời mở đầu 15 
Lời nói đầu 19 
Chương I 
__ CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA 
CỦA THỰC DÂN PHÁP Ở VIỆT NAM 

SAU CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỨ NHÁT 23 

I. Nhu cầu đẩy mạnh khai thác thuộc địa của thực dân 
Pháp sau chiến tranh 24 
1. Sự kiệt quệ của Pháp sau chiến tranh 24 
2. Tình hình Việt Nam và Đông Dương sau chiến tranh 32 

II. "Chính sách bản xứ" hay ''chính sách hợp tác với người 
bản xứ" 40 

Chương H 
THỰC DÂN PHÁP CỦNG CÓ VÀ TĂNG CƯỜNG 

BỘ MÁY CHÍNH QUYÈN THUỘC ĐỊA 5% 

I. Hoàn chỉnh và củng cố các cơ quan chỉ đạo thuộc địa 
ở chính quốc 56 
I1. Bộ Thuộc địa 56 
2. Tông Đại diện các thuộc địa tại chính quốc 58 
3. Hội đồng cấp cao thuộc địa 59 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


II. Cải cách bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở 
tại Việt Nam 
1. Chính quyển Trung ương 
2. Chính quyển cắp xứ 
3. Chính quyền cắp tỉnh 
4. Chính quyền cắp xã 
5. Chính quyển cắp thành phố 
II. Tăng cường bộ máy đàn áp 
1. Quyển lực và khả năng thực hành quyền lực của các 
cơ quan tư pháp 
2. Lực lượng quân đội, cảnh sát, hiến binh 
3. Các cơ quan kiểm soát và các biện pháp giám sát 


Chương HI 
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LÀN THỨ HAI 
SAU CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỨ NHÁT VÀ 
NHỮNG BIẾN ĐÔI TRONG NÈN KINH TẾ VIỆT NAM 


L Vốn đầu tư và hướng đầu tư 
1. Chương trình Albert Sarraut 
2. Vốn đầu tư 
3. Hướng đầu tư 
IL Các ngành kinh tế 
1. Nông nghiệp 
2. Công nghiệp 
3. Thủ công nghiệp 
4. Thương nghiệp 
5. Dịch vụ vận tải 
6. Hoạt động vẻ tài chính 


6 


103 


113 
114 
114 
116 
126 
129 
129 
140 
164 
170 
181 
191 


Chương IV 
TÌNH HÌNH VĂN HÓA - XÃ HỘI 
I. Những cải cách giáo đục - mục đích và thực trạng 
1. Chủ trương đây mạnh việc giáo dục sau chiến tranh 
2. Nghị định ngày 21-12-1917 - Bộ Học chính tổng quy 
3. Chủ trương phát triển giáo đục theo chiều ngang của 
Toàn quyên Merlin 
4. Chủ trương mới về giáo dục của Toàn quyền Varenne 
5. Những mặt "tích cực” và "tiêu cực” trong chính sách 
giáo dục 
II. Những "ưu tiên"' cho hoạt động y tế trong những năm 
1919-1930 
1. Những cố gắng trong lĩnh vực y tế 
2. Sự yếu kém của dịch vụ y tế 
II. Các hoạt động văn hóa của chính quyền thuộc địa 
1. Lập ra cơ quan tuyên truyền văn hóa 
2. Việc đầu tư vào lĩnh vực văn hóa 
3. Kiểm soát các ấn phẩm, nhất là báo chí 
4. Sử dụng các phương tiện văn hóa để tuyên truyền chủ 
nghĩa Pháp - Việt đề huễ, bôi nhọ chủ nghĩa cộng sản, 
Cách mạng tháng Mười Nga 
IV. Thành lập các cơ sở nghiên cứu khoa học phục vụ 
cuộc khai thác thuộc địa 
V. Chính quyền thuộc địa đối với các hoạt động tôn giáo 
1. Phong trào "chắn hưng Phật giáo" 
2. Đạo Cao Đài ra đời 
3. Công giáo 
4. Đạo Tin Lành 
VI. Chính sách đối với các dân tộc thiếu số 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


Chương V 
XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA 
THÊM SÂU SÁC SAU CHIẾN TRANH 

L Xã hội nông thôn biến đối 

1. Giai cấp địa chủ 

2. Giai cắp nông dân 
IIL Sự phát triển của những giai cấp sống ở các đô thị và 

trung tâm kinh tế mới 

1. Giai cấp tư sản "bản xứ" 

2. Tầng lớp tiểu tư sản 

3. Giai cấp công nhân 


Chương VI 
ẢNH HƯỚNG CÚA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 
THÉ GIỚI TỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


L. Cách mạng tháng Mười Nga 

IH. Quốc tế thứ ba được thành lập 

II. Đảng Cộng sản Pháp ra đời 

IV. Sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 


Chương VH 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÔNG NHÂN 
Ở VIỆT NAM ĐÀU NHỮNG NĂM 20 THÉ KỶ XX 


L Cuộc vận động cách mạng ở nước ngoài 


1. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - tiếp thu 
và bắt đầu truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào 
Việt Nam 


2. Hoạt động của những người Việt Nam yêu nước tại Pháp 


608 


297 
298 
299 
314 


325 
327 
350 
359 


376 
376 
378 
382 
389 


399 
399 


399 
418 


Mục lục 


3. Hoạt động của những người Việt Nam yêu nước tại 
Trung Quốc và sự thành lập các tô chức cách mạng 


Việt Nam ở Trung Quốc 424 

II. Phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân Việt Nam 
trong nước 432 
1. Việc chế tạo bom ở Vĩnh Yên (năm 1920) 433 

2. Hoạt động của tư sản, địa chủ đòi quyên lợi về kinh tế 
và chính trị 434 
3. Thành lập Việt Nam Nghĩa Đoàn và Hội Phục Việt 444 

4. Phong trào đầu tranh của công nhân Việt Nam từ năm 
1919 đến năm 1925 449 
5. Các phong trào yêu nước đòi tự do dân chủ 45 

Chương VIII 
CÁC TÔ CHỨC CÁCH MẠNG RA ĐỜI 
TRONG NHỮNG NĂM 1925-1929 471 
L. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 472 
HH. Tân Việt Cách mạng Đảng 494 
II. Việt Nam Quốc dân Đảng 500 
1. Tổ chức Đảng của Việt Nam Quốc dân Đảng 500 
2. Khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2 năm 1930) 518 
Chương IX 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 534 
I. Điều kiện thành lập Đảng Cộng sản dần chín muỗi 534 

1. Quảng Châu công xã và Đại hội VI Quốc tế Cộng sản 
với cách mạng Việt Nam 534 

2. Sự phát triển của phong trào đầu tranh của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động trong nước 536 


3. Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 344 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 8 


II. Ba tổ chức cộng sản và sự thành lập Đăng Cộng sản 
Việt Nam 


1. Đông Dương Cộng sản Đảng (17-6-1929) 


2. An Nam Cộng sản Đảng (tháng 9 và tháng II 
năm 1929) 


3. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (cuối tháng 12 
năm 1929) 


4. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 


Kết liận 
Tài liệu tham khảo và thư mục sách 
A. Tài liệu tham khảo 

L Tài liệu lưu trữ 

II. Tài liệu đã in 


1. Tiếng Pháp 
2. Tiếng Việt 


B. Sách tham khảo 
I. Sách lý luận 
II. Sách công cụ 
C. Sách chuyên khảo 
I. Tiếng Việt 
II. Tiếng Anh, tiếng Pháp 


610 


350 
3550 


355 


357 
3562 


572 
384 
384 
384 
385 
585 
586 
587 
387 
590 
391 
591 
397 


NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
26 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 04.39719073 - Fax 04.39719071 
Wøobsie: hftp://nxbkhxh.vass.gov.vn 
Email: nxbkhxh@ gmail.com 


Chỉ nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
57 Sương Nguyệt Ánh - Phường Bến Thành - Quận I - TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.38394948 - Fax: 08.38394948 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 8 
TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc LÊ HỮU THÀNH 


Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng Biên tập NGUYÊN XUÂN DŨNG 
PGS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG 
Biên tập lân I: KIÊU VIỆT CƯỜNG 
NGUYÊN DUY MINH 
Biên tập tái bản: ` NGUYÊN THỊ THANH TRÀ 


Kỹ thuật vi tính: THẢO HƯƠNG 
Sửa bản in: NGUYÉN THỊ THANH TRÀ 
Trình bày bìa: STARBOOKS 


In 1.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại Công ty Cổ phân ¡n Scitech. Địa chỉ: D20/532H 
Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Số xác 
nhận đăng ký xuất bản: 155-2017/CXBIPH/18-3/KHXH. Số QĐXB: 12/QĐ - 
NXB KHXH, ngày 14 tháng 2 năm 2017. Mã số ISBN: 978-604-944-93 1-4. In 
xong và nộp lưu chiều năm 2017. 


